Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


TOÀN TẬP CÁC BÀI GIẢNG 
KINH TẠNG 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ung- Tỳ 
Kheo GIác Nguyên giảng 


Tập 3 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Contents 
Bài giảng ngày 25-10-2014 CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN.........................--- ¿5-2-2 E+E+E 8E £z.£z£zzzez 4 
Bài giảng ngày 28-10-2014 THUYẾT PHÁP, PHÂN BIỆT (1) ................ - ¿6 + k+E£EkEE‡ESEEEEEEEEESEEErkekeskrrerrrkes 17 
Bài giảng ngày 30-10-2014 THUYẾT PHÁP, PHÂN BIỆT (2)..................-- ¿6 St kEEEE+ESEEEEEEEEEEESEEkeEerkrrererkee Z1 
Bài giảng ngày 1-11-2014 THUYẾT PHÁP, PHÂN BIỆT (3).......................-- -- ¿6 + k+kEEkEE‡ESEEEEEEEEESEEEEEEEkrkrkerrrkes 30 
Bài giảng ngày 4-11-2014 CÁC LOẠI ĐỒ ẤN [Tf)............. S22 1000 010100 016101681 k0 ng ng Ha ga dê 44 
Bài giảng ngày 6-11-2014 MOLIYA PHAGGUNA (tt) ..................----- 2-5-5258 +x+E‡E2EEEEESEEEEEEEEErkrrerrkrkerrrrerrrree 53 
Bài giảng ngày 08-11-2014 BẬC HIỀN SO SÁNH VỚI KẺ NGU (Bälapangitasutta)...................-- --- - sex: 64 
Bài giảng ngày 11-11-2014 Ôn lại nội dung của hệ thống 12 Duyên khởi........................---- ¿- + +28 +2 2x2 +z£+£z£z 72 
Bài giảng ngày 13-11-2014 PHẨM MƯỜI LỰC (DASABALAVAGGO)..................----2- 22222 SE£EEEEE2EEzEEerred 81 
Bài giảng ngày 15-11-2014 THẬP LỰC (Dasabalasutta) (tt)....................-------¿-¿- ¿6+ Ek+£SE*E+EEEEEEErkrkrrrrsee 94 
Bài giảng ngày 18-11-2014 Ôn lại bài kinh hôm trƯỚC..................... ¿+ + ¿+ * + E+E+EEEEEE E2 £‡E#E+E£EEEEEexexrzrerzee 107 
Bãi giảng ngäw 22-11-2014 NGOẠI ĐẠO súc si bádGiaddltukitalGoalkvbitseibsinsoaeteuadbsiadGbiadudietaoe 117 
Bài giảng ngày 27-11-2014 SANH (Bhũtasutta).........................-- ---- -- G0101 21H HH TH ng ng Hư Hưng ưưệt 126 
Bài giảng ngày 29-11-2014 CĂN BẢN CỦA TRÍ (t)..................-- 5-62 k E33 SE E1 E111 11111171111. cru 141 
Bài giảng ngày 02-12-2014 DO DUYÊN VÔ MIINH........................-- -- - 2E Sẻ 2 E2 E2 SESEEEEEEEEEXEE SE kg ryt 151 
Bài giảng ngày 04-12-2014 NĂM HẬN THÙ SỢ HÃI ............................. ---L¿ ¿ -E kSESESEEE SE K.EEE SE việc 161 
Bãi giähgngaw 08-12-7017 MỘT VI BẠN NHÔN:ssa sa obcsna ái sia0ggnio0gyt0g) Sau l 00880880 800618sseibiaaysd, 170 
Bài giảng ngày 11-12-2014 THÁNH ĐỆ TỬ...................... c1 E211 11 111811111511 T111 1111111117111. 1xx cr. 177 
Bài gfdiet)n3 15-12-2072 TM: 2s ssebesssbieslibsaekebxblsskbbieetstuliuEoyluiibssloienskbllikeskikelolileeaee 186 
Bài giảng ngày 16-12-2014 PHÀM PHU (Assutavãsutta) (1) (2) ...................--¿-¿- SE Sz ke k2 Ekrkekrererree 194 
Bäi giäNg tíaäv 01-01-2015 THIT ĐỨA CỒN tui ssasensdaeitbinaisisiialbdilbaybinsssbsbsisbasstdotasisfasxsei 199 
Bài giãng figaw 05-01-2015 Ôn lại Tử THỰC:¡:¿:ic:15526622/62061sk0601600260466 6406626666606 46s 6à 209 
Bãi giáng íig3W 0B-T11-2015 NỘI XE THỊ suaseaisedsoedltbsxeobssgsossiualislioddspastadisyggoosldvstilsitieisa0e 220 
Bồi 6l Tfp3w7T7 2015. SL]SINTT ssssssssecies6esobbeeplodieyhipegsili đhohaiagepxio2iaiosagaginleoilissaaiieple 231 
Bài giảng ngày 13-01-2015 ĐẦU NGÓN TAY (f)..................... --5: nen x2 1101171101111 11111111 11x rg 240 
Bài giảng ngày 16-01-2015 GIỚI SAI BIỆT (Nanadhatusutta).........................---¿- ¿- +2 2 2k2 +£#E+E£E£kEzEexexzzezrzez 244 
Bài giảng ngày 17-01-2015 Ôn lại các kinh ngày hôm qua một chút.........................--- -- - ¿+ +£+s+s£z£zx+s+z£z£z£z 253 
Bài giảng ngày 22-01-2015 KHÔNG PHẢI NHƯ VẬ\Y...................- St k SE SE EEEEEKEEEEEEEEEEEEEEEEEErkrkerkrrrre 261 
Bài giảng ngày 24-1-2015 CĂN NHÀ GẠCH (t†),.................------- - G1113 S k1 111111 1H HT HH Hit 277 
Bãi .eiẩng;negay 51-1-7015 NĂM HỌC GIỚI EH]kc si co tonna ni sii0gnnoigginiôtibsauG00aN80803u64000G/53601g8y 588, 288 
Bài giảng ngày 3-2-2015 Ôn sơ về phẩm trƯỚC......................---------- <3 S1 HS HT S1 HH HH Hit 299 
Bài giảng ngày 5-2-2015 CHƯƠNG IV. TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ........................ ---2- 252 S22E£2EE‡E2EE£EtZEeererkerreei 310 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 7-2-2015 TƯƠNG ƯNG KASSAPA (Ca-diẾp) .................. .-- --- -- - 2 E12 3v 3v. SH ngư 321 
Bằi giáng ngày 10-2-2015 phẩm Cá-DIỆD các scki6x5a kia svcctoaaSáasadebGbakyllditEgsaaddesosd 332 
Bài giảng ngày 12-2-2015 TƯƠNG ƯNG LỢI 5 ..ốốốẻốẻốẻéẽốẽẽẽẽẽ.ẽ 349 
Bài giảng ngày 14-2-2015 TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ..................... .-G- 6 t1 1E 1E 1921511 115112111512111112111 1211k. 361 
Eai'giẩne ngãy⁄17-2-2015TƯƠNGƯNG THÍ DÍU:.-¿2ctc 1662 06x66 1800 L06À 8016608066004 373 
Bài giảng ngày 19-2-2015 KINH THIỆN SANH.....................-- -- SE 1 ESEEEEEEESE1E1E1151121115121 1151211111211. 385 


Bài giangrtigäV 21-72152015 VISAKHIA xe s6 ke 10v nà ta ehas00Ba9i0isvdtudtyleotsbi ke OlisDrsalasasrsaotk 393 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 25-10-2014 CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG NHÂN 
DUYÊN 


PHẨM PHẬT ĐÀ 
THUYÉT PHÁP (Paficcasamuppädasutta), 
PHÂN BIỆT (Vibhangasutta) 


Sáng nay mình học chương Nhân Duyên. Quí vị cho tôi nói câu này hơi khó nghe 
là có lẽ mình nên có cuốn Triết Học A- ty-đàm chúng tôi mới vừa In cách đây 
không lâu. Trong đó có một chương nói về giáo lý Duyên khởi tôi cho là có thể 
được xem là tài liệu tương đối dễ đọc. Dĩ nhiên cho đến hôm nay chúng ta có rất 
nhiều tài liệu tham khảo nhưng ở đây chúng tôi chỉ nhắc cuốn đó vì lý do đơn 
giản là nội dung của nó tương đối mềm, không đến nỗi khô khan, không quá sâu 
hay quá rộng, sách trình bày một cách khá dễ hiểu cho đại chúng không chuyên. 
Cũng nói thiệt luôn là quyên đó chúng tôi in và chỉ riêng phát hành ở Mỹ hiện giờ 
đã đủ lấy lại vốn đề tiếp tục in những cuốn khác rồi. Còn trong nước phát hành 
nếu chính tay chúng tôi trao cho các vị Phật tử thì không lấy tiền nữa. Nhưng khổ 
một chỗ chính vì không phải tự tay mình đưa nên có nhiều người không cần họ 
vẫn lấy, trong khi có những người cần mà không có. Đây là lý do chúng tôi rất 
băn khoăn. Nếu thông báo cho không thì sẽ có nhiều người không cân cũng ngửa 
tay lây, lấy về lót nồi. Lót nôi thì đỡ, lót ngồi mới thảm. Cuối cùng thì chúng tôi 
hội ý một số vị thân cận thì họ nói cứ phải sòng phắng thôi. Nếu người không cần 
mà vẫn lấy thì mình không đủ sách đề cho, còn những người nào xứng đáng có 
mà có nghẻo thì chăng thà họ cắn răng bỏ tiền ra ít có đau hơn là mình cho không 
mà người ta đem về lót nồi hoặc lót ngồi, trường hợp đó tôi biết rất là nhiều. Ở 
bên Tampa có rất nhiêu chủa, nhiều cư sĩ, tu sĩ In sách xong rồi phát tâm bô đề 
gởi cho các chùa, mỗi chùa vài thùng. Tôi về chùa thấy chất cả núi, hết chùa này 
đến chùa khác, nhìn mà chạnh lòng. Ấn tống thì tốt, nhưng người ta không cân 
mà mình cứ cho thì tiền đâu mà chịu nôi, thảm nhất đó là kinh, ïn rồi thả trôi nỗi 
trong nhân gian thì đau lòng quá đi. Các vị hỏi sao tôi không đưa lên mạng free. 
Cũng có lý do, chúng tôi cũng cần tiền để sinh hoạt chứ, chúng tôi không có 
chùa, tôi chủ trương đi theo con đường của các vị sư Tây Phương, họ sống trong 
apartment nhỏ ở London hay Paris gì đó, rồi viết sách, in sách. Chúng ta cũng 
biết HT Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai có một lượng sách rất là lớn. Khi chúng tôi 
về Berlin, vô trong mấy nhà sách thấy sách bằng tiếng Đức riêng của HT Nhất 
Hạnh cả sả! tay lận. Kinh Phật trong mây nhà sách lớn của Đức, của Thụy Sĩ rất 


4 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhiều, đó cũng là điều đáng khích lệ. Chưa kể của Pa|i Text SocIety London, sách 
của họ In ra rất đắt tiền, cuốn rất là mỏng khoảng chừng gần hai trăm trang nhưng 
họ sẵn sảng cho cái giá tới ba bốn chục đô la. Tôi thấy hơi ác nhưng ngầm lại 
cũng đúng, bởi vì họ cân kinh phí đề sử dụng chuyện khác, chăng hạn để giải 
quyết vấn đề nhân sự. Khi cần đến tiền thì họ bắt buộc phải có ngân quỹ, không 
thể ngửa tay xin người ta hoài. Nói gì thì nói, bán sách vân không kỳ băng ngửa 
tay đi xin, quyên hoài kỳ lắm. Tôi là tu sĩ mà mỗi lần thây người ta quyên tiền tôi 
khó chịu lắm. Dĩ nhiên quí vị có quyền nghĩ tôi như thế nào đó mà khó chịu thì 
tùy, riêng bản thân tôi, tôi thấy chuyện đó phản cảm lắm. Tôi nghĩ thôi thà bán 
sách vẫn tốt hơn. Nãy giờ xin lạc đề một chút. Có lẽ quí vỊ nên có cuốn đó, đỡ 
cực cho quí vị mà cũng đỡ cực cho tôi. Chăng hạn như sáng nay chúng ta học về 
phâm Nhân Duyên, cái này mà nói tới nơi tới chốn thì tôi chỉ có thê nói một điều: 
chỉ có vị Chánh Đăng Chánh Giác mới hiểu tới nơi tới chốn lý Duyên khởi thôi. 
Nghĩa là Ngài tự mình hiểu lý Duyên khởi đủ để thành Phật, đồng thời hiểu đủ để 
thuyết giảng trình bày phân tích vô số cách cho vô số căn cơ khác nhau. Điểm 
này là Thanh văn làm không nổi. Thí dụ, chúng ta biết giáo lý Duyên khởi nói về 
dòng sanh tử của mình được bắt đầu như thế nào, công thức nổi tiếng nhất 
thường gặp nhất đó là: Do vô minh trong Tứ để nên mới dẫn đến ba hướng sống 
gọi là ba hành, vô minh duyên hành từ hành dẫn đến thức (là thức tái tục), thức 
duyên danh sắc (là danh sắc thời tái tục), từ danh sắc tái tục đó mới tạo ra lục 
nhập (là 6 căn), từ sáu căn đó mới duyên cho xúc, xúc duyên thọ v.v... Đây là 
công thức rất nồi tiếng mà nhiều người hiểu lầm cứ hình dung đó là một đường 
thăng. Vậy là kẹt lắm. Đề rõ vấn đề này chúng ta chỉ còn có một cách là tham 
khảo thêm, chớ nói về giáo lý Duyên khởi trong khuôn khổ một buôi giảng như 
thế này thì phải nói là tôi nói từ đây trở đi đúng 12 tháng lòng tôi cũng chưa thấy 
thỏa mãn nữa. Nhưng như vậy thì chết rồi, không lẽ nguyên một lớp học chỉ lấy 
tên là giáo lý Duyên khởi sao. Vì vậy tôi chỉ trình bày một phần thôi, một phần 
quí vị về đọc thêm. Trước mắt giới thiệu quyền nảo thì chúng tôi chịu trách 
nhiệm quyên đó, đó là quyền Triết Học A-tỳ-đàm của PG Truyền Thống - TK 
Giác Nguyên, tập một nói về A-tỳ-đàm sơ học, tập hai nói về nghiệp lý và vấn đề 
tái sanh của PGNT và trong đó có một chương nói về sự phát triển của PG hậu 
thời thông qua sự phát triển của giáo lý A-tỳ-đàm qua các Bộ phái. Tôi nghĩ bà 
con nên có quyền đó. 


Theo chú giải, trên đời này có bốn hạng chúng sanh: 


~T^~— 


I- l- Usghatitanfu: nghe qua một câu đã chứng đạo. 'Ñ„ là người hiểu biết, chỉ 
nghe một câu là chứng, như ngài Xá Lợi Phất. 


5 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


2- 2- Vipancitannu: nghe giải thích rộng rãi mới chứng đạo. 


3- 3- Neyyo: phải được hướng dẫn cặn kẽ rồi nỗ lực qua năm dài tháng rộng mới 
chưng đạo. 


4-4- Padaparamo: tối đa chỉ có thể trở thành người uyên bác về lý thuyết, không 
thế chứng đạo. 


Trong phẩm Nhân Duyên này bắt đầu bằng hai bài kinh, bài đầu tiên rất ngắn 
gọn: ˆ Này các 1ỷ-kheo, Ta sẽ nói cho các Ong về lý Duyên khởi. Hãy làng nghe 
và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng... Này các Tỷ-kheo, thê nào là lý Duyên khởi? 


Này các Tỷ-kheo, võ mình duyên hành; hành duyên thức,....như vậy gọi là tập 
khởi ”. Chỉ nói như vậy mà các tỷ kheo nghe xong bài kinh này đều đắc quả A-la- 
hán hết. Theo chú giải, bài kinh đầu tiên này (có tựa đề Thuyết Pháp) được giảng 
có các vị tỷ kheo thuộc hạng thứ nhất - các vị tỷ kheo hạng tốc trí 
(Ugghatifañfñu). Bài kinh thứ hai (tựa đề Phân Biệt) dành cho các vị tỷ kheo 
chậm hơn một chút ( ipañcitanfu). 


Hạng Neyyo phải được hướng dẫn cặn kẽ, thí dụ cho họ xuất gia, dạy họ đắp y, 
mang bát, đi đứng sinh hoạt thế nào cho phải phép hợp luật, hướng dẫn họ cách 
sông hạnh đầu đà, vô rừng sâu núi thắm nghĩa địa tha ma, sông ly dục tri túc, từ 
bỏ quan hệ mật thiết với cư sĩ, không đi sớm về khuya v.v... Thậm chí trong kinh 
kể có những vị tỷ kheo tinh tấn đến mức những đêm tối mùa đông họ xuống dòng 
suối nøâm nửa người dưới nước, còn nửa trên thì lây cỏ khô nhúng nước đội trên 
đầu cho khỏi buồn ngủ để hành thiền. Có vị tỉnh tắn như vậy suốt 12 năm mới 
chứng quả A-la-hán. Có nhiều chuyện chỉ nghe nói mình không thấy khô chứ 
hạnh khất thực của chư tăng khô đoạn trường. Đồ khát thực, mình đâu có biết 
người ta cho mình ăn đồ dơ hay sạch. Mỗi nhà có cách bảo quản thức ăn riêng, có 
nhà thì gián chuột nhiều nhưng họ đậy sơ sài, tới giờ mình đi ngang họ múc ra để 
vô bát. Chưa kể trong nhà có trẻ con, có người già, người lẫn, họ vọc hay làm dơ 
mình đâu biết. Chủ nhà cứ múc mang ra để bát cho mình ăn, đồ nguội lạnh tanh 
hôi ê, nước cốt dừa dầu mỡ tùm lum hết, những thứ đó hàng xuất gia phải chịu, 
phải ráng mà ăn, phải nuốt. Trong chú giải nói bữa ăn đầu tiên trong đời xuất gia 
của Bồ tát Tất Đạt, khi Ngài nhận bát thức ăn Ngài ngồi nhìn mà nghe lạnh 
xương sông. Không dùng muỗng nĩa mà dùng tay. lrộn tất cả các thứ lại, vo tròn 
một miệng, vừa để vào miệng là Ngài muôn mửa rồi. Ngài không quen nhưng 
phải ráng nuốt. Nếu tu đúng theo hạnh xuất gia nguyên thủy thì không phải là 
chuyện giỡn. Nói ra cái này sốc đữ lắm nè, nếu mà tu đúng theo PGNT, chỉ cần 


6 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bây giờ cắm không cho giữ tiền, cắm không cho tiếp xúc thoải mái với cư sĩ thì 
sô lượng tăng chúng sẽ giảm còn một phần mười thôi. Nghĩa là bây giờ anh cạo 
đầu rồi anh phải ôm bát, anh không được quyền nhận tiền, không được quyền sở 
hữu tải sản cá nhân, không được quyên tiếp xúc cư sĩ thoải mái, không có vụ học 
trò đệ tử bạn bè thân quen hỗ trợ cá nhân v.v... thì tăng chúng trên toàn cầu chỉ 
còn một phần mười thôi. Tôi nhắn mạnh chỗ nảy vì tôi đang giảng về hạng 
Neyyo, hạng này phải được hướng dẫn cặn kẽ là vậy. 


Hạng thứ tư (Padaparamo) gồm hai trường hợp: Không đủ phước duyên hoặc có 
đại nguyện chỉ đó (“øađa': “từ chương”, “chữ nghĩa”; “oaramo `: “tối đa". 
'Padaparamo ': hạng này tôi đa là ở mức lý thuyết, mọt sách thôi). Thí dụ như 
đạo sĩ Sarada tiền thân ngài Xá Lợi Phát, hoặc đạo sĩ Sumedha tiền thân Bồ tát. 
Cả hai vị đạo sĩ này lúc gặp Phật quá khứ đều có khả năng chứng quả La-Hán hết 
nhưng vì có đại nguyện riêng, một vị nguyện trở thành Chánh Đăng GIác, một vị 
nguyện trở thành Đệ nhất trí tuệ nên tối đa cũng chỉ là về mặt lý thuyết thôi 
không thê chứng đạo được. Trong khi hạng thứ hai không chứng không phải vì 
đại nguyện mà vì không đủ phước duyên. Hạng thứ tư thì không đủ phước duyên 
hoặc có đại nguyện. 


Do không biết Tứ để là gì nên kẻ phàm phu tùy sức chọn một trong ba hướng 
sông, gọi theo từ chuyên môn là ba hành. Ba hành ở đây có nhiêu cách nói. Trong 
chánh kinh có hai cách giải thích: 


I- Thân hành, khâu hành, ý hành. 


2- Phi phúc hành (ác nghiệp), phúc hành (thiện Dục giới và Sắc giới), bất động 
hành (thiện Vô sắc gió). 


Ôn lại Ôn lại V2 minh trong Tứ để: 
- - Vô mỉnh trong khổ để là không biết hiện hữu là khổ 
- - Vô mình trong tập để là không biết mọi ham thích là nguồn khổ 


- - Vô mình trong điệt để là không biết có một cứu cánh châm đứt khô đề (Vô dư 
Niệt bàn) và châm dứt tập đề (Hữu dư Niệt bàn) 


- - Vô mỉnh trong đạo để là không biết lý tưởng Bát Chánh Đạo là con đường dứt 
khổ. 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Các vị có đề ý là tôi ghi là “Các vị có để ý là tôi ghi là “Jý tưởng Bát Chánh 
Đạo “chớ không phải Bát Chánh Đạo. Tại sao tôi không gọi là Bát Chánh Đạo 
mà gọi là lý tưởng Bát Chánh Đạo? 


Là vì cái tinh thần! Có lúc Bát Chánh Đạo là số 8, có lúc chỉ là số 3, số 1, số 2, 
số 7, số 5, có lúc là số 6 v.v... Vì vậy ở đây chỉ nói là lý tưởng thôi, còn cách trình 
bảy và trong thực tế hành trì không giống nhau. Số 8 là Bát Chánh Đạo, chỉ riêng 
giải thích chánh kiến là mất bao nhiêu thời gian rồi. Vì vậy tôi đề nghị bà con 
phải có bằng được quyền A-tỳ-đàm, chứ còn sáng nay giảng vồ minh thôi là đã 
hệt giờ. 


Vô mình trong khổ để là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, nghĩa là cái gì trên 
đời nảy cái gì cũng do duyên mà có, có rồi thì phải bị vô thường thay đổi, hễ có 
sanh thì có tử, hễ có khô thì có lạc, hễ có lạc thì đứt khoát ngàn phần trăm là sẽ có 
khổ. Chính vì chỗ này nên mới nói hiện hữu là khổ. Mối quan hệ giữa khổ và lạc 
như nắm tay và bàn tay. Nắm hay mở cũng chỉ là bàn tay đó. 


Chính vì không biết mọi hiện hữu là khổ nên khi bị khổ liền tìm cách giải quyết, 
bằng những cái mình thích. Đói thì đi tìm cái ăn, khát thì đi tìm cái uống, nóng thì 
làm cho mát, lạnh thì làm cho ấm, nhung nhớ thì tìm cách gặp mặt, chán ghét thì 
tìm cách chia tay, cứ như vậy suốt dòng sanh tử, giải quyết cái ghét bằng cái thích 
mà không biết cái thích là cái gốc của các khổ, chính điêm này mới gọi là vó 
mình trong tập để. Cứ tưởng làm trâu làm chó mới khổ, làm người làm chư thiên 
mới sướng, thật ra làm trâu làm chó khổ một kiểu làm chư thiên cũng khô kiểu 
khác, có sanh ra chết đi là nản rồi. Vì không thấy vậy nên cứ mong hưởng cái này 
cái kia, mong được sanh về cõi này cõi nọ, còn mong là còn tạo tác thiện ác, còn 
thiện ác thì còn tái sanh. Phạm thiên cao nhất cũng vẫn sa đọa trở về cảnh như cũ. 
Theo trong Tỳ Bà Sa, ông Uddaka Ramaputta, thầy dạy thiền Chỉ cho Bồ tát Tất 
Đạt tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng hiện đang trên cõi Vô Sắc Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng, sau này mãn thọ trở xuống sanh làm người một kiếp rồi đọa làm chôn. 
Một người tu hành ghê gớm như vậy, lên tới trên rồi, hết tuôi thọ rồi cũng phải 
trở xuông, cũng phải làm con này con kia. Người trí thấy được sẽ sợ điều đó. Quí 
vị sẽ hỏi: . Cứ tưởng làm trâu làm chó mới khô, làm người làm chư thiên mới 
sướng, thật ra làm trâu làm chó khô một kiêu làm chư thiên cũng khô kiểu khác, 
có sanh ra chết đi là nản rồi. Vì không thấy vậy nên cứ mong hưởng cái này cái 
kia, mong được sanh về cõi này cõi nọ, còn mong là còn tạo tác thiện ác, còn 
thiện ác thì còn tái sanh. Phạm thiên cao nhất cũng vẫn sa đọa trở về cảnh như cũ. 
Theo trong Tỳ Bà Sa, ông Uddaka Ramaputta, thầy dạy thiền Chỉ cho Bồ tát Tất 


8 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đạt tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng hiện đang trên cõi Vô Sắc Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng, sau này mãn thọ trở xuống sanh làm người một kiếp rồi đọa làm chôn. 
Một người tu hành ghê gớm như vậy, lên tới trên rồi, hết tuôi thọ rồi cũng phải 
trở xuống, cũng phải làm con này con kia. Người trí thấy được sẽ sợ điều đó. Quí 
vị sẽ hỏi: ““Fại sao tôi tin phải Phật, dựa vào đâu mà tôi tin chuyện đầu thai 
tái sanh để sợ, để có nhận thức Tứ đề như Sư đề nghị? 


* Tôi trả lời văn tắt thôi. Tôi đọc sách hơi nhiều, tôi có đọc kinh Quran, đọc 
Thánh kinh, đọc Nam Hoa kinh, Đạo đức kinh, đọc giáo lý thần học của Tin 
Lành, của Cơ Đốc, đọc giáo lý của Cao Đài v.v... và xét thấy nếu tôi không phải 
là tu sĩ PG, không phải là tín đồ PG, cũng phải thừa nhận rằng lý thuyết của 
PGNT vẫn đáng đề mình bận tâm nhất, ít ra cũng là tài liệu tham khảo. Còn đọc 
những thứ kia thì thấy phải nói là trớt quớt. Trong room có thể có những người 
không phải là Phật tử hoặc Phật tử kiểu bà ngoại đi chùa thì má đi chùa, má đi 
chủa thì mình đi chùa, đi chùa mà không có lý tưởng giải thoát, không phải là 
hạng mà Đức Phật gọi là “Paralokabhayadassavi ` - kẻ biết tu tư khi nghĩ về đời 
sau kiếp khác. (*bhayadassavi: “biết sợ”; 'paraloka `: “đời sau kiếp khác” người 
cầu đạo giải thoát. Còn có những người đi chùa theo nếp nhà, hoặc do bạn rủ 
ngày tết đi cúng thập tự, thấy đi chùa vui nên thành Phật tử, hoặc những người 
đến chùa do có sự hôn quan tang tế trong gia đình, hoặc đến chùa do cuộc gặp 
ngẫu nhiên với tăng ni, hoặc tình cờ đọc cuôn sách nào đó, hoặc vì bế tắc hay thất 
cơ lỡ vận “đời máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương trút hết về chùa”, cuối 
cùng về chùa thành Phật tử. Những người vậy tôi gọi là Phật tử tào lao, Phật tử 
không có lý tưởng giải thoát gì hết. Dù có đễ duôi cỡ nào cũng phải nhớ một 
điều, không lý nào mình trên trời rớt xuống, dưới đất chun lên sống mấy chục 
năm rồi mắt tiêu như một làn khói? 


Chỉ suy nghĩ đó đủ cho mình trở thành một người Phật tử rồi. Vì vậy, hạng thứ 
ba vô minh là vì không biệt có một cứu cánh châm dứt khô và tập, đó là vô minh 
trong diệt đề. 


Vô mình trong đạo để là không biết răng lý tưởng Bát Chánh Đạo là con đường 
hết khổ. Người không có niềm tin thì thôi, còn người biết ưu tư khi nghĩ về đời 
sau kiếp khác thì phải biết lý tưởng Bát Chánh Đạo là lý tưởng sông rất khoa học. 
Lý tưởng này là không biết rằng lý tưởng Bát Chánh Đạo là con đường hết khô. 
Người không có niềm tin thì thôi, còn người biết ưu tư khi nghĩ về đời sau kiếp 
khác thì phải biết lý tưởng Bát Chánh Đạo là lý tưởng sống rất khoa học. Lý 
tưởng này dạy ta biết bản chất nhân duyên và phù du của đời sống qua cái 


9 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


gọi là Chánh kiến. (Chánh kiến là thấy Nghiệp lý và Tam tướng). Tinh thần Bát 
Chánh Đạo qua cái gọi là Chánh kiến. (Chánh kiến là thấy Nghiệp lý và Tam 
tướng). Tinh thần Bát Chánh Đạo dạy ta sống chừng mực hơn, kiêu sống không 
đề lại hồi hận. Tinh thần Bát Chánh Đạo , kiểu sống không để lại hồi hận. Tinh 
thần Bát Chánh Đạo dạy ta sống tỉnh thức vì mọi đau khổ trên đời đều đi ra từ 
sự manh động, mù quáng, thiếu tỉnh thức. 


[86] Lý tưởng Bát Chánh Đạo (qua các con số) 

Khi nói Bát Chánh Đạo là các con số: 

- Số 1: Không dễ duôi (appamada) 

- Số 2: Chỉ và quán, hoặc tu thân và tu tâm 

- Số 3: Tam học (giới, định, tuệ) 

- Số 4: Hiểu và sống theo trí tuệ trong bốn đế 

- Số 5: Phát triển tối đa năm quyên (tín, tấn, niệm, định, tuệ). 


- Số 6: Làm chủ 6 căn, không để mình thích hay ghét trong 6 trần cảnh, chúng ra 
sao thì thản nhiên ghi nhận như vậy. 


- Số 7: Thất giác chi, 7 yếu tô tâm linh phải có ở người cầu giác ngộ hay ở bậc đã 
giác ngộ. 


- Số 8: Bát Chánh Đạo 


Tất cả những con số này gọi chung là tinh thần hay lý tưởng Bát Chánh Đạo. Tôi 
không nói Bát Chánh Đạo mà nói tính thần Bát Chánh Đạo là như vậy. Con số 8 
này là con số ước lệ trong trường hợp đó thôi. Trong 37 Phẩm Trợ Đạo hay còn 
gọi là Bồ để phân (Bodhipakkhiya), A chính là B. Người cầu đạo giải thoát phải 
nhớ những cái này, muốn tu giải thoát thì phải tu tập 37 Bồ đề phân, trong đó 
Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, những tên gọi khác nhau nhưng tinh thần yhệt 
nhau. Có nhiều người không nói rõ điều này nên khi tiếp xúc với người ngoài PG, 
cứ ôm khư khư con số 8, tạo ra sự phản cảm cho người ta về đạo Phật, làm cho 
người ta thấy đạo Phật nông cạn, thiển cận, cô chấp, đóng khung, chứ thật ra 
không phải. Trong trường hợp nào đó Đức Phật không có nói con số 8 mà Ngài 
nói con số l: không dễ ngươi. Ngày chưa biết đạo thì thích gì làm nấy, biết đạo 


10 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một tí thì chỉ chọn cái gì cần không phải chọn cái thích, đó là không dễ ngươi. 
Khi làm điều gì đó, nói điều gì đó thì suy nghĩ không biết có lợi mình lợi người 
hay hại mình hại người trong đời này kiếp khác hay không. Biết là khó, nhưng 
nếu quí vị thương thân mình thì phải tập. Bất cứ có suy nghĩ nào đi qua đầu mình 
thì phải nhận diện, nhớ liền: “cđi này không tốt nghen ”, buỗi đầu có thê không 
quen nhưng lâu ngày khả năng phát hiện rất giỏi. Lúc đầu có 10 cái suy nghĩ tầm 
bậy qua đầu mình, mình chỉ phát hiện có 3, từ từ phát hiện 5, 5 Tưỡi, Tôi 6, 6. Ï, 

6.3 cuôi cùng mình phát hiện ra cái bậy không phải 10 mà là 20, rồi từ từ 80, rồi 
1000. Lúc đầu mình chỉ thấy những cái xấu thô, càng lên cao mình thấy có những 
cái xấu vi tế mà lúc đầu mình tưởng hay. Ví dụ, mới đầu mình nghĩ, một tháng 
mình thọ 8 ngày bát quan, nghe pháp bốn chủ nhật là quá giỏi, hành thiền 2 tiếng 
mỗi ngày là quá giỏi rôi, nhưng về sau sẽ có lúc ta thây niêm vui trong việc thiện 
cũng phải xét lại, có lúc niềm vui đó là ngã mạn. Đến lúc nào đó chứng Tam quả 
rồi vẫn thấy mình còn lầm lỗi, đó là niềm vui thích trong thiền. Chỉ có La-Hán 
mới hết lầm lỗi. Quí vị học A-tỳ-đàm biết Tam quả là ngon lành lắm rồi, Tam 
quả là không còn hoài nghi, giới cắm thủ, dục ái và sân. Nếu lấy mắt nhìn thì vị 
A-la-hán (Tứ quả) và vị Tam quả giống hệt nhau. Vị Tam quả không còn đam mê 
trong cảnh dục nữa, vị này cũng không còn tâm sân. Không học A-ty-đàm thì 
không biết “sân nghĩa rất rộng. Ghen tuông, ganh tỊ, bủn xin, sợ hãi, hờn giận đều 
là tâm sân, theo A-ty-đàm, người hết tâm sân thì chấm đứt toàn bộ những thứ 
này. Có đem bao nhiêu ngọc ngà châu báu, tiên nữ giai nhân đến trước mặt của vị 
Tam quả thì cũng trớt quớt, không còn chút đam mê thích thú hay bất mãn sợ hãi 
cái gì nữa. Nhưng nếu vị ấy đắc thiền thì vị ấy còn thích trong thiền, vị ấy còn 
chút ngã mạn. Không phải ngã mạn giống như mình đâu. Ngã mạn có hai: 


— Như thật mạn (yathavamana) chấp ngã theo đúng sự thật (hơn nghĩ là hơn, 
băng nghĩ là băng, thua nghĩ là thua). 


-- Ngộ nhận mạn: (ayathãävamana) chấp ta không đúng sự thật (thua mà cứ nghĩ 
băng, thua mà cứ nghĩ là hơn). 


“Mạn ` ở thánh Tam quả chỉ là một chút phân biệt, còn chút đề ý về bỉ thử. Ta với 
người, đây với kia. Còn vị A-la-hán thì nhìn mình như nhìn một giọt nước trong 
đại dương. Ba tầng thánh thấp cũng thấy mình là giọt nước trong đại dương 
nhưng là giọt nước có màu riêng, còn phàm phu thì ai cũng thấy mình là một 
ngọn núi, một hành tinh, một thế giới, một vũ trụ, là cái gì đó rất độc đáo, độc lập 
riêng tư... 


11 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chính vì không biết những điều vừa nói nên mới tha thiết tìm đến những hình 
thức hiện hữu trong đời qua 5a hành (thân hành, khâu hành, ý hành). Tính thiện 
ác trong ba hành này sẽ dẫn đưa chúng sinh vào các cõi tái sinh. Ngay đến vị 
Tam quả cũng còn chút vô minh nên còn dư sót một chút thiện đề sinh về cõi 
Phạm thiên dù chỉ trong ít lâu rồi cũng chứng La-Hán và viên tịch. 


Ba hành còn được giải thích là: phí phúc hành (tất cả những điều bắt thiện), phúc 
hành (những điều thiện trong cõi Ngũ uân), bất động hành (thiện trong cõi Vô 
sắc). Giải thích cách nào đi nữa thì (thiện trong cõi Vô sắc). Giải thích cách nào 
đi nữa thì hànhcũng có nghĩa là các nghiệp thiện ác dẫn sanh các cõi siêu đọa. 
Khi một tâm thiện hay ác xuất hiện thì chúng sẽ tạo ra hai loại nghiệp: cũng có 
nghĩa là các nghiệp thiện ác dẫn sanh các cõi siêu đọa. Khi một tâm thiện hay ác 
xuất hiện thì chúng sẽ tạo ra hai loại nghiệp: nghiệp tái sinh và và nghiệp bình 
sinh. Nghiệp tái sinh là cửa mở vào cảnh giới nào đó và nghiệp bình sinh thì 
quyết định ta buồn vui sướng khổ ra sao trong suốt kiếp sống. Trong đời sống đó 
gặp chuyện bất mãn thì sân, gặp thứ vừa ý thì tham. Chính hai phiền não này lại 
tiếp tục tạo ra hai loại nghiệp vừa nói cho kiếp khác. 


Ví dụ khi tôi làm điều ác băng tâm sân, chính vì nghiệp ác đó tạo ra tâm tái tục 
đời sau tôi sinh làm con rắn hồ, đó là nghiệp tái sinh. Còn nghiệp bình sinh là bây 
giờ tôi hành hạ chúng sinh khác, sau này tôi làm con rắn tôi bị mây con lớn rượt 
đuôi hà hiếp đủ điều, cuối cùng bị người ta đập chết hoặc mấy con rắn lớn nuốt. 


Ở mỗi kiếp sống, ta chỉ bắt đầu băng một nghiệp tái sinh nhưng sau đó thì gặt hái 
vô sỐ nghiệp bình sinh từ đời trước. Ví dụ do một quả lành nào từ đời trước, 

trước đây tôi cũng dường Tam bảo chắng hạn, giờ tôi sanh làm người, nhưng khi 
tôi đã tái sanh vào bụng mẹ rồi thì kế từ lúc đó đến lúc tắt thở 92 tuôi, tôi phải gặt 
hái vô số những nghiệp bình sinh mà có từ vô số những nghiệp thiện ác từ đời 
trước. Ngay lúc còn trong bụng mẹ tôi được sự cưng dưỡng từ phía bên nội bên 
ngoại, mẹ tôi đi đứng có kẻ nâng người đỡ, hoặc ăn uông tâm bổ. Hoặc lúc mang 
tôi trong bụng, mẹ tôi tự tử, uông thuốc rầy thuốc sâu uông trụ sinh, thuốc quá đát 
quá liều, té lên té xuống, đến lúc sanh tôi ra, gia cảnh bần hàn đói rách, lạnh lẽo, 
khát sữa, bú thép bà hàng xóm dơ hây, lớn lên ghẻ chóc đầy mình, bị người khinh 
rẻ, đánh đập, lấy phải vợ xấu như Thị Nở, nợ nân dây dưa v.v... trong trường hợp 
như vậy đó là nghiệp bình sinh. 


Không có một suy nghĩ, dòng tư tưởng nào mà nhỏ bé, ngắn ngủi, yếu ớt đến 
mức không đủ sức đê lại một nghiệp thiện ác cho kiêp sau. Cứ một tâm thiện ác 


12 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


xuất hiện là lập tức đã gieo mầm sinh tử cho đời sau kiếp khác. Khi có suy nghĩ 
bất thiện ngang qua đầu như nói một câu bắt thiện hay việc làm thiện thì đã có 
một passport đề đi vào quốc gia nào đó, có thể là Bắc Hàn, Somali, Hòa Lan, 
Thụy Điền... Còn chuyện tôi xuống phi trường rồi mà đời sống ở đó ra sao thì đó 
là chuyện khác. Xin hãy lắng nghe hai câu Pháp Cú (220): Kẻ làm thiện sinh ở 
đâu cũng được phước xưa đợi chờ như người thân tiếp rước kẻ đi xa trở về. 
Người làm ác sanh ở đâu cũng bị ắc báo chực chờ như kẻ thù đón đợi. Cho nên, 
“kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự 
thân ”, là như vậy đó. Không kẻ thù nào trên đời này đáng sợ cho bằng chính tâm 
ác của mình. Bởi thằng Tẻo ghét thằng Tý nhiều lắm thì nó không ưa thằng Tý 
thôi; còn chuyện có đâm thằng Tý, làm cho thằng Tý thân bại danh liệt, thân tàn 
ma dại được hay không thì còn tùy phước nghiệp của thằng Tèẻo. Còn nghiệp bất 
thiện thì hễ xuất hiện lúc nào thì người đó đang gieo mầm khổ lúc đó. Còn tái 
sanh là còn khổ. Ngay khi ta đang hưởng quả cũng chính là lúc ta đang tạo nhân. 
Luôn luôn như vậy. Khi đang hưởng quả thiện thì phàm phu chỉ biết sông bằng 
tâm tham, khi đang chịu quả ác thì bằng tâm sân. Cả hai phiền não đó đều là nhân 
bất thiện cho đời sau. 


Khi nói vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc..., danh sắc 
ở đây là danh sắc lúc đầu thai, sau đó tùy ở cõi nào mà chúng sanh có đủ 6 căn 
hay không. Khi nói về công thức Duyên khởi ở cách phổ quát thì Đức Phật nói là 
'Tục nhập” nhưng trong thực tế CÓ những cõi không đủ lục nhập (6 căn). Không 
đủ 6 căn gồm hai trường hợp: do thiếu phước nên không có hoặc do không cần 
nên không có. Dù đủ hay không đủ Ngài cũng nói là 6. (Đức Phật luôn nói ngắn 
gọn vì những người ngôi trước mặt Ngài toàn “thứ dữ”, người như mình mà gặp 
Ngài thì Ngài không sông được tám chục tuổi, thành đạo năm trước là năm sau 
Ngài tịch rôi vì quá mệt. Vì phước duyên của Ngài sông 80 tuổi nên Ngài không 
thể nào gặp mấy người như mình hết. Tôi đã tìm hiểu kinh điển suốt nhiều năm 
tôi mới hiểu ra lý do vì sao Phật sông được 80 tuổi và lý do vì sao mình không 
được gặp Phật. Phật sống được 80 tuôi vì Phật không gặp những người như mình, 
mà gặp những người như mình thì mình chỉ làm phiền Ngài, thành đạo năm 35 
thì 36 tuổi Ngài Niết bàn. Giảng như tôi nãy giờ là tôi mất cả năm tuổi thọ chớ 
không ít đâu). Ở cõi Dục giới mà không đủ sáu căn thì do thiếu phước, riêng các 
cõi Phạm thiên Sắc giới chỉ có ba căn: nhãn, nhĩ và ý căn, do họ tạm thời không 
có dục ái, không có nhu cầu hưởng thụ thưởng thức năm trần. Nên nhớ dù không 
có khứu giác, vị giác, xúc giác, nhưng trên hình thức Phạm thiên vẫn đủ mắt tai 
mũi. Phạm thiên được xem là đẹp nhất Tam giới, nên Kinh mới nói thân Phật đẹp 


13 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


như thân Phạm Thiên, giọng nói của Ngài được gọi là Phạm âm (Brahmasara). 
Từ chuyên môn gọi là “ph? rần căn ” nghĩa là chỉ có hình đáng bên ngoài mà 
không có thần kinh bên trong. Phạm Thiên Vô Sắc giới thì chỉ có ý căn. Đọc trên 
mặt giấy thì lý Duyên khởi chỉ là một đường thắng nhưng thực tế thì y hệt như 
một khu rừng. Chính vì vô minh đời trước nên tôi mới tạo thiện ác, chính vì tạo 
thiện ác nên đời này tôi mới có thân người (vô minh duyên hành, hành duyên 
thức). Vì tôi sanh ở cõi Dục giới nên tôi mới có đủ sáu căn (lục nhập). Sự gặp 
nhau của sáu căn, sáu cảnh, sảu thức gọi là xúc. Trước mặt tôi bây giờ là một đóa 
hoa hồng. Tâm nhãn thức là tâm quả có từ nghiệp quá khứ, con mắt của người 
nhìn cũng là sắc nghiệp có từ tiền nghiệp. Cái bông hồng có thể là đo nghiệp lực 
chúng sinh trên trái đất mà có hay chỉ là chuyện tự nhiên của pháp hữu vi. 


Quí vị phải đồng ý với tôi là môi trường sinh thái ảnh hưởng đến sức khỏe đời 
sông xã hội, đời sống cá nhân. Những điểm dị biệt độc đáo về sinh học (động vật 
hay thực vật) ở một địa phương có ảnh hưởng sức khỏe con người. Ví dụ như dân 
Địa Trung Hải rất khỏe mạnh, họ không bị tim mạch và ung thư, vì môi trường 
khí hậu, đất đai thổ nhưỡng ở đó không trồng được gì nhiều ngoài xương rồng, ô- 
liu và chà là. Họ ăn thứ gì cũng có ô-lu, trái ô-liu, dầu ô-liu, trộn xà lách hay 
bánh mì chấm dầu ô liu. Nếu hôm nay tôi về VN thì ngoài thuốc calcium và 
thuốc mỗi ngày uống tạo nhờn cho khớp bắt buộc tôi phải đem theo dầu ô-liu. 
Chính vì môi trường ở Địa Trung Hải như vậy nên người dân ở đó không bịnh 
tim mạch và ung thư. Còn người Nhật sông thọ vì chung quanh là biển, họ ăn cá 
rất nhiều, nhiều hơn ăn thịt (ăn thịt đỏ không tốp), nên họ mới khỏe hơn người xứ 
khác. Dĩ nhiên điều đó không phải là tuyệt đối. Tôi đang ở bên Đức, mới chiều 
hôm qua tôi nghe tin bên Thụy Sĩ (hai nước cách nhau con sông nhỏ xíu), có một 
bà nào đó không hút thuốc không bia rượu mà chết vì ung thư phổi. Giàu có, Sang 
trọng học thức, ăn uống đầy đủ thuốc men ngon lành mà cuối cùng lăn ra chết. 
Tất nhiên là đừng có tin tuyệt đối, tôi chỉ ví dụ thôi. Hoa hồng có thể do nghiệp 
chúng sanh tạo là vì do nghiệp chúng sanh mới khiến cho vùng đất ở đó, địa 
phương đó phải như vậy. Khi khí hậu như vậy đất đai như vậy thì tự nhiên có 
những cây cối, động vật, thực vật, rong tảo tương ứng để cho người ở đó có một 
sức khỏe, thân thể, tình trạng sinh học tương ứng. Có hai trường hợp, do nghiệp 
chúng sanh khiến một nơi chốn trở thành như vậy hoặc do nghiệp khiến ta đến 
sông một chỗ như vậy. Kế cả những loài cỏ dại bé xíu cũng không phải ngẫu 
nhiên mà có, vì rất có thê chúng là thức ăn cho một loài động vật nào đó, và loài 
này lại có ảnh hưởng đến con người. Ví dụ có những loài cá, cua, sâu bọ, chồn 
cáo nai thỏ thích loại cỏ nào đó mà những con này lại ảnh hưởng đến con người. 


14 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tôi đang nói như lạc đề nhưng thật ra tôi cho quí vị biết bối cảnh sông thực sự 
như thế nào, do nghiệp đời trước tôi có đủ 6 căn, khi tôi nhìn thấy một cái hoa mà 
nếu tôi thích thì đó là tâm tham, chính tâm tham này lại tạo ra một cái nghiệp tái 
sinh dục giới cho tôi đời sau. Chính cái thích trong hình ảnh nào đó là sắc ái, nó 
sẽ tạo ra tâm nhãn thức đời sau. Thích cảnh thinh nào đó là thính ái sẽ tạo ra tâm 
nhĩ thức đời sau.... Cứ như vậy. 


Một người tạo phước bằng tâm đại thiện thứ nhất sẽ hưởng được 16 quả gồm: 8 
đại quả hữu nhân và 8 quả vô nhân (trong đó có ngũ song thức). Chính vì còn sắc 
ái, thịnh á1 ... nên mới tác động cho ngũ song thức đó có mặt. Một người đắc Sơ 
thiền (tạm thời) không còn sấc đi, thỉnh ái, về Phạm thiên không có Ø, thiệt, thân 
nữa, vì ba giác quan này thật sự không cần thiết trên đó, riêng øhãn, nhĩ có mặt 
không phải do sắc ái, thính ái như người ở cõi Dục mà chỉ vì đây là hai giác quan 
tối thiêu đề làm hai việc sau đây: 


1. Phân biệt Phạm thiên Hữu tưởng với Vô tưởng, Sắc giới với Vô sắc. 


Phạm thiên cõi Ngũ uẫn mà không có nhãn, nhĩ, thì không thấy không nghe làm 
sao họ sinh hoạt đây, họ chỉ có nước ngồi vên, vì vậy họ phải có để sinh hoạt, và 
đề phân biệt họ với Phạm thiên cõi Vô sắc. Phạm thiên cõi Vô sắc chỉ có tâm mà 
không có thân. Phạm thiên cõi Hữu sắc nếu không có øhãn, nhĩ thì Hữu sắc để 
làm gì, lúc này coi như tương đương với Vô tưởng. Phạm thiên Vô tưởng là vị đã 
đắc Ngũ thiền rồi mà nhàm chán cái tâm nên nguyện đời sau sanh ra không có 
tâm trong suốt năm trăm đại kiếp, sau đó trở lại bình thường. Phạm thiên cõi Ngũ 
uân mà không có nhãn, nhĩ thì đời sống vị này gần giống như Phạm thiên cõi Vô 
tưởng, không làm ăn gì hết. Chỉ có sắc, /;ân cho vui thì giống như Phạm thiên 
cõi Vô tưởng. Chỉ sinh hoạt băng tâm thì giống Vô Sắc. Vì vậy bắt buộc vị này 
phải có nhãn nhĩ đề không giông Vô tưởng mà cũng không giông Vô sắc. 


2. Nhãn nhĩ là những giác quan phải nhờ đến để tiếp xúc gặp gỡ khi Phạm thiên 
làm thiện. 


Ngay bây giờ tôi đang nhìn một cái hoa, nếu cái hoa đó xấu quá, héo, có sâu nằm 
trong đó, thì tôi bực, chính cái bực đó là tâm sân, tôi đã g1eo mầm tái sinh cho đời 
sau, còn nêu tôi nhìn mà tôi thích thì coi như tôi gieo chủng tử dục giới cho đời 
sau. Một người chứng thiền luôn nhờ đến các tâm đại thiện (Dục giới) nhưng sau 
đó các tâm này không cho quả ngũ song thức mà đương sự lại sinh về cõi Phạm 
thiên không có khứu, vỊị, xúc, giác. 


15 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đã giảng hai tiếng đồng hồ rồi, xin hẹn lại quí vị ngày thứ Ba. 


16 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 28-10-2014 THUYÉT PHÁP, PHẦN BIỆT (1) 


Phẩm Nhân Duyên có một nội dung giống nhau nên bài đầu tiên tôi giảng nhiều 
nhất, kỹ nhất, những kinh sau trong phẩm chúng tôi chỉ nói đại khái, quí vị coi thì 
biết. Chỉ tập trung bài kinh đầu tiên. Sẵn đây cũng nhắc lại nếu điều kiện thuận 
tiện, quí vị có thể tìm đọc thêm cuốn Triết Học PG, quyền đó tương đối sáng sủa, 
giúp đỡ quí vị được ít nhiều trong việc tìm hiểu giáo lý Duyên khởi, chớ không 
thể nào trong một hai buổi giảng mà thay thế được cả cuốn sách. Tôi chỉ nhắc lại 
công thức để nhớ giáo lý Duyên khởi là gồm một số tiêu điểm sau đây: 


- Do Vô minh trong Tứ đề nên có ba hành. 


-Trong. mỗi giây phút sông của chúng sinh có đủ cả nhân sinh tử và quả sinh tử. 
Khi buồn thì phàm phu sống bằng tâm sân vốn là nhân sanh tử, khi vui thì sống 
bằng tâm tham cũng nhân sanh tử, khi làm thiện bằng tâm lành thì cũng là nhân 
sanh tử. Nhân sanh tử có tính thiện thì dẫn sanh cõi vui. Nhân sanh tử có tính ác 
thì dẫn sanh cõi khổ. Trong cái gọi là nhân sanh tử có tính thiện gồm ba trường 
hợp: thiện Dục giới, thiện Sắc giới, thiện Vô sắc giới. Với tính Thiện Sắc giới thì 
sinh về các cõi Phạm thiên Sắc giới cao thấp tùy theo tầng thiền mình chứng. Với 
tính thiện Vô sắc giới, cũng vậy. Sau khi sinh về các cõi và sống mãn thọ ở đó thì 
phàm phu tiếp tục luần quân theo duyên nghiệp. Trong từng phút, phàm phu sông 
trong quả sanh tử và nhân sanh tử. Đừng hiểu lý Duyên Khởi là một đường thắng 
kiểu sợi chỉ. Chắng hạn ngay trong một phút ta vừa sống với lục nhập, rồi 6 xúc, 
6 thọ, 6 ái, 4 thủ, nghiệp hữu, sanh, già, bệnh, chết, sầu bi khổ ưu não. Tắt cả có 
thể diễn ra trong - trước - sau một phút đồng hồ. Quả bây giờ có từ nhân trước, 
nhân bây giờ sẽ cho quả tương lai. Ví dụ, tôi đang nói chuyện với các vỊ, trước 
mặt tôi là bình hoa, con mắt tôi nhìn thấy bình hoa, tâm nhãn thức nhìn thấy bình 
hoa đó là tâm quả có được từ nghiệp quá khứ. Nhưng khi tôi nhìn bình hoa mà tôi 
thích thì cái thích đó chính là tham ái. 


Trong một phút của mình có cả quả sinh tử và nhân sinh tử. Nếu được mình lấy 
cây viết vẽ vô tờ giấy trước mặt cái vòng tròn. Những cái biết của mình trong 6 
trần: cái biết của con mắt thấy cảnh sắc, cái biết của lỗ tai để nghe tiếng, cái biết 
của lỗ mũi-khứu giác để nghe mùi v.v..., tất cả những cái biết này đều là tâm quả, 
tâm quả là những tâm có được từ nghiệp quá khứ. Có người, đời này cặp mắt của 
họ thường xuyên thấy những øì họ vừa ý, kể cả cái họ không vừa ý thì cũng là 
những cái gì sạch đẹp. Đó gọi là tâm nhãn thức quả thiện. Có người, suốt đời này 
cặp mắt của họ thấy toàn cái dơ, cái xấu, cái tào lao. Đó gọi là tâm nhãn thức quả 


17 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bất thiện. Tâm nhãn thức này có từ nhân xấu đời trước. Một cách tình cờ, tôi biết 
một số vị Phật tử từ bé năm bảy tuôi đã đi vượt biên ra nước ngoài, được cha mẹ 
cho ăn học, từ lúc 9, 10 tuổi đã được đi vòng quanh thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ, Tây 
Ban Nha, Pháp, Đức... họ đều đi hết. Tôi thấy họ hay chê. Đi ngang một ngọn 
đôi đẹp, tôi khen, nhưng họ nói cũng thường, riết rồi tôi bực, nhưng họ nói cái họ 
thấy đẹp hơn nhiều. Sau này tôi biết thật sự như vậy. Họ từng thấy những cái siêu 
thực, không tưởng, hoang đường trong suy nghĩ của người khác. Đó là nhãn thức 
quả thiện. Có những người mà miệng họ đã được nếm đủ sơn hào hải vị của cả 
hành tính. Có những người trên đời này sông toàn bằng tâm quả thiện, trong khi 
đó có những người từ nhỏ đã phải chấp nhận bụi bặm, nóng nực, mùi hôi, những 
thứ cũ, dơ, rách, rẻ tiền, suốt mây chục năm trời, đó gọi là tâm quả bất thiện. 
Không phải một người đời này bất hạnh là họ không có phước, không phải là 
suốt nhiều đời họ không làm công đức. Suốt nhiều đời họ đã làm nhiều công đức 
nhưng nhằm ngay kiếp này họ đang nhận quả xấu. Ngược lại, không phải những 
người đời này đang vô cùng sung sướng là họ không làm ác nghiệp trong quá 
khứ, mà chỉ là nhằm ngay lúc này họ đang hưởng quả, họ đang nhằm mùa sầu 
riêng. Người sung sướng đời này có thê là đang vào mùa thu hoạch sâu riêng, 
măng cụt. Người chịu khổ đời ¡ ảy CÓ thể là nhăm lúc vườn trái của họ đang sái 
mùa. Vì vậy, dù họ siêng dữ lắm, tu hành đữ lắm, làm cỏ bón phân, cắt tỉa, mà cứ 
ra lá, còn anh kia xì ke ma túy chích choác nhưng nhằm ngay mùa sầu riêng 
măng cụt nên ra vườn là đem vô ăn, đem vô bán. Phải biết cái này để đừng coi 
thường aI hết. Bồ tát có lúc còn đọa địa ngục, đọa địa ngục còn khô gâp triệu lần 
sông kiếp nghèo trên cõi Người. Mỗi người chỉ là một chiếc lá trong dòng chảy 
của cuộc sinh tử, lúc thì chúng ta ghé vào bờ này, khi thì chúng ta ghé sang bến 
kia. Nhằm ngay cái lúc được hưởng phước thì sướng như tiên, nhằm lúc chịu khổ 
thì khổ như điên. Ngay trong từng phút chúng ta đang gieo nhân mới và đang hái 
quả cũ. Quả cũ là đang nhìn cái mình thích đang nhìn cái mình ghét, đang nghe 
cái mình thích, đang nghe cái mình ghét, đang ngửi cái mình thích đang ngửi cái 
mình ghét v.v.. . Suốt hăm bốn giờ đồng hỗ, có lúc nào ngũ song thức - năm căn 
vật chất của quí vị không làm việc không? 


Chỉ trừ lúc ngủ! Đức Phật dạy rằng, con chim có dịp là bay về trời, con cá có dịp 
thì nhảy xuống nước, chỗn cáo thích về hang như thế nào thì con mắt cũng luôn 
chờ dịp đề nhìn, lỗ tai luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng lắng nghe, lỗ mũi của 
mình luôn luôn trong tình trạng available, lưỡi của mình cũng luôn luôn trong 
tình trạng sẵn sàng làm việc. Như vậy là rõ ràng trong từng phút chúng ta đang 
sông trong quả. Còn nhân thì sao? 


18 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Mỗi lần con mắt của mình, lỗ tai của mình nó biết cái gì mình thích thì mình 
sông băng tâm tham; nó biết cái gì mình ghét thì mình sống bằng tâm sân. Mà 
tham và sân là nhân sinh tử dẫn về cõi đọa. Còn những khi nghe hoặc thấy chiếc 
lá vàng rơi, mình tu thiền quán; nghe tiếng suối chảy, mình tu thiền quán; nghe 
thân này đau đớn, mình tu thiền quán, thì lúc đó mình sống băng tâm thiện. Khổ 
nỗi tâm thiện này cũng là nhân sinh tử, có điều là nó đưa mình về cõi sướng. Chỉ 
vậy thôi. Mình sanh tử băng sáu căn thì mình cũng có thể giải thoát bằng sáu căn 
là vậy đó. Có những người, cái thấy cái nghe của họ chỉ đủ cho họ có tâm sân tâm 
tham, nhưng chúng ta phải nhìn nhận có lúc những hình ảnh, những âm thanh, 
những mùi vị, những xúc chạm... lại làm cho mình có tâm thiện. Ví dụ, đối với 
hành giả tu Tứ Niệm Xứ thì cảnh nào cũng là cảnh chánh niệm hết. Cái mùi hoa 
lài người ta thường cúng trong những buổi lễ ở VN đã trở thành ẫn tượng rất tốt 
đối với tôi, bây giờ tôi già rồi mà đi bất cứ xứ nào nghe mùi hoa lài tôi lại nhớ cái 
lễ chùa ở VN, lạ như vậy đó. Cũng giống như bây giờ mà tôi nghe cái mùi phân 
bò ở mây vùng nông trại ở Thụy Sĩ là tôi nhớ thời gian tôi sông ở Long Thành 
VN, hoặc nghe mùi rơm mùi cỏ cháy là nhớ về miền Tây cũng mình. Mỗi cái 
mùi, mỗi âm thanh mình nghe được hoàn toàn có thể là một lối về, một sự dẫn 
dắt, một sự khơi gợi về một cảnh giới nảo đó. Nói như vậy có nghĩa là trong từng 
phút những gì mình nghe mình thấy mình ngửi mình nêm, đụng và suy tư rất CÓ 
thể đó là cơ hội đề mình sống thiện và sông bất thiện. Dầu cho mình sống băng 
tâm thiện hay tâm bắt thiện đều là sự sanh tử hết. Nói như vậy không có nghĩa là 
tôi bài bác cái thiện. Hễ mình còn trong dòng sanh tử, cái thiện này là cái phải có: 


- Đề mình bớt khô, thay vì sanh làm con nhà nghèo thì mình sanh làm con nhà 
giàu đỡ khô hơn. 


- Nhờ có thiện pháp mình mới có trí tuệ, có điêu kiện đê học đạo, tu hành, đặc 
chứng, giải thoát, chứ nói rôt ráo thiện ác gì cũng sanh tử rôi không trau dôi cái 
thiện là sa. 


Trong khu rừng có những con đường đưa mình tới chỗ chết nhưng cũng có 
những con đường đưa mình ra ngoài bìa rừng. Nói cho sang vậy chứ con đường 
đưa mình vô rừng sâu hay ra bên ngoài rừng chỉ là một, vẫn đẻ là hướng đi của 
mình. Hai con đường này chỉ là một thôi, tùy mặt mình xoay hướng nào. Hễ chưa 
ra khỏi rừng thì mình còn có mặt trong rừng và đôi chân của mình vẫn tiếp tục 
đặt trên con đường rừng. Thiện pháp cũng vậy đó, thiện pháp của người câu đạo 
giải thoát cũng y hệt như thiện pháp của người đam mê sanh tử, chỉ khác một 
điểm là cái nhìn. Tôi nhớ Tây có câu hay lăm: Du lịch không phải là chỉ đến chỗ 


19 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lạ, chỗ đẹp mà cái cần thiết nhất ở đây là cái nhìn mới lạ và cái nhìn thưởng thức 
cái đẹp. Nếu mình đến chỗ lạ mà cứ móc cái phone ra, kêu về nhà: “anh đang ở 
đây”, 'em đang ở đây”, 'chỗ này đẹp lắm má”... cứ chun vô bụi nói phone mãi thì 
không phải du lịch. Tôi đã thấy có người như vậy rồi, đi đến đâu là cứ móc cái 
phone ra chun vô bụi. Còn vụ này nữa, nói lạc đề nhưng không thê không nói, có 
người đi tới chỗ đẹp là cứ chụp hình. Nghe cái này các vị cứ chống đối tôi nhưng 
nghe kỹ thì các vị sẽ đồng ý với tôi. Những hình ảnh mình chụp được đem về nhà 
chắc gì đẹp bằng những hình ảnh trên internet. Người ta chụp bằng cái máy 
chuyên nghiệp professional, bằng khả năng chuyên nghiệp. Còn mình thấy đẹp 
quá mình cứ móc cái máy cái phone ra chụp, cái đó thì đúng, nhưng chụp một cái 
hai cái cho vui thôi, điều chủ yếu là phải nhìn, phải quan sát. Vì sao? 


Minh đi du lịch thì phải nhìn bằng con mắt, đăng này mình cứ móc cái máy ra 
chụp, làm lơ không thèm coi. Lên xe, xe chạy rồi mới móc cái máy hình ra ngồi 
coI lại, tưởng sao, co1 toàn là hình chết không hà. Theo tôi, tôi mà tới chỗ đó là tôi 
sẽ đi tan nát hết, tôi đi bằng đôi chân của tôi, tôi nhìn bằng con mắt của tôi, tôi 
lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng sóng võ băng lỗ tai của tôi, tôi nghe mùi hương 
của gió, của rong biển, của hoa, của cỏ, của đất, của đá băng lỗ mũi của tôi, tôi sờ 
chạm bằng bản tay của tôi cho đã đời đi, xong rồi tôi mới từ từ lựa chỗ nào ngon 
lành nhất, độc đáo nhất, bám hai ba tắm rồi ngưng. Trừ trường hợp mình đi với 
một người nào đó, mình chụp hình cho người ta để người ta làm kỷ niệm thì khi 
đó tôi ráng căn răng chụp chớ nếu mà tôi đi một mình thì tôi chỉ làm chừng vài 
tấm để gọi là. 


20 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 30-10-2014 THUYÉT PHÁP, PHẦN BIỆT (2) 
Ở đây có ba nguồn tài liệu trước mắt mà tôi nghĩ quí vị nên tìm vào để đọc thêm: 
- Kinh Đại Duyên, Trường Bộ Kinh (Kinh số 15), nếu được đọc thêm cả chú giải. 


- Bộ Phân Tích Vibhañga, phần nói về Duyên khởi. Trong Vibhañga có 18 phân, 
Duyên Khởi là một trong 18 phân. 


- Kinh Vị Tăng Hữu, Trung Bộ Kinh. (Kinh số 123). 


Bộ Phân Tích Vibhanga đã được dịch sang tiếng Việt rồi, sư trưởng TT Thích 
Hoàng Pháp đã ¡n rồi. Bộ đó tôi cho răng đó là sách gối đầu, Phật tử Nam Tông 
không thê không biết bộ đó. Có nhiều Phật tử nói với chúng tôi là bộ đó đọc nhức 
đầu. Nói thăng ra, hễ nhìn mặt người nào thấy không có hy vọng thì tôi nói, ừ, 
đọc nhức đầu lắm, quí vị nào mà tôi thấy có chút niềm tin là ráng được thì tôi cho 
biết một chỉ tiết, nêu là nói nhức đầu thì trong 7 bộ đó người hiếu học dù có sơ cơ 
cũng có thể đọc hiểu chút ít hai bộ là Bộ Phân Tích và Bộ Ngữ Tông. Đọc mà bí 
thì đi kiếm thầy, kiếm sách. Đó là kinh nghiệm học đạo chớ quí vị đừng bao giờ 
ngồi chờ đợi kiến thức trên trời rớt xuống. Người ta nói nằm chờ sung rụng 
nhưng phải lựa cây sung nào mà nằm chớ đừng thấy cây sung chưa ra trái mà 
nằm chờ, chưa kề ra trái mà chưa tới mùa chín thì có hả rách miệng chờ cũng 
không thấy rụng. 


Tôi đề nghị kinh Vị Tăng Hữu vì tôi muốn giảng chung tất cả các kinh trong 
phâm Nhân Duyên này dôn vô thành một. Kinh VỊ Tăng Hữu này nói vê những 
điêu đặc biệt của vị Bô tát Chánh Đăng Giác kiệp chót. 


Phẩm này nói về 7 Phật, xác định chư Phật đều phải trải qua một canh đầu của 
đêm trước khi thành Phật để dùng Túc mạng minh quán xét quả luân hồi, sanh ở 
đâu, như thế nào. Sau đó dùng trọn canh giữa đề quán nhân luân hồi, và vì sao 
mình lại có mặt trong những kiếp sống siêu đọa buồn vui đó, thấy rõ do thiện 
nghiệp mà được hưởng vui, do ác nghiệp mà phải chịu khô. 


Túc mạng minh là đề thấy quả luân hồi. Sanh tử minh là để thấy nhân luân hồi. 
Đầu canh cuối, các ngài ra khỏi Tứ thiền (tức Ngũ thiền bên A-tỳ-đàm) quán xét 
12 Duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch, xong chiều nghịch thì lập tức chứng 
một loạt Sơ đạo, Sơ quả ... Tứ đạo, Tứ quả và tức khắc chứng thành Phật quả 
cùng lúc với Nhất thiết trí ngay sau khi tâm Tứ quả xuất hiện. 


21 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tại sao Ngài phải dài dòng một đêm như vậy? 


Vì Ngài giống như Tổng thống Mỹ, đi đâu ngoài chuyên cơ còn phải xe riêng, 
nguyên nhóm vệ sĩ, phóng viên nhà báo, còn phải thêm đám nhà bếp, hậu cần. 
Ông muốn tới VN, ghé Hà Nội, thì đám mật vụ phải tới Hà Nội trước đó mây 
ngày. Mây cái vali samsonite họ cầm theo là dùng để tránh đạn, khi có sự cô là 
dùng đề chụp che người ông. Xe của Tổng thông Mỹ chỉ có mật vụ Mỹ mới mở 
được. Tại sao lại rắc rôi như vậy, vì cái chết của ông sẽ dẫn đến một tỷ vân đề của 
thế giới. Ông mãn nhiệm rồi thì thôi nhưng còn đang đương chức thì rắc rối sẽ 
xảy ra khi ông bị ám sát dù ám sát hụt hay ám sát thành công. Còn vị Chánh 
Đăng Giác, vì Ngài chứng ngộ Nhất thiết trí nên thời gian chứng ngộ phải lâu 
như vậy. Canh đầu Ngài phải dùng Túc mạng minh để quán chiếu quả luân hồi: 
thọ, hành, tánh, tướng, tức là bàng sanh, địa ngục, A-tu-la ngạ quỷ, mập ốm, cao 
thấp, trăng đen, buôn vui... ra sao. Canh giữa Ngài dùng Thiên nhãn minh đề soi 
rọi vì sao mình còn chuyện kiếp này như vây, kiếp kia như vậy. Muốn quán chiều 
Túc mạng minh hay Sanh tử minh thì vị đó phải là người chứng Ngũ thiền. Sau 
khi xong canh hai rồi, Ngài mới ra khỏi, không còn tiếp tục dùng Tâm đáo đại 
nữa mà lúc đó Ngài dùng Tâm đại thiện. Vị hóa thông thì phải nhập Thiền cơ 
trước, ví dụ vị đó muốn đi trên nước, muốn đi trên hư không thì vị đó phải nhập 
đề mục đất. Nhập đề mục đất xong xuôi, vị đó ra khỏi Thiền cơ đó mới tác ý chú 
nguyện “hãy có một con đường đất”, nghĩ như vậy thì lập tức có. Lúc đang đi như 
vậy vị đó xài Tâm đại thiện dục giới, không phải Tâm đáo đại vì đã ra khỏi Thiền 
cơ. Thiền cơ tức là tầng Ngũ thiền mình chứng đó chỉ biết cảnh đề mục thôi. Đến 
canh thứ ba, Bồ tát không còn dùng Tâm đáo đại nữa mà dùng Tâm đại thiện Dục 
giới để quán chiếu 12 Duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch. 


Quán chiếu 12 Duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch. 
Quán chiếu như thế nào? 

Quán chiếu bằng cách tự hỏi: Thân này từ đâu có? 

Sau đó tự trả lời rằng: Từ sự chào đời mà có. Rồi cứ vậy tự hỏi thêm: 
Sanh từ đâu mà có? 

Sanh có từ sự tái tục, đầu thai. 


Sự đầu thai có từ Tâm quả tái tục. Tâm quả đó có từ Tâm thiện ác, tức nghiệp 
hữu, còn tâm tái tục là sinh hữu. 


22 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hữu có từ Tứ thủ (Tứ thủ nói gọn là tham ái và tà kiến trong chuyện hưởng lạc và 
châp ngã). 


Tứ thủ chính là tham ái và tà kiên ở mức độ sâu đậm. 


Ái có từ 3 thọ: gặp thọ lạc thì thích, gặp thọ khổthì tưởng nhớ đến thọ lạc và 
mong đừng khô nữa, cả hai thái độ này đêu là nhân sinh ái. 


Thọ có từ xúc, xúc là sự gặp nhau giữa lục căn, lục thức, lục trân. 
Xúc lại có từ sự hiện hữu của lục căn. 


Lục căn lại có mặt từ danh sắc tái tục, tức những tố chất đầu đời quyết định ta có 
đủ 6 căn trong kiếp sông đó hay không. Theo tôi đọc và theo tôi nghe thì thường 
người VN hay làm lơ chỗ này. Chúng sanh cõi Dục nếu thiếu phước thì chỉ có 
một vài căn trong 6 căn, đủ phước thì không thiếu căn nào. Cõi này mà thiếu một 
cái là coi như khuyết tật. Ví dụ người khùng bâm sinh, họ có đủ 6 căn nhưng ý 
căn của họ có vấn đề. Hai thằng khùng đi ngoài đường gây lộn nhau, một thằng 
nói: Trời tối rồi sao mặt trời chưa lặn? 


Thằng kia nói: Mặt trăng chớ mặt trời gì! Một người tỉnh đi ngang qua nói: Đèn 
đường đó mấy cha! Đây không phải là chuyện cười mà là chuyện minh họa cho 
cái phàm phu của chúng ta. Thẳng thứ nhất vô minh và tà kiến quá nặng, đã biết 
trời “tối” rồi mà lại thấy mặt trời chưa lặn. Thằng thứ hai thì thông minh hơn, biết 
tối thì không có mặt trời mà chỉ có mặt trăng. Hai người này tượng trưng cho 
phàm phu mình, phàm phu mình có người hoàn toàn không biết gì hết, đó là 
những con thú trâu chó heo gà, y như thằng khùng thứ nhất. Thằng thứ hai là 
nhân loại mình, chư thiên, Phạm thiên, thông minh hơn, biết đêm thì là mặt trăng, 
khôn hơn thằng thứ nhất nhưng vẫn là thằng khùng thôi. Anh chàng thứ ba mới là 
tượng trưng cho người hiểu đạo, anh chàng thứ nhất là mù tịt, anh chàng thứ hai 
là biết ba mớ. 


Vô minh là không biết cái đáng biết, chỉ biết cái không cần biết, tức chỉ biết theo 
cách kích thích phiền não. Quí vị mà biết rõ người quen của mình họ nghĩ 8Ì \ về 
mình, thì mình chỉ có vô núi mà ở thôi. Kế cả những người ôm ngang lưng VÕ Vai 
mình, bà xã mình, ông xã mình, mình không biết trong đầu họ nghĩ gì về mình. 
Minh không biết chừng nào mình chết, chết kiêu nào, chết ở đâu, mình nghĩ là 
còn lâu lắm mình mới chết. Mình không cần đắc gì hết, chỉ cần nhìn xuyên thấu 
người ta như X-ray, biết rõ đây là ruột non đây là ruột già, thấy người ta ăn vào 


23 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì thức án chạy từ miệng xuống thực quản qua bao tử, rồi tiêu hóa qua ruột già 
rồi tống ra ngoài; nếu nhìn thấy tận mắt hành trình đó thì mình không thể nào ôm 
hôn một người với sự lãng mạn yêu đương. Nhờ mình không biết mà mình dệt 
mộng, mình gọi đây là mày lá liễu, mũi đọc dừa, môi trái tim, mái tóc huyền, đáy 
thắt lưng ong, bụng sáu múi... những cái biết đó là cái biết kích thích phiền não. 
Hoặc mình thấy mặt thằng này đúng là cái thằng tháng trước chửi mình, viết 
email, gọi điện thoại chửi mình v.v... toàn là những cái biết kích thích phiền não. 
Trong khi vị A-la-hán chỉ nhìn mình hai cách: cách tục đề và cách chơn đề. Cách 
tục đề là biết mình chỉ đáng thương (người bắt thiện) và dễ thương (người thiện); 
cách chân đề là nhìn cái gì cũng đáng chán, cái gì cũng đang chờ sụp đồ, tan biến. 
Một đứa bé nhìn rồ kẹo nhiều màu thì thích, cảm nhận nhiều màu theo cách nào 
đó của nó đề mê, còn mình nhìn thì nghĩ hai chuyện mà lạnh xương sông: màu đó 
là màu hóa chất không an toàn, ăn đường ngọt vô thì chỉ chờ chết thôi. Chính vì 
mình hiểu quả sâu sắc nên mình nhìn rô kẹo là lạnh người, trong khi đó một đứa 
bé thì thích mê, đang khóc mà thấy rồ kẹo là nín liền. Phàm phu cũng vậy, cái 
biết của mình về bản thân, về cuộc đời, về trăng sao hoa lá toàn là những cái biết 
kích thích phiền não, biết theo cách đó thì trong kinh gọi là biết những điều 
không đáng biết. Còn điều đáng biết mình không biết, chắng hạn như mình 
không biết mọi hiện hữu là khổ, không biết mọi ưa thích là nguồn khổ, không 
biết sự vắng mặt của khổ và tập là cứu cánh giải thoát, không biết lý tưởng Bát 
Chánh Đạo là con đường diệt khô. Có một chuyện rất căn bản, (một tu sĩ hay 
Phật tử khi thờ Phật trên đầu thì không thể không biết), đó là dù sanh cảnh giới 
nảo đi nữa thì hết tuổi thọ phải đi qua cảnh giới khác. Tất cả những gì mình thấy 
là vị ngọt là do hoàn cảnh sống cho mình cảm giác đó thôi chứ không có gì là giá 
trị tuyệt đôi. Phân người, có những loài động vật rất thích nhưng mình chỉ nghe 
nói thôi là ớn. Một gói tả con nít liệng bên đường, tôi liếc thấy là lạnh xương 
sông rồi, trong khi đó có những loài đi kiếm cái đó đề ăn. Cũng con người như 
nhau mà có người nhìn soirée thì thích, nhìn thỏi son hộp phần thì mê, thì mơ 
ước, trong khi với tôi thì có cho cái soirée hay cả rô son phân tôi cũng dửng II 
Chỉ cân mang thân nữ thôi, nhìn mấy cái đó là họ quýnh lên rồi, chịu không nỗi. 
Quí vị mà biết rõ người quen của mình họ nghĩ gì về mình, thì mình chỉ có vô núi 
mà ở thôi. Kế cả những người ôm ngang lưng vỗ vai mình, bà xã mình, ông xã 
mình, mình không biết trong đầu họ nghĩ gì về mình. Mình không biết chừng nào 
mình chết, chết kiểu nào, chết ở đâu, mình nghĩ là còn lâu lắm mình mới chết. 
Minh không cần đắc gì hết, chỉ cần nhìn xuyên thấu người ta như X-ray, biết rõ 
đây là ruột non đây là ruột già, thấy người ta ăn vào thì thức ăn chạy từ miệng 
xuống thực quản qua bao tử, rồi tiêu hóa qua ruột già rồi tống ra ngoài; nếu nhìn 


24 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thấy tận mắt hành trình đó thì mình không thể nào ôm hôn một người với sự lãng 
mạn yêu đương. Nhờ mình không biết mà mình dệt mộng, mình gọi đây là mày 
lá liễu, mũi dọc đừa, môi trái tim, mái tóc huyền, đáy thắt lưng ong, bụng sáu 
úi... những cái biết đó là cái biết kích thích phiền não. Hoặc mình thấy mặt 
thằng này đúng là cái thằng tháng trước chửi mình, viết email, gọi điện thoại chửi 
mình v.v... toàn là những cái biết kích thích phiền não. Trong khi vị A-la-hán chỉ 
nhìn mình hai cách: cách tục để và cách chơn đề. Cách tục đề là biết mình chỉ 
đáng thương (người bất thiện) và đễ thương (người thiện); cách chân đề là nhìn 
cái gì cũng đáng chán, cái gì cũng đang chờ sụp đồ, tan biến. Một đứa bé nhìn rổ 
kẹo nhiều màu thì thích, cảm nhận nhiều màu theo cách nào đó của nó để mê, còn 
mình nhìn thì nghĩ hai chuyện mà lạnh xương sống: màu đó là màu hóa chất 
không an toàn, ăn đường ngọt vô thì chỉ chờ chết thôi. Chính vì mình hiểu quá 
sâu sắc nên mình nhìn rổ kẹo là lạnh người, trong khi đó một đứa bé thì thích mê, 
đang khóc mà thấy rổ kẹo là nín liền. Phàm phu cũng vậy, cái biết của mình về 
bản thân, về cuộc đời, về trăng sao hoa lá toàn là những cái biết kích thích phiền 
não, biết theo cách đó thì trong kinh gọi là biết những điều không đáng biết. Còn 
điều đáng biết mình không biết, chắng hạn như mình không biết mọi hiện hữu là 
khổ, không biết mọi ưa thích là nguồn khổ, không biết sự văng mặt của khổ và 
tập là cứu cánh giải thoát, không biết lý tưởng Bát Chánh Đạo là con đường diệt 
khổ. Có một chuyện rất căn bản, (một tu sĩ hay Phật tử khi thờ Phật trên đầu thì 
không thê không biết), đó là dù sanh cảnh giới nào đi nữa thì hết tuổi thọ phải đi 
qua cảnh giới khác. Tất cả những gì mình thấy là vị ngọt là do hoàn cảnh sống 
cho mình cảm giác đó thôi chứ không có gì là giá trị tuyệt đối. Phân người, có 
những loài động vật rất thích nhưng mình chỉ nghe nói thôi là ớn. Một gói tả con 
nít liệng bên đường, tôi liếc thấy là lạnh xương sống rồi, trong khi đó có những 
loài đi kiếm cái đó để ăn. Cũng con người như nhau mả có người nhìn soirée thì 
thích, nhìn thỏi son hộp phần thì mê, thì mơ ước, trong khi với tôi thì có cho cái 
solIrée hay cả rô son phần tôi cũng dửng dưng. Chỉ cân mang thân nữ thôi, nhìn 
mấy cái đó là họ quýnh lên rồi, chịu không nồi. Chúng ta thích cái này ghét cái 
kia không phải do giá trị bản thân vật đó, mà do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm 
lý và hoàn cảnh sông hiện tại. Ba nhân duyên này khiến cho một người thích hay 
ghét cái gì đó trong đời. Ví dụ do nghiệp xưa khiến tôi làm con chó, do khuynh 
hướng tâm lý tôi là người tham ái nhiều, thích ăn uống hay không thích ăn uống, 
con chó không có tham ăn bằng con heo, con heo là phải ủi, phải đi kiếm ăn, con 
chó thì khi nào đói mới ăn. Có những loài mình nghĩ đến nó là nghĩ đến chuyện 
ăn, con heo kiếm ăn suốt đời, con gà bơi suốt đời. Tiền nghiệp cho chúng vô cảnh 
giới đó và khuynh hướng tâm lý làm chúng thích cái đó. Và còn do hoàn cảnh 


25 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hiện tại nữa, ví dụ tôi là người rất thích ăn uống, nhà tôi trước đây ở mặt tiền Bàn 
Cờ, Vườn Chuối, mỗi chiêu quanh đây người ta bán đồ ăn ê hề tha hồ ăn, nhưng 
nếu tôi vô thiền viện ở Miễn Điện, một ngày chỉ được ăn điểm tâm sơ sài, buôi 
trưa ăn được thì ăn, không ăn được thì ráng chịu, buôi chiều chỉ có nước trái cây. 
Thế là từ từ rồi quen, quen rồi không thích nữa, thấy ăn chiều nặng nề. Trong ba 
nhân duyên trên, sửa được hai, chỉ có tiền nghiệp là không sửa được. Khuynh 
hướng tâm lýsửa được bằng “sửa được bằng “yoniso manasikãra”: “như lý tác ý”, 
'khéo tác ý”. Hoàn cảnh sông thì có thể thay đổi bằng 2 cách là khéo tác ý và, 
chọn cảnh mà sống (trú xứ thích hợp). Xem bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, số 2 
Trung Bộ Kinh, trong đó Phật dạy 7 cách đối phó hay làm việc với phiền não, có 
thứ ta phải giáp mặt chịu đựng, có thứ ta phải tránh né từ xa, có thứ ta phải dùng 
trÍ suy Xét V.V... 


Khéo tác ý tức khéo suy nghĩ, còn gọi là trí tuệ. Do không hiểu sâu về dòng luân 
hồi nên mình mới thích cái này cái kia, nên mới hình thành vòng Duyên khởi, tức 
là, do không thấy hết các khía cạnh của cái gọi là khô, gồm có ba: khổ khổ là sự 
có mặt của những øì khiến ta khó chịu; hoại khổ là sự văng mặt những øì khiến ta 
dễ chịu; hành khổ là sự lệ thuộc nhân duyên mà có của pháp hữu vi, danh sắc, của 
hiện hữu bản thân. 


Chi pháp của khổ khổ (dukkhadukkha) là thọ ưu, thọ khổ. 


Chi pháp của hoại khô (viparinamadukkha): sự thọ lạc, thọ hỷ mất đi là khổ, ví dụ 
đang ăn ngon mà căn phải miêng ớt thấy điếng người, tức vừa là sự có mặt của 
khô khô mà cũng biến mất sự ngon miệng, tâm tham thọ hỷ biến mất; hoặc như 
trường hợp đang ngồi quạt mát mà bị cúp điện. 


Chỉ pháp của hành khổ (saäkhäradukkha) là tất cả những gì còn lại trong bảng 
nêu chi pháp, trừ Niêt bàn và chê định. 


Khổ một chỗ là trong room này tôi không biết có bao nhiêu người học A-tỳ-đàm, 
giảng Duyên khởi mà không có A-tỳ-đàm chỉ cắn lưỡi thôi. Mong rằng bà con 
nào chưa học A-f-đàm thì làm ơn. Quí vị tưởng tượng đi, nêu thấy khoa học là 
cân thiết thì không thê nào dốt toán lý hóa được hết, đó là những thứ căn bản đề 
sông ở đời. Trong Phật pháp cũng vậy, học gì cũng phải có căn bản A-ty-đàm. Có 
căn bản A-fÿ-đàm thì coi kinh cũng dễ, tu thiền cũng dễ. Những người đam mê 
A-ty-đàm nghe điều này sẽ rất là sốc: Khổ một chỗ là trong room này tôi không 
biết có bao nhiêu người học A-tỳ-đàm, giảng Duyên khởi mà không có A-tỳ-đàm 
chỉ căn lưỡi thôi. Mong rằng bà con nào chưa học A-tỳ-đàm thì làm ơn. Quí vị 


26 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tưởng tượng đi, nếu thấy khoa học là cần thiết thì không thê nào dốt toán lý hóa 
được hết, đó là những thứ căn bản đề sống ở đời. Trong Phật pháp cũng vậy, học 
gì cũng phải có căn bản A-tÿ-đảm. Có căn bản A-tÿ-đảm thì coi kinh cũng dễ, tu 
thiền cũng dễ. Những người đam mê A-tÿ-đàm nghe điều này sẽ rất là sốc: Học 
A-ty-đàm để hiểu mọi sự là cần xét lại.. Học để ôm giữ làm báu vật là sai tĩnh 
thần A-ty-đàm, sai với Phật pháp. Ví dụ, người dốt không biết gì hết, nghe ông 
thầy giảng về Tứ Niệm Xứ: “Nhớ nhen con, đây là thân, đây là thọ, đây là tâm, là 
pháp... Thầy thấy khuynh hướng tâm lý của con là hợp với thân quán, thọ 
quán... Đây là thất giác chi nghen con đây là hỷ giác chi, trạch giác chi, niệm 
giác chỉ, định giác chi...” nghe thấy ghê gớm! Tới hồi học Vi diệu pháp mình 
biết thực ra 37 Pháp trợ Bồ đề cái này chính là cái kia hoặc trong cái này có cái 
kia, nên những con số 5, 6, 3, 7 tùy chỗ mà nói. Phải học A-ty-đàm để thấy rằng 
ngay cả Phật trí của Thế Tôn vẫn là sự lắp ráp, hết sát-na này tới sát-na khác, và 
báo thân của Thế Tôn cũng là mây chục sắc pháp đó trộn lại thôi. Trong Tương 
Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy: nghe thấy ghê gớm! Tới hồi học Vi diệu pháp mình 
biết thực ra 37 Pháp trợ Bồ đề cái này chính là cái kia hoặc trong cái này có cái 
kia, nên những con số 5, 6, 3, 7 tùy chỗ mà nói. Phải học A-tỳ-đàm đề thấy rằng 
ngay cả Phật trí của Thế Tôn vẫn là sự lắp ráp, hết sát-na này tới sát-na khác, và 
báo thân của Thế Tôn cũng là mấy chục sắc pháp đó trộn lại thôi. Trong Tương 
Ưng Bộ Kinh, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, tất cả các hành là vô thường, vì 
nhân tạo ra chúng là vô thường và từ đó bản thân chúng cũng vô thường. Ví dụ 
như trái cam, nhân nào tạo ra trái cam? 


Cũng là đất nước, năng, gió, mù sương... thành ra trái cam non. Trái cam non mà 
lấy chân chà là nó nát; nêu thành trái cam lớn, không hái thì chín rớt xuống đất 
mềm rục, đạp lên thì bê, hoặc tự khô, gặp mưa năng cũng mục. Nhân tạo ra nó là 
lắp ráp, bản thân nó cũng không trường cửu với trời đất, trăng sao được. Phật trí 
cũng vậy, Ngài vì có bị, có trí, có dũng, thương đời, thương người mới tu các 
hạnh lành để thành Phật. Những hạnh lành đó cũng là tâm, tâm sở thôi. Khi thành 
Phật rồi, cái gọi là Phật, 32 hảo tướng đó cũng là sắc pháp thôi. Nhất thiết trí của 
Ngài cũng là danh pháp hữu vi thôi. Khi sống mãn thọ rồi thì tắm thân già yếu 
cũng phải bịnh đau, nằm xuống, đứt hơi và ra đi, danh pháp - tâm tử xuất hiện rồi 
thì cũng kết thúc mọi sự. Nhân tạo ra pháp hữu vi là vô thường mà chính chúng 
cũng vô thường là vậy đó. 


Tất cả chư Phật đều dùng đề mục hơi thở trong lúc đắc đạo, ra khỏi tứ thiền rồi 
quán xuôi ngược 12 Duyên khởi, sau đó thành Phật. Xem chú giải kinh Đại 


27 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Duyên Trường Bộ Kinh và chú giải kinh SIkhi trong phâm Nhân Duyên 
(Nidanavagøa) này đê thây điêu tôi vừa nói. 


Sau khi qua hai canh đầu tiên (Túc mạng và Sanh tử) đến canh thứ ba, Ngài thấy 
hoàn toàn bằng tâm dục giới để quán chiếu. Cái thấy của các Bồ tát lúc này là cái 
thấy của người có thiền, có thông, không phải tưởng tượng hay lý luận suông. 
Ngài quán chiếu ở đâu có thân này... sanh, hữu, thủ, ái từ đâu mà có (Xem phần 
[87]). Có đủ 6 căn thì có đủ 6 ái, có kiếp ta không đủ 6 ái nhưng về tiềm năng thì 
phảm phu nào cũng có đủ 6 ái. Có những loài động vật không đủ sáu giác quan, 
như con trùn chẳng hạn, nhưng cái không đủ này không phải là nó giông Phạm 
thiên, mà nghiệp của nó khiến cho nó không đủ thôi, nhưng tiềm năng kiếp sau 
của nó là có đủ nếu nó lên làm con chó. Phạm Thiên không đủ 6 căn là do phước 
của người ta, trên đó không cần nên không có, còn chúng sanh cõi Dục mà thiếu 
nghĩa là có vẫn đề. Về mặt lý thuyết thì mình nhớ con số 6 thôi. Tứ thủ có từ 6 ái, 
6 ái có từ 6 thọ (thọ trong lúc mình nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng). Mỗi lần ta nghe 
thấy cái gì, lộ tâm đầu tiên chỉ là chụp hình một cách máy móc chưa có một đánh 
giá nào, sau đó là 4 tâm lộ (cittavithi/ process of mind) đề định hình xem đó là cái 
øì, định danh là đề biết tên gọi của nó là gì, và trước đó là hai tâm lộ thu gom và 
tông hợp các chỉ tiết để sau đó mới định hình và định danh. Thí dụ bên tay phải 
tôi cách một thước, tôi thấy một đống đá và một vũng nước mưa. Bên tay trái 
cách tôi một thước, cũng là một đống đá và một vũng nước, nhưng tôi nhìn và 
biết đây là cái hòn non bộ. Bởi vì sau khi tôi “chụp hình” đưa vô trong đánh giá 
thì cũng là đá là nước nhưng trật tự của nước và trật tự của đá ở đây phải gọi là 
hòn non bộ (giả sơn) mới đúng. Theo A-tỳ-đàm, khi nhìn thấy cái gì đó thì con 
mắt chỉ chụp hình thôi, còn giám định đánh giá đó là cái gì thì do 4 lộ tâm tiếp 
theo. 


'Samũhaggahana': “tống hợp hình ảnh”. 


'Atitaggahana': “níu kéo quá khứ". Mọi thứ sanh diệt liên tục theo một dòng chảy 
rất nhanh. Để 8ọI là một cái hoa thì phải gom lại những thứ trước đó, đúng ra nó 
đã trôi qua mắt rồi, mình kéo nó lại, giỗng như quay chậm lại đề nhận xét. 


'Atthagsahana': “định hình”, “sắp xếp" 
“Namagsahana': “định danh” 


Sau khi xác định hình dáng xong rồi thì ta cho nó cái tên. Mọi sự diễn ra trong 
tích tắc, nhanh đên mức ta cứ nghĩ răng nhìn là biệt, nghe là biệt. Khi nghe ban 


28 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhạc trình diễn, nghe ca sĩ hát, nghe người chơi trống, nghe người đàn organ, 
nghe người chơi saxophone hay clarinet, tất cả những âm thanh của các nhạc cụ 
đó trộn lại, chỉ cần có một hạt sạn trong đó là dân nhà nghề biết liền. Phải có kiến 
thức nhạc lý mới phân biệt được điều đó. Như vậy trong lộ tâm nhĩ môn, cũng 
phức tạp như khi ta nhìn - nhăn môn. Tâm lý lúc ngửi mùi cũng vậy. Chỉ nghe 
mùi thôi là biết đây là Chanel N5, Guccli, Versace, Prada... nghe là biết liền; hoặc 
biết đây là mùi mắm tôm, mắm tép, mùi dầu hắc; biết đây là mùi hoa lài hoa lý 
hoa ngâu. Quá trình cũng diễn ra y như vậy, mũi chỉ chụp hình, vô trong mới 
phân tích, mùi này là của một người tình xưa cách đây 17 năm về trước mà mình 
nghe trên tóc nàng: cái mùi dầu gió kim hiệu con lạc đà này là mùi cuối cùng từ 
người bà ngoại trong đêm xuống tàu đi vượt biên. Chỉ nghe cái mùi thôi mà nó 
kéo tất cả những cái gì quá khứ. Bao nhiêu tâm lộ diễn ra, atitaggahana, kéo cảnh 
quá khứ về, samũhaggahana, tổng hợp quá khứ, atthaggahana, định hình đây là 
mùi øì và namagøahana định danh tên của mùi này là mùi gì. Ok cho tôi nghỉ, 
hẹn gặp ngày thứ Bảy. 


29 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 1-11-2014 THUYẾT PHÁP, PHẦN BIỆT (3) 


“Sabbabodhnsattä hi anapanacatutthaJjhanato vutthaya paccayakare ñanam 
ofaretväa tam anulomapatilomam sammasitva buddha honffi”(Tất cả Bồ tát sau 
khi ra khỏi Tứ thiền hơi thở, quán chiếu lý Duyên Khởi theo hai chiều xuôi 
ngược rồi mới thành Phật). Câu này trong chú giải kinh Sikhisutta cũng trong 
phâm Nhân Duyên (Nidãnavagsa) này. Trong phẩm này có kinh Sikhi, Sikhi là 
tên một vị Phật quá khứ, một trong bảy vị gân nhất. Trước bảy vị này cũng có vô 
số Phật khác, và sau này cũng có vô số Phật khác. Ở đây Đức Phật chỉ nói bảy vị 
gần nhất thôi, đều giống nhau như vậy hết. Quí vị siêng học thấy mình còn khỏe 
còn trẻ còn nhớ được thì mấy câu này phải học thuộc lòng. Đặc biệt là kinh 
Kaccãnagottasutta cũng trong phẩm này rất đáng thuộc lòng và tụng đọc mỗi 
đêm thay vì chỉ tụng các kinh tán thán Tam Bảo, cầu nguyện chư thiên hộ trì như 
Xưa nay vẫn làm. Nội dung kinh này, Đức Phật gom tất cả ta bà thế giới vũ trụ, 
gom tất cả pháp môn tu hành, tất cả nhận thức cần tránh và cần có vào trong bài 
kinh chưa tới một gang tay của mình nữa. Ngài xác định toàn bộ vũ trụ thế giới 
này, tất cả chúng sinh trong đời này không phân biệt biên giới, không phân biệt 
cảnh giới đều lọt vào một trong hai quan điểm: chấp có và chấp không. Nếu thấy 
được Duyên khởi của các pháp hữu vi, mình không thể nào cho răng mọi thứ 
không có, nếu mình thấy được mọi thứ có rồi phải mắt mình cũng không thể nào 
nói rằng mọi thứ là trường cửu. Nghĩa là quan điểm Có, phải hiểu Có là có trong 
sự vô thường, mà Không là không theo khía cạnh mọi thứ tùy duyên mà có. VÍ 
dụ chiếc xe, muốn nói có cũng được mà nói không cũng được nhưng nếu nói 
tuyệt đối có cũng không được mà nói tuyệt đối không cũng không được. Nếu nói 
tuyệt đối có thì cũng không đúng bởi không có cái gì trên đời này gọi là chiếc xe 
hết. Được gọi là xe bởi do nhiều món ráp lại chớ không có một cái gì đó mà bản 
thân nó là chiếc xe. Nếu nói răng không thì cũng không được, vì tuy nó là ráp, 
nhưng ráp xong nó vẫn là cái gì đó, rõ ràng mình không dám băng qua đường mà 
nhắm mắt, nhưng cứ khư khư cho rằng trong vũ trụ này có món gì đó một mình 
nó thôi mà gọi là xe thì cũng là sa1. 


Ngài xác nhận trí tuệ giải thoát ở đây là tự mình thể nghiệm, thân chứng, không 
vay mượn người khác. Bài kinh KaccanagottaNsài xác nhận trí tuệ giải thoát ở 
đây là tự mình thể nghiệm, thân chứng, không vay mượn người khác. Bài kinh 
Kaccãnagotta phải nói là tinh hoa của toàn bộ Phật pháp và xứng đáng để học 
thuộc lòng và tụng đọc mỗi đêm thay vì chỉ tán thán Tam Bảo và cầu nguyện chư 
thiên hộ trì. Bây giờ mình lật cuốn kinh tụng của VN hoặc cuốn Nhật Hành cư sĩ 


30 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì toàn là nội dung đó. Ở đây không phải là tôi chê, nhưng tôi nghĩ ngày xưa các 
vị tôn đức khai sơn nhằm vào quần chúng đám đông, chớ nếu các vị Phật tử VN 
trong room này có cầm trong tay một bộ hai cuốn Kinh Tụng của Thái Lan, một 
cuôn dành cho tỳ kheo, một cuôn dành cho Sadi thì hết hồn. Kinh tụng Của người 
ta là Tam tạng tóm tắt, chớ không phải như kinh tụng của mình toàn là cầu an cầu 
siêu, cầu cho các vị Phật tử nào là sông lâu, sắc đẹp, tân tài tấn lộc, thạnh lợi 
phong lưu, sang cả v.v... Một người sơ cơ mới vào cửa đạo gặp quyền kinh là họ 
bỏ chạy mất dép khi thấy kinh vậy có gì đâu mà tụng đọc mỗi ngày. Tại sao mình 
không hoằng pháp hiệu quả? 


Cái lỗi của mình phải nói là quá sơ ý trong chuyện đó. Tôi biết tôi nói đụng 
chạm nhiều người nhưng không thê không nói. Sẵn đây tôi cũng nói một chuyện 
lạc đề trước khi đi vào nội dung lý Duyên khởi. Mãi đến chiều hôm qua tôi mới 
nhận được bộ sách vừa in xong là quyên Chuyện Phiếm Thầy Tu và quyên Triết 
học A-tỳ-đàm, có điều đáng buồn và điều đáng vui. Vui là quyền Triết học A-tỳ- 
đàm được Nguyễn Quốc Bình chăm sóc bản thảo rất kỹ, những ghi chú trong đó 
bằng tiếng Hán, tôi chỉ đề Hán Việt phiên âm thôi, thì Nguyễn Quốc Bình đã tìm 
cách scan toàn bộ phần chữ Hán nguyên văn vào trong đó, cả chữ Tây Tạng, 
Sanskrit, tiếng Đức và tiếng Pháp nữa, rất là tốt. Trong nguyên tác thì có mà 
chúng tôi không biết cách nào bỏ vào bản thảo dịch. Cái đáng buôn là quyền 
Chuyện Phiếm Thầy Tu bị trong nước cắt. Các vị tưởng tượng mình sinh ra con 
có hai tay hai chân, bàn tay nó có năm ngón, bàn chân có mắt cá có đầu gối, CÓ 
ống quyên, có bánh chè, tự nhiên người ta xéo một miếng, đọc thấy kỳ kỳ, sẵn 
đây nói để bà con biết ghi nhận giùm. Bản gốc thì in nguyên vẹn còn bản ¡n chính 
thức thì bị xén. Hết phân lạc đề giờ trở lại kinh. 


Chúng tôi có nói rằng sau khi giảng kỹ bài kinh đầu tiên thì toàn bộ các bài sau 
không giảng nữa, mây bài sau cứ theo bài một mà hiểu. Đêm trước chúng tôi nói 
dở dang một vẫn đề, đó là trong toàn bộ đời sống chúng sinh chỉ có 2 phần: Nhân 
và Quả. Quả ở đây chỉ cho 6 căn của mình, do đời trước mình có 6 ái cho nên đời 
này mình có 6 căn. Sáu áI là gì? 


Sáu ái là thích trong cái mình thấy, nghe, ngửi, nễm, đụng và suy tư. Giác quan 
thứ 6 biết cảnh pháp, cảnh pháp là những đẻ tài suy tư thuộc tâm lý, tinh thân. 
Cảnh pháp trong 6 trần đối với người chỉ biết hưởng dục thì chính là 5 cảnh dục 
trong lúc hồi tưởng hay mong đợi. Ví dụ, cảnh sắc là cái gì mình thấy, cảnh thính 
là cái gì mình nghe, cảnh khí là cái gì mình ngửi bằng mũi, cảnh vị là cái gì mình 
biết bằng lưỡi, cảnh xúc là cái gì mình biết bằng xúc giác. Còn về cảnh pháp, đối 


31 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


với người có tu thiền, có hành thiền Chỉ thiền Quán thì cảnh pháp vượt khỏi năm 
dục. Đối với người chỉ biết hưởng dục thì cảnh thứ 6 đó vẫn tiếp tục là năm dục 
nhưng trong hình thức là hồi tưởng hay mong đợi. Với người có tu thiền Chỉ 
thiền Quán thì cảnh thứ 6 của họ chính là cảnh tốt, ví dụ như tôi rải tâm từ, tôi 
niệm Phật, tôi tu hơi thở hay quán Tam tướng, Vô thường, Khổ trong danh sắc, 
trong năm uân, trong thân tâm. Còn đối với người không biết Phật pháp thì cảnh 
thứ 6 của họ vẫn là năm cảnh dục trong lúc hồi tưởng, mong đợi. Nói là tôi sống 
băng 6 căn nhưng thật ra có lúc mắt tôi thấy cảnh sắc, có lúc tai tôi nghe, có lúc 
mũi tôi ngửi mùi, lưỡi tôi nếm vị, có lúc thân tôi xúc chạm v.v...; nhưng có lúc 
năm giác quan vật chất không làm việc thì tâm thức của tôi chỉ biết cảnh thứ sáu, 
cũng năm cảnh dục đó nhưng mà từ xa. Thí dụ tôi nhớ hôm qua tôi ăn gì, tôi nhớ 
chuyện buồn trong quá khứ hoặc sắp xếp trù hoạch toan tính trong tương lai, 
nhưng vẫn liên hệ quần quanh trong năm cảnh dục. Chỉ riêng người có tu học thì 
cảnh thứ 6 này mới thoát khỏi năm dục. Tức là có lúc năm dục được biết qua 5 
sắc thân kinh sinh học, có lúc năm cảnh dục được biết qua giác quan thứ 6. Như 
vậy 5 căn chính là tâm quả, có được từ đời quá khứ. 


Ngay trong đời sống này, khi con mắt tôi nhìn thấy gì, cái thấy đó là tâm quả, sau 
cái thấy đó tôi thích hay ghét, bực mình hay bất mãn, đó là nhân. Bản thân cái 
biết của các giác quan là quả, còn tâm trạng thích thương, ghét sợ là nhân. Khi 
biết cảnh bằng tâm thiện thì ta đang gieo nhân lành cho quả vui tương lai. Biết 
bằng tâm xấu thì gieo nhân khổ. Nhân nào cũng là nhân sinh tử, nhưng nhân 
thiện nên gieo vì nhờ vậy đường sinh tử dễ chịu hơn và cuối cùng cũng nhờ nhân 
thiện mà thành thánh và giải thoát. Nếu chỉ biết làm thiện mà không câu giải 
thoát thì tiếp tục sinh tử như vô số kiếp xưa giờ. 


Hôm nay, chỗ tôi đang ngôi, bên ngoài lạnh không thể chịu nối, nhưng nhờ ngồi 
trong nhà có sưởi, chỗ ngôi cũng dễ chịu, giảng xong thì có bữa điểm tâm nhẹ 
nhàng thôi nhưng dễ nuốt. Nếu như trong bối cảnh lạnh lẽo này mà không có 
sưởi, không có chỗ ngồi đàng hoàng, không có wifi làm việc với bà con, không 
có điều kiện gieo nhân lành thuyết pháp, rồi không biết lát nữa đói ăn cái gì thì 
quí vị tưởng tượng, cuộc sanh tử khô lắm. Ở đây vào những ngày mùa đông tuyết 
rơi, nhìn mây con mèo hoang ngồi trước nhà chờ có gì cho nó mà tôi thấy sợ. Lỡ 
như mình chết rồi mình chun vô làm con của nó thì sao trời. Vì vậy cứ phải gieo 
nhân lành đề đời sau cũng sanh tử, nhưng đời sông đễ chịu hơn. Làm thiện mà có 
lòng cầu giải thoát thì cuối cùng nó đưa mình có thánh trí giải thoát. Không biết 
làm thiện thì khổ thiên thu, còn làm thiện mà không cầu giải thoát khi hưởng hết 
quả báo đó thì chun xuống làm trùn, làm dế, làm sâu. Khổ mà không biết mình 


32 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khổ mới mệt. Thấy người ta khô mà tôi ngán giùm. Thấy người ta làm dâu, tôi sợ 
lắm, rồi những kiếp làm gái phong trần bị người fa giày xéo, hoặc làm đàn ông 
mà không biết Phật pháp, rôi cứ một đời cúi đầu cung phụng cho vợ con, thê 
thiếp, mất đi cái chí nam nhi trượng phu cũng là một bi kịch nhân sinh. Hễ luân 
hồi là phải khổ thôi. Cứ nhớ giùm một chuyện là bạn lành khó kiếm lắm. Bởi vì 
theo lực đây, sức hút tự nhiên của dòng sinh tử, làm ác đễ hơn, sống bất thiện dễ 
hơn, nên người lành khó kiếm hơn người ác. Bản thân mình khó có cơ hội nghĩ 
đến chuyện làm thiện mà mình cũng khó tìm được người lành bên cạnh mình nên 
cơ hội làm ác rất lớn. Cơ hội làm ác lớn nên cơ hội sa đọa cũng nhiều. Đời sông 
này là biển khô, bởi vì việc ác dễ hơn việc thiện. '““Tùng thiện như đăng, tùng ác 
như băng” (làm thiện khó như leo cao, làm ác đễ như xuống thấp). Nếu nói theo 
ngôn ngữ bây giờ là làm thiện khó như leo núi, làm ác dễ như trượt tuyết. Dù 
trong thời tiết lạnh hay nóng, chỉ nghe leo núi là mình đã thấy mệt rồi, mỏi chưn 
đau lưng rồi, còn trượt tuyết thì khỏe re vì trượt xuống. 


Trong đời sống sinh hoạt thường nhật của mình chỉ có nhân và quả, quả là năm 
căn; nhân là cái thiện hoặc cái ác; đàng sau năm căn đó, thây là quả, nghe là quả, 
ngửi nêm đụng là quả. Nhân là sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó mình có 
tâm thiện hay tâm ác. Nhân nào đi nữa, thiện thì đưa mình lên cõi vui rồi cuối 
cùng cũng trở lại bản tánh ác của mình; còn nhân ác thì khỏi phải nói, hễ làm ác 
thì bị khổ. Suốt đời sống sanh tử của mình vô số kiếp cứ: nhân quả, nhân quả, 
thiện ác, buôn vui, thiện ác, buồn vui... trộn lại làm nên cái gọi là Duyên khởi. 
Trong một phút mình sống là một sự kết nói liên tục chăng chịt của nhân và quả. 


Từ đâu có chuyện thích làm thiện, thích làm ác? 


Là bởi vì không biết Bốn Đế. Do Vô minh trong Bốn Đề nên mới dẫn đến 
chuyện làm thiện làm ác, từ chuyện làm thiện làm ác này mới dẫn đến đi cõi này 
cõi kia. Hôm qua tôi có nói 6 căn, 6 xúc, 6 thọ; con số 6 này rất quan trọng. Từ 
đầu có chuyện thích làm thiện, thích làm ác? 


Là bởi vì không biết Bốn Đề. Do Vô minh trong Bốn Đề nên mới dẫn đến 
chuyện làm thiện làm ác, từ chuyện làm thiện làm ác này mới dẫn đến đi cõi này 
cõi kia. Hôm qua tôi có nói 6 căn, 6 xúc, 6 thọ; con số 6 này rất quan trọng. Trình 
độ càng thấp thì việc tiếp nhận thế giới chung quanh phải cần đến nhiều giác 
quan. Đây là câu thần chú cần phải nhớ. Đời sống càng thô, càng thấp mới nhờ 
cậy, chìm sâu trong sinh hoạt của 6 căn. Ví dụ, ở cõi Dục, chúng sinh thích nhìn, 
thích nghe. Đời sông ở cõi Dục là quá trình làm việc của 6 căn. Ở cõi Phạm thiên 


33 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thập nhất chỉ có 3 căn. Ở các cõi cao như Vô Tưởng không có căn nào. Ở cõi Vô 
Sắc chỉ có ý căn. (Ý căn là tâm, là thức, biết được cảnh pháp là ý căn, trong 
trường hợp này). Người tu thiền Chỉ (Samatha) tạm đóng các căn để tập trung 
trong đề mục, trau dỗi định tâm. Người tu thiền Quán (Vipassana) thì hạn chế tối 
đa việc sử dụng các căn, luôn biết rõ chúng đang ra sao, không có ý dùng chúng 
để truy tìm ngoại trần. 


Trên đời chỉ có 6 cảnh tức 6 đối tượng đề biết. Tất cả những hình dáng, hình ảnh, 
màu sắc, phải biết bằng mắt. Tắt cả những âm thanh tiếng động phải biết bằng tai 
(thính giác). Tất cả những mùi dễ ngửi hay khó ngửi, gọi là cảnh khí, Tắt cả 
những øì có thê nếm băng lưỡi, gọi là cảnh vị. Tất cả những gì có thể biết bằng sờ 
chạm, gọi là cảnh xúc. Ngoài năm thứ này ra, ta chỉ có thê nhận biết bằng mind, 
consciousness, cái đó gọi là tâm. Toàn bộ thế giới này chỉ có 6 cái này. Ngôi sao 
mình xài không được nhưng có thê biết nó bằng hai cách: biết bằng mắt, biết 
bằng tâm. Sông hồ biển cả đại dương mình có thể biết được bằng bao nhiêu 
cách? 


Đang đứng bên bờ biển thì mình có thê thấy nó, có thê nghe nó, có thể ngửi mùi 
của nó, có thể nễm vị của nó, có thê sờ chạm vào nó, có thể suy tưởng về nó, như 
vậy có thê biết được biển qua 6 cách. Nhưng nếu tôi đang ở Mông Cổ, Tây Tạng, 
Thụy Sĩ, xứ này không có biến, bốn phía biên giới đều là đất liên, lúc này tôi chỉ 
biết đến biển băng hai cách: 1/Suy tưởng về nó, nhớ lại một chuyên đi nào đó của 
tôi 2/ Thấy gián tiếp qua clip, video, hình ảnh chụp trên sách báo. Toàn bộ thế 
giới này từ những ngôi sao biền biệt ngút ngàn trên không trung, cho đến một 
chiếc lá, một sợi tóc, một mảnh rong rêu, con trùn, con dễ, con ong cái kiến, con 
người, tông thống, giáo hoảng, ăn mày, gái điểm... tất cả mình chỉ biết nó bằng 6 
cách này, không có cách thứ bảy. Về sau các nhà A-tỳ-đàm bên Bắc Truyền thêm 
hai cái nữa. Theo PGNT thì hai cái đó được sinh ra từ cái thứ sáu. Tất cả những 
gì không thê biết bằng 5 giác quan vật chất thì gọi là cảnh pháp, chỉ có thể biết 
được bằng ý căn, tâm, thức thứ 6. 


Trình độ càng thấp người ta bắt buộc phải sống bằng nhiều giác quan, càng lên 
cao thì người ta không cân nữa. Vì sao? 

Bởi vì sự hiện hữu nào cũng là vô ích, biết cái vô ích cũng chỉ là sự vô ích. Ví dụ 
như bây giờ tôi bỏ quí vị vào trong nhà kho toàn là những nùi giẻ rách. Quí vị 


biết miêng Ø1ẻ này lấy từ cái áo V€SI, miếng giẻ này từ cái quân, miếng nảy từ áo 
trong, miếng giẻ này bằng lụa, miếng này bằng cotton, miếng giẻ kia bằng lụa, 


34 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


miếng giẻ này từ vải của TQ v.v..., biết cho đã thì cũng chỉ là nùi giẻ, tất cả cái 
biết này cũng chỉ là vô ích. Đó là lý do tại sao trình độ cảng cao người ta thấy 
không cần thiết nữa, thấy cũng là sự vô ích, nghe cũng là sự vô ích, đó là lý do 
Đức Phật kêu gọi mình viên tịch không sanh tử nữa, bởi mọi hiện hữu chỉ là sự 
vô ích. Trình độ càng thấp thì sống lại càng cần đến năm giác quan. Vậy tại sao 
các vị Phật không ra đời trên cõi Phạm thiên? 


Chư Phật phải ra đời trong cõi Dục, vì đây là điều bắt buộc, chỉ có trong cối Dục 
thì các ngài mới đủ 6 giác quan để hoằng pháp độ sinh, chớ còn nếu các ngài ở 
cõi cao đâu có độ được mấy người ở cõi thấp. Các ngài phải đi bát để cho người 
ta cúng dường, phải ở cõi Dục mới độ được mây người mê ăn, mê gái, mê trai, 
mê hưởng thụ, bài bạc... Ngài cũng phải có bịnh, có đói, có già. Trong thân nhân 
loại Ngài có thể làm việc với Phạm thiên và độ được các loài trong cõi Dục giới, 
chớ còn ở cõi Phạm thiên thì quá xa lạ với chúng sinh. 


Trình độ càng thấp thì càng vật lộn với năm trần nhiều hơn. Trong pháp môn Tứ 
Niệm Xứ, Đức Phật kêu gọi chúng ta hạn chế không đi kiếm cái gì đó để nhìn, 

chỉ quan sát cái gì đang xảy ra. Khi không thê tránh được cái nhìn thì biết mình 
đang nhìn cái gì. Khi không thê tránh được cái nghe thì biết rõ mình đang nghe 
cái gì. Khi không thê tránh được cái mùi ngửi, cái vị, cái xúc chạm thì biết rõ 
mình đang ngửi cái gì, đang nếm, đang đụng cái gì. Người tu Tứ Niệm Xứ thứ 
thiệt là không đi tìm cái để biết mà chỉ theo dõi cái mình đang biết. Chuyện mình 
vật lộn chìm sâu trong năm trần rõ ràng là một dấu chỉ cho biết mình đang sông 
trong trình độ thấp. Sống trong trình độ cao thì mình thấy chuyện vật lộn với năm 
trần không cần thiết, vì vật lộn với năm trần chỉ có một là gIeo nhân sinh tử, hai là 
mệt nhoài. Khi biết bản chất thê giới này thì không có cái gì để mình thích, không 
có cái gì để mình ghét, và khi đó thì chuyện biết chỉ là mệt mỏi thôi. Chính vì 
mình còn thấy thế giới này theo cách thấy kích thích phiền não (áo quân, xe cộ, 
hàng hiệu), còn nhìn nó với khía cạnh đây là hôi thúi khó ngửi khó nếm..., mới 
thấy trên đời có cái mình ghét, có cái mình thích. Người thật sự hiểu đạo biết rằng 
mọi hiện hữu là khổ thì sự hiện hữu dưới hình thức nào đi nữa cũng là sự hiện 
hữu trong nhà tủ, trong bệnh viện. Chăng hạn sáng nay tôi nghĩ một chuyện mà 
giựt mình, năm nay tôi 46 tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng tạm thời tôi không bịnh 
gì hết, tôi nhớ sáng nay tôi có buổi giảng, tôi nghĩ bụng phải ráng giảng cho xong 
đề đừng quay lại vụ này nữa mệt quá. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi, tôi không có gì 
để tôi mệt. Trong khi đó tôi nghĩ, CÓ người biết sáng nay họ phải đi lọc thận, có 
người biết sáng nay là ca mô sông chết của mình sẽ bắt đầu lúc 10 giờ mà bác sĩ 
báo trước là kết quả 50/50, có người biết sáng nay mình phải chịu tử hình, có 


35 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người biết sáng nay mình phải ký giấy bán nhà, có người biết sáng nay mình phải 
ra tòa li đị, hay có mặt ở một nơi nào đó đề đôi chối. May mắn thay là một sáng 
thức dậy mình thấy hôm nay không có việc gì để lo, không có cuộc hẹn nảo làm 
cho mình khó chịu, bữa nay không có chuyện gì nặng nề để mình phải giải quyết. 
Phúc thay cho ngày nào mình thấy đó là ngày tẻ nhạt. Ngày xưa tôi sợ những 
ngày tẻ nhạt nhưng bây giờ tôi lại yêu những ngày đó, bởi những ngày vô vị tẻ 
nhạt đó chính là những ngày tôi được vô sự. Vô vị chính là vô sự. Vì sao vậy? 


Vì càng có nhiều việc thì càng có phiền phức. Mọi hiện hữu là khô, ác đễ làm 
hơn thiện, nên buồn khổ luôn nhiều hơn hạnh phúc an lạc. Đó chính là cái đáng 
chán của đời sông, chưa kể đến khía cạnh phù du của nó. Ác để làm nên lúc nào 
cái khổ cũng nhiều hơn, cái thiện đã khó làm nên cái vui thì ít, đã ít rồi mà lại vô 
thường mới đau chứ. Cái vui ngắn chăng tày gang. Yêu nhau cưới nhau vui ba 
tháng, buồn ba năm, khổ suốt đời. Đồ đạc cũng vậy, những tín đồ shopping nói 
với tôi: vui nhất khi mua món đồ là 15, 20 phút thôi, về đến nhà thì người nghèo 
đem ra xài, còn người giàu thì liệng vô tủ, để hoài trong tủ đăm tháng vài năm lôi 
ra còn mới nguyên, rồi thì tiếp tục mua cái khác. Nếu là hành giả, mình thấy cái 
hạnh phúc ngán lắm. Thương ai đó, cứ ngồi gần họ một cách tỉnh thức, coi vì sao 
mình thương họ, rồi bắt đầu coi họ giở trò, những cái xấu của họ bắt đầu lòi ra. 
Ngày xưa làm duyên làm dáng, bây giờ, anh lấy giùm em cái kia, anh hút bụi 
giùm, anh lau nhà giùm, anh rửa giùm em đống chén hỏi tối chưa rửa, giặt giùm 
em đồng đồ chưa giặt, chưa kề có con, con làm xấu, nhà cửa bề bộn. Minh chăm 
sóc một căn phòng là đủ chết rồi, chưa kê một căn hộ chung cư, một villa, đủ 
chuyện trong đó: điện, nước, cỏ, rác. Muốn có được một tiếng đồng hồ ngồi trên 
sofa, có lò sưởi, có màn hình phẳng. CÓ n8ưỜời ngồi kế bên đề mình thương, phải 
trả giá kinh khủng lắm. Chỉ có ở khách sạn là khỏe, nhưng tiền đâu mà trả, chỉ ở 
được một hai đêm thôi. Nếu tôi không biết đạo mà tôi là một triệu phú, tôi nói 
thật, tôi vẫn thích ở khách sạn thôi. Ở chán tôi kéo vali tôi đi. Bữa nào ngủ trễ tôi 
treo tắm bảng “do not disturb°. Bữa nào tôi muốn dọn phòng thì tháo tâm bảng ra 
cho người ta vô dọn. Bữa nào tôi chán tôi đi nơi khác. Tôi thích làm người viễn 
khách sông ở khách sạn hơn là làm chủ một căn nhà trong cuộc đời này. Đó là lý 
do vì sao Đức Phật dạy mình phải sống trong tâm trạng vô ngã quán, thấy mình là 
khách trọ. Trong 40 khía cạnh tùy quán Tam tướng, trong đó có khía cạnh 
'parato°: danh sắc chỉ là khách lạ. 


Tôi kê hoài câu chuyện, có ông khách lỡ đường vô chùa xin ngủ nhờ qua đêm, trụ 
trì dất khách vào nhà kho có đông cỏ khô bảo ngủ ở đó. Khách cứ trăn trở, ngứa, 
xót, ngủ không được, mới kêu cửa trụ trì hỏi xin chô ngủ khác. Trụ trì nói chỉ có 


36 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhiêu đó thôi, khách nói: “Sao thầy không nghĩ đến chuyện kiếm cái giường hay 
salon ngủ cho đàng hoàng sao ngủ chi khô vậy? 


”Trụ trì nói, “Giường của ông đâu mà ông không năm mà đi hỏi tôi.” Khách đáp: 
“Tôi là khách làm gì có giường ở đây.” Trụ trì cười nói, “Ông là khách ông 
không có giường, còn tôi mấy chục năm nay lúc nào cũng nhớ tôi là khách nên 
tôi không sắm thứ gì hết, không chỉ riêng ông là khách ở đây mà tôi cũng là 
khách.” Câu chuyện có thê không có thật nhưng tôi rất thích câu chuyện này. Tôi 
sợ chuyện làm chủ một cái gì đó lắm. Năm nay tôi làm thầy chùa 36 năm rồi, tôi 
có cái may mắn là tôi có lòng hiểu học, hôm nay tôi muốn đi đâu tôi đi thoải mái, 
không có lo. Thật lòng mà nói, tôi sợ tôi có cái vật chất nào đó mà tôi sợ mắt. 
Một ngày nào đó tôi đang ở Miến Điện, một nhà ga châu Âu, một đêm tối nào đó 
ở xứ người mà tôi nghe người mệt mỏi, tôi sẽ sợ cái nhà mình ai lo, miếng đất 
mình a1 lo, chùa mình ai lo, mình đi lâu quá rồi quan hệ Phật tử ở đó có xa mặt 
cách lòng hay không, lâu quá người ta không emaIl, facebook, viber... cho mình, 
khổ chứ! Hạnh phúc trên đời này là phải sống hữu ích như mình muốn chớ không 
phải lang thang không mục đích, dính mắc quá nhiều cũng là một cái khô. 


“anvatthacarika': “lang thang không mục đích” 
'gehasita°: “đính mắc quá nhiều” 


Nếu phải đi thì nên đi như gió, nếu phải ở thì nên ở như đốm nắng bên thêm. 
“Phong lai sơ trúc bất lưu thanh, nhạn quá hàn đàm vô lưu ảnh” .Đi như gió. 
không phải đi nhanh, mà đi không vướng kẹt. Ở thì ở như đốm nắng bên thêm, 
khi mặt trời đã đi qua mái hiên thì năng không còn. Đây chính là giáo lý Duyên 


Chính do vô minh trong Bốn Đề nên có 3 Hành, từ đó là 6 căn, 6 xúc, danh sắc 
tái tục; còn đam mê trong 5 trần thì làm thiện ác gì cũng chỉ gieo mầm cho 6 căn. 
Sáu căn chính là sự hiện hữu của chúng sinh trong đời. Với người không tu tập 
thì khi 6 căn làm việc cũng là lúc họ đang gieo mầm sinh tử bằng 6 ái, tứ thủ, 
nghiệp hữu (thiện ác nói chung)(thiện ác nói chung). Nghiệp hữu chính là Hành, 
bản thân Ái cũng là Hành, gián hay trực tiếp. Nói chung, trong 12 Duyên khởi, 
chỉ có 2 phần Nhân và Quả. Vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp hữu là nhân; những 
thứ còn lại là quả. Vẽ vòng tròn 12 Duyên khởi để thấy rõ điều này (vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc...). Làm thiện bằng tâm thiện 
Dục giới (tu thiền) thì gieo nhân sinh cõi lành có đủ 6 căn. Làm thiện bằng tâm 
thiện Sắc giới thì gieo nhân sinh cõi Phạm thiên sắc giới có 3 căn. Làm thiện 


37 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


băng tâm thiện Vô sắc (tức là tu chứng thiền Vô sắc) thì gieo nhân sinh cõi Vô 
sắc chỉ có Y căn. Làm ác thì g1eo nhân sinh cõi Khô có đủ 6 căn (trừ trường hợp 
đặc biệt). 


Ở cõi Dục giới nếu không đủ 6 căn thì là do thiếu phước. Ở các cõi Phạm thiên, 
không đủ 6 căn là do không cần. Xem thế giới động vật, mình sẽ thấy có những 
loài không có mắt tai mũi họng øì hết, nó chỉ có một khả năng là tiếp nhận dưỡng 
tố để sống ngoài ra không có khả năng øì hết. Con trùn chỉ có bảy tế bào thần 
kinh nên nó y hệt như một rễ cây, nó chỉ biết tránh nhiệt độ quá cao hoặc thấp 
quá. Những loài cá ở biển sâu quá thì không có mắt, con chuột chủ thì không thấy 
đường lúc ban ngày. Ở bên Úc có loại ngọc Opal, chỉ có trong lòng đất ở xứ 
nÓng. Điều độc đáo là chỗ nào có đá Opal thì có loại răn độc dài khoảng hai ba 
tác, không thấy đường, chúng đi săn môi bằng khứu giác và xúc giác. Nó cảm 
nhận nhiệt độ của con môi. Con răn căn mình là do cảm nhận nhiệt độ, nó không 
mồ vào đất đá mà chỉ vào động vật vì nó cảm nhận được nhiệt độ của đối 
phương. Con đơi cũng vậy, nó căm đầu vào vách đá nhưng không va vào, khả 
năng đó gọi là hôi thanh phản vị. Có những loài nhận biết thế giới không phải 
băng tai bằng mắt mà bằng mũi, bằng râu. Ở cõi Dục, không đủ 6 giác quan là do 
thiếu phước chớ nơi bản thân con vật đó khả năng tham dục vẫn rất nặng, nó sẵn 
sàng đề hưởng thụ cả 6 nhưng vì thiếu phước nên nó chỉ được tới đó thôi. Chung 
qui lại, toàn bộ đời sống của chúng ta chỉ là sự có mặt của 6 căn, có lúc thiếu có 
lúc đủ do phước hoặc do phiền não của mình. Do vô minh trong Bốn Đề nên mới 
dẫn đến ba Hành, do có Hành mới duyên Thức, Thức duyên Danh Sắc - những 
yếu tô tâm lý và sinh lý trong thời điểm đầu đời lúc đầu thai, tái tục. Nếu mình 
øieo nhân Dục giới thì ngay thời điểm đó mình chuẩn bị có 6 căn, còn nếu mình 
øieo nhân Sắc giới thì mình chuẩn bị có 3 căn hoặc 1 căn, nếu là cõi Vô sắc. 
Trong công thức: “...thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập”, 'lục nhập” 
ở đây phải ghi rõ là tùy cõi, có cối đủ 6, có cõi không đủ 6. (Xem thêm trong 
cuốn Triết học A-tỳ-đàm) Toàn bộ những bài sau cứ vậy mà hiểu. Bài kinh thứ 
hai đã giảng xong, qua tới bải số 3, Con Đường. 


CON ĐƯỜNG (Pafipadäsutta) 


“2)Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông vẻ tà đạo và chánh đạo. 
Hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng.” 


“sammapatIpada": “chánh đạo” “micchapatipada'": tà đạo 
“vattasIisattaˆ: nguôn sinh tử. “vatfa”: “luân hôi”, “s1sa”: cái đầu. 


38 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


12 Duyên khởi theo chiều thuận là tà đạo, chiều nghịch là chánh đạo. Dù sông 
bằng tâm thiện hay bắt thiện, chỉ cần hướng đến sinh tử thì gọi là tà đạo, lìa bỏ 12 
Duyên khởi là chánh đạo, vì thiện hay ác đều là “vaftasisatta”(nguôn sinh tử). 
Thiện hay ác, chỉ cần hướng đến sinh tử, đều là vattasĩsa nên được gọi là tà đạo. 


Khi mắt tai mũi lưỡi thân ý biết 6 trần, Lục Nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, 
với người không tu hành thì Thọ duyên Ái, Thủ, Hữu... với người tu hành thì 
Thọ duyên cho Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. Với người không tu hành, khi thấy dễ 
chịu là bắt đầu tham nối lên, thấy khó chịu thì sân nỗi lên; với người tu hành thì 
dễ chịu hay khó chịu đều là cảnh đề tu hành. Cảnh xấu hay cảnh tốt, đễ chịu hay 
khó chịu đều là cảnh để mình chánh niệm. 


Chánh niệm là gì? 


Bà con đừng có nghiên cứu những lý thuyết ghê gớm. Thiền sư nào đi nữa cũng 
phải dựa vào Tứ Niệm Xứ trong chánh tạng, còn kinh nghiệm của thiền sư nào 
thì cũng chỉ là góc độ cá nhân, đã là cá nhân thì luôn kéo theo đó những vấn đề cá 
nhân. Người đi đứng khó khăn khi hướng dẫn thiền thì không nói nhiều đến kinh 
hành, mà chỉ thích nói về ngôi; người thích đi đứng thì lại khuyến khích đi kinh 
hành, toàn bộ là vấn đề cá nhân. Chánh niệm là biết rõ mọi sự đang xảy ra như 
thế nào. Học giáo lý để biết mình là những gì cộng lại. Tu quán Vipassana để biết 
mình đang ra sao: what & how. Học để biết cái what, hành để biết cái how. 


WHAT: thiện ác, buồn vui. Thiện lúc này là nhân vui cho tương lai. Ác lúc này là 
nhân khô cho tương lai. Khô lúc này là quả của ác quá khứ. Vui lúc này là quả 
của thiện quá khứ. Đó là WHAT, là bản chât của mình. 


HOW là đang đi, đang đứng, đang thiện, đang ác, đang vui, đang buôn... Thay vì 
thây là vui hay sợ thì nên ghi nhận Tằng niêm vui đang, biến mắt, nỗi sợ đang biến 
mắt, cơn giận đang biến mắt.... Rất là hay! Thay vì biết đang giận, mình thêm ba 
chữ “đang biến mắt”, thế là nó đang biến mất thiệt. Ban đêm ở một mình trong 
phòng, nghe tiếng động nào đó, cơn sợ nổi lên, mình niệm: “Nỗi sợ hãi đang biến 
mất.” Niệm này rất có lợi. Thứ nhất, mình nhận ra lý vô thường, thứ hai là có tác 
dụng với phiền não, hiệu quả tức thì, đang giận là mình thấy cơn giận đang biến 
mắt, nỗi sợ hãi đang biến mất. Đang đi biết là đang đi, bước biết đang bước, biết 
đang xối nước, đang kỳ cọ, biết rõ. Những cái này không thể nào biết bằng lý 
thuyết được mà phải thực tập mới hiểu. Tại sao có pháp môn tu hành kỳ cục như 
vậy. Hãy thử một ngày như vậy đi, hạnh phúc lạ lùng lắm. Sống chậm lại, nó ra 
làm sao thì thấy như vậy, bảo đảm quí vị sẽ thấy an lạc, cái an lạc này giống như 


39 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


niềm an lạc của người tập thể dục. Mình thấy mây người này ngày nào cũng 
chạy, được cái gì mà ngày nào cũng mặt đỏ kè, mô hôi mẹ mồi hôi con mà sao 
ngày nào cũng đi. Hỏi họ, họ không giải thích được. Không có người nào trên thế 
giới này giải thích được cảm giác của người khỏe mạnh. Họ chỉ nói bụng tôi 
không dư mỡ, leo núi tôi không thở mà ông thì thở dữ. Tại sao mình thấy mệt, tại 
sao mình stress, tại sao mình u sầu...” 


Vì mình chất nặng quá nhiều thứ trong lòng. 


Lúc chưa tu tập chỉ thấy sợ, giận, ghen, tức, tiếc là gánh nặng. Lúc thuần thục rồi 
sẽ thấy cả sự hưởng thụ cũng là gánh nặng. Trước đây thây bữa ăn ngon là hạnh 
phúc, bây giờ thấy việc ăn uống là mắt thời giờ. Khi thây cả đau khổ và hạnh 
phúc là gánh nặng, lúc này cả đau khổ và hạnh phúc đều là những người khách, 
không phải là mình nữa. Khi ta quan sát chúng thì chúng không còn là ta nữa. 
Gánh nặng lúc này đã được đặt xuống. Đây là cách làm việc với 12 Duyên khởi. 


Bước vào nhà tăm lúc đang nóng nực, mở một dòng nước vừa ý, sung sướng lăm, 
giờ mình thây không còn sung sướng mà chỉ mật thì giờ. Thì giờ đề làm gì? 


Đê quan sát nó. Hành giả luôn sông băng tâm trạng của người mẹ có nhiêu con, 
phải lưu tâm chúng, không còn thời g1an phân son. 


Những bài kinh khác y hệt vậy. Bảy kinh còn lại chỉ xác định một điều tôi vừa 
ghi đầu buổi giảng: Tất cả Bồ tát đêm cuối cùng trước khi thành Phật bỏ trọn 
canh đầu để dùng Túc mạng minh quán xét quả luân hồi, canh giữa dùng Sanh tử 
minh để quán nhân luân hồi. Canh cuối ra khỏi Tứ thiền hơi thở, quán chiếu 12 
Duyên khởi theo hai chiều thuận nghịch đề thành Phật. (Chú giải kinh 
Sikhisutta). 


Cuối cùng Đức Phật xác nhận, chính Ngài cũng chứng quả Toản Giác theo cách 
vừa nÓI. 


PHẨM ĐỎ ĂN (Ähãravagga) 
CÁC LOẠI ĐÔ ĂN (Ähãrasutta) 


'Ähãra': “food', “thức ăn". ' Ähãra”: “mang lại cái gì đó”; “cái mang lại sự sống'. 

Bên tiêng Đức, “thực phâm' là “lebensmittel” cũng có tri là “cái đem lại sự 
LỆ 9 

sông”. 


40 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Khi Đức Phật nhìn về thế giới này, Ngài có nhiều cách nhìn ngộ lắm. Trong kinh 
nói thế giới này là nghĩa trang vì mọi người đang chết từng phút. Cũng có thê nói 
thế giới này là một bàn ăn vì từng giây chúng sinh đang đón nhận những nguồn 
tiếp liệu, tiêu thụ năng lượng để tồn tại, như nên phải cháy đề hiện hữu, máy móc 
phải mòn hao dần đề mà hoạt động. Nguồn tiếp liệu ở đây được Phật gọi là 
'ahãra' (thực phẩm). 


Dòng sinh tử của mình cũng cần đến nguồn tiếp liệu, một sợi tóc, một đoạn ngắn 
móng tay của mình cũng phải từng giây đón nhận những nguôn tiếp liệu để mỗi 
ngày dài ra. Một xác ướp thì sẽ không tiếp tục mọc tóc, móng cũng không dài ra, 
còn người sông thì vân tiếp tục mọc dài Ta VÌ người sông còn có nguôn tiếp liệu. 
Những nỗi khô niềm đau ở đời cũng cần có nguôn tiếp liệu. Ví dụ, sáng nay mình 
thức dậy mở email thấy vui, email cũng là nguồn tiếp liệu cho nguồn vui trước 
mắt. Sáng nay một cú phone gọi vào làm cho mình khó chịu, cú phone đó chính 
là thực phẩm, nguồn tiếp liệu dưỡng tố cho sự khó chịu đó. Như vậy thì một câu 
nói, một ánh mắt, một nụ cười, một trang sách, một website, một email, một tin 
nhắn trên facebook, viber đều là nguồn tiếp liệu cho nỗi khổ niềm đau. Sợi tóc, 
móng tay hay tí nước bọt cũng phải có nguôn tiếp liệu nào đó. Tại sao mình có da 
khô, có gàu, có những tế bào chết, có những tế bảo mới thay thế? 


Có chuyện tống cựu nghinh tân này là vì chúng ta có đón nhận nguôn tiếp liệu 
mới. Đời sống này là dựa vào cái nguồn tiếp liệu, tinh thần lẫn vật chất. 


“Kabalikaro aharoti kabalam katvä aJ]hoharitabbako ahãro, 
odanakummasadivatthukaya oJayetam adhivacanam..... panaharo sukhumotveva 
niftham patto”. 


Theo đoạn chú giải trên, vật thực của chúng sanh trong đời gồm hai thứ thô và tế, 
thức ăn của loài này vi tế hơn hoặc thô thiên nặng nề hơn loại kia. Đồ ăn của con 
cá sâu thô thiển hơn đồ ăn của con chim công. Đồ ăn của con chim công thô thiên 
hơn con linh cầu... 


'kumbhila”: “cá sâu” (crocodile, alligator) 
“mora”: “công” (peacock) 
“taracchãna': “linh câu” (hyena) 


“hatthi”: “voi” (elephant) 


41 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“øava”: “bò” (cow) 
“sakuna": “chìm” (brrd) 


Tóm gọn đoạn PälI trên: Thức ăn của chúng sinh gồm cả tỉnh thân lẫn vật chất, 
thô và tế, do thiện hay ác nghiệp tạo ra nhưng chung quy đều là nguôn tiếp liệu 
cho đời sông tinh thần hay sinh học. Tôi nhớ có ông vua hiểu học lắm mà già quá 
SỨC rỒi, trước khi chết ông muốn đọc hết tất cả các sách vở trong trời đất một lần 
nên yêu cầu quần thần gom lại thành một cuốn Almanach. Người ta gom lại 8 
cuốn vua đọc cũng không nôi, gom thành 4 cuốn đọc cũng không xong, còn lại 
100 trang đọc cũng không nổi, còn một trang vua cũng không đọc nôi, vua hấp 
hối rồi. Có ông Không giả ghi xuống một câu: “Đông Tây Kim Cổ, người sanh ra 
để mà chết”. Nguyên đoạn Päli dài xọc tôi dịch còn nhiêu đó đó. Tôi giảng nãy 
giờ quí vị tưởng tôi lạc đề, nhưng đó là cái nền. Đức Phật dạy, thức ăn có bốn 
thứ: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. 


Đoàn thực: là thực phẩm chúng ta ăn uống. 


Xúc thực: là tâm sở xúc là sự gặp nhau giữa 3 thứ: căn, cảnh, thức.Căn là những 
giác quan, cảnh là đôi tượng, thức là cái tâm. 


Tầm nói có 12T cũng đúng, nói có 89 cũng đúng, nói có 6 cũng đúng, nói có l 
cũng đúng. Tâm thánh nhân có nhiều cách kể, kế gọn chỉ có tám (4 đạo, 4 quả). 
Kê đầy đủ thì nhân với 5 hay bốn tầng thiền, thường là 5. Như vậy 4 tầng thánh x 
2 (đạo quả) =8. 8 x 5 tầng thiền = 40 tâm thánh nhân, siêu thế. Trong trường hợp 
đó, 54 tâm Dục giới, 27 Tâm đáo đại, 40 Tâm thánh =121 tâm. Nếu kê gọn thì 
Tâm thánh nhân chỉ có 8; nếu vậy thì 121 rút gọn còn 89. Trong chánh tạng, Đức 
Phật không nhắc đến 121 hay 89, chỉ nhắc đến 3 tâm (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 
giới); hoặc 6 tâm (nhãn thức... ý thức), hoặc chỉ 1 tâm là sự biết cảnh. Còn 
chuyện 121, 89, thì các vị thánh nhân đắc Tứ tuệ phân tích, phân tích ra cho mình 
hiểu. Giống như ông nội chết đề lại cho mình § công vườn 12 công ruộng, mình 
là đứa bé chỉ biết ruộng là ruộng, vườn là vườn, chú bác của mình cho mình biết 
mây công vườn này là cam sành, cam mật, quít, thanh long, nhãn, chôm chôm, 
cây này sông được bao lâu, bao lâu thì có trái v.v... mà trong di chúc ông nội đâu 
có ghi, chỉ có chú bác thấy mình nhỏ nên nói cho mình biết thêm. 

Thời Đức Phật, Ngài nói về tâm gọn lắm; đời xưa đâu có sách vở gì đầu, chỉ nói 
miệng thôi. Toàn bộ vũ trụ chỉ là 12 xứ, gồm 6 căn và những øì là đối tượng của 
6 căn. Xa lắc xa lơ nghìn trùng viễn xứ như là những ngôi sao xa tít trên trời thắm 


42 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nó cũng là cảnh sắc hoặc là cảnh pháp, còn lại là ao hồ, sông rạch, con người, 
muông thú, cái gì đi nữa cũng nằm trong 6 cảnh này. Trong 6 cảnh đó có cái phải 
biết bằng mắt, có cái phải biết băng tai, có cái biết bằng mũi, lưỡi, thân, ý — tâm 
của mình. Đức Phật nói tâm chỉ có 6 (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức), có trường hợp Ngài chỉ nói tâm có 1, đó là sự biết. Lúc nào tâm biết 
cảnh sắc mình gọi là tâm nhãn thức, tâm biết cảnh thính thì mình gọi là tâm nhĩ 
thức. Tùy vào cảnh và tâm sở đi cùng, ta gọi đó là tâm gì. Ví dụ mình nhìn vào 
cảnh nào đó mình bực mình, hoặc mình thích, thì lúc mình gọi là Tâm tham, lúc 
thì mình gọi là Tâm sân. Gọi là tâm tham bởi trong tâm đó có Tâm sở tham đi 
cùng, tham hoặc tà kiến, ngã mạn; gọi là Tâm sân bởi trong đó có sân, tật, lận, 
hối...; trong trường hợp cũng cảnh đó mà tâm sở khác nhau, tùy tâm sở đi cùng 
mà mình gọi đó là tâm gì. Trường hợp tùy vào cảnh, ví dụ tâm biết cảnh Niết bản 
thì gọi là Tâm Siêu thế, tâm biết cảnh Sắc giới thì gọi là Tâm Sắc giới, tâm biết 
cảnh Vô Sắc giới thì gọi là tâm Vô Sắc giới. 


Toàn bộ đời sống của mình là một bàn ăn, chúng ta luôn luôn nhờ đến những 
nguôn tiếp liệu đề tồn tại giống như chúng ta đang ngồi trong một bản ăn. Tắm 
thân sinh lý của mình phải nhờ cơm bánh, rau trái, thịt thà, chay mặn thì gọi là 
đoàn thực. Xúc thực là sự gặp nhau giữa căn cảnh và thức. Thôi ngưng ở đây, hai 
tiếng đồng hồ đủ rồi. Cảm ơn nhân vật cho mình cái đồng hồ, đúng là bạn lành. 
Bữa nay cuối tuần, tới ngày tôi là bực chưn tu nè, vừa chân tu vừa tango nữa. 
Tăng go là ông sư đi á. Xin chào đại chúng. 


43 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 4-11-2014 CÁC LOẠI ĐỎ ĂN (tt) 


Sáng nay ôn lại 4 thứ vật thực, vẫn là đề tài Duyên khởi, ở đây Đức Phật lồng 
ghép 4 loại thức ăn vào trong đề tài Duyên khởi. Dù là đời sống tinh thần hay tấm 
thân sinh lý đều phải cần tiếp liệu, dưỡng tố mới tồn tại được. Bất cứ một thứ vật 
chất nào dù là hạt cát, cọng cỏ, đm nắng hay cơn ĐIÓ ‹ đều cần đến những yếu tó, 
những nhân duyên. Đừng nghĩ làn gió nhẹ hay đốm nắng nhỏ mà không có 
những yêu tố, không có những nhân duyên. Đâu phải lúc nào mình muôn có gió 
là có, muôn có năng là có ngay. Những yêu tố, những điều kiện, những nhân 
duyên nào g1úp cho cơn g1ó đó, tia năng đó có mặt được gọi là vật thực. 


Dòng sinh tử của chúng sinh gồm 4 thứ vật thực: 
1. Đoàn thực: là những thực phẩm mà ta ăn uống. 


2. Xúc thực: là tâm sở xúc, là sự gặp gỡ của căn, cảnh, thức. Nếu như mình đang 
ngủ, mình không thể nào thấy cái hoa đang nở bên ngoài cửa sô được. Có những 
niềm vui nỗi buôn phải hội đủ nhân duyên mới hình thành, sự hình thành đó gọi 
là xúc. Mình mong được gặp người nào đó quá, nhưng người đó không có mặt ở 
đây, con mắt mình đang sẵn sảng thấy, nhưng thiếu cảnh. Có căn có cảnh gặp 
nhau mới có thức. Có căn - cảnh - thức gặp nhau mới làm nên một cái gọi là đời 
sông. Có thức ăn mà không chạm môi vào thì làm sao gọi là ăn được. Nhiều khi 
căn có vấn đẻ, cảnh có vấn đẻ, thì thứccó vấn đề. Ví dụ, hôm đó mình đi du lịch 
nhưng trời sương mù quá mình không thấy đường thì cảnh có vẫn đề; hoặc bữa 
đó mình bị ù tai, hoặc âm thanh ôn quá không nghe tiếng nhạc, hoặc lưỡi bị đẳng 
không nêm được, thì cảnh không có vẫn đề nhưng căn có vấn đề. 


Đời sông luôn là sự hội tụ của những nhân duyên, Phật gọi đó là Xúc thực, chỉ 
cần trục trặc một duyên thì đời sống lập tức có vấn đè. 


3. Tư niệm thực: Tâm sở tư, tức “mental Investment, Intending."” Chủ ý của mình 
trong mỗi suy nghĩ, hành động lớn nhỏ rất quan trọng, một người không học giáo 
lý sẽ làm lơ chỗ này. Chăng hạn như, tôi cũng sống trong hoàn cảnh y hệt quí vị, 
tôi tần tảo một nẵng hai sương, buôn gánh bán bưng đủ thứ, nhưng lòng tôi chỉ 
mong lo xong cho các con, thì mùa mưa năm sau tÔi nói với vợ/chồng tôi là tôi đi 
về Miễn Điện tu thiền, khi có lòng nghĩ như vậy thì đù cực cỡ lòng tôi vẫn cứ vui, 
vì tôi biết tôi sẽ có 3 tháng ở Maymyo, mát lạnh an tĩnh. Trong khi đó tôi cũng 
cực khổ nhưng tôi cứ nghĩ một chuyện lo cho chồng (vợ), lo cho con... cứ như 
thế loay hoay mãi, và thấy rất là mệt. Chuyện tôi vừa nói đó là có thật ở châu Âu. 


44 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có một cô Phật tử, gia cảnh thanh bân, nếu cổ đi làm thì hai vợ chồng chỉ đủ 
xoay sở cho một đời sống tương đối no đủ thôi, còn nêu một trong hai người 
ngưng làm việc thì đời sông sẽ chật vật hơn, vậy mà cuối cùng cô chọn đường đi 
tu thiễn, cô nói nếu cô ở nhà thì nhà cô chỉ thêm một dĩa thịt cho bữa ăn thôi. Thế 
là cô đi tu thiền tỉnh tấn và hôm nay cô đã xuất gia rồi. Cô nói rằng cô tin Phật, 
thân người khó được, chánh pháp khó gặp, bây giờ nếu cứ ám ảnh trách nhiệm thì 
cứ như bao nhiêu chúng sinh khác, như bao nhiêu người đàn bà khác thì đời tàn 
rồi, làm vợ làm đàn bà một đời này đủ rồi. Tôi trân quý cách suy nghĩ đó. Cô đã 
đầu tư ý thức rất là tốt. Tâm sở tư ở đây là sự đầu tư của ý thức. Trong khi đó biết 
bao nhiêu người giàu có nhưng thiếu “right intending” nên khổ như điên. Hành 
động lớn hay nhỏ, làm gì cũng nhắm lợi ích của mình của người đời này đời sau, 
sông không có lòng hại mình, hại người, đó gọI là 'sammapanihita (chánh tư, 
chánh hướng), hay “kusalacetana' (thiện tư), biết cái gì thiện cái gì ác, biết phân 
biệt cái mình cần và điều mình thích. Nếu sông ở đời này mà thiếu 
sammapamrhita, chỉ biết đói ăn, khát uống, nam nữ, đực cái trồng mái tìm nhau và 
khả năng phản vệ thì không khác nào con thú. 


4. Thức thực: theo sớ giải của kinh này thì thức thực ám chỉ cho thức tái sinh 
(patisandhiviññàna). Khi một thiện tâm xuất hiện thì nó âm thầm tạo ra một tâm 
tái sinh vào cõi lành. Một ác niệm, cũng vậy, nó âm thầm tạo ra một tâm đầu thai 
vào cõi khô, đọa xứ (apãäyabhũmi). 


Khi một tâm Đại thiện xuất hiện, coi như nó đang âm thầm chuẩn bị một Tâm đại 
quả để ta tái sinh vào cõi lành Khi một tâm Đại thiện xuất hiện, coi như nó đang 
âm thầm chuẩn bị một Tâm đại quả để ta tái sinh vào cõi lành nào đó (*). Khi 
một Tâm thiện Sắc giới xuất hiện thì nó âm thầm tạo ra một Tâm quả Sắc giới để 
ta sinh về cõi Phạm thiên Sắc giới. Khi một Tâm thiện Vô sắc giới xuất hiện thì 
nó âm thầm tạo ra một Tâm quả Vô sắc giới để ta sinh vào cõi Vô Sắc giới. Như 
vậy, nói đến Tâm tái tục là phải nói đến cái tâm nào đã tạo ra nó. Khi một Tâm 
bất thiện xuất hiện thì nó âm thầm tạo ra một Tâm tái sanh vào cõi khổ. Một ngày 
mình sống quá nhiều bất thiện tức là gieo chủng tử tái sinh vào cõi khổ. 


(*) Nghiệp mạnh thì tạo ra hai thứ quả: quả tái sinh và quả bình sinh. Nghiệp nhẹ 
thì chỉ quả bình sinh. Ví dụ, Đức Phật là đối tượng đáng kính và đức độ của Ngài 
rất lớn. Cũng cho Ngài một muỗng cơm đủ hai nghiệp: tái sanh về cõi lành, và 
vật chất dư tràn. Còn ví dụ như ăn dư và ném ra ngoài sân cho con gì ăn được thì 
ăn, thì việc thiện này nhỏ xíu, vì cái tâm lành lúc ném bánh mì ra cũng không 
phải là tâm hoan hỉ đặc biệt như khi cúng dường Đức Phật. Thứ liệng ra cũng là 


45 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thứ đồ dư thừa, và đối tượng nhận được thì cũng chỉ là mấẫy con thú hoang nào 
đó, tất cả cộng lại quá ít ỏi sơ sài, không đủ tạo ra nghiệp tái sinh, chỉ tạo ra 
nghiệp bình sinh (daily). Ngài Angulimäla trước khi đắc thánh bị người ta đánh 
chửi nhưng lúc nào cũng có người thương quý, cúng dường thức ăn ngon miệng, 
đắt tiền, vì xưa ngài từng là tỳ kheo khi đi bát về ăn dư chút đỉnh thì kiếm chỗ 
khô ráo đồ ra cho con gì ăn được thì ăn; suốt đời tu của ngài ngày nào ngài cũng 
làm vậy với cái thiện tư. Cứ như vậy thì trên con đường sinh tử luân hồi, dù hoàn 
cảnh nào đi nữa, làm con chó con mèo cũng làm chó mèo nhà giàu, ăn không hết. 
Ở Thụy Sĩ, Đức, vô siêu thị thấy bán đồ cho chó mèo mình nhìn mà tủi, thương 
cho người dân xứ nghẻo. Đồ ăn cho chó mèo đóng gói bao bì rất đẹp, chỗ nằm, 
đồ uông nước cũng sang trọng. Khi đã có phước rôi thì có tái sanh thành con trùn 
con dể cũng ở cái chỗ nhiều thức ăn. 


Chỉ người nảo tái sinh bằng Tâm hợp trí thì mới có thể đắc thiền hay chứng 
thánh. Có những chuyện đã quyết định ngay trong bụng mẹ. Người Tàu có câu: 
“Đại phú do thiên, tiêu phú do cần”. Do thiên là do nghiệp đời trước, còn tiểu phú 
là do siêng, không giàu nhưng siêng thì cũng đủ ăn đủ mặc. Trí tuệ cũng vậy, đắc 
thiền chứng thánh không phải do nỗ lực mà đủ, phải do nhiều yếu tố: Ba-la-mật 
đời trước, và tâm tái sinh đầu đời là tâm gì. Chỉ có Tâm thiện hợp trí mới tạo ra 
Tâm tái sinh hợp trí. Muốn có Tâm thiện hợp trí thì khi làm phước cũng có trí tuệ 
và trí tuệ này có được từ ba nguồn: trí văn, trí tư, trí tu. 


Trí văn có được do việc ta nghe, học, đọc, từ đầu đó. 


Trí tư có được từ sự suy gẫm, thâm thía, trầm tư, tiêu hóa với riêng mình, dựa 
trên cái đã biết. 


Trí tu có được từ sự tu tập Vipassana quan sát sinh hoạt và tâm trạng thường nhật 
của mình để thấy cái gì cũng do duyên mà có, và cái gì đã có cũng vô thường. 
Khi sống chậm và mindful thì sẽ thấy ra nhiều điều cực kỳ thú vị và quan trọng. 
Giáo pháp của Đức Phật là Sanditthiko, tự mình thấm thía, không thể tin suông 
vào người khác. “Parasaddhaya': tin vào người khác (chữ này được dùng trong 
chú giải kinh Ngọn Cờ, Dhajaggasuttavừa học xong tuần trước). 


Bồn thực phẩm vừa kê là nhân sanh tử, nhưng chúng được hỗ trợ từ Ái. Vị A-la- 
hán không còn . Vị A-la-hán không còn Ái nữa thì không còn bốn thực phẩm này 
nữa. Một chiếc tàu phải có nhiều yếu tố, điều kiện, nhân duyên mới có thê vận 
hành trên sông trên biển; nếu chiếc tàu bị trục trặc, bị lủng, máy hư, hoặc người 
lái tàu chết thì chiếc tàu không vận hành được nữa. Kinh ví dụ vị La-Hán giống 


46 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
như con tàu bị mục nát, không còn đi trên nước được nữa, không thê tiêp tục có 
mặt trên biên khô trâm luân. 


Mình sông được nhờ mình ăn, nhờ còn khả năng tiêu thụ thực phẩm và thuốc 
men. Khi không còn hai khả năng này nữa thì kêt thúc. Làm sao mình có thê tiêu 
thụ thức ăn và thuôc men? 


Là vì mình muốn, hoặc có người khác muốn. Phải có 'muốn' mới được. Dù 
mình hôn mê cũng có người muốn mình sống, và dùng những thứ hỗ trợ sự sống 
(li supports). Dòng sanh tử phải nhờ cậy vào bốn thứ thực phẩm này, nhưng 
mới được. Dù mình hôn mê cũng có người muốn mình sống, và dùng những thứ 
hỗ trợ sự sống (life supports). Dòng sanh tử phải nhờ cậy vào bốn thứ thực phẩm 
này, nhưng 4 thực phẩm này chỉ có tác dụng với người còn tham ái. 


Ái này có từ này có từ Thọ (3 thọ hoặc Š thọ) 

3 thọ: 

1- Khổ là cái gì khó chịu bất mãn về tỉnh thần hay thê xác. 

2- Lạc là cái gì làm dễ chịu về tỉnh thần hay thê xác. 

3- Xả là không khổ cũng không lạc 

5 thọ: 

1- Khô là khó chịu về thân. 

2- Lạc là dễ chịu về thân. 

3- Ưu là khó chịu về tâm. 

4- Hý là dễ chịu về tâm. 

5- Xá là sự lạnh lùng vô cảm của tâm. 

Thân của mình không có thọ xả vì thân của mình có cảm giác là vì tâm, bản thân 
nó chỉ là cục thịt, không có cảm xúc. Cũng cái thân đó mà khi bị gì đó thì tâm 
khó chịu mà được gì đó thì tâm dê chịu. Thân sinh lý chỉ có 2 cảm giác: dê chịu 


hoặc khó chịu. Khi ta để ý một chút sẽ thấy thân không có cảm giác thứ ba. Với 
hành giả niệm mạnh, thân này hâu như chỉ có khô thọ hiêm khi được lạc thọ. 


47 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sáng sớm thức dậy là lăng xăng tắm rửa, chuẩn bị ăn sáng rồi vội vàng vào SỞ 
làm, chiều tan sở lại vê lo ăn uông tắm rửa rồi vô ngủ, sáng hôm sau đi làm tiếp, 
không có mây khi mình ngồi lại nhìn cái thân của mình. Nếu có giây phút nào 
xếp chân kiết già hay bán già, ngồi thắng lưng, hít sâu, thở chậm, biết rõ mông và 
chân mình đang chạm trên tọa cụ, hai bàn tay đặt trên đầu Sối, biết rõ, thì thấy rõ 
cái thân này khô từ đầu đến chân, đau. rêm, mỏi, ngứa... Lâu nay mình phóng 
dật nên không thấy rằng cái thân này là cái nhà máy, là cái thành phố, bao nhiêu 
thứ đang hoạt động náo nhiệt trong đó để đảo thải tế bào chết ra ngoài, bộ phận 
nảo (tiêu hóa, hô hấp...) làm việc bộ phận nấy. Các bộ phận vừa làm việc vừa nói 
cho nhau, chỉ hành giả mới nghe thấy “phải làm việc làm sao cho cái người này 
già đi, phải xuống câp mới được”, cái tim cái phổi cái bao tử lúc 50, 70 tuổi đâu 
có giống lúc 20 tuổi, chúng đặn tin? làm việc sao cho nhanh kết thúc. 


Ai do Thọ mà có, trong đời sông làm sao mình tránh được cảm xúc cảm giác. Khi 
mình nhìn, nghe, ngửi, nêm, đụng trong từng phút là không có gì không đê lại 
cảm xúc, cảm giác. 


Thọ có từ xúc, sự gặp nhau của căn, cảnh, thức (đã nói ở trên). 


Xúc do 6 căn mà có. Chúng sanh cõi Dục thô thiển có đủ 6 căn. Cõi Sắc giới hữu 
tâm chỉ còn 3 căn: nhãn, nhĩ, ý. Phạm thiên có nhãn, nhĩ chỉ để làm việc, nghe cái 
đáng nghe, cần nghe và thấy cái cần thấy, cần nhìn. Người cõi Dục giới thì dùng 
6 căn để sống, để hưởng thụ và chịu đựng bao gồm những trường hợp không cần 
thiết. 


Sáu xứ (lục căn) do danh sắc tái tục, tức danh sắc đầu đời mà có. Do nghiệp thiện 
ác một đời quá khứ nào đó tạo ra thức tái tục kiêp này và từ tâm này mới có danh 
sắc đâu đời. 


Danh sắc này là thành tố tâm sinh lý đầu tiên trong cuộc đời của mình: bảo thai 
(foetus), bắt đầu từ tinh trùng (sperm) đi vào trứng đề thụ tinh và hình thành nên 
phôi. Từ cái phôi nhỏ không thây được bằng mắt thường lớn dần thành đứa đé, 
đó là danh sắc đầu đời, có được từ thức tái sinh. 


Thức tái sinh có được từ một quá khứ nảo đó, nghiệp mạnh thì cho quả đầu thai 
gắn, kiếp trước qua kiếp sau có liền. Có nghiệp thì phải 500 kiếp hay 1000 kiếp 
sông sau đó mới cho quả tái sinh. Mỗi ngày mình sông thiện ác như thế nào chính 
là đang gởi trong nhà băng cái tâm tái tục mà không biết mình rút ra lúc nào. Chỉ 
có Đức Phật mới biết điều này. Ngài biết hôm nay, với nghiệp mình làm bữa nay 


48 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì sẽ tạo tâm tái tục cho bao lâu nữa mình sẽ nhận được. Vì vậy ở đây Ngài 
không nhắc đến nghiệp mà chỉ nhắc đến thức tái tục có từ quá khứ. Thức tái tục 
có từ có được từ một quá khứ nào đó, nghiệp mạnh thì cho quả đầu thai gần, kiếp 
trước qua kiếp sau có liền. Có nghiệp thì phải 500 kiếp hay 1000 kiếp sống sau 
đó mới cho quả tái sinh. Mỗi ngày mình sống thiện ác như thế nào chính là đang 
gởi trong nhà băng cái tâm tái tục mà không biết mình rút ra lúc nào. Chỉ có Đức 
Phật mới biết điều này. Ngài biết hôm nay, với nghiệp mình làm bữa nay thì sẽ 
tạo tâm tái tục cho bao lâu nữa mình sẽ nhận được. Vì vậy ở đây Ngài không 
nhắc đến nghiệp mà chỉ nhắc đến thức tái tục có từ quá khứ. Thức tái tục có từ 
hành. 


Hành ở đây là 3 loại nghiệp thiện ác. Ba nghiệp thiện ác là: 1.Nghiệp bắt thiện. 
2.Thiện hữu sắc. 3.Thiện vô sắc. Ba hành này, tức là ba nghiệp này, có từ ở đây là 
3 loại nghiệp thiện ác. Ba nghiệp thiện ác là: 1.Nghiệp bất thiện. 2. Thiện hữu sắc. 
3.Thiện vô sắc. Ba hành này, tức là ba nghiệp này, có từ Vô minh trong Tứ đề. 


Bài kinh này, Đức Phật bắt đầu từ Bài kinh này, Đức Phật bắt đầu từ bốn thứ thực 
phẩm, nguồn dưỡng tố đề tạo nên đời sông này, và Ngài lấy đó làm đầu đề để 
giảng về 12 Duyên khởi. Một lúc khác giáo lý Duyên khởi sẽ được bắt đầu bằng 
cách khác như ““Tắm thân này từ đâu mà có? 


Từ Ái mà có”. Có vị Độc Giác, trước khi thành Phật, gặp chuyện buồn thì Ngài 
sẽ hỏi “Nỗi khô này từ đâu mà có? 


Từ sự chào đời của ta mà có! Sự chào đời đó do từ đâu mà có... ”, hoặc gặp 
chứng bệnh thì Ngài sẽ suy nghĩ: “Bệnh này do đâu mà có... ”. Quán Duyên khởi 
không phải lúc nào cũng khư khư công thức “vô minh duyên hành, hành duyên 
thức...”. Trong thực tế tu chứng, mỗi vị bắt đầu theo cách của mình, ví dụ, khi 
nhìn hay nghe cái gì đó với tâm thích thú thì hành giả biết ngay đây là ái. Ái sẽ 
sinh ra thủ - là sự gắn chặt vào khái niệm self (chấp tôi) và pleasure (khái niệm 
ngọt ngào), mà nhìn kỹ thì không có cái gì ngọt ngào hết. Khi thấy không có gì 
ngọt ngào thì làm sao có suy nghĩ “đây là tôi”, 'đây là của tôi”. Vì vậy khổ không 
đáng sợ băng. lạc, dù lạc được tạo ra từ thiện, khổ được tạo ra từ ác. Hành giả hiểu 
đạo sợ luân hồi là vì vậy, chính cái lạcmới dễ làm cho mình SỤp hồ, mà cái lạclại 
do thiện tạo ra. Khi mình làm thiện thì kiếp sau có đời sông sung sướng, hễ sung 
sướng thì không còn lo nghĩ, không lo tu hành gì nữa hết. Tôi từng nói nhiều lần 
không biết bà con còn nhớ không, đặc biệt là phụ nữ, ngủ dậy tự nhiên thấy mình 
đẹp như người mẫu, không cần biết mấy tuổi, cao một mét tám, phần nào ra phần 


49 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đó, hoàn chỉnh, chín chu, trong nhà băng có tám triệu đô la, thằng chồng xấu 
hoắc tự nhiên lăn đùng ra chết, con cái học hành giỏi giang đi tiểu bang khác, 
mình thì đi spa, resort, đi du lịch rong chơi, một tháng thu nhập vài triệu đô la gia 
đạo bình yên tình duyên như ý thì còn tu hành được nữa không? 


Cái sung sướng đó là do quả thiện mà ra. Nếu cái đời sống đó kéo dài đến năm 
92 tuổi, ăn rồi chỉ biết ngồi đũa móng tay, muốn ăn gì nhắc phone lên là kẻ hầu 
người hạ lo cho... nếu vậy thì tu nỗi gì. Dòng luân hồi đáng sợ là: 1. Làm ác dễ 
hơn làm thiện nên cái khổ lúc nào cũng nhiều hơn cái vui. 2. Việc thiện cho quả 
rất dễ khiến mình hiểu lầm là ngọt ngào, và chính vì ngọt ngào mới làm cho mình 
lọt vào tứ thủ. Chấp vào ngọt bùi thơm ngon đó mới dẫn đến đây là tôi, là của tôi. 
Cái ác đáng sợ vì nó tạo ra nỗi khổ niềm đau, cái thiện đáng sợ vì nó tạo ra những 
cạm bẫy ngọt ngào. 


Một tháng kiếm được một trăm ngàn đô la thì quí vị có vào đây nghe giảng 
không? 


Nếu cái giờ kiếm tiền giao dịch địa ốc, bất động sản, thị trường chứng 
khoán. ..ngay đúng cái giờ giảng này? 


Nếu như trung bình mỗi tháng kiếm được một triệu, một năm ít nhất phải là 
mười triệu, quí vị chỉ có chết. Đến ngày nào bảy tám chục tuôi ngồi xe lăn mới 
tiếc, giá như ngày xưa húp nước mắm đi tu thiền thì tốt hơn bây giờ quá nhiêu. 
Một tháng kiếm được một trăm ngàn đô la thì quí vị có vào đây nghe giảng 
không? 


Nếu cái giờ kiếm tiền giao dịch địa ốc, bất động sản, thị trường chứng 
khoán...ngay đúng cái giờ giảng này? 


Nếu như trung bình mỗi tháng kiếm được một triệu, một năm ít nhất phải là 
mười triệu, quí vị chỉ có chết. Đến ngày nào bảy tám chục tuôi ngồi xe lăn mới 
tiếc, giá như ngày xưa húp nước mắm đi tu thiền thì tốt hơn bây giờ quá nhiêu. 
Khi mọi sự đã là quá khứ thì ta mới thấy quá khứ thiện tốt hơn vui. Mọi người chỉ 
thích hiện tại vui mà không thích hiện tại thiện. 

Hành giả cứ nhớ, mỗi lần thấy, nghe, ngửi, nễm, đụng, suy tư thấy có bất thiện thì 
nhớ cái này là áI, ái duyên cho thủ, thủ tạo ra hữu, tức nghiệp tái sinh và tâm tái 
sinh. Do có hữu mới có sự chào đời. Do có chào đời mới có sầu, bi, khổ, ưu não, 
khóc than. 


50 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Mấy bài này quí vị nghe có thê hiểu nhưng chắc chưa thâm, phải bị sốc thì mới 
thấm. Trong kinh nói có bốn loại ngựa: loại thứ nhất chỉ vỗ về là chạy; loại hai, 
thấy dáng roi mới chạy; loại ba, bị một roi mới chạy; loại bốn, đánh chết cũng 
không chạy, chỉ đáng bị làm thịt. Bên Pháp mấy con ngựa này để làm thịt thôi. 
Có những người vì niềm hoan hỉ mà tu tập, có người phải đợi thấy ai đó khổ mới 
tu tập, có người phải đợi cái khổ đó xảy ra trên bản thân mình mới tu tập, có 
người thà chết chớ không tu tập. Hình như 99% mình thuộc loại thứ ba, đó là nói 
những người tu chớ còn mây người không biết đạo hầu hết là loại thứ tư. 


MOLIYA PHAGGƯNA (Moliyaphagsgunasutta) 


Vị Moliyaphagguna này trước khi đi tu có búi tóc rất to nên được gọi là Moliya 
bên cạnh tên do cha mẹ đặt là Phagguna. Nội dung kinh này y hệt như kinh vừa 
rồi nhưng sâu sắc ở chỗ Đức Phật xác định rằng không có “Ai” trong dòng sinh tử 
mà chỉ có các duyên mà thôi. 


VỊ Moliyaphagguna đi xuất gia, bữa đó nghe Đức Phật giảng bài kinh Vật Thực, 
nghe xong vị này hiểu rằng có “mình” hoặc có một người nào đó “ăn bốn vật 
thực; Đức Phật nói ở đây không có “tôi”, không có người nào hết, chỉ có các 
duyên mà thôi. Chỉ có hành giả mới thấy được rằng toàn bộ đời sông của mình và 
của người đều là sự lắp ráp, ghép nối của từng phân danh sắc rời rạc nhau, không 
có gì trên đời này là massive, là pure, là solid. Tất cả chỉ là composition, 
transition, sự lắp ráp, ghép nối mà thôi. 


Trong kinh có câu: “đukkhameva hi na koci dukkhito”(chỉ có sự khổ, không có 
người bị khổ). “kiriyäva atthi kãrako na vijjati” (chỉ có hành động không có ai 
hành động). “atthi nibbuti na nibbuto pum8ã” (chỉ có sự viên tịch, không có người 
nảo viên tịch) “maggamatthi gamako na viJJatï” (chỉ có con đường, không có 
người nào đi). Không hề có một chiếc xe nào ngoài những đồ phụ tùng. Những 
chiếc mô tô cả triệu đô la cũng chỉ là đồ ráp. Mình khổ vì còn thấy mình là cái gì 
đó. Chưa tu thì thấy mình và người khác là somebody, tu rồi thì thấy chỉ còn là 
something, liễu đạo rồi thì thấy là nothing. Nothing không phải là không có gì mà 
là conditional và transitional, có theo cách tùy duyên và vô thường. Đủ duyên có 
mặt thì mới có mặt, đủ duyên theo cách nào thì có mặt theo cách đó. Ví dụ, vô 
duyên thì không cưới được nhau, có duyên lẫy nhau nhưng không đủ duyên để 
hạnh phúc. Có khi ta lấy nhau vì duyên, có khi vì nợ. Có khi vì thuận duyên, có 
khi vì nghịch duyên, chướng duyên, lấy nhau để làm khô nhau. Có câu chuyện 
mà cứ về Tampa tôi hay kê hoài, một buổi chiều có anh thanh niên câu cá ngoài 


51 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hồ, móc điếu thuốc ra mà không có quẹt. Anh ta đến hỏi ông già bên cạnh xin 
lửa. Ông già nói: “Tôi không có thuốc, cũng không có cái bật lửa, nhưng nói thiệt 
nếu có tôi cũng không đưa.” Anh thanh niên ngạc nhiên: “Nếu bác không có thì 
thôi chớ làm gì nói vòng vo.' "Ông già nói: “Mặt mũi cậu khôi ngô quá, cho cậu 
mượn thì thế nào tôi cũng mến, mến thế nào tôi cũng mời cậu vê nhà, con gái tôi 
thế nào cũng mến cậu, mền cậu thì thế nào cũng muôn tiễn đến hôn nhân, hôn 
nhân thì hỏi ý tôi, tôi thì đời nào gả con gái tôi cho một người vừa nghiện thuốc lá 
vừa không có hộp quẹt.” Chuyện tuy tào lao, nhưng có nhiều sự ở đời khởi đi từ 
duyên cớ rất là nhỏ, nêu mà ta biết trước thì “giá như hôm ấy đừng mưa, giá như 
hôm ấy đừng đưa em về”. Cái duyên cớ nhỏ xíu, cái sảy nảy cái ung là vậy đó. Vì 
vậy Đức Phật dạy ta luôn sông tỉnh giác, mindful. Đạo Phật có hai chữ rất hay: 
carefree và careless. 


Nội dung bài kinh này là chỉ có các duyên làm việc với nhau, không có ai có mặt 
và tham dự vào đó. Tạm biệt, hẹn gặp lại bà con ngày thứ Năm, chúc các vị một 
ngày vui, bữa nay tôi giảng có hai kinh nhưng nêu mà bà con nhớ được thì rât là 
căn bản. 


52 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 6-11-2014 MOLTVA PHAGGUNA (ft 
“Viraga': 'ly tham”; 'raj”: 'nhuộm”; 'raga': 'ái nhiễm, “tanha”: khát ái. 


Viragadhamma, “viraga” ở đây được giải thích bằng hai chữ đồng nghĩa là 
“virajjnaka? (nhạt nhòa, mong manh, mau phai) và “palujjanaka(biến dị, phân 
hủy, băng hoại). Vì vậy không phải lúc nào hễ thấy “viraga' là dịch “ly tham”. 
“Raga" là nhuộm màu, “viraJinakaˆ là nhạt nhòa mau phaI. Cả sử chúng ta phải 
làm thơ phải viết nhạc bằng tiếng Pali thì chữ “virajjnaka” chỉ cho cái gì nhạt 
nhòa mau phai, kiểu như “đá nát vàng phai”. Chữ này dùng trong Atthakathã, các 
ngài sợ chúng ta không thắm, không hiểu rõ nên cho thêm một chữ nữa là 
“paluJJanakaˆ. Chữ này từ ngữ căn “Lujˆ tạo ra hai chữ khác là “paloka" (tàn phá, 
tiêu hủy) và “loka' (thế gian, cuộc đời, cõi đời). 


Hồi tối nhìn bản dịch của HT Minh Châu, tôi giựt mình, ngài nói ở đây từng chị, 
từng điều trong 12 Duyên khởi đều là những pháp ly tham. Ngài dịch 
“vayadhammam virägadhammam”, là “các pháp ly tham” mà hồi xưa giờ mình 
không để ý. Chỗ đó không phải là “ly tham”. “Viraga' là ly tham nhưng ở đây 
phải dịch là: nhạt nhòa, mau phai, vô thường, phân hủy, băng hoại, biến dị. Ví dụ, 
xác người, trái cây chín, đề lâu quá sẽ xảy ra tình trạng viraga. 


SA-MÔN, BÀ LA MÔN (Samanabrahmanasutta) 


Hôm nay học bài kinh Samanabrãhmanasutta (Sa-môn, Bà-la-môn). Hiểu được 
giáo lý Duyên khởi trong bài kinh hôm qua thì hôm nay mới học tiếp bài kinh 
này được. Nội dung kinh này Đức Phật xác định không aI có thê trở thành thánh 
nhân giải thoát sinh tử mà lại không. hiểu được nguyên lý Duyên khởi. Cho dù đó 
là vị cư sĩ ít học, không biết nhiều về giáo lý, nhưng một khi vị đó chứng quả À- 
la-hán thì bắt buộc vị đó phải hiểu một cách đại khái nhưng chính xác. Cái hiểu 
đó phải đi ra từ sự thân chứng, thê nghiệm, thấm thía tiêu hóa, của bản thân, cái 
hiểu biết đó tuyệt đối không thể nào 100% dựa vào những gì nghe, đọc được từ 
người khác, bởi vì đặc điểm của thánh trí là sandithiko (tự mình). Trí văn là 
những gì mình biết được từ nghe, thấy, đọc ở đâu đó; trí tưlà sự thấm thía, tiêu 
hóa, suy nghĩ, trầm tư của chính mình; nhưng riêng trí tu thì không, không thê 
hiểu như trí văn và trí tư được. Trí văn chỉ là photo, chụp hình, hay là bỏ vào 
miệng. Trí tư giống như thức ăn vừa nuốt vào bụng chờ tiêu hóa. Trí tu là giai 
đoạn mà các dưỡng tố đã đi vào máu xương. Cái biết từ hai trí văn, tư có thể được 
tái hiện mọi lúc, riêng trí tu chỉ ở thánh nhân mới được vậy, còn ở phàm phu thì 


53 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đủ duyên mới có, và thoáng qua rồi mất. Trong một ngày, một tháng, một năm 
chưa chắc xuất hiện một lần, phải đủ duyên Ba-la-mật đời trước cộng với sự nỗ 
lực của hiện tại; có đó rồi mắt tiêu. Có những lúc thấm thía một cách lạ lùng, lúc 
đó người ta nói là mát lạnh, nồi da gà, lạnh xương sống øì đó, qua rồi là thôi. 
Hành giả sẽ chợt nhận ra rằng, thì Ta ngay trong cái cảm giác này đây là nhân sinh 
tử, quả sinh tử, 12 Duyên khởi, Bốn Đề nằm ngay đó. Sau đó có nhớ lại thì nhớ 
bằng trí tư, hồi ức, chớ không thấm thía như ngay chính lúc đó nữa. Trạng thái đó 
có nhiều cấp, cấp thấp thì thoáng qua rồi mất, cao hơn nữa thì trở thành thứ thiền 
tuệ gì đó (sanh diệt tuệ, tuệ sợ hãi, tuệ chán nản, tuệ lãnh đạm..), cái thoáng qua 
này có thể kéo dài vài giây hay một hai phút. 


Đức Phật xác định không từng có và cũng sẽ không bao giờ có một vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, một cá nhân nào đó có thê trở thành thánh nhân, giải thoát sinh tử, 
đoạn trừ phiền não mà hoản toàn mù tịt không biết gì về 12 Duyên khởi; bởi vì 
dòng sinh tử như một khu rừng muốn ra khỏi khu rừng thì ít ra phải biết những 
khái niệm, mặt mũi khu rừng đó như thế nào. Phải biết rõ, rõ ở mức độ nào thì 
tùy Ba-la-mật của cá nhân đó. Bên Bắc Tông thì nói Thanh văn do hiểu được 
Bồn Đề thì thành thánh; Duyên Giác, Độc Giác, Bich Chi Phật thành thánh nhờ 
hiểu được 12 Duyên khởi. Phật tử Bắc Tông không được học kỹ Tứ Đế, 12 
Duyên khởi là gì. Tôi cũng hoang mang không biết định nghĩa của tôi về vô minh 
trong Tứ Đề bữa nay trong room mình còn nhớ không. Ngày lễ lạt dâng y thấy bà 
con rộn rỊp tôi nhớ một câu danh ngôn: “Mỗi ngảy trên thế giới này, tiền bạc, mồ 
hôi, thời gian người ta đồ ra cho chuyện cấp thiết ít hơn chuyện người ta thích.” 
Đi chùa, làm phước, phục vụ, nghe pháp thì tốt nhưng chuyện học đạo là chuyện 
quan trọng nhất. Phật tử tập trung đi chùa lễ lạy cầu nguyện thì hơi nhiều, thích 
thì làm, không nghĩ chuyện xa xôi. Bao nhiêu năm đi chùa mà giáo lý không chịu 
học, cứ làm phước thôi, rồi lúc nào đó sốc cái øì đó rồi bỏ đạo. Khi hình ảnh Đức 
Phật chưa đi vào óc của mình thì mình rất dễ lìa bỏ Ngài. Chuyện nam nữ ngoài 
đời, dễ yêu nhau, đễ cưới nhau thì đễ bỏ nhau, còn hiểu nhau mức độ nào đó mới 
cưới nhau, hiểu quá rõ thì mới không dễ dàng thất vọng về nhau; kiểu tình một 
đêm, sống vội, bỏ nhau rất dễ vì chắng hiểu gì về đối phương hết. Một con người 
dầu đẹp, duyên dáng cách mấy, chỉ cần nằm liệt giường ba tháng thì hôi hám, gầy 
ốm, xanh xao, thử hỏi còn thương nhau được nữa không? 


Phải thương mà đến lúc người đó ra sao mình cũng thương thì mới gọi là tình 
yêu. Tôn giáo cũng vậy, đôi với Tam Bảo, mình phải học hỏi giáo lý, lỡ mai này 
mình có bị sốc vì cá nhân tăng mi, Phật tử nào đó mình cũng không bỏ đạo vì 
mình hiểu đạo quá rồi. Có người sau khi ngài Hộ Tông, ngài Giới Nghiêm tịch, 


54 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


họ không đi chùa thường nữa vì đối với họ chỉ có sư phụ thôi, sư phụ đi rồi họ 
không tha thiết với đạo nữa, họ ở nhà tu tại gia, nhưng đó là hình thức dễ duôi. 
Dầu có là Sa-môn, Bả-la-môn øì đi nữa nhưng không thê nào đốt đặc 12 Duyên 
khởi mà trở thành thánh. 


Bài kinh tiếp theo cũng y hệt, Đức Phật dạy, không thê nào có người tự nhận, 
hoặc được gọi là thánh nhân mà mù tịt giáo lý Duyên khởi. Giáo lý Duyên khởi 
phải được hiểu theo cách đồng bộ, không phải hiểu theo hình thức chiều dọc từng 
cái rời rạc. Khi mình nhìn cái gì đó, cái nhìn đó đã là lục nhập, 6 xứ, nhãn nhĩ tỷ 
thiệt... Khi mình nhìn cái gì đó mình thích thì ngay trong cái nhìn đó có nhãn xứ 
và nhãn xúc; ngay lúc này có nhãn thọ. Nhìn mà thích nữa thì biết ngay là ái, ái 
nặng là thủ, dù ái hay thủ thì ngay lúc đó nó đã âm thầm là nghiệp hữu. Ái đó là 
hữu mà ái đó cũng là hành. Khi nhìn cái gì đó mà mình thích thì biết con mắt 
mình thấy đó là quả quá khứ, quả luân hồi. Nhưng ngay cái thích đó là nhân luân 
hồi. Ngay trong cái nhìn đó đã có quả luân hỏi, có nhân luân hỏi và có phiền não 
luân hồi trong đó. Ngay trong lúc này mình biết tâm nhãn thức chỉ xuất hiện nháy 
mắt rồi biễn mắt nhường chỗ cho những tâm khác, đó chính là sanh, lão và tử. 


“Khandesu jayamanesu jiyamanesu miyamanesu” (ngay trong lúc các uẫn sanh, 
lão, tử ) “ca khane khane tvam bhikkhu Jayase ca Jiyase ca miyase ca” (thì này tỷ 
kheo, chính ngươi cũng đang sinh, lão, tử trong từng phút). (Trích 
ParamatthajJotika). 


Này tỳ kheo, ngay trong từng phút các uân sanh, lão, tử, bản thân ngươi cũng 
đang sanh, lão, tửchớ không phải đợi tóc bạc lưng còng, má hóp da nhãn mới gọi 
là lão. Không đợi đến lúc xuôi tay lạnh ngắt cứng đơ, mắt thở, vô quan tài mới 
gọi là chết. Lúc đó mới là già chết thì quá muộn rồi. Trong từng phút, tâm lý và 
sinh lý của mình biến diệt là lúc đó mình đang giả đang chết. Những tế bào chết 
của mình liên tục và liên tục được thay thế bởi cái mới. 70% bụi trong căn phòng 
mình ở là da khô của mình. Tâm lý cũng vậy, trong Tương Ung có câu Đức Phật 
dạy, tôi rất thích: Này các tỳ kheo, giả sử như có người chấp răng cái thân này là 
trường cửu thì đó là sự vô minh, nhưng sự vô minh này còn có thê dễ hiểu, có thê 
cảm thông. Thật vô lý khi ai đó cho rằng tâm này là trường cửu, vì ta không thấy 
một cái øì mà biến diệt vô thường nhanh hơn tâm. Vì sao, dù có vô thường thì 
mình cũng thấy một chút gì dáng nét cũ, một đứa bé từ 5 tuổi đến 8 tuổi thì mình 
không thể hiểu lầm, nó là nó. Nhưng cái tâm thì không, cái tâm lúc buôn, lúc vui, 
hoàn toàn khác nhau, lúc thiện, lúc ác, hoàn toàn khác nhau; lúc thấy hinh ảnh, 
lúc nghe âm thanh tiếng động, hai tâm này hoàn toàn khác nhau, tâm sinh diệt 


55 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhanh lẹ vô cùng. Cả danh và sắc đều như những tia chớp trên bầu trời lúc sắp 
mưa, vì liên tục tiêp nôi nhau nên người ta không thây. Trong kinh nói, muôn trở 
thành thánh nhân phải thây được Tam tướng (khô, vô thường, vô ngầ). 


“SantatI”: Sự tiếp nối liên tục của danh sắc che khuất khía cạnh vô thường. 
“Iriyapatha': sự thay đổi oai nghi, tức tư thế sinh hoạt, che khuất khía cạnh khô. 
Mấy cái này bà con học bỏ túi mai mốt đi tu thiền. Mẫy hôm nay có một Phật tử 
ở đây, học đạo cũng khá giỏi, cổ lăng xăng không biết cái gì chánh, phụ, nặng, 
nhẹ. Cũng uống! Cổ nói học đạo bên Nam Tông phải nhớ chi pháp, học A-tỳ- 
đàm phải nhớ 37, 18, 42, 71, đạo bên Hòa Hảo chỉ ngôi yên nghe lục bát, sắm 
giảng. Rồi cổ mê cô bé Như Ý một thời gian, cứ tâm đắc ai là gọi phone khoe với 
tôi; rôi ít bữa chuyền qua mê thầy Phước Tiến trong nước, án rôi kêu phone giảng 
lại tôi nghe mây điều ông thầy đó nói; rồi ít bữa cổ chuyền qua thây Tịnh Không: 
giờ chuyển qua sư Nam Tông nào đó bên Mỹ. Tại sao tôi lạc đề? 


Vì chuyện của cô này coI chừng cũng chính là chuyện của quí vị đó. Cứ lăng 
xăng, trong khi cái chuyện căn bản nhất là biết rõ mình là cái gì tạo nên, đang ra 
làm sao. Với căn bản này, dầu có thầy hay không có thầy mình vẫn có thê tu học 
được và với căn bản này mình mới có thê chịu được cám dỗ hay thử thách của 
đời sống trước mắt. Tất cả những cảm giác đau đớn mà quí vị chịu đựng trong lúc 
ngồi thiền chẳng là cái gì SO VỚI nỗi khổ niềm đau lúc nằm liệt 8Iường một hai 
tháng, không có ai thăm viếng, tắm rửa, giúp trở mình giùm. Chưa kế cái chết là 
một cuộc đảo chánh ghê gớm, sụp đô triệt đề thì mình mới chết được. Toàn bộ 
các bộ phận đình công thì mới chết. Có người thì là cách mạng nhung, êm êm, từ 
từ đóng cửa. Có người sắp chết thì leo lét nghe mệt, tắm rửa sạch sẽ thay đồ nằm 
thiêm thiếp rồi lạnh tay, lạnh chân, hơi thở yếu dần rồi đi luôn, đó là cái chết đẹp 
nhất. Chết thường trải qua giai đoạn hôn mê sâu khi cơn đau lên đỉnh điểm, hoặc 
bộ phận nào trong cơ thể đến lúc không còn sử dụng được nữa, còn không thì 
thông thường đau kinh hoàng lắm. Có một vị sư ở Mỹ, bị ung thư gan, lần gặp 
cuối cùng trước khi sư mất hai tuần, cứ ăn cơm thì sư buông đũa nhíu mày một 
chút. Tôi hỏi, có đau lắm không sư. Sư trả lời râm râm, nhưng tôi thấy sư cứ lây 
khăn thắm mồ hôi trán mãi. Có người là sự bàn giao êm thấm, trong biển người 
chỉ có một hai người được vậy, thường thì là đảo chánh. 


KACCANAGOTTFA (Kaccanagotfasutta) 


56 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đây là bài kinh rất hay, nếu có đạo tràng tự viện nào đó tôi mong mỗi người mỗi 
ngày tụng kinh này thay vì ê a lê bái Tam Bảo, câu nguyện chư thiên phù hộ tân 
tài tân lộc, nhan sắc, tuôi thọ... 


Ngài Kaccãnagotta hỏi Đức Phật chánh kiến là gì. Đức Phật trả lời người đời, 
chúng sinh phàm phu nói chung, bị kẹt trong hai biên kiến. “Biên' là tà, cạnh, bìa. 
Là tà vì cực đoan, nghĩ một chiêu, có RØƯỜI COI nặng cái cÓ, người coI nặng cái 
không. “Cái có” là tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi có nhà cửa, tôi có nhan sắc, tôi 
có phước, tôi sẽ về trời, tôi thích cái gì cái đó có, nói chung là lẫy bản thân mình 
làm gốc để quyết định chuyện có mặt cái này cái kia. Có người cho rằng chết rồi 
là hết, tất cả chỉ là mù sương. “Cái không” là không có chuyện vị nào đắc chứng 
thánh trí, không có chuyện thiên đường địa ngục, nghiệp báo Niết bàn øì hết, đối 
với họ chết là hết, có mặt một lần trên đời rồi thôi, biến mất là hết. 


Tôi đã nói nhiều lần, hạnh phúc hay đau khổ ở đời chỉ đến từ việc ta có hay 
không có thứ gì đó mà thôi. Ví dụ, tôi lạnh, tôi không có gì để mặc, vậy rõ ràng 
cái lạnh đó là cái khổ, cái khô đến từ chuyện tôi không có cái áo ấm, tôi đói 
không có gì ăn, tôi khổ. Tôi nhớ nhung người nảo đó, không được gặp tôi khô, tôi 
khổ vì người kia không có mặt ở đây. Hạnh phúc cũng vậy, tôi ngồi lên xe Lexus 
tôi hạnh phúc vì có chiếc xe êm quá. Có những trường hợp không có, ta được 
hạnh phúc hơn; có những trường hợp nếu có thì ta hạnh phúc hơn. Nói như vậy 
thì toàn bộ thế giới này, chữ “có” và “không có" có hai nghĩa: một là chấp, hai là 
chấp có hoặc chấp không, thực tế có hoặc thực tế không. 


“Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới tập khởi, vị ấy không 
châp nhận thê giới là không có. Này Kaccàyana, a1 với chánh trí tuệ thây như 
chơn thê giới đoạn diệt, vị ây không châp nhận thê giới là có.””. 


Nghĩa là thấy được vạn pháp do duyên mà có thì ta sẽ không mắc vào đoạn kiến; 
thây được cái gì đã có thì phải vô thường, khô, ta sẽ không mặc vào thường kiên. 


Đoạn kiến là cho rằng chết rồi là hết, nhưng mình phải hiểu được vạn pháp do 
duyên mà có, nếu đủ duyên thì lại tiếp tục có mặt trong hình thức khác, điều kiện 
khác, hoàn cảnh khác, môi trường khác, nội dung khác... Nên nhớ không hề có 
một cái gì dù danh hay sắc lại có thê tồn tại quá một sát-na. Danh và sắc sinh diệt 
trong từng sát-na, cái sau tiếp nối cái trước tạo thành một dòng chảy nhìn qua 
tưởng là cái gì đó thuần nhất. 


57 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trí tuệ vô thường của mình bị che đậy vì sự tiếp nối liên tục của danh sắc. 

“Santatisañña? nghĩa là khái niệm về sự liên tục che đậy khía cạnh vô thường. Sự 
thay đổi oai nghi (Iriyapatha)che đậy khía cạnh khổ não. Thấy khó chịu là mình 
kiếm cái gì đó thế vô, ngôi mỏi lưng quá thì đứng dậy đi, mới vừa chớm khổ là 
đã thay đối oai nghi rồi. Bao tử nghe báo hiệu kiến bò bụng là kiếm gì ăn rồi, nên 
không thấy đói nữa, cứ như vậy thì sự thay đối tư thế che mắt đi khía cạnh khổ lẽ 
ra mình đã thấy. 


'Ghanasañña': ý niệm về sự thuần nhất che đậy khía vô ngã (Ghana: massIve, 
pure, solid, nguyên khối, thuần nhất). Trên đời này không ] hề có cái gì là nguyên 
khối. Chiếc nhẫn vàng cũng là một sự cộng ghép của vô số thành tô vật chất 
nguyên tử trong đó, và có sự chuyên động liên tục trong chiếc nhẫn vàng đó chớ 
không phải là mọi thứ đứng yên. Bàn tủ, giường ghế, nhà cửa đất đá... tất cả đều 
là sự lắp ráp, không có gì nguyên khối thuần nhất, là sự ghép nối của vô số thành 
tố. Chính vì mình nghĩ nguyên khối nên mới có ý nghĩ “tôi”, “ta”, 'ông này”, “bà 
nọ”, còn thấy như vậy là chưa thấy được lý vô ngã. 


Mọi thứ chỉ là sự ráp nôi, lắp ghép, và đêu do duyên mà có, đã có rôi lại vô 
thường, theo định luật Tam tướng của muôn đời, không năm dưới sự điêu khiên 
của bât cứ thê lực nào, đó gọi là vô ngã. 


Nội dung bài kinh này là: Không chìm sâu trong ý niệm có hay không, mà phải 
hiệu răng cuộc luân hôi của chúng sinh chỉ là dòng chảy của 12 Duyên khởi. 


Rất nhiều lần, đặc biệt là ban đêm, tôi nghiệm ra nhiều chuyện thấm thía. Giáo lý 
hay như vậy mà sao người ta không dành thời giờ ra đề học. Tình cờ tôi mở chú 
giải ra đọc một chữ mà tôi hết hồn: “ratana': châu báu, “tiratanaˆ: Tam Bảo. Ngày 
xưa đến giờ nhiều người cứ mở miệng ra là nói Tam bảo, nói như két vậy, là 
Phật, Pháp, Tăng mà không hiểu tại sao Tam bảo được xem là châu báu. Thứ 
nhất, để thành Phật rất khó, bởi vì để thành Phật chúng ta phải có đủ yếu tô tâm lý 
vốn đi ngược lại với bản chất phảm phu. Thắng trận ngoài chiến trường dễ hơn là 
tự thắng. Để thành Phật là phải sông ngược lại bản chất phàm phu của mình và có 
đủ thành tô tâm lý ngược bản chất phàm phu của mình. Trong thời gian rất dài, vị 
đó phải có khả năng kham ¡ nhẫn hơn người, dầu chết lòng vẫn không giận; có từ 
tâm hơn người, dầu chết vẫn tiếp tục thương đời; có tâm ly dục hơn người, dầu 
đối diện với cám dỗ ghê gớm đi nữa vẫn nhàm chán sinh tử; lòng hảo sảng hơn 
người, dầu có bỏ mạng bồ thí cho người vẫn không tiếc; liêm sỉ hơn người, dầu 
chết cũng không phá giới, suốt một thời gian nhiều a-tăng-kỳ hội đủ yếu tố tâm lý 


58 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


như vậy đó. Một lần chư Phật ra đời, có vô số người nhìn thấy các ngài là cũng sơ 
phát bồ đề tâm nguyện thành Phật, nhưng trong vô số người phát nguyện chỉ một 
hai người thành Phật mà thôi. Vì vậy trong kinh nói có nhiều tỉ đại kiếp không có 
Phật ra đời. Khi không có Phật ra đời thì những vấn đề giáo lý này ai nói cho 
mình biết đây. Đêm cuối cùng Ngài viên tịch, chư thiên vô lượng vũ trụ kéo về 
chỉ để lắng nghe con người ấy một lần cuối cùng vì không biết bao giờ mới có 
duyên gặp, một con người ai Ngài cũng thương, cái gì Ngài cũng biết, đức lành 
nào cũng có. Bao nhiêu vân đề của riêng mình không thể giải quyết được nhưng 
đã gặp được Đức Phật rồi thì chuyện gì cũng phải được giải quyết, vậy mà bây 
giờ con người đó đang sắp sửa ra đi. Thành Phật đã khó, vì khó nên hiếm, đã vậy 
sự ra đời của Phật giúp ích cho vô lượng chúng sinh. 


Cái quý thứ hai là chánh pháp. Chánh pháp là những nguyên tắc có sẵn muôn đời 
trong vũ trụ, được gọi là quí vì Pháp ám chỉ cho những gì được Đức Phật khơi 
mở, trình bày, thuyết giảng. Không có chư Phật thì không có sự khơi mở trình 
bày đó. Vì vậy từng câu kinh từng lời pháp là sự hiếm hoi ở đời, chỉ có chư Phật 
ra đời mới có từng câu kinh từng lời pháp đó. 


Thứ ba là Tăng. Tăng ám chỉ cho thánh nhân, không phải cho phàm tăng. Dầu 
cho đó là cư sĩ nam hay nữ, xuất gia thì dầu tăng hay ni, miễn là Sơ quả trở lên thì 
được gọi là Tăng bảo. VỊ đệ tử chư Phật chỉ có mặt khi chư Phật ra đời, và chính 
các ngài có khả năng hoăng truyền ‹ chánh pháp khi chư Phật không còn nữa, hoặc 
khi Đức Phật còn tại thế, Ngài ở điểm A, điểm B gì đó thì điểm D, điểm E là vị 
trí của chư tăng. 


Thứ tư là Tam bảo hiếm khi xuất hiện ở đời trong khi đó người có duyên đến với 
Tam bảo không nhiều, và cách đến của mỗi người cũng khác nhau (về tín, tấn, 
niệm, định, tuệ, ái, mạn, kiến). Có người được tiếng là cư sĩ, thậm chí được tiếng 
là tăng m, nhưng tín của họ có phải là chánh tín hay không, mình học được bao 
nhiêu thì cái biết cái tin của mình tùy thuộc vào cái học đó. Trí vănảnh hưởng trí 
tư trí tu phê gớm lắm. Nhiều người trí văn rất giỏi, nhưng trí tư rất nghèo. Có 
người học tủ như con vẹt, sự thám thía không có. Sự thám thía không có thì đức 
tin có vẫn đề. Đức tin có vấn đề thì sự tỉnh tân nỗ lực của mình cũng có vẫn đề 
theo. Có người đến với đạo là tín, tần, niệm, định, tuệ làm chủ đạo, nhưng có 
người đên với đạo là ái, mạn, kiến. Coi kỹ đi, có cái gan nhìn cái này hay không! 
Ái là sao, là vô chùa học đạo vì mến thây. “Tôi chỉ học đạo với ông thầy này thôi, 
thầy khác tôi không nghe đâu". đó là ái. Còn mạn, chỉ có ông thầy đó là số một, 
chỉ có tôi là sô một, không có thiện nam tín nữ nào đi chùa được như tôi...; còn 


59 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Kiến thì giáo lý không chịu học, có trí văn mà quên có trí tư, có trí tư mà quên có 
trí tu, tha hồ mà tà kiến, nghĩ tùm lum tà la. Chưa đắc Niết bàn, không biết Niết 
bàn là gì thì cứ nghĩ đơn giản khổ là do tham sân si, hết tham sân si, thì hết luân 
hỏi, hết khổ. Đằng này thì vẽ rắn thêm chân, vẽ Niết bàn là vuông tròn dài 

ngắn. .., đó cũng là tà kiến. Tà kiến rình rập mình trong từng bước đi. Miệng nói 
vô thường mà cứ mong xài đồ bền chắc, đồ tốt, rất có thể tà kiến núp trong đó mà 
không biết. Còn biện bạch “dù là Tu-đà-hoàn cũng thích xài đồ bền vậy, nói gì là 
tôi” là có cái thường kiến trong đó, không bao giờ chịu nhớ rằng mọi thứ xảy ra 
trong từng sát-na. 


Ngoài sự hiếm hoi của Tam Bảo, việc người đến với Tam Bảo đúng cách cũng 
hiếm hoi không kém. Học hay tu là để buông, không đề nắm. Còn thấy mình hay, 
giỏi, thì có nghĩa là mình đang rất tệ, đó là một sự thật. Tiếp theo là bài kinh Vị 
thuyết pháp. 


VỊ THUYÉT PHÁP (Dhammakathikasutta) 
Dhammakathica: Pháp sư. 


3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấ ấy bạch Thế Tôn: "Thuyết pháp, thuyết pháp”, 
bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến.” Trong bản in tiếng Việt ở đây còn thiếu 
một câu. Trong kinh Pali còn một đoạn sau nữa: “Bạch Thế Tôn con được nghe 
hai chữ “Thuyết Pháp, Thuyết Pháp” nhưng thế nào là thuyết pháp trong định 
nghĩa của Thế Tôn.” 


Trong bản Pali: “dhammakathiko dhammakathiko ti, bhante, vuccati”. Người ta 
cứ nói là pháp sư, pháp sư. “Kittävata nu kho, bhante, dhammakathiko hotf”. 
Nhưng Bạch Thê Tôn, pháp sư là như thê nào ạ? 


Đức Phật dạy, người thuyết pháp phải là người trình bày được giáo lý Duyên 
khởi dù nói về đề tài nào đi nữa. Ví dụ nói về thiện, mình cũng khuyên người ta 
bố thí, nghe pháp, phục vụ, nhưng cũng không quên nhắc cho họ biết rằng việc 
thiện cũng là nhân sanh tử, có điều là sanh tử ở cõi sướng. Phải nhớ rằng làm lành 
làm thiện cầu quả giải thoát, khi đủ duyên Ba-la-mật thì chứng trong khi chờ đợi 
thì mình sung sướng dễ chịu hơn người không làm thiện, nhưng phải nhớ làm 
thiện chỉ là tâm vé đi vào cõi vui cõi lành, hết tuổi thọ thì cũng bất định, cuộc 
trầm luân đầy bắt trắc. Khi nói về cái ác thì cũng nói đừng làm cái này đừng làm 
cái kia, bởi đây là con đường sinh tử, và lại tiếp tục nói về con đường sinh tử. 
Phải có khả năng trình bày giáo lý Duyên khởi thì mới được gọi là pháp sư. Chữ 


60 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Pháp sư theo định nghĩa rốt ráo của Đức Phật phải là người có khả năng trình bày 
giáo lý Duyên khởi ở mọi không gian, ở mọi thời gian. Nói cái gì cũng phải nhắc 
chừng cho người ta nhớ: đây là ác, đây là bất thiện, đây là con đường đi xuông; 
đây là thiện nên làm, nhưng đừng quên thiện chỉ đưa mình lên cõi vui, nêu nó 
không phải là duyên vô lậu mai này thì nó chỉ là tắm vé đi lên nóc nhà đang cháy 
thôi. 


Trong bộ Atthasälinĩ, chú giải bộ A-tỳ-đàm đầu tiên ghi rằng một Pháp sư đúng 
nghĩa không thể không biết A-tỳ-đàm tối thiểu ở mức căn bản. Căn bản nghĩa là 
biết rõ 12 hạng người, 31 cõi, tiễn trình sinh diệt của danh sắc, mỗi tâm có bao 
nhiêu tâm sở, mỗi tâm sở đi được với bao nhiêu tâm, nghiệp nào dẫn sanh cõi 
nào, mỗi cõi có thể có bao nhiêu hạng chúng sinh. 


Trong Luật tạng thì quy định rằng muốn làm thầy tế độ cho ai xuất gia thì tối 
thiêu phải biệt khái nệm về 4 pháp Chân đê (Paramattha) Tâm, Tâm sở, Sắc 
pháp và Niệt bàn. 


Tôi tuyệt đối đồng ý bài kinh này, giảng øì thì giảng phải nhắc cho Phật tử nhớ ba 
chuyện: I.Anh chị hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì anh chị đang nói 
đang làm đang suy nghĩ. 2.Anh chị làm ơn nhớ giùm cái gì cũng do duyên mà có 
và đã có rôi thì nó phải vô thường. 3.Anh chị phải nhớ rằng hễ anh chị còn là 
phàm thì mỗi nỗ lực của anh chị dù là thiện hay ác đều là con đường sinh tử hết. 
Hồi nãy tôi có nhắc chuyện một cô Phật tử ở đây, mình có mong mỏi một vị Pháp 
sư như vậy thì “có cầu mới có cung” chứ. Nếu có vị nào trình bày cho mình nghe 
giáo lý Duyên khởi thì bản thân mình cũng phải có nhu cầu nghe chứ; như cô 
Phật tử này, đi chùa mấy chục năm, tóc bạc trăng mà bây giờ cũng không biết 
học đạo là học cái gì. Hôm qua tôi có nói cô nên dành thời giờ coi thêm kinh 
sách, đọc thêm sách về thiền quán, hay A-tỳ-đàm. Cô nói giờ cô theo một sư phụ 
bên Mỹ hay Canada gì đó với một pháp môn tu tắt”, tu tắt là không cần nhớ giáo 
lý gì hết, chỉ cần treo ảnh thầy, mở youtube ra nghe là xong, nhìn là có tín tâm 
TÔI. 


Người nghe pháp cỡ nào thì thích hợp với Pháp sư cỡ đó và Pháp sư cỡ nào thì 
thích hợp với thính giả cỡ đó. Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là Pháp sư hay 
giảng sư, tôi chỉ vào đây chia sẻ mấy bài kinh, nhưng dù sao cũng có người nói 
và người nghe. Tôi chẳng biết quí vị là cỡ nào, nên tôi chỉ sông trong mộng ảo 
mà thôi. Người ta thuyết pháp thấy mặt, còn tôi không thấy, tôi tưởng tượng mà 
thôi, là may ra quí vị hiểu. Cứ nhớ một điều quan trọng trong bài kinh này: Vị 


61 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Pháp sư phải có khả năng trình bày giáo lý Duyên khởi cho người khác dầu là 
mình đang nói đề tài gì, và hôm nay nêu bà con vào xem Kinh Bồn Sanh (Jataka) 
sẽ thấy một điều, sau mỗi câu chuyện thì Đức Thế Tôn kết thúc bằng một pháp 
thoại về 4 sự thật (Tứ Đề). Tức là khi kể xong Đức Thế Tôn sẽ nói: Các hành nay 
đã đi vào quá khứ, mọi chuyện mà ta vừa kê đã là dĩ vãng, đã là chuyện vô 
thường (đó là Ngài nói về Khổ đề). Tất cả mọi hiện hữu đều đi ra từ cái thích, 
ông vua trong câu chuyện thích cái này, cô thiếu nữ ghét cái kia, thích cái nọ, đó 
là Tập đế, dòng sinh tử này chỉ kết thúc khi nào Khổ và Tập không còn nữa, đó 
chính là Diệt đề, và để đạt đến Diệt đề thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là 
sông theo tinh thần của Bát Chánh Đạo, đó là Đạo đế. Cứ như vậy, sau mỗi câu 
chuyện Thế Tôn lại kết thúc bằng một pháp thoại về Bốn Đề. Ở đây cũng vậy. vị 
Pháp sư đúng nghĩa phải là người có khả năng trình bày về 12 Duyên khởi mọi 
nơi mọi lúc khi người ta cần. 


TU SĨ LÕA THÉ ACELAKA (Acelakassapasutta) 


Bên Ấn Độ giờ vẫn còn tu sĩ lõa thể (Acelaka). Họ chủ trương giảm thiểu tất cả 
nhu cầu vật chất. Nhìn họ ăn mà mình lạnh xương sống, họ lấy bàn tay bụm lại, 
những người tu tà tà thì sữa tươi còn lấy chén đựng, còn những người tu ghê gớm 
thì không mặc gì mà còn không tô chén øì, sữa tươi người ta cho rót vào vốc tay 
khép ngón lại, còn bao nhiêu uống bao nhiêu, cơm cà ri cũng bụm trong tay, bụm 
cũng không được nhiều, mỏi tay cũng ăn không được lâu. Đạo này không phải 
chánh pháp nhưng phải nhìn nhận chơn tu là đó. Những đạo sướng quá đôi khi 
người ta mượn đạo tạo đời giá áo túi cơm. Trong kinh, khi Đức Phật nói về giáo 
phái Lõa Thể này, Đức Phật cũng dùng những từ ngữ rất đẹp, những lời có cánh. 
(Xem lại kinh Moliya Phagguna ở trên cũng trong phẩm này). 


VỊ tu sĩ la thể Kassapa đến hỏi Đức Phật, nỗi khổ, hạnh phúc, niềm đau của 
mình do aI tạo ra. Đức Phật nói không aI tạo ra, không phải do mình tạo mà cũng 
không phải do người khác tạo bởi vì không có mình cũng không có người khác, 
tất cả đều do duyên mà thành. Ngài giảng 12 Duyên khởi cho vị tu sĩ lõa thể 
Kassapa. Không có người nào đau khổ, chỉ có sự đau khổ, chỉ có hành động chớ 
không có người hành động, chỉ có sự viên tịch chớ không có ai viên tịch, chỉ có 
con đường đi, sự đi chớ không có aI đi (dukkhameva h1 na kocI dukkhrto, 
kiryava atthi karako na viJJatI, atthi nbbutI na nibbuto, magøamatthi gamako na 
VIJJatl). 


62 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hành giả Vipassanä tu rốt ráo sẽ thấy chỉ có khô tổn tại, không còn thứ gì khác 
ngoài ra. Người học A-tỳ-đàm thì sẽ thấy mọi thứ đều có Khổ đề hết. Lúc đầu 
còn thấy tôi đi, giở bước, đạp, nhai, nuốt. Từ từ sáu tháng, tám tháng, một hai 
năm, hành giả chỉ thấy khổ đang sanh, khổ đang diệt. Muốn đi thì biết đây là Tập 
đề, đang ngôi thấy thoải mái quá thì biết đây là lạc, lạc cũng là Khô. Khổ khổ là 
sự có mặt của những gì khiến thân tâm ta khó chịu. Hoại khổ là sự văng mặt của 
những øì khiến thân tâm ta dễ chịu. Hành khổ là mọi sự hiện hữu do duyên mà 
có, đã có rồi phải nằm trong Tam tướng. Tính lệ thuộc và phù du chính là hành 
khổ. Muốn có khúc bánh mì cầm trên tay ăn không đơn giản như mình nghĩ, 
không phải có tiền là có ổ bánh mì. Răng mình bữa đó không có vấn đề, gia đạo 
trong nhà cũng bình yên, không gây gỗ đâm chém, bản thân mình cũng phải ok, 
tâm trạng của mình cũng phải ok, không nồi cơn ghen hay giận hờn mới thưởng 
thức được ô bánh mì, sức khỏe cũng phải tốt. Chỉ riêng chuyện nhỏ xíu là nhai 
bánh mì mà lệ thuộc một tỷ yếu tố. Chưa tính đến là trời đất không có thiên tai, 
núi lửa, lụt lội. Phải có bối cảnh thích ứng thích hợp mình mới có thê giải quyết ô 
bánh mì. Chuyện đưa tay vén tóc, hay gãi cũng cần một tỷ nhân duyên. Cái tay 
mà kẹt thì làm sao vén tóc. Có chuyện này lạ, bình thường mình không ngứa mà 
khi hai tay mình đang bận, hoặc đơ thì lại ngứa. Sáng hôm qua tôi trộn đất trồng 
cây ớt lúc hai tay dơ thì lại ngứa, lúc rảnh tay thì không. Chỗ nào bị vết thương 
thì cứ va vập đụng ngay chỗ đó miết. Những gì tôi nói nãy giờ là minh họa cho 
cái bản chất lệ thuộc của đời sông, một nụ cười hay giọt nước mắt cũng lệ thuộc 
vô số nhân duyên, đó là sự tiếp nối của các duyên làm nên đời sống này. Hẹn bà 
con ngày thứ Bảy. 


63 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 08-11-2014 BẬC HIẾN SO SÁNH VỚI KẺ NGU 
(Bãlapanditasutta) 


Nhớ kỹ được phần giải thích của 12 Duyên khởi thì bà con hoàn toàn có thể đọc 
hiểu những bài kinh trong chương này. Mỗi kinh có một số chỉ tiết khác nhau 
nhưng nội dung vẫn tập trung trong 12 Duyên khởi. Bài kinh Kassapasutta và 
Timbarukastta có nội dung giống hệt như kinh Moliyaphaggunasutta. 


Tiếp theo là bài kinh Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu. Nội dung bài kinh này là 
thân tâm của người ngu và người trí đều là quả của quá khứ, đều có khổ lạc như 
nhau, nhưng điểm khác biệt là người trí mang thân sinh tử nhưng biết lẫy đó làm 
cơ sở đề tu tập phẩm hạnh, hướng đến giải thoát. Người ngu thì ngược lại, trong 
thân sinh tử này lại đầu tư thân sinh tử khác. 


Tại sao thân tâm người trí và người ngu đều là quả của quá khứ? 


Do nghiệp quá khứ, ta có Thức tái tục, vôn là tâm quả, từ đó mới có tâm chủ 
quan, là hữu phân, cũng là tâm quả. Mặt, tai, mũi, lưỡi của mình cũng là tâm quả. 


Muốn đi vào cảnh Phạm thiên hay địa ngục làm trùn làm dễ, làm chuột làm rắn 
thì phải có cái tâm đầu thai tức tâm tái tục, đó chính là tâm quả có từ thiện ác quá 
khứ. Sau khi có cái thân ở cảnh giới đó rồi thì mình thấy, nghe, ngửi đó là quả; 
còn chuyện lúc thấy, nghe, ngửi phát khởi tâm thiện hay ác thì đó là phần nhân 
tiếp theo, nhân thiện hay nhân ác. Sáu xứ, lục nhập chính là quả của quá khứ mà 
có. Vô minh, hành, ái, thủ, nghiệp hữu là pháp nhân, còn lại đều là pháp quả. 


Có sự khác biệt giữa người ngu và người trí là một người trong thân sinh tử tìm 
đường giải thoát lìa bỏ nó vì họ nhàm chán sợ hãi nó, còn người thì mang thân 
sinh tử này lại đầu tư cho thân sinh tử khác, bằng cách dùng quả - 6 căn đời này 
để tìm kiếm thêm 6 căn của đời khác. Trong suốt thời gian học phẩm này phải ôn 
lại nội dung 12 Duyên khỏi. 


Đời sống của mình chỉ có hai phần nhân và quả. Người trí dùng 6 căn để tu tập, 
khi thấy họ chỉ biết là thấy, cái biết đó là pháp thiện, nghe ngửi cũng vậy, chỉ biết 
là nghe ngửi. Khi có đam mê thích thú xuất hiện người ta biết ngay, khi nhận diện 
được thì lập tức nó biến mắt. Buồi đầu thì chuyện này hơi khó, nhưng ` về lâu về 
đài, ngày dài tháng rộng, nhận diện được là nó biến mất. Người non yếu do kiến 
thức Phật pháp ít quá, không biết cái nào là phiền não, cái nào là pháp thiện, chỉ 
biết cái gì thô mà thôi. Ví dụ như nỗi giận, thì biết đây là nỗi giận, ăn ngon thì 


64 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


biết đây là tâm tham, đó là thô. Còn như khi hai người đang bàn luận về Phật 
pháp, trong lúc đó rất có thê tâm sân xen kẽ liên tục mà mình không ngờ, mình cứ 
nghĩ là đang nói chuyện Phật pháp thì không có tâm sân. Mình nghĩ rằng, tâm sân 
thì không có trí tuệ đi chung, mình đang cãi thì mình dùng trí; chỉ có hành giả 
mới phát hiện ra trong lúc mình tranh cãi có ngã mạn, tâm sân, xuất hiện liên tục, 
thậm chí có tà kiến nữa; ngã mạn là mình thấy người ta dở hơn mình. Khi người 
ta không chấp nhận quan điểm của mình, khi mình nỗi nóng lên mình mới biết đó 
là tâm sân chứ khi chưa thật sự nổi nóng những phiền não nảo xuất hiện xen kẽ 
mình không thấy. Ví dụ khác, trong mùa dâng y, mình ăn mặc diêm dúa hoa hòe, 
vòng vàng nữ trang áo dài áo ngắn, đầu đội cái mâm, đi vào giữa đám đông mình 
thấy hoan hỉ quá, thấy người ta rải hoa, thấy mùi hương hoa lài (hương hoa lài là 
đặc điểm của lễ VN), mình thấy vui biết bao nhiêu mà không biết là ngã mạn 
nhiều dữ lắm, vì hôm nay mình là thí chủ mà, hôm nay mình mặc áo đẹp mà, cái 
mâm mình đội đầu là mâm bự nhất; đó là tâm tham mà mình không ngờ. Chỉ có 
hành giả chuyên tu mới nhận ra điều đó. Thật ra sự khác biệt giữa tâm thiện và 
tâm tham xa lắm nhưng tại vì mình không phải là người có học A-tỳ-đàm cũng 
không phải là hành giả Tứ Niệm Xứ, nếu có học cũng học lơ mơ và nếu có tu 
cũng tu lơ mơ còn nếu mà chuyên tâm thì sẽ nhận ra. Các vị còn nhớ ba hạng 
hành giả Vipassana không? 


Ba hạng hành giả tu Vipassana: I. Bậc hạ là tu chánh niệm theo thời khóa, ngoài 
lúc đó ra sống sao cũng được. 2. Bậc trung là ngoài thời khóa, chỉ làm điều lành 
và không cần theo dõi chánh niệm. 3. Bậc thượng là từ lúc thức dậy cho đến khi 
ngủ lại luôn chánh niệm 100%. Đừng hiểu rằng khi nào đi hành thiền mới là hành 
giả mà vấn đề là mình dễ duôi hay là tính tấn, chớ không phải là trong hay ngoài 
thiền viện. Nếu mình tinh tấn thì phải thường trực đề ý. Cái gì cũng phải tập, buổi 
đầu lơ là nhưng lâu dài quen dần. Sẽ có một ngày quí vị ¡thấy răng giây phút nào 
sông chánh niệm thì đó là giây phút an toàn (không bị tấn công từ bên ngoài) và 
an lạc. Chỉ cần mình lơ đễnh một chút, một câu nói, một ánh mắt, một nụ CƯỜI 
một thái độ của ai đó chắc chắn sẽ làm cho mình phiên. Sự an lạc của mình rất 
mong manh, rất dễ bị tấn công, rất dễ bị mất mát. Đừng nghĩ mình giàu, trẻ, đẹp 
là mình sung sướng hạnh phúc, chỉ cần mình không chánh niệm là hạnh phúc của 
mình bị tắn công. Chỉ cân ánh mắt ai đó “nhìn đều' là đủ đề đâm người ta chết 
TÔI. Có nhiều người có tật xấu của bàng sanh, đó là nói cạnh nói khóe, giống như 
con rắn con chó con cọp người ta không chọc ghẹo gì cũng tắn công. Nhiều 
người có tật lạ lùng như vậy, ngoài đời đầy, trong chùa cũng vậy. Còn tâm tham 
thì khỏi nói, có rất nhiều cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị làm mình đam 


65 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mê ưa thích; bất cứ giầy phút nào bà con thất niệm là bà con khô 200%. Muốn 
mà không được là khổ, không muốn mà phải áp. phải nghe, phải nhìn, phải thấy 
là khô. Tà kiến cũng làm cho mình khổ, theo đuôi một pháp môn tào lao rôi ngày 
nảo đó thấy phiền não mình vẫn còn nguyên. Ví dụ như thích thầy, thích chùa, 
thích pháp môn nảo đó, tu hùa theo chùa đông, chạy pháp môn nồi tiếng, đêm về 
một mình trong đêm tối mới thấy pháp môn nào đó chẳng đả động gì đến phiền 
não của mình hết. Đức Phật dạy cho bà Gotami: Pháp môn nào mình càng theo 
đuôi mà mình càng an lạc khi hành trì, càng dễ nuôi, trở thành nØƯưỜời thiêu dục, 
tinh tấn, thích sống một mình, thì đó là chánh pháp. Ngược lại là không phải lời 
Phật, là tà đạo. (Xem lại Tăng Chi Bộ kinh phần Phần Tám Chi). Khi thấy chỉ 
mất thời gian mà không được gì thì ta phải xét lại pháp môn mình đang theo đuôi, 
cách thức ta đang hành trì hay bối cảnh chung quanh. 


Trong ăn uống sử dụng thuốc men mình luôn luôn cần thận, sợ dư đường, dư mỡ, 
sợ cao máu nhưng trong đời sống tinh thần thì coi như bỏ ngỏ, rất là thờ ơ. Chỉ 
cần thích ông thầy nảo đó, thích tổ chức nào đó, mê vẻ ngoài của pháp môn nảo 
đó, đắm đuối trong lời hứa hẹn nào đó rồi theo đuôi một cách hồn nhiên vô tư, 
vậy là rõ ràng mình coi nặng vật chất hơn tinh thần. Vì sao? 


Đối với sức khỏe thì mình rất là cân thận. Đối với tắm thân mây chục ký này thì 
mình sợ đủ điều, sợ dư cái này thiếu cái kia, sợ bệnh này, bệnh nọ, nhưng về tinh 
thần thì mình rất dễ dãi. Như vậy mình coi nặng vật chất hơn tinh thần. Mình nói 
mình là Phật tử, nhưng thật ra 992% coi nặng vật chất. Nghe nói bốn chữ “coI 
nặng vật chất” nhiều người sốc đữ lắm, họ tưởng nói họ coi nặng tiền bạc. Không 
phải. Coi nặng vật chất không phải là coi nặng tiền bạc mà coi nặng tâm thân, sợ 
bịnh sợ xâu, trong khi đời sông tâm linh, suy tư thì coi nhẹ, giao phó cho tăng n1, 
ø1ao phó cho thiên hạ chung quanh, đó không phải là ngu thì còn gì nữa, đó chính 
là sự khác biệt g1ữa người ngu và người trí. 


DUYÊN (Paccayasutta) 


“Dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh â ấy, pháp 
trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ây, y duyên tánh â Ấy. ” Nghĩa là, dầu chư Phật có 
ra đời hay không, chuyện sanh, lão, bệnh, tử vẫn diễn ra ở đời này. 


Sanh, sự có mặt ở đời này là nguồn sốc để tạo ra sầu bi khô ưu não, dù chư Phật 
có ra đời hay không, “sanh” vân được tạo ra từ nghiệp hữu (nghiệp thiện ác đời 
quá khứ). Dầu chư Phật có ra đời hay không, nghiệp hữu vân được sanh ra từ Tứ 
thủ. 


66 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tứ thủ: 


- Dục thủ là châp chặt trong sự hưởng dục (cái này ngon, cái này mêm, cái này 
âm, cái này mát... ) 


- Kiến thủ là chấp chặt trong quan điểm suy tư sai lầm của mình, “tôi suy nghĩ 
vậy là đúng”, suy nghĩ theo quan điêm cá nhân hoặc quan điêm khoa học học 
được từ trường lớp. 


- Giới cắm thủ là chấp chặt đường lối hành trì sai lầm nằm ngoài Bát Chánh Đạo 
- Ngã chấp thủ là chấp chặt vào ý niệm tôi là, của tôi 


Ta tin điều øì đó vì ta có thê chứng minh là nó có. Nếu muốn phủ nhận điều gì đó 
thì ta cũng phải chứng minh được là nó không có. 


Tôi có kê hoài chuyện lần đó, tôi giảng trong thiền viện Phước Sơn hai mươi năm 
trước. Giảng xong có hai ông cư sĩ già theo tôi xuống suối. Một ông là sĩ quan 
VNCH cũ, một ông là thiếu tá chế độ mới. Nhân duyên xô đây thế nào mà hai 
ông này gặp nhau ở Phước Sơn và trở thành bạn. Ông thiếu tá miền Bắc hỏi tôi 
răng: Có cách nào chứng minh có ma qui, kiếp trước kiếp sau, luân hồi, quả báo, 
tôi theo thầy liền. Ông không phải ghét bỏ gì mình, ống muốn đi hành thiền cho 
lòng nhẹ, nhưng trong lòng ông có điểm bắt an. Tôi nghĩ câu đó ông đã hỏi nhiều 
người rồi. Tôi trả lời: Tôi không dám nghĩ đến chuyện bác theo tôi, để trả lời câu 
hỏi của bác tôi xin đề nghị bác, nêu bác chứng mình được những cái đó không 
có, thì tôi xin theo bác. Tôi thây ô ống có vẻ rất vui với cầu trả lời của tÔI. Muốn tin 
điều gì đó thì phải có cơ sở, nên tảng để tin, nhưng muốn bác nó thì mình phải 
chứng minh răng nó không có chứ. 


Khi mình cho rằng có một cái tôi, có một cái ta, có một cái linh hồn bắt biến trôi 
nổi từ đời này qua đời khác thì phải suy nghĩ xem nó hợp lý hay không. Rõ ràng 
mình có lúc vui lúc buồn, lúc thiện lúc ác. Hãy tự hỏi mình, tại sao mình mê 
chuyện có cái gì đó đi từ kiếp này kiếp khác mà không chịu chấp nhận rằng mọi 
thứ là lắp ráp như lời Đức Phật dạy? 

Tại sao mình muốn có cái gì đó đề gọi là tôi và của tôi 


Chuyện đó hoàn toàn không có lợi gì hết sao mình lại muốn như vậy? 


67 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vì nhiều đời mình đã có tính cách tư hữu, muốn xác định tôi và của tôi là quá 
quen rồi. Đức Phật dạy, mình là đồ lắp ráp. Tôi rất là an lạc khi chấp nhận quan 
điểm tôi là đồ lắp ráp, không có gì là của tôi hết, nêu không có cái gì là tôi thì làm 
ØÌ có cái của tÔI. Biết như vậy an lạc hơn chứ. Cả thường kiến và đoạn kiến đều 
làm cho mình khổ thôi. Chấp chặt cứ thấy mình đúng, như vậy là kiến thủ. 


Giới cắm thủ là có những người cũng có lòng sợ khổ, cũng muốn giải thoát, 
nhưng chọn sai pháp môn. Chọn sat là vì có nhiêu lý do: 1. Do căn tánh của đời 
trước thích đi theo đường lôi tu hành tào lao như vậy. 2. Do bôi cảnh tâm lý. 


Thứ nhất, do khuynh hướng tâm lý nên thích cầu nguyện, giao phó cho đắng chí 
tôn trên mây nào đó. Cho nên sanh ra đời gặp tôn giáo nào đó là xin, đến lúc gặp 
Phật pháp, vô chùa rồi cầu nguyện xin phù hộ. Thứ hai là do môi trường sống 
hiện tại, xung quanh mình toàn những người theo pháp môn năn ni, cầu xin cái 
này cái kia, đi theo một đạo nào đó, lệ thuộc vào cái đẳng nào đó xIn ban cho cái 
này cái kia. Tôi cũng nhắc Phật tử Nam Tông, cầu Tam Bảo là cầu cái gì, Phật 
dạy cái gì thì mình hành trì theo Ngài, mình được an lạc. Nếu quả trỗ mình bịnh 
thì ráng chịu, nghiệp tới lúc mình phải chết mình lăn đùng ra chết thì thôi. Chớ 
còn chuyện trông chờ Tam Bảo phù hộ thì tôi xin hỏi mây câu thôi, quí vị có biết 
Đức Phật cũng còn phải bịnh không, bịnh cho đến lúc cuối đời? 


Đến lúc còn ba nốt nhạc nữa là viên tịch, Ngài vẫn còn bịnh kiết ly. Chỉ một 
phần mười tai nạn trong đời Đức Phật mà đồ lên đầu mình thì mình chết mất rồi. 
Người ta thả voi điên, voI say ra, giết người vùi xác sau nhà, độn bụng vu oan, 
thuê thích khách giết, chửi bới suốt ngày. Ngài bị nạn như vậy mà mình niệm 
Ngài để hết nạn thì niệm làm sao? 


Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất thần thông bên tăng bị chết thảm do ăn cướp giết. 
Bà Uppalavannä đệ nhất thần thông bên ni thì bị hãm hiếp. Toàn là đệ nhất thần 
thông đắc A-la-hán mà nghiệp tới trở tay hồng kịp, còn mình ngôi cầu ¡ nguyện 
Tam Bảo phù hộ là cầu cái gì. Quan trọng là Phật dạy làm sao mình sống y như 
vậy. Tôi tin mình tu hành mà phước báu nhiều thì cũng có thể ngăn chặn gia 
giảm chút ít khi quả trổ. Và tôi tin chắc chắn khi mình tu tập như vậy mình đã 
gieo duyên lành giải thoát, gieo hạt giống cho đời sau, chớ còn chuyện ăn rồi đi 
cầu nguyện người này người kia phù hộ, đeo hình đeo tượng trên người thì tôi xin 
thành thật chia buồn cùng quí vị, vậy là quá hưỡn đi. Tay chân không vận động 
thì bị teo, đầu óc lười biếng suy tư thì lúc cần xài đến nó, nó cũng không phát huy 


68 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hiệu quả. Giới cấm thủ là cắm đầu đi theo pháp môn nằm ngoài lý tưởng Bát 
Chánh Đạo. 


Nói gọn lại, tứ thủ chỉ còn trong hai điều là chấp chặt trong hưởng thụ và trong ý 
niệm châp ngã. 


Dầu chư Phật có ra đời hay không, vòng luân hồi cũng diễn ra với hình thức 12 
Duyên khởi. Dâu chư Phật có ra đời hay không thì từng chi trong 12 chỉ Duyên 
khởi cũng đêu là vô ngã, vô thường, mong manh. 


“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là duyên sanh pháp? 


Già, chết, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến hoại tánh, 
biên diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh.” 


Chữ Chữ “ly tham tánh" trong bài kinh này được HT Minh Châu dịch từ chữ 
Viraga, mà thực ra “ly tham tánh” chỉ là một trong ba nghĩa của chữ Viraga mà 
thôi. Ở đây chữ Viraga phải được hiệu là vô thường, biên dị, nhạt nhòa, mau phai. 


Chữ Chữ virägacó nhiều nghĩa: “ly tham", 'nhạt màu", “phai phôi”, 'sự vô 
thường”, “mong manh", “phù du'. Chú giải giải thích: 


Viraga = virajJjanaka (Atthakatha), palujJjanaka (TiIka). 


Trong đời sống hay trong cuộc tu, hãy đề ý xem cái mình cần là cái gì, cái mình 
thích là cái gì. Phật tử VN mình thường chú ý chạy theo cái mình thích nhiều hơn 
cái mình cần. Đừng nói tinh thần mà nói cái vật chất, nếu khi ăn mình chỉ lựa 
toàn mấy thứ mình thích thôi thì hình dung ra sao? 


Minh phải lựa thứ mình cần chớ đâu thể lựa cái mình thích. Ngày nào tôi cũng 
coi Chú giải, mệt óc thì tôi coi báo, đêm hôm qua tôi gặp nguyên đám mấy bà sồn 
sồn trên báo, trang điểm phân son, tôi giựt mình. Đúng là họ chạy theo cái họ 
thích chớ không phải họ cần, họ quên mất phấn son nữ trang áo quân đề trang 
điểm cho mình đẹp mà mặc vô không đẹp thì mặc làm gì, mặc bình thường được 
rồi. Những thứ đắt tiền chừng nào, màu mè chừng nảo chỉ làm cho người ta chú ý 
mình nhiều hơn thôi. Vì vậy, nhắm những thứ nào gọi là đẹp, chỉ sử dụng khi tin 
chắc mình thuyết phục được thiên hạ mới nên xài, còn không thì cứ bình dân cho 
rồi. Mình chỉ nên chấp nhận những øì cần thiết thôi. Ở một lứa tuổi nào đó, chưa 
kế ở một nhân dáng ngoại hình nào đó, có lẽ mình phải xét lại bỏ bớt ba cái vụ 
vòng vàng phấn son đi, chớ không nó kỳ đữ lắm. Nhằm mình đeo vô không đẹp 


69 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mà cứ ráng thì vô tình tạo sự chú ý của người khác thôi, nhưng người khác nhìn 
mình thảm lắm. Tôi không can thiệp đời tư các vị, nhưng nó liên hệ Phật pháp. 
Có những pháp môn, những vấn đề tinh thần, nếu có hại và không giúp được 
mình thì nên bỏ. Vô chùa, Phật pháp thì không chịu học, cứ canh me lễ lạt thì 
quân là áo lụa, cúng đường. Đi chùa chỉ biết làm phước thôi mà không chịu coi 
chuyện học đạo là quan trọng. Cứ chờ theo đám đông rồi làm phước, còn một 
mình mình thì không tu tập, không an lạc được, như vậy là rõ ràng có vấn đề. 


Bài kinh này Đức Phật xác định, dầu chư Phật có ra đời hay không ra đời, dòng 
sinh tử vẫn có mặt với sự chi phối của 12 Duyên khởi, được hình thành qua 12 
Duyên khởi, và điều đặc biệt là từng cái gọi là nhân hay quả trong vòng Duyên 
khởi đó đều là vô thường, vô ngã. 


Minh khổ vì lý do mình không biết mình là cái gì, mình quên mắt rằng tất cả 
niềm vui hay nỗi khô đều xuất hiện trong nháy mắt. Dầu thiện ác, buôn vui, tất cả 
đều xuất hiện trong nháy mắt, cái sau thay thế cho cái trước. Tuy ngắn ngủi, 
nhưng nhân thiện cho ra cái vuI, nhân ác cho ra cái khô. Nhân và quả, thiện và ác 
đều là chớp nhoáng. Trong lúc đau bịnh hấp hối, nếu hôn mê thì thôi, còn nếu 
tỉnh táo thì hãy quan sát cái này: nỗi sợ nào cũng chỉ là chớp nhoáng, nỗi đau nào 
cũng là chớp nhoáng, sự nhớ thương, sự tiếc nuối nào cũng là chớp nhoáng. Mình 
có hoan hỉ trong Phật pháp, sản sàng ra đi, sự hoan hỉ đó cũng là chớp nhoáng. 
Chuyện mình thấy mình hay mình giỏi đó chỉ là trò chơi Khắc chu cầu kiếm, 
đánh dâu mạn thuyền (rớt gươm dưới nước mà vạch dấu trên thuyền). Hôm nay 
mình ngồi nhớ lại chuyện xưa, ngày xưa vui quá, những tháng ngày thơ mộng 
tình tứ lãng mạn đẹp quá, toàn bộ niềm vui của mình toàn là chuyện khắc dấu 
mạn thuyền mà thôi, nó đã qua mất rồi mà mình ôm nó lại để vui. Nếu mình quan 
sát tinh tường thì mình chưa kịp cầm nó, chưa kịp nhìn thấy nó, thì nó đã mất rồi. 
Theo như A-tỳ-đàm thì khi mình biết nó đẹp, nó là cái gì, thì tâm nhãn thức đã vô 
thường tồi, còn cái mình đang thấy trước mắt đó là tâm nhãn thức thứ một triệu, 
thứ hai triệu rồi. Chính vì thấy được sự chớp nhoáng này mình mới không có 
những bận tâm hồi ức, tưởng tiếc về quá khứ, ngôi nhớ lại chuyện xưa. Có người 
coI kinh hỏi tôi: Đâu có ai khùng ngôi suy nghĩ ta có mặt trong đời quá khứ hay 
không, ta có mặt như thế nào, đâu có ai nghĩ như vậy? 

Tôi mới giải thích thế này: Nguyên văn kinh xưa là nói như vậy, nhưng mình 
ngôi nhớ chuyện quá khứ đó gọi là hồi tưởng quá khứ; mình dự định trù hoạch 
tương lai, thì gọi là sông cho tương lai. Với một người không hiểu lý vô ngã thì 
họ cứ nghĩ rằng đó là quá khứ của tôi, đó là tương lai của tôi. Còn với người hiểu 


70 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đạo, đặc biệt hiểu giáo lý Duyên khởi thì thấy rằng toàn bộ đời sống của mình chỉ 
là chuỗi dài ghép nôi của nhân và quả; nhân vô thường và quả cũng vô thường, 
mọi thứ tồn tại chớp nhoáng, có đó rồi mất đó. Khi mình thấy nó là một dòng 
chảy bao gồm toàn những thứ chớp nhoáng như vậy thì mình không còn tha thiết 
gì chuyện cô nhớ quá khứ hay cô tưởng về tương lai. Tôi nhớ cách đây đúng 20 
năm (1994), tôi có lớp giảng A-tỳy-đàm ở Mỹ Thuận, trên sân gạch cạnh con rạch. 
Tôi hỏi mọi người ở đó, quí vị sanh ra ở đây mà có bao giờ quí vị thắc mắc dưới 
con rạch có bao nhiêu tôm cua cá tép, hai bên bờ có bao nhiêu trùn rắn ếch? 


Họ trả lời, khi nào cần ăn thì bắt cá bắt tép lên ăn chớ đâu có ai bận tâm bên dưới 
có bao nhiêu con này con kia. Cũng vậy, những ai hiểu được sự tào lao của dòng 
sanh tử thì họ cũng không có nhiều thời gian để tưởng nhớ về quá khứ. Đức Phật 
chỉ nhắc về quá khứ khi cần thiết mà thôi. Ví dụ Ngài nói: Không phải bây giờ 
mà đời xưa người này cũng như vậy rồi. Ngài kế chuyện xong rồi nói, các ngươi 
hãy thấy các hành là vô thường, mọi sự ở đời là mong manh, ngày xưa ai công 
hầu ai khanh tướng, ai nghèo đói, ai trộm cướp, bây giờ đây là vị tỳ kheo, là ông 
cụ, là đứa bé đang ngồi trước mặt mọi người ở đây... là những nhân vật mà Như 
Lai đã kế trong câu chuyện, đây chính là sự vô thường. Khi cần Ngài mới kể lại 
chuyện xưa chứ còn trong cái nhìn của bậc thánh thì chuyện xưa không là gì cả. 


Khi hành giả, người học đạo, thấy mọi thứ do vô minh duyên hành, hành duyên 
thức, thức duyên danh sắc... hết đời này qua đời khác lặp đi lặp lại như vậy thì họ 
chán, họ không còn tưởng tiếc quá khứ hay hiện tại, vị lai nữa. Có ba lý do mình 
thích hay ghét: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, bối cảnh sống hiện tại. Người 
dân châu Phi màu da thì đen thui như cục than nhưng rất thích và rất hãnh diện 
khi mặc những trang phục lòe loẹt màu sắc. Phụ nữ bộ tộc Kayan ở Miến Điện 
thì tròng những chiếc vòng đồng vào cô chồng lên nhau cho đến khi cái cô dải ra 
mà họ nghĩ là đẹp... 


Khi hiểu mọi thứ đều là chớp nhoáng và hiểu những chuyện ta thích ta ghét đều. 
có lý do rất là vớ vân thì sẽ hiểu vì sao bậc thánh nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt 
lãnh đạm. Cặp mắt chúng ta thì nông nàn và chan chứa khi nhìn vê cõi nhân gian, 
bởi chúng ta hiểu lầm về nó. Cái đẹp, xấu, ngon, đở ở đời này chỉ là ước lệ, là 
mặc định, tạm thời ở một bối cảnh, không gian, thời gian, địa phương, môi 
trường nào đó chớ không phải là giá trị hăng tại bất biến. Hiểu như vậy đề thấy 
mọi thứ chỉ là cuộc chơi rất trẻ con. Gặp lại bà con vào thứ Ba. 


71 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 11-11-2014 Ôn lại nội dung của hệ thống 12 Duyên 
khởi 


Những điều cần phải làm trong buôi học hôm nay: 1. Ôn lại nội dung của hệ 
thống 12 Duyên khởi. 2. Phải nhớ tất cả chư Phật đều do quán chiếu Duyên khởi 
mà thành đạo. 3. Phật Giáo dùng lý Duyên khởi để giải thích cái gọi là dòng luân 
hồi, nghiệp báo, bản chất tùy duyên và phù du của vạn hữu. 


Đời sống của mình là một chuỗi dài ghép nối tương tục của nhân và quả, tùy theo 
căn cơ trình độ, tùy theo môi trường hoàn cảnh sống mà chúng ta làm thiện hay 
làm ác. Căn cơ trình độ khuynh hướng tâm lý, cộng với nghiệp cũ, môi trường 
sông hiện tại, đông người hay ít người, đời sông đóng khung khép kín hay cởi mở 
thoải mái, tất thảy có vai trò tác động rất lớn trong hành động của mình. Có khi 
mình hiểu, mình tin nhưng mình sống không đúng với cái mình hiểu mình tin. Có 
những lúc, tôi không niệm Phật, tôi không có suy tư cao siêu, tôi chỉ nhớ một cầu 
thân chú: “Hình như mình không tin lắm cái điều mình hiểu”. Khi dễ duôi cứ nhớ 
câu đó thôi. Mình biết chuyện sông chết, sa đọa có thể Xây ra đầu hôm sớm mai 
nhưng mình không ngán. Cứ hỏi thiệt từng Phật tử đi, nêu bây giờ có giây của 
bác sĩ nói quí vị bị ung thư, chắc chắn quí vị sẽ tinh tắn hơn. Tự mình biết sống 
chết rất mong manh, nhất là ở VN, bước ra đường là có thể bị tai nạn xe bất cứ 
lúc nào. Chờ người ta đem được vô tới bệnh viện là một chuyện may rủi nữa, chớ 
ở xứ ngoài là 3 giây, nếu cần người ta huy động cả trực thăng đến. Cách đây mấy 
năm có cuộc đụng xe ở Cà Mau, toàn là đại gia, dân thuê trực thăng chở từ Cà 
Mau lên SG một chuyến 20 ngàn đô la. Chở vô được bệnh viện thì năm ở phòng 
cấp cứu chờ nếu không có bì thơ bôi trơn. Vô được bên trong rồi thì một giường 
hai ba người. Không có bao thơ thì thuốc men, y tá không được bình thường. Gia 
đình phải chạy tiền mua thuốc với giá mắc nhất thế giới. Tôi kể cho quí vị nghe 
chuyện buôn như vậy để thấy rằng mình rất dễ duôi, biết nguy cơ bắt trắc có thể 
xảy đến mà mình không hề có phản ứng thích hợp với cái biết đó. Vì vậy, hãy 
nhớ câu thần chú: “Hình như mình không tin cái điều mình hiểu.” Câu thần chú 
thứ hai: “Hình như mình không sống đúng với những điều mình tin”. Tôi nghĩ 
trong room nảy và những người không học lớp nảy ít nhiều cũng biết những điều 
tôi trình bảy trong loạt bài Duyên khởi. Nỗi khổ niềm đau của mình được khởi đi 
từ 6 căn. Ciáo lý Duyên khởi chỉ là cách trình bày sáng sủa cái hành trình đi đứng 
của 6 căn mà thôi. Sáu căn là quả, do chính vì mình không tu tập, do tác động của 
túc duyên đời trước, có người dùng 6 căn để tu tập, có người dùng 6 căn để làm 
ác. Trong số những người dùng 6 căn để tu tập lại chia ra làm hai nhóm: có nhóm 


72 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


dùng 6 căn đề làm thiện cầu sanh thiên giới, một số ít dùng 6 căn tu tập đề cầu 
quả vô lậu giải thoát. 


Ôn lại giáo lý Duyên khởi:Do vô minh trong 4 Đề sanh ra 3 hành. Từ ba hành 
này mới có thức tái tục. Tái tục có nhiều trường họp, tái tục về chỗ có đủ 6 căn, 
về chỗ chỉ có một ít trong 6 căn, và về chỗ chỉ có một căn thôi đó là cõi Vô sắc. 
Từ 6 căn này, không tu hành thì tạo tiếp cơ hội cho Ái, Tà kiến xuất hiện. Ái, Tà 
kiếnxuất hiện thì tiếp tục tạo ra tâm tái tục cho đời sau. Hễ có tái tục thì phải có 
mệnh chung; hễ có tái tục thì phải có sự hiện hữu. Đức Phật dạy, hễ có sự hiện 
hữu thì giông như con thú lột da, làm sao mà tránh được sự nóng bức của nẵng, 
nếu là xứ lạnh thì làm sao tránh được sự lạnh lẽo của tuyết giá, làm sao tránh 
được sự tấn công của côn trùng. Mình là bia bắn của một tỷ điều bất trắc săn sảng 
đồ xuống. Cái bất trắc này có hai nguồn đến: Hễ hiện hữu là mình thích cái này, 
ghét cái nọ, sợ cái khác, những thương thích ghét sợ đó hành mình đủ chết rồi. 
Chưa kề những tấn công của cuộc đời, cuộc đời đâu để mình yên. Người ta tắn 
công mình vì tham, nghĩa là người ta thích cái gì đó ở mình, hoặc người ta tấn 
công mình vì sân, vì người ta ghét cái gì đó ở mình. Không aI trên đời này không 
có bắt trắc. Ngay cả chuyện khen chê, mình có trùm mền chui xuống đất họ cũng 
lôi mình ra để khen chê: 


“natth1 loke anindito”:không aI ở đời này tránh được thị phi. 


Câu này cũng là câu thần chú của tôi. “Natthi”: không có ai, “loke”: trong đời này; 
“anndito”: không bị chê, không bị abused, bị sách nhiêu. 


Những bài kinh trong phẩm Duyên Khởi này xác nhận tất cả Bồ tát phải trải qua 
hành trình giỗng hệt nhau, mất nguyên một canh đầu dùng Túc mạng minh quán 
xét vô lượng kiếp đời trước, quán quả luân hồi. Sanh ra ở đó, mặt mũi như vậy 
đó, tuổi thọ hình đáng như vậy đó, buồn vui vinh nhục như vậy đó v.v... Canh thứ 
hai là quán nhân luân hồi, biết vì đâu kiếp đó mình làm ăn mày, vua chúa, quận 
công v.v... Canh thứ ba mới bắt đầu quán chiếu 12 Duyên khởi. Đầu hôm thấy 
quả, giữa hôm thấy nhân luân hồi, rồi quán chiếu 12 Duyên khởi, thấy sự có mặt 
của mình ở đây đúng như hai canh đầu đã thấy, sự có mặt của mình do Thức tái 
tục đầu đời mà có; thức tái tục do nghiệp thiện ác mà có; nghiệp thiện ác đó do tứ 
thủ mà có; tứ thủ do lục ái mà có; lục ái do lục thọ mà có; lục thọ do lục xúc mà 
có; lục xúc do lục nhập mà có; lục nhập do danh sắc đầu đời mà có; danh sắc đầu 
đời mà có do ba hành, do vô minh mà có. Vô minh diệt thì hành diệt; hành diệt 
thì thức diệt; thức diệt thì danh sắc diệt; danh sắc diệt thì lục thọ, lục ái diệt; lục 


73 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thọ lục ái diệt thì tứ thủ diệt; tứ thủ diệt thì hai hữu diệt; hai hữu diệt thì không 
còn sanh lão bệnh tử sầu bi khổ ưu não nữa. Hoát nhiên đại ngộ, đại công cáo 
thành, viên chứng Phật quả, trở thành Nhất thiết trí ngay lúc rạng sáng. Hành 
trình chư Phật là như vậy đó. Tắt cả chư Phật đều đi qua hành trình giống hệt 
nhau. Nhờ buổi giảng này chúng ta mới biết tại sao mà chư Bồ tát Chánh Đắng 
Giác lúc thành Phật dài dòng hơn người bình thường, mất nguyên một đêm. Bồ 
tát là một bậc đại nhân, đại trí, đại hiền, đại hạnh, đại duyên, đại phước. Khi Ngài 
giác ngộ thì hành trình lâu như vậy. Không phải là Ngài chậm mà vì thuyền to 
nên bên đậu phải rộng. 


Giáo lý Duyên khởi dùng đề lý giải nghiệp báo là như thế nào? 


Trong loạt bài kinh đã học và sắp học đây nhắc tới nhắc lui vẫn đề nghiệp báo. 
Có những người nghĩ rằng nghiệp thiện ác ở đời là do mình tạo, có người thì nghĩ 
do ai đó tạo. Do mình tạo là “tôi” buồn vui, vinh nhục, từ đó “tôi” mới làm việc 
thiện ác rồi đời sau sanh ra “tôi” bị cái này cái kia. Đức Phật dạy rằng đó là tà 
kiến, không có cái tôi mà chỉ có các duyên thôi. Có người học ba mớ thì nghĩ 
răng không phải “tôi tạo mà do người khác. Ví dụ như đời này tôi làm phước, 
đời sau tôi sanh ra tôi làm người khác, những gì tôi hưởng đời này là do người 
khác tạo ra trong đời trước. Đức Phật dạy hiểu như vậy cũng là tà kiến. Không có 
mình tạo và cũng không có người khác tạo. Vạn pháp do duyên. Ngoài đời người 
ta nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên còn trong đạo mình nói mưu sự tại 
nhân, thành sự tại Duyên. Tôi cũng có một chút công với PG, với văn hóa VN 
khi tôi sửa được và thành công câu chúc “vạn sự như ý” thành “ý như vạn sự”. 
“Vạn sự như ý” chỉ là ảo mộng, “ý như vạn sự” mới là tu hành, mới là tu tập. À4 
như vạn sự là chuyện đời như thế nào thì lòng mình cũng thanh thản. Nước 
không hình dáng nên bỏ nó vào chậu tròn thì nó tròn, chậu hình gì nó hình đó. 
Khi nó lìa khỏi chỗ đựng thì nó trở về với thân tướng của nó, tùy duyên nhưng 
bất biến. Hòa quang nhưng không hỗn tục, người ta sáng thì mình sáng theo 
nhưng người ta tối mình đừng tối theo. Hòa nhưng chưa hắn đồng. 


Ngay bây giờ chúng ta học giáo lý Duyên khởi này thấy xa vời, mai này khi mình 
năm liệt một chỗ, đi xe lăn, đau nhức mệt mỏi bất lực, nhớ lại ngày xưa thời ngon 
lành mà sống an trú trong Phật pháp thì giờ tự tại biết bao nhiêu. Phật pháp tu 
đúng sẽ thèm được cô độc. Đức Phật dạy bà Gotami: “Pháp môn nào càng hành 
trì càng khiến ta thích độc cư thì đó là chánh pháp”. Lúc đó bà đã đắc A-la-hán 
rồi, nhưng vì lòng đại bi cho người đời sau nên bà hỏi, Bạch Thế Tôn mai này 


74 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thế Tôn không còn nữa thì chúng con sẽ dựa vào đâu để biết là lời Phật. Bà hỏi 
là cho người khác. Bà tịch trước Đức Phật. 


Muốn có một tuổi già không quạnh húu thì phải sống tỉnh thức ngay từ bây giờ. 
Khi sống tỉnh thức đến mức độ nào đó thì thấy một mình là diễm phúc. Khi yêu 
được sự cô đơn thì mai này có nằm một chỗ cũng thấy cô đơn đó là thế giới Xưa 
giờ của mình. Nếu buồn vui của mình lệ thuộc vảo con cái, chồng vợ, láng giềng 
chòm xóm thì nỗi khổ niềm đau là cái giá tất nhiên phải trả. Nếu có khả năng an 
lạc với riêng mình thì ở đầu cũng được. 


Ở Mỹ có chữ “independent”, nghĩa là độc lập. Trong tiếng Đức là chữ 
“selbststand” hay lắm. Self là tự mình, stand là đứng. Độc lập là đứng một mình, 
không dựa vào ai hết. Độc lập nhưng không có nghĩa là cô lập (isolated), nghĩa là 
có khả năng sống một mình nhưng vẫn có khả năng tương thông với thiên hạ. 
Một mình nhưng có khả năng thương, hiểu, bao dung mọi người chớ không phải 
là một mình rồi chán sợ đám đông, sợ thiên hạ. Còn chán, ghét, sợ, tránh né là sa1. 
Thích ở một mình là vì mình có thời gian hơn, sống tỉnh thức tốt hơn, nhưng vẫn 
phải có trách nhiệm với đời, lòng vẫn sẵn sàng. Trong kinh Đức Phật dạy mình 
nhìn về cuộc đời bằng tắm lòng của người mẹ. Trong Kinh Từ Bi có ví dụ hình 
ảnh người mẹ. Tại sao Đức Phật không dùng chữ người thương (beloved one) mà 
xài chữ người mẹ? 


Chỉ có người mẹ mới lột tả hết tình thương cho đứa con. Ở đây đặc biệt không 
nên để ý khía cạnh giới tính trong hình ảnh bà mẹ ở Kinh Từ Bi. Một đứa con có 
tàn tật, bất hiếu, hỗn hào vô lễ cỡ nào, người mẹ vẫn yêu thương đứa con vô điều 
kiện. Dù có độc cư viễn ly, lòng nghĩ về chúng sinh vẫn phải còn đó. Một vị Bồ 
tát dù sống một mình vẫn luôn luôn nghĩ về chúng sinh như tắm lòng một người 
mẹ. Có lúc Ngài bỏ hết chuyện của Ngài để lo cho chúng sinh. Đây là chuyện rất 
là kỳ lạ của PG. Anh buông hết anh sẽ được tất cả. Khi anh nắm bằng cả hai tay 
thì trời đất này chỉ trong hai bàn tay của anh thôi, bởi bản tay anh quá nhỏ, khi 
anh cầm quá nhiều thì cái anh được chỉ là hai nắm tay. Khi mở rộng bàn tay thì 
vòng ôm mới rộng. Khi anh thương người là anh đang giúp anh. Có người Phật 
tử nói với tôi là số họ xui xẻo cứ bị người khác lợi dụng, anh em trong nhà lợi 
dụng, nhờ vả, đi học bạn bè lợi dụng cục gôm, bình mực; đi làm công sở cũng bị 
bạn bè nhờ mua cà phê, nhờ vả; đi chùa thì bị nạnh việc nặng nhọc. Tôi đã trả lời 
cho họ: Đừng quên rằng, phúc thay cho kẻ nào bị thiên hạ lợi dụng vì anh còn có 
giá trị cho kẻ khác lợi dụng; vô phúc thay cho kẻ nào ở đời này mà cuộc đời 
không tìm ra chỗ lợi dụng. Hễ người ta còn lợi dụng mình là mình còn xài được, 


75 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cái sợ nhât trên đời này là mình không còn chỗ nào đề đời lợi dụng. Những khi bị 
lợi dụng cứ nhớ như vậy. Nùi giẻ còn dùng vào việc lau dơ, nêu không xài được 
thì còn tệ hơn nùi giẻ nữa. 


Toàn bộ những gì tôi nói nãy giờ là giáo lý Duyên khởi. Do cái này có nên cái kia 
có, do cái này không, cái kia không. Do cái này sanh nên cái kia sanh, do cái này 
diệt nên cái kia diệt. Tất cả những vấn đề buôn vui trong đời sông của mình, tất 
cả những rối rắm thăng trầm trong xã hội, đất nước, châu lục, hành tinh, vô lượng 
vũ trụ cũng theo công thức đó. Không có con ong cái kiến, chiếc lá, cọng cỏ nào 
mà không là sự tác động đối với thế giới chung quanh. Một hành động nhỏ xíu 
được thực hiện bằng thiện tâm là mình đang gieo giống lành. Một hành động nhỏ 
nảo cũng đề lại dấu ấn trong dòng luân hồi, tối thiểu là đề lại thói quen tâm lý, 
thói quen tâm lý này mà có điều kiện phát tác thì biến thành hành động. Tây có 
câu: đừng coi thường những suy nghĩ chớp nhoáng, nếu lặp lại nhiều lần sẽ biến 
thành hành động: hành động nhiều lần sẽ biến thành thói quen, thói quen đó là 
nhân cách, là tương lai, là định phận của chúng ta. 


Những gì tôi nói nãy giờ chính là nội dung của một loạt của những bài kinh sau. 
Đức Phật dùng giáo lý Duyên khởi để giải thích về nghiệp lý. Ngài xác định rằng 
không ai tạo nghiệp thiện ác, chỉ có các duyên làm việc với nhau mà thôi. Các 
kinh còn lại xác định thêm một điều nữa, không ai có thê thành thánh nếu không 
hiểu được lý Duyên khởi. 


Biết rõ sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của 6 căn, 6 căn này là quả của thiện 
ác đời trước; nay ta dùng chúng đề làm ác hay tu thiện là đang gieo nhân cho 6 
căn mới. Làm ác thì sẽ có 6 căn chịu khổ, làm thiện sẽ có 6 căn hưởng vui. Dù 
vui hay khổ cũng đều là sinh tử nên người hiểu đạo làm thiện tránh ác chỉ cầu quả 
vô sanh. Nhân vô lậu là nhằm cắt đứt dòng chảy Duyên khởi, phá gãy vòng tròn 
Duyên khởi, mong hiểu được những điều vừa ghi bằng thánh trí, không phải bằng 
kiến thức vay mượn từ người khác, kiểu hiểu biết vay mượn này chưa đủ đề cắt 
đứt phiền não. Tại sao cái biết của mình không đủ đề cắt đứt phiền não? 


Ví dụ thằng Tèo nghe nói thằng Tý trong một bữa nói chuyện nào đó đã nói xấu 
Tẻo tan nát, Tèo rất giận và hận thăng Tý. Những người thân của Tèo và Tý tìm 
đủ cách để giải thích cho Tèo. Tẻo nghe vậy vẫn chưa hết giận vì nó vẫn còn 
hoang mang, ngay cả thằng Tý mà đến giải thích thì thăng Tèo vẫn không chịu 
tin. Vậy có cách nào cho Tẻo hết giận? 


76 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chỉ có một cách, ngày kia có người đưa cho Tèo một video quay nguôn Cơn CỚ 
sự bữa nói chuyện mà người fa đồn đãi. Phải bằng cái thấy này thì thằng Tèo mới 
hết giận thằng Tý, chớ còn những cái biết khác là vay mượn. Ở đây cũng vậy, 
phải bằng cái thấy của bản thân mình thì mới cắt đứt phiền não. 


Cách đây mấy hôm chúng ta có học bài kinh Kaccanagottasutta, Đức Phật dạy 
thánh trí không phải do vay mượn từ ai khác. Thấy rằng vạn hữu do duyên mà có 
thì sẽ dứt được đoạn kiến. Thấy răng cái gì đã có đều phải vô thường thì dứt được 
thường kiến. Khổ thay cái thấy của mình là cái thấy băng phàm trí, vì vậy học để 
cho lòng thanh thản, học để ngộ ra những góc cạnh trước đây mình không thấy. 
Giờ mà ai đó gọi phone chửi mình là mình không có cách chỉ chịu nồi, dù mình 
biết mình tin là mọi sự chớp nhoáng. Mình hiều đạo thì hiểu nhưng bên tai văng 
văng câu nói “nhịn lúc này là nhục” hoặc “nó nghĩ mình là đứa chết nhát”, hoặc 
“hôm nay mình không lên tiếng mai mốt nó sẽ tái diễn chuyện này nữa” v.v... Vì 
vậy Đức Phật nói vạn pháp là do duyên, là đồ giả. Từ chỗ hiểu là đồ giả, lúc đầu 
mình mới bớt giận, sau đó không cần giận nữa. Mình không lặp đi lặp lại những 
cái biết này trong đầu thì mình còn thây mình là cái gì đó to tát ghê gớm. Phải 
biến mình thành tờ giấy, cọng lông gà, sợi tóc, làn khói để có thể rơi từ độ cao 
nảo cũng vô hại và không bị tôn thương. Trong thời gian gần đây tôi tự tại, muốn 
buông tôi buông rất đễ, nhờ những câu thần chú. 


Tùy lúc mà dùng căn nào trong 6 căn để sống ở đời, đó chính là thần chú để sống 
đời và hành đạo. Trong bài viết nào đó, tôi có nói, anh nào cô nào thương nhau 
thì thương trong ý căn thôi, càng dùng nhiều căn sẽ khổ ở nhiều căn. Nếu mình 
thấy là hồ than thì đưa hai ngón tay thôi, phỏng hai ngón tay thôi, đừng nhảy vào 
đó mà thành heo quay. Tiếp xúc càng nhiều thì càng khổ. Nhật có câu chuyện hai 
huynh đệ cõng cô gái qua sông, có nhiều khi chuyện qua rồi người ta không để 
bụng, còn mình thì đề bụng. Có câu chuyện thiền viện bên Nhật, ba người đang 
ngồi thiền, dặn nhau là không nói chuyện. Đang ngồi thì cánh cửa số đập cái rầm, 
ông thứ nhất nói: Tệ quá, ai mà quên đóng cửa số. Ông thứ hai nói: Sao lại nói 
chuyện. Ông thứ ba nói: Ai cũng nói chuyện, chỉ có mình tôi là không nói 
chuyện. Câu chuyện này là diện mạo thật sự của chúng ta trong cuộc đời nói 
chung và trong đạo nói riêng, khi mình chỉ trích một người bất thiện thì bản thân 
việc chỉ trích cũng là bất thiện. Vì vậy tùy lúc dùng căn nào để sống với đời, càng 
dùng ít căn thì ít khổ, nhiều lúc không cần phải xài lỗ tai, mà kẹt không tránh 
được thì đừng chuyên vào trong ý căn. Cần lắm thì mới xài, chuyện đâu thì đề 
yên đó, đừng dây dưa ra 6 căn. 


77 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở bên Âu Mỹ, nếu nhà mình có tiếng động quá lớn mà không nhằm lúc là người 
ta kêu cảnh sát. Nhà mình đồ rác hôi quá, làng xóm có quyền kêu cảnh sát. Chỗ 
tôi ở, ngày cuối tuần không được làm gì om Sòm ngoài sân, nhiều khi họ qua nói 
thăng hoặc ¡ im lặng kêu cảnh sát. Tôi muốn nói một điều là nhiều khi có những 
âm thanh tiếng động, thay vì dừng tại lỗ tai, lại đưa thắng vào trong tâm mình là 
quá xa quá nhiều rồi. Bài kinh Duyên Khởi ý nói rằng chúng ta có mặt ở đời là do 
sự có mặt của 6 căn. Xử lý 6 căn ra sao, đề từ đó chúng ta sông thiện hay sống ác, 
øieo nhân lành hay đữ, quả khổ hay quả vui; dùng 6 căn càng nhiều thì vẫn đề 
càng nhiều. Đóng cửa 6 căn là luôn luôn biết rõ tôi đang thấy gì, tôi đang nghe gì, 
ngửi gì, biết mùi gì, ăn uống ra sao... Khi mình quan sát nó thì nó không lăng 
xăng nữa. Sẽ có một ngày quí vị đạt tới cảnh giới này, chưa chắc đắc đạo nhưng 
đã là ngon lành. Tùy thể trạng của mỗi người mà lâu hay mau mới đạt được khả 
năng này. Cái thiện được nhìn thấy sẽ được củng có. Cái ác được nhìn thấy sẽ 
biến mắt, với điều kiện ở mức độ chánh niệm nào đó, không phải bây giờ. Tại sao 
tôi phải ghi “không phải bây giờ”? 


Vì sẽ có bà con hỏi: “Sao tôi cũng thây mà nó vân còn? 
” và nhiêu người nghe vậy tưởng mình đã đắc rôi. 


Phần kết của bài kinh Duyên: Không ai có thê giải thoát sinh tử lại không hiểu 
biết lý Duyên khởi. Không ai đủ tư cách nói mình giải thoát trừ phi mình liêu giải 
được lý Duyên khởi. 


Đức Phật xác định không thể nào trên đời này có một Sa-môn, Bà-la-môn nào nói 
mình giải thoát phiền não, giải thoát sinh tử mà mù tịt về I2 Duyên khởi. Có hai 
trường hợp: có vị thánh thấy được mà nói không được, có vị thây được và trình 
bảy được. Có vô số vị thấy được và nói được, có vị thấy được nhưng nói được ở 
một mức độ hạn ché, chỉ có vị Chánh Đăng Chánh Giác là có thê trình bày ở mọi 
góc độ, mọi góc cạnh. 


Trong vô lượng vũ trụ, có vô lượng thế giới, có vô lượng chúng sinh có những 
căn tánh rất kỳ cục, hoàn cảnh sống kỳ cục. Chính bởi những kỳ cục đó nên khi 
trình bảy thì Ngài phải làm sao cho hợp với bối cảnh, tâm tư, tình cảm những 
chúng sinh ở đó, điều này Thanh văn không làm được. Ngài Xá Lợi Phất nhìn 
người nào đó trước mặt ngài, ngài có thê biết rõ đời trước, đời sau, bao nhiêu kiếp 
của người này, khuynh hướng tâm lý ra sao, nhưng lựa cái nào để nói cho người 
này thì khả năng của ngài không bằng Đức Phật. Đức Phật vừa nhìn người ta là 
biết họ muốn gì, họ nghe gì là đắc liền. Có người vừa gặp Ngài xin Ngài nói gì để 


78 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hết khổ, Ngài nói ngay một câu lý Duyên khởi nhưng không bắt đầu từ vô minh 
mà bắt đầu từ Xúc: Vạn khổ đi ra từ xúc, xúc ra thọ, thọ ra ái... Người này nghe 
xong là đắc liền. Ba giây sau với người khác thì Ngài nói: Tất cả khô đi ra từ tứ 
thủ. Hôm sau thì Ngài nói: Tất cả khổ đi ra từ sanh, có mặt trên đời là khổ. Tùy 
người mà Ngài nói, và tùy thời điểm nào mà Ngài nói; trước đó một phút Ngài 
không nói, mà phải đúng thời điểm Ngài mới nói. Như ngài Bãhiya Daruciriya 
gặp Thế Tôn ngoài đường xin Ngài thuyết cho nghe một câu pháp, Đức Phật nhìn 
tâm người này thấy vị này quá hoan hi, sẽ bồng bột, chưa lắng yên không thể tiếp 
nhận được, nên Ngài cố ý kéo dài thời gian. Ngài nói là đang đi khất thực không 
thuyết pháp. VỊ Bahiya Daruciriya năn nỉ mấẫy lần, Đức Phật mới nói cho mây 
câu vắn tắt: Thấy chỉ là thấy mà thôi, không có ai thấy, nghe chỉ là nghe mà thôi, 
không có ai nghe, ngửi nếm đụng cũng vậy. suy tư chỉ là suy tư, không có ai suy 
tư ở đây cả. Vị này bước vào gốc cây bên đường và đắc quả A-la-hán. 


Ngày xưa tôi đi khám bệnh nơi một thầy thuốc đông y ở VN, ông thầy này chỉ có 
mấy người khách, tôi vô mà ông không thèm kêu. Lát sau ông mới kêu, tôi thấy 
khó chịu. Sau này mới biết là họ muốn mình ngồi một lúc đề cơ thê mình lắng 
xuống, trở lại trạng thái bình thường thì mới bắt mạch chính xác được. Giống như 
mình mời người ta ăn bánh uống trả cũng vậy, phải đề họ rửa tay sạch sẽ, an tọa 
đàng hoàng, chớ người ta đang làm hì hục mình câm bánh và ly trà dúi vô tay họ 
thì dù trà gì người ta cũng uông không ngon được vì họ chưa săn sàng. Đó là 
Duyên khởi đó, vạn pháp do duyên, vẫn đề không phải là miếng bánh hay ly trà 
mà phải đòi hỏi một tỷ duyên mới có chén trà ngon. Học Duyên khởi mình học 
được một điều lý thú, đó là bất cứ cái gì trên đời này cũng là điểm bắt đầu cho vô 
số chuyện khác. Không có gì trên đời này là nhỏ hết, bởi vì nó có thê bắt đầu cho 
vạn sự quan trọng, vì vậy mình phải sống trách nhiệm hơn, trách nhiệm với 
những gì mình nói, mình làm, mình suy tư. Tất cả những cái nhỏ nhặt có thể là 
khởi điểm quan trọng cho những sự cô sự kiện long trời lở đất quỷ khốc thần sầu 
mà mình không biết. Chăng hạn, ngày xưa nếu có một bà mẹ bị trợt vỏ chuối thì 
làm gì có Hitler, Mao Trạch Đông, Pol Pot, những kẻ độc tài... Hoặc như ngày 
đó bả không gặp chồng bả thì làm gì thế giới này phải chịu khổ vậy. Một lá me 
nhỏ nhoi nhưng đủ nhắc cho mình một quãng trời mấy chục năm về trước, thời 
sinh viên đi học qua những con đường lá me. Một sợi tóc dài vướng trên gtường 
của người vợ tóc ngăn cũng đủ làm nên bão tố phong ba. Trên đời chuyện gì 
cũng có thê là điểm bắt đầu cho sự kiện lớn, vì vậy người Phật tử phải sống có 
trách nhiệm hơn. Té ở đâu đứng lên ở đó, sinh tử từ 6 căn thì giải thoát cũng từ 6 
căn. OK. Gặp lại nhau ngày thứ Năm. 


79 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


°c> 
THERAVADA 


Pháp Họ: - Pháp Hành - Pháp Thành 


Bài giảng tại Houson, Hoa Kỳ năm 2020 


30 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 13-11-2014 PHẨM MƯỜI LỰC 
(DASABALAVAGGO) 


THẬP LỤC (Dasabalasutta) 


Nhắc lại bài kinh Duyên hôm trước, chúng ta biết một người khi hiểu được 12 
Duyên khởi thì không có những thắc mắc vớ vân về quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Không có những suy tư về bản thân theo cách kích thích phiền não, đại loại là 
nghĩ về những đoạn đời đã qua của mình buồn vui ra sao, để rồi cái nào tham 
được thì tham, sân được thì sân, tức là cái nào thích được thì thích, bất mãn được 
thì bất mãn; rồi nghĩ về quá khứ, ao ước có được Túc mạng minh để nhớ được 
đời sau kiếp trước như thế nào. Những suy tư, hồi tưởng về quá khứ của kiếp này 
hay kiếp xưa, găn liền với ý niệm về ngã và ngã sở, (những ước vọng trủ tính vỀ 
tương lai, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, cũng gắn liền với ý niệm tôi và 
của tôi, và trong hiện tại, tôi đang là gì, vinh nhục thành bại ra sao), những suy tư 
sắn liền với ý niệm ngã chấp đó sẽ chấm dứt khi mình biết rõ sự hiện hữu của 
mình trong quá khứ, tương lai hay hiện tại chỉ là sự có mặt chớp nhoáng của danh 
và sắc, chỉ là sự ghép nối liên tục và ngăn hạn của từng sát-na danh săc. Giống 
như hôm nay mình nhớ về những món đồ chơi thời còn nhỏ, ngẫu nhiên tình cờ 
nhớ thì ok chứ còn dành nhiều thời gian để nghĩ về những món đồ chơi ngày Đé 
thì rất khó xảy ra, vì nó chỉ là những món đồ chơi bằng nhựa hay bằng giấy 
không đáng øì hết. Dù là kỷ niệm, nhưng đó là đồ chơi của thời vụng dại, trẻ 
người non dạ, không biết suy nghĩ, ăn chưa no lo chưa tới, cái thời mà mọi đánh 
giá mọi nhận thức vê cuộc sông của mình chưa xài được. Một bậc hiền trí, một 
người có học đạo (chưa nói người chứng đạo) nghĩ về chuyện cũ hay chuyện sau 
này bằng cái nhìn trách nhiệm, cái gì nên và không nên, cái gì cần và không cân, 
chỉ vậy thôi, không nghĩ ngợi mắt thì giờ về nó bằng những suy nghĩ không cần 
thiết. Đó là nội dung bài kinh cuối cùng trong phẩm Nhân Duyên. Sáng nay học 
bài kinh đầu tiên trong phẩm Mười Lực. 


Trong bản Hán người ta dùng chữ “Thập Lực”. Đây là một trong những hồng 
danh của Đức Phật. 


“Này các Tỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đầy đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí 
Ngưu vương, rông tiếng rồng con sư tử giữa hội chúng, chuyền Pháp luân và nói 
răng: "Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là thọ 
tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng 


81 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đoạn diệt. Đây là hành, đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Đây là thức, 
đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt". 


Mới đọc qua đoạn kinh này thấy không có gì đặc biệt nêu mình không thường 
đọc kinh tạng. Ngài xác nhận Ngài là một vị Chánh Đăng Giác với Thập lực, và 
cuối cùng Ngài nói, Ta có đủ tư cách đề xác định đây là 5 Uân, đây là con đường 
dẫn đến 5 Uấn, đây là sự kết thúc của 5 Uẫn, đây là con đường dẫn đến sự hiện 
hữu của 5 Uẫn. Nghe không có gì là ghê gớm, nhưng toàn bộ thế giới này, toàn 
bộ sự hiện hữu của tất cả vũ trụ, toàn bộ sự có mặt của tất cả chúng sinh, toàn bộ 
sự có mặt của những gì vô tri như đất đá, cây cỏ, núi non, kinh rạch chim muông 
thú vật, tất cả mọi hiện hữu đó gom lại chỉ là 5 Uânmà thôi. Trong cái nhìn rốt 
ráo của một bậc đại giác thì thế giới này chỉ là vậy, không hơn không kém. Ngài 
nói cho mình biết Ngài hiểu rõ sự có mặt của vạn hữu ở đời thật ra là cái øì và từ 
đâu có sự hiện hữu đó. Và bằng vào hành trình nào ta đạt đến cứu cánh chấm dứt 
mọi thứ, đó chính là nội dung bài kinh. 


Thập lực là gì? 


1. Biết rõ cái gì là hợp lý và vô lý (thãna + athãna), tức là Ngài biết chuyện đó có 
xảy ra hay không và với điều kiện, nguyên do như vậy thì sẽ xảy ra như thế nào. 
Ví dụ Ngài dạy, không thê nào thiện dẫn đến quả khô, không thể nào việc ác dẫn 
đến quả vui, không thê nào nhân sinh tử dẫn đến giải thoát, và không thê nào 
nhân giải thoát dẫn đến sinh tử. Không có cái gì đã có mặt thì trường cửu và 
không vô thường. Nói chung tất cả những cái gì ở đời này cũng phải y cứ trên 
yếu tố nhân duyên. Vạn pháp do duyên mà có, đã có phải vô thường, đó là lý 
Nhân quả và Tam tướng. 


2. Biết rõ vân đê nghiệp lý; kammasamadana: nghiệp nào dân đên quả nào. 


Mười điều này có thể có ở hàng Thanh văn nhưng ở mức hạn chế và bất định. 
Hạn chế nghĩa là cái biết của hàng Thanh văn không vô tận, vô biên, vô lượng 
như Đức Phật. Chỉ riêng sức nhớ về quá khứ, ngay cả Phật Độc Giác chỉ nhớ 2 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Hai vị chí thượng Thanh văn ngài Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên nhớ được I A-tăng-kỳ, 100 ngàn đại kiếp. Các vị đại Thanh văn 
có biệt hạnh đệ nhất, như ngài Ananda, Ca Diếp chỉ nhớ 100 ngàn đại kiếp, Các VỊ 
khác thì bất định, rất hạn chế. Bất định nghĩa là vị A-la-hán này không giống vị 
A-la-hán kia. Ngay cả bản thân vị đó, ngay lúc trau đồi thường xuyên khả năng 


82 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nảo đó thì vẫn có lúc bỏ lơ, ví dụ ngài Anuruddha lúc ngài mới chứng thiên nhãn 
thì khả năng của ngài không bằng thời gian sau đó; nhưng chư Phật Chánh Đăng 
Giác thì không, 10 lực của các ngài không hạn chế, và luôn cô định, từ lúc thành 
đạo đến lúc Niết bàn trước sau như một, vị Phật này giống hệt vị kia, không hạn 

chê. 


3. Biết rõ con đường dẫn đến tất cả cảnh giới (sabbatthagaminipatipadam 
yathabhutam pajanati). “yathabhutam pajanati°: biết như thật, nó làm sao thì biết 
như vậy. “patipadam': con đường, lối hành trì. 'sabbatthagamini”: mọi chỗ lai 
vãng, lui tới. Ví dụ nhìn con kiến, Ngài biết rõ vì đâu mà nó tới nơi đó. Khuynh 
hướng tâm lý của mình dẫn đến hành động của mình và hành động dẫn đến cảnh 
giới tái sanh, vì vậy đừng nghĩ thói quen chỉ là thói quen. Một thói quen nhỏ xíu, 
chú ý tủn mủn vụn vặt như cái đinh, thức ăn hư gom góp đề dành, nếu mình thiếu 
công đức chút xíu sẽ sanh ra làm loài như ong, kiến. Mấy con sóc, đến mùa 
chúng dành dụm thức ăn cho mùa đông. Khuynh hướng thói quen tâm lý của 
mình sẽ dẫn đến mình là con chím, con bướm, con cá, con rắn mà không phải là 
loài khát máu ăn thịt sống. Khuynh hướng trong từng ngày, cộng với điều kiện 
sông hiện tại, cộng với tác động của nghiệp quá khứ dẫn đến mình sẽ đi về cảnh 
giới nào, và mình có thê quan sát được tương lai của mình thông qua đời sông 
hiện tại của mình. Mình sống giống như hạng nảo thì mình sẽ về cộng trú với 
hạng đó. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, chỗ nảo mình đi đứng năm ngồi còn 
tham sân si thì chỗ đó là chỗ ở của loài đọa xứ; chỗ nào mình sống băng tâm lành 
của người đang tu tập thập thiện thì chỗ đó là chỗ ở của chư thiên; chỗ nào mình 
sông bằng 4 vô lượng tâm từ, bi, hý, xả thì chỗ đó là chỗ của Phạm thiên; chỗ nào 
mình sông bằng trí tuệ, chánh niệm về Tam tướng trong Š Uân thì đó là thánh xứ, 
là trụ xứ của thánh nhân. Nói vậy có nghĩa là cho dù ngôi nhà của mình là biệt 
thự hàng triệu đô la mà sống bằng tâm tham thì chỗ đó là chuồng heo, nếu sống 
băng tâm sân thì đó là chuồng cọp beo sư tử, chỗ của Dạ xoa, của A-tu-la. Cái 
này không phải là cách nói ân dụ trừu tượng mà thật sự như vậy. A-tu-la là chúng 
sanh thường trực sông trong thế giới nội tâm nóng bức, gây gô. bất mãn. Đức Thế 
Tôn nhìn thấy là biết khuynh hướng sống như thế này, kiểu hành trì này, sẽ dẫn 
đến cảnh giới đọa lạc, cảnh giới của Dục thiên hay Phạm thiên, hay dẫn đến quả 
vị thánh nhân. 

4. Biết rõ bản chất rốt ráo của thế giới này, gồm các chúng sinh và cảnh giới, thực 
ra là những øì(anehadhatum yathabhutam pajanati). Ngài biết trên tất cả khía 
cạnh tục đế, chân đế. Ví dụ Ngài biết rõ bên ngoài vũ trụ này còn có thế giới khác 
và những thế giới đó cũng gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức như ở đây, cũng có 


83 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cây cỏ, đất, đá như ở đây. Gom gọn lại, cái gì thuộc về sắc thì lẫy bốn đại làm căn 
bản: đất, nước, lửa, g1ó. Cái gì thuộc về danh thì phải y cứ vào tâm và tâm sở. 
Ngài biết rõ tất cả vũ trụ và chúng sinh chỉ là con số 18 gồm 6 căn, 6 cảnh và 6 
thức. Ngài biết rõ có bao nhiêu cõi, ở mỗi cõi có bao nhiêu loại chúng sinh, ở mỗi 
loại chúng sinh có bao nhiêu sắc, có bao nhiêu tâm sở; đó gọi là biết trên cả khía 
cạnh chân để và tục đề. 


5. Biết rõ khuynh hướng sai biệt và đa dạng trong tâm lý của tất cả chúng sinh 
(nanadhimuttikam pajanati). Ngài biết rõ ai có khuynh hướng ra sao, lợi căn, độn 
căn v.v... Vô lượng chúng sinh ở đời gom lại chỉ có 6 cơ tánh: nặng về tham, sân, 
si, tầm, tín, giác. Ngài biết rõ người nào nhanh, chậm, cao, thấp. Cao thập ở đây 
là có người chỉ quân quanh trong năm dục, trong thiền Sắc gIỚI, trong thiền Vô 
sắc giới, hướng tâm cầu vô sanh bằng cách nhàm chán 5 Uần và tu tập niệm xứ 
Vipassana. 


Có người đến chủa, coi chùa là chỗ họp mặt vui vẻ, vô chùa để nhiều chuyện. Có 
người đến chùa cầu công đức, họ phục vụ, thích quét dọn dưới bếp chớ không 
nghe pháp xem kinh nôi. Có người vô chùa để bố thí. Có người đến chùa để 
nghiên cứu kinh điển. Có người vô chùa ngồi xếp băng nhăm mắt ké không khí 
đạo tràng cho yên tâm. Có người đốt nhang cầu khẩn suốt mùa thu. Chỉ riêng 
chuyện đi chùa mà đủ loại đủ hạng, cả trăm lý do, nói chi chuyện khác trong đời 
sông. 


6. Biết rõ khả năng giác ngộ của từng người có hay không, nhiều hay ít và có như 
thê nào (ImndriyoparIyananabala). Ngài biệt rõ thiện pháp của người này cái nào 
mạnh, hợp với cái gì đê nói cho họ nghe. 


Vị Thanh văn giỏi như ngài Xá Lợi Phất, biết rất rõ về người khác nhưng khả 
năng này cũng không bằng vị Chánh Đẳng Giác. Ngài Xá Lợi Phất nhìn một 
nØƯỜI CÓ thê biết rõ trong 300 kiếp liên tục của một vị nào đó, vị ây từng sở 
trường cái gì, từng thích cái gì, ghét gì, từng học đạo, từng gặp chư Phật quá khứ 

ào... nhưng lựa điều gì đề thích hợp giảng cho người này thì khả năng này của 
ngài Xá Lợi Phất không bằng Đức Phật được. Đức Phật có thê nhìn thấy trong 
một núi sở thích thói quen đủ thứ và biết rõ cái nào là bản chất rốt ráo của con 
người này để mà Ngài thuyết giảng. 


7. Biết rõ tất cả vấn đề liên quan đến thiền định 
(qhanavimokkhasamadhIsamapattinam sankilesavodanavutthanam paJanatI) 


84 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trên đời có bốn điều mà trí tuệ người bình thường không có khả năng suy nghĩ 
tới nơi tới chôn, thậm chí có thê khiên cho mình điên loạn. Bôn pháp bât khả tư 
nghì (Acimnteyya), không thê nghĩ bàn: 


-Thế gian bất khả tư nghì: 
Bên ngoài vũ trụ này còn có vũ trụ khác hay không, sinh hoạt ở đó ra làm sao? 


Minh ở đây phải nhờ đến ôxy, dưỡng khí đề thở, ăn uống ngũ cốc, lúa mạch, các 
loại hạt, thịt cá; nhưng biệt đầu có những cảnh giới khác sông hoàn toàn khác nơi 
này, cơ thê họ băng kim loại và họ chỉ uông xăng, thậm chí uông acid đê sông? 


Những suy nghĩ như vì sao con cò màu trắng con quạ màu đen, vì sao lá thường 
màu xanh, vì sao lá này to lá kia nhỏ; tại sao trái này ngọt, trái kia chua, trái nọ 
đẳng: những bí mật về đại dương, về động vật, thực vậy. về khoáng chất v.v.... 
Có đi du lịch vô viện bảo tàng thì quí vị mới thấy những chuyện trong trời đất 
này lạ lắm, nội mình thấy những tinh thể của kim loại, những tỉnh thể của thủy 
tinh, của tuyết là đã lạ rồi, chúng trật tự và bài bản ghê gớm. Ai là người sắp đặt, 
an bài, tạo dựng ra những điều đó? 


Những suy nghĩ này mà chỉ làm cho mình tối trí, đó là thế gian bất khả tư nghì. 
-Nghiệp báo bất khả tư nghì: 


Trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất cũng chỉ biết giới hạn nào đó, ví dụ ngài biết siêng 
học hỏi thì có trí tuệ; thích bố thí sẽ giàu có; g1ữỮ giới thì sẽ có tuổi thọ, nhan sắc, 
uy tín; sông từ tâm thì đời sau sinh ra mặt đẹp. dễ thương. Ngài chỉ biết đại khái 
như vậy thôi, còn chỉ tiết thì g1ữa hai người bố thí sẽ có sự khác biệt nhau như thế 
nảo thì sự biết của ngài không bằng vị Chánh Đăng Giác. Cùng làm một việc 
thiện như nhau (chụp hình quay phim giống nhau y chang) nhưng tâm trạng hai 
người khác nhau, sẽ dẫn đến quả báo khác nhau; có những việc thiện hoành tráng 
nhưng quả trô hạn chế, có người làm việc thiện việc ác nhìn đơn giản nhẹ nhàng 
nhưng quả trổ đáng nề; tình trạng tâm lý của chúng sinh lúc tạo nghiệp chỉ có vị 
Chánh Đăng Giác mới biết tới nơi tới chốn, đó là nghiệp báo bất khả tư nghì. Ví 
dụ như việc Bồ tát Thích Ca nằm trải mình cho Phật Nhiên Đăng đi lên, trong 
kinh gọi là cúng đường thân xác và thân mạng cho chư Phật, mình thấy việc đó 
giống như bình thường, mình nghĩ là chư Phật, chư thánh tăng làm gì dẫm cho 
mình chết, có Phật tử Thụy Sĩ nói vậy, sẵn sảng nằm như ngài. Nhưng thật ra 
trong nghiệp báo không phải vậy, đó là cái tâm của người ta lúc người ta trải 


85 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình xuống, khi đó ngài nghĩ rằng cái chết có xảy đến cũng không thành vấn đề. 
Đó là nghiệp báo bât khả tư nghì. 


-Thâần thông bất khả tư nghì: 


Khả năng tâm lực, khả năng thiền định của một người CÓ thần thông, họ làm 
được những điều mình không tưởng tượng được, thí dụ, mình muốn tạo ra kim 
loại thì phải có kim loại trong tay, muốn tạo ra lửa phải có những công cụ hoặc 
nhiên liệu đề tạo ra lửa, chớ không thể nào tay không mà tạo ra những vật bằng 
sắt bằng đồng hoặc tạo ra lửa, vậy mà thần thông có thể làm được chuyện đó. 
Trong kinh nói, một người từng cúng dường y áo cho chư tăng thì đời sau khi gặp 
vị Chánh Đẳng Giác và được xuất gia trước mặt Ngài, chỉ cần Ngài đưa bàn tay 
và nói “Ehi bhikkhu”, tới đây đi này vị tỳ kheo kia, vừa nói xong thì lập tức y áo 
có đủ trên người của đương sự. Hoặc khi ngài Maha Kasapa tôn trí xá lợi của Thế 
Tôn vào trong bảo tháp ngài biết rõ 218 năm sau sẽ có một ông vua tên là A Dục, 
từ một vị bạo chúa sẽ hồi đầu thị ngạn quay về với Phật trở thành vị đại hộ pháp 
chấn chỉnh PG trên toàn cõi Ấn Độ, ông sẽ đến mở cửa tháp này ra và việc gì sẽ 
diễn ra. Vì vậy khi tôn trí xá lợi của Thế Tôn vào trong lòng bảo tháp của vua A 
Xà Thế, ngài chú nguyện: “Xin cho ngọn đèn này hãy cháy liên tục cho đến khi 
vua A Dục mở cửa tháp, và những vòng hoa cúng dường xá lợi hôm nay hãy cứ 
thơm và tươi như vậy cho đến 218 năm sau khi vua A Dục mở cửa ra thì vẫn tươi 
thơm như vừa mới đặt vào.” Ngài chú nguyện xong thì niêm (seal) tháp lại, 
không ai cạy gỡ gì được nữa hết. Hai trăm mười tám năm sau, tháp đã cũ sụp 
nhưng lòng tháp vẫn còn nguyên vẹn đó. Vua A Dục muốn xây lại tháp mới, phải 
mở tháp cũ. Trước sự chứng kiến của vua, khi gạch đá được tháo gỡ ra thì ngọn 
đèn vẫn cháy như thuở ban đầu và vòng hoa vẫn tươi rói và tỏa hương thơm ngát 
như mới vừa được đặt vào trong đó hai giây đồng hồ. Chuyện này bà con có 
quyền không tin nhưng tôi tin, tôi tin vì lý do rất quê mùa và dốt nát, đó là tôi 
thấy người ta biêu diễn võ thuật, biểu diễn xiếc, cũng thân xác con người thôi 
nhưng trải qua luyện tập nhất định nào đó người ta làm được chuyện mà người 
bình thường không làm được. Ví dụ, cái bao xi măng 50 ký lô, mình khiêng cả 
hai tay hai chân, gông cả xương sông đề nhắc bao xi măng lên, vậy mà có kẻ hít 
đất băng hai ngón trỏ. Cách đây không lâu tôi còn thấy có vị trồng chuối ngược 
toàn thân được chịu trên nền nhà bằng một ngón trỏ. Nếu đem chụp X-ray ngón 
trỏ này cũng chỉ là xương và gân thôi chớ đâu có thép. Ngay cả Liên Xô thời 
chiến tranh lạnh, họ cũng bằng cách nào đó cho ghi hình về nhân vật huyền thoại 
võ thuật Lý Tiểu Long, họ có hắn một bộ phim tài liệu về nhân vật này với những 
lời bình có cánh. Họ nói con người này chỉ cao khoảng 1m60, gân xương chắc 


86 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phải cầu tạo đặc biệt mới có năng lực đặc biệt như vậy. Chỉ riêng cái thân xác vật 
lý này của mình mà trong sự trau dồi đặc biệt nào đó thì có thể làm nên chuyện 
đặc biệt không thê tưởng tượng được, chăng hạn như chuyện lấy đầu húc vào 
trong tường, đập bể gạch. Quí vị có thể vào youtube gõ chữ Shoulin (Thiếu Lâm) 
có thê thấy. Chỉ thân xác con người thôi mà như vậy thì nói gì là cái tâm. Tôi nhớ 
có lúc tôi ngồi ngoài năng cả giờ đồng hồ mà tôi không hay, có khi tôi chờ xe bus 
có năm phút mà tôi thấy quá lâu. Vì sao, vì ngồi trong năng mà có chuyện gì 
cuốn hút nội tâm của mình thì 60 phút trôi qua không biết, còn khi không có 
chuyện gì để làm thì trễ 5, 7 phút xe lửa mình chịu không nỗi. Cái tâm của mình 
lạ lùng lắm, có lúc năm ba phút chịu không được mà có lúc cả tiếng đồng hồ trôi 
qua không hay. Người tu tập thiền định cũng giống như vậy, họ khai thác sức 
mạnh của nội tâm họ làm được những chuyện mà người bình thường không làm 
được. Vì vậy trong kinh nói thần thông bất khả tư nghì là chỗ đó 


-Phật trí bất khả tư nghì: 


Phật hiểu rõ ba điều bất khả tư nghì trên đây nên trí Ngài cũng được gọi là bất 
khả tư nghì. Ngoài vị Chánh Đăng Giác ra không ai hiêu được 3 điêu trên, Ngài 
hiệu được nên trí của Ngài gọi là bât khả tư nghì. 

Ở đây, chúng ta đang nói về 10 lực của Đức Phật, trong đó có một điều đó là biết 


rõ tất cả các vấn đề liên quan đến thiền định- 
JhanavimokkhasamadhIsamapattIinam sankilesavodanavutthanam; 


“vimokkha': giải thoát; giải thoát này không phải là thánh trí mà là sự lìa xa năm 
triên cái, lìa xa dục gIới. 

“ihanavimokkhasamadhisamapattinam': bốn chữ này gọi chung cho thiền định và 
thân thông. 

“Sankilesa': phiền não 

“Vodana'": sự thanh tịnh 

“Vutthana”: sự xuất định 

Ngài biết rõ bốn điều về thiền và thông: cách chứng thiền, nhập định, xuất định 
và biết rõ cái gì là trở ngại cho thiên định, thân thông; biệt rõ rôt ráo, không chô 


nào không biệt. Ngài biệt rõ thiên nào có thê nhập, băng điêu kiện gì. Chăng hạn 
như muôn đăc Sơ thiên phải nhàm chán năm dục đê lìa bỏ năm triên; lìa bỏ nắm 


87 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


triền mới chứng Sơ thiền, thành tựu đầy đủ 5 chỉ thiền (tầm, tứ, hý, lạc, định). 
Ngài biết rõ một người khi chứng thiền này có thê an trú trong đó một hay hai 
ngày, nếu đến lúc chết không mắt thiền này thì sinh về cõi Phạm thiên sống được 
bao lâu. Ngài biết rõ với một người chứng thiền như vậy cái gì là trở ngại. Ngài 
nói điều đại ky của sơ thiền là tiếng động, là sự ồn ào, vì vậy người chứng sơ 
thiền phải tránh ở chỗ ồn ào. Người đắc Ngũ thiền, nếu người đó nhàm chán tâm 
thức, nêu muốn, với trình độ Ngũ thiền người đó có thể nguyện sanh vào cõi 
không tâm (cõi Vô tưởng), đến lúc lâm chung chỉ cần 5 thiền không mắt, nguyện 
đó không đổi, thì vị này sẽ lập tức sinh về cõi Vô tưởng. Chết ở cõi người trong 
tư thế nào thì sanh về cõi đó cũng trong tư thế đó. Trong kinh nói cõi Vô tưởng 
giống như viện bảo tàng, có những tượng đi đứng năm ngồi, ngôi kiểu nào, năm 
kiểu nào, đa dạng đủ hình thức, tất cả tượng đó đều bằng vàng hết. Đề hiểu rõ 
những điều này thì xem lại trong quyên A-tỳ-đàm của chúng tôi. Nói chung Ngài 
biết rõ những vấn đề liên quan về thân thông và thiền định, tất cả những vấn đề 
liên quan đến chuyện chứng thiền, nhập thiên, xuất thiền, cái gì trở ngại cho thiền 
và cách giải quyết ra sao. 


Ba lực còn lại là Ba lực còn lại là Tam Minh: 


Túc mạng minh là nhớ lại quả luân hôi, nhớ lại Ngài và người khác đã từng sinh 
ra ở đầu, sông thê nào, hình dáng, tuôi thọ, buôn vui ra sao. 


Sanh tử minh là nhớ lại do nghiệp nào Ngài và chúng sinh khác đã có đời sống 
như vậy như vậy. 


Lậu tận minh là biết rõ cái gì cũng do duyên mà có và có rồi đều phải vô thường, 
biết một cách rốt ráo bằng thánh trí của bản thân, không phải là thứ kiến thức học 
hỏi hay nghe lại từ ai khác; từ hai cái biết này dẫn đến sự chấm dứt phiên não, 
không còn gì để thích thú hay bất mãn, ghét sợ. 


Dù mình có học thuộc lòng Tam Tạng bao nhiêu đại kiếp đi nữa, phiền não cũng 
không bao giờ hết. Phiền não chỉ hết khi chính mình thấy rõ vạn pháp do duyên 
mà có, và có rồi thì phải mất, cái thấy này phải do chính mình chớ không phải do 
ai đem lại cho mình. Dù có vị Chánh Đăng Chánh Giác đi nữa Ngài cũng không 
thể nào giác ngộ giùm cho mình. Ả Rập có câu: Thây chỉ là người mở cửa, trò 
phải bước vào băng hai chân của mình. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, người 
mở cửa; bước vào căn nhà giác ngộ phải chính là mình. Chưa từng uống ly cà 
phê thì dù có đọc hàng tấn sách nói về hương vị cà phê cũng không thể nào băng 
nhấp môi vài giọt cà phê. Lậu tận minh là vậy, khi hiểu ra thì không còn thương 


88 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thích ghét sợ, đam mê bất mãn øì nữa. Toàn bộ đời sông này chỉ là sự hiểu lầm. 
Chúng ta gọi aI đó là tri âm tri kỷ, chỉ là nói theo nghĩa thế gian, thực ra, nói cho 
rốt ráo ra chả có mèo nào hiểu mỉu nào. Chúng ta vốn dĩ cô đơn từ vô lượng kiếp, 
chúng ta đi một mình trên hành trình vạn lý từ bụng mẹ, từ thuở nằm nôi đên 
ngày năm trong áo quan. Giác ngộ là tự mình nhìn thấy mình. Toàn bộ đời sống 
này chỉ nằm trong hai thứ: thích và ghét. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy: 
Ở đây vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác, tu tập, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, 
quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp để diệt trừ tham ưu ở đời. (bhikkhu kãye 
kaäyanupass1 viharatI äfapT sampaJano satima, vineyya loke abh1J]hadomanassam); 
'Abhijjhädomanassam': Tham ưu (tham: thương thích này nọ, ưu: ghét sợ bất 
mãn này nọ). Cả hành trình sông của mình dù vô lượng kiếp hay trăm năm phù 
du kiếp người chỉ có hai thứ này: tham ưu. 


Túc mạng minh và Sinh tử minh của Thanh văn và Phật Độc Giác bị giới hạn về 
thời gian. Về nội dung của Lậu tận minh thì La-Hán nào cũng giống nhau ở điểm 
đoạn trừ phiền não và thấy rõ Niết bàn nhưng khả năng trình bày cho các căn tính 
chúng sinh thì chỉ có Phật Toàn CIác mới viên mãn. Các vị Thanh văn cũng tự 
đắc nhưng cần sự gợi ý của Phật Toàn Giác. Chú giải kinh 
Patisambhidamagsanói Độc Giác chứng đạo rồi không dạy được aI như người 
câm nằm chiêm bao. 


Mười khả năng này ở vị Chánh Đẳng Giác được xem là 10 sức mạnh của ngài. 
Ngài có mặt ở bao nhiêu hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn, Ma Vương, Phạm thiên 
øì Ngài cũng không hê sợ hãi. Với khả năng này thì Ngài nhìn mọi người đơn 
giản không gì khuât lập. 

Bồn vô sở ủy: 


Bà con vào bài Kinh Trung Bộ số 12, Đại Kinh Sư Tử Hồng, xem bốn pháp 
VesarajJjadhamma, Vô Sở Ủy của Đức Như Lai. 


1. Tự tin về sự hiểu biết bằng thánh trí. 
2. Tự tin về sự đoạn trừ phiền não của thánh trí. 
3. Biết chắc những øì là trở ngại của thánh trí. 


4. Biết chắc lời dạy của mình có thể dẫn đến thánh trí. 


89 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Có những vị tỳ kheo tu lâu năm có đệ tử rất đông, bản thân vị ấy là pháp sư Tam 
tạng, nhưng Đức Phật vẫn không xác nhận vị này là thánh, trong khi đó có những 
vị sa-di 7 tuổi Ngài xác nhận: Đây là con trai của Như Lai. Một khi Ngài xác 
nhận là “con trai /hay con gái của Như Lai” nghĩa là vị ấy là A-la-hán. Nếu thánh 
trí là cái gì đó mơ hồ thì Đức Thế Tôn không thể nào xác nhận vị sa-di 7 tuổi là 
A-la-hán, bởi 7 tuôi thì đoạn đời còn lại dài lắm. Khi cần thiết Ngài vẫn xác nhận 
đây là vị A-la-hán, nghĩa là sông có thê cạn núi có thể mòn nhưng quả vị này 
không thay đồi. Bản thân Ngài cũng tin chắc chắn quả vị Chánh Đắng Giác của 
Ngài, không e ngại ai đó thử thách. Đó là vô sở úy thứ nhất. 


Các vị thiền sư, pháp sư, mỗi đêm đều thắp hương lạy trời, cầu nguyện một điều 
“mong sao đừng có ai cám dỗ và thử thách con cho đệ tử nó thấy.” Nếu đệ tử 
thấy sư phụ bị cám dỗ sa ngã thì kỳ lắm. Vừa rồi ở bên Thái tôi đọc bản tin rất là 
buôn. Lần đầu tiên tôi tới Thượng Hải, ngủ đêm đầu tiên, sáng hôm sau tôi thấy 
ông tô mì gói vừa từ trần đêm trước đó, lúc đó tôi có nguyên một va-li mì gói. Kỳ 
rồi ở Thái tôi chưa kịp đi thăm các thiền viện của ngài Ajahn Chah thì tôi nghe tin 
ngài Mitsuo Gavesako, một đệ tử lớn của ngài AJahn Chah hoàn tục chỉ vì một cô 
Phật tử người Thái. Phải nói là nội quy nguyên tắc sinh hoạt của truyền thống 
thiền định của ngài Ajahn Chah rất là tinh nghiêm chặt chẽ, không để tiếp xúc 
Phật tử thoải mái như các dòng thiền khác. Ấy vậy mà bằng cách nào đó cô Phật 
tử Ma-Đăng-Già kia vẫn tiếp cận và làm phiền vị này. Ngài xuất gia trước năm 
75, nghĩa là năm nay cũng 40 hạ rồi. Lửa gần rơm, mà nhìn bà này tướng bả như 
bình xăng, bình ga luôn chớ không phải rơm nữa. Vô trong google gõ chữ “AJahn 
Gavesako”. Nhìn hình buồn lắm. Gavesako nghĩa là người đi tìm đạo. Sẽ thấy 
hình một người đàn ông ăn mặc rất nhà quê, tu lâu quá đạt tới cảnh giới ăn mặc 
sao cũng được, đeo một cái túi rất lớn, ngồi trên một băng ĐÔ, kế bên một cô nàng 
mặc áo trắng nón hồng, tựa vào vai. Nhìn mới thấy ô ôi thôi rồi nồi xôi. 


Vô sở úy thứ nhất là Ngài biết rõ Ngài có cái biết của một vị vô thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. Vô sở úy thứ hai là Ngài biết rõ sự thanh tịnh của mình, Ngài 
biết rõ Ngài không còn tất cả những øì lậu hoặc nữa, vì vậy tất cả những gì gọi là 
thử thách cám dỗ của thế gian với Ngài không nghĩa lý gì. Trong đời, Ngài đã trải 
qua ba lần cám dỗ nguy hiểm nhất: 1.Ngai vàng là cám dỗ lớn nhất ở cõi người. 
2.Nữ sắc dưới gốc bồ đề. Chính Ngài xác nhận đẹp nhất trong vũ trụ này là các 
tiên nữ cõi Dục thiên cao nhất (Tha Hóa Tự Tại). Ba cô gái của Ma vương đã đến 
gốc bồ đề cám dỗ Ngài nhưng vô hiệu. 3. Ngài đã chứng qua tất cả tầng thiền vô 
sắc giới, nhưng lại xem chúng là rác. Đây là điểm bắt buộc phải nói lạc đề một 
chút vì nó quá sức cần thiết. Thế giới này lạ lắm, qui luật của trời đất tự nhiên này 


90 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lạ lắm, mình càng đam mê, càng chìm sâu chừng nào thì cái mình đạt được sẽ rất 
thấp và rất là ít. Đây là điều bả con phải nhớ. Ví dụ, như trong kinh nói, người bố 
thí trì giới và thiền định (nhưng chưa chứng) ở mức độ cao mới có thể sinh về các 
cõi Dục thiên cao cấp. Phải giữ bát quan trai mới về các cõi Dục thiên cao cấp. 
Bát quan trai là gì? 


Là ăn uông hạn chê, phân son mỹ phâm nữ trang hạn chê, ca vũ nhạc kịch hạn 
chê, tình cảm nam nữ hạn chê. Cuộc đời mình mà hạn chê mây cái đó thì đâu còn 
là thê tục nữa. Có một người đi khám bệnh bác sĩ hỏi: Có hút thuôc không? 


Không. Có bia rượu không? 
Không. Có thức đêm bài bạc không? 
Không. Có quan hệ phụ nữ tình cảm bừa bãi không? 


Không. Bác sĩ nói, vậy ông đi bác sĩ làm gì, người đi bác sĩ là người sợ chết 
muôn sông: còn ông thì không có cái gì hết tại sao ông lết tới phòng mạch làm gì, 
sông vậy thì chết là vừa. Chuyện tuy tào lao nhưng trong góc độ nào đó thì thấy 
bác sĩ này nói đúng. Thạch Lam nói, cái gì hoàn thiện quá thì lạnh lẽo lắm. Sống 
gì đầu mà cứ vùi đầu trong công sở rồi về nhà vùi đầu nghiên cứu sách vở, đời 
sông buôn hiu, phải có du lịch, có săn bắn, đã ngoại, facebook, email... Đặc biệt 
thế giới này mà đam mê là sẽ dẫn đến khổ, càng bỏ bớt thì cảng có nhiều thứ. Bỏ 
bớt mới có, vậy có đề làm gì? 


Theo kinh nói ở cõi Đao Lợi trở xuống, chư thiên nam nữ còn tiếp xúc với nhau 
như cõi người, còn cõi Dạ Ma chỉ ôm nhau là xong, cõi Đâu Suất thì nắm tay 
nhau, Hóa Lạc thiên thì chỉ cười với nhau. Cõi Tha Hóa Tự Tại thì nam nữ chỉ 
nhìn nhau bằng ánh mắt dục nhiễm là xong. Cái đẹp trên đó chỉ đề nhìn thôi. 


Đức Phật đã chứng qua tất cả tầng thiền Vô sắc giới, nhưng lại xem chúng là rác 
trong khi tất cả những nhân vật nổi danh thời đó như A-Tư-Đà (Asita Devila), 
Uddaka Ramaputta đều chứng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và sau khi chết đã 
sanh về cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Thầy của Bồ tát có hai vị, Alara Kalama 
chỉ chứng Vô sở hữu xứ, Ramaputta Uddaka chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 
Asita Devila (A Tư Đà) không phải là thầy của Bồ tát mà là sư phụ của vua Tịnh 
Phạn. 


Vô sở úy thứ ba là những gì Ngài gọi là trở ngại thánh trí thì chắc chắn là như 
vậy. Sở giải nói rõ chăng hạn như tình cảm nam nữ (methunadhamma) là điêu 


91 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phải lìa bỏ đầu tiên mới chứng thiền, chứng thánh được. Trong các dục, tình dục 
là nguy hiểm nhất. Trên các cõi Phạm thiên không có vấn đề giới tính. Chứng 
thiền Chỉ Samathä thì không còn vấn đề nam nữ. Chứng thánh thì dứt cả ý niệm 
về chúng sinh. Đắc thiền Quán Vipassanä thì vẫn đề chúng sanh không còn nữa, 
chỉ còn danh sắc thôi. 


Kê cả những người kiếp này thấy mình nguội lạnh trong vẫn đề tình cảm, không 
ham thích gì, hoặc chỉ ham thích trong thứ không liên hệ nam nữ thì trong tâm 
khám vẫn có một chỗ đặc biệt nhất dành cho khả năng tình cảm nam nữ sau nảy, 
nếu còn quần quanh trong cõi Dục giới. Tình cảm nam nữ là gốc của 5 dục, của 
cõi Dục giới nói chung. Không thể nào sông trong cõi Dục giới này mà không có 
tình cảm nam nữ. Những chuyện mình thấy không liên quan như mình thích 
trồng hoa, ăn ngon, thích mùi thơm, „ trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó 
mình tưởng không liên hệ, nhưng vẫn liên hệ. Trong sâu thăm đáy lòng của mình 
khả năng tình cảm vẫn còn đó dù ngoài miệng mình nói rằng đã nguội lạnh. 


Vô sở úy thứ tư là Ngài tin chắc răng lời dạy của Ngài luôn nhắm đến cứu cánh 
giải thoát. Ngài xác định trong kinh Tăng Chị Bộ kinh: biên có một vị mặn, giáo 
pháp của ta chỉ có một vị giải thoát. 


Trên đây là bốn vô sở úy của vị Chánh Đẳng Giác, với bốn điều này, Ngài tự 
nhận mình là vị vô thượng Chánh Đăng Giác, Ngài không phải e sợ ngại ngùủng 
khi bước vào bất cứ hội chúng nào. Trong đời Ngài, Ngài từng đến rất nhiều nơi. 
(Xem S§ hội chúng trong bài Kinh Trung Bộ sô 12: “Này Sariputta, có tám Hội 
chúng này: Hội chúng Sát-đề-]Ị, Hội chúng Bà-la-môn, Hội chúng Ga chủ, Hội 
chúng Sa-môn, Hội chúng Tứ thiên vương, Hội chúng Tam thập tam thiên, Hội 
chúng Màra, Hội chúng Phạm thiên”. Trong kinh có nói Thế Tôn rất nhiều lần đã 
đến những vũ trụ khác để thuyết pháp trong hình thức tốt nhất theo nhịp sống ở 
đó, và nhiều khi người ta chỉ nghe tiếng Ngài nói mà không thấy hình dáng. Có 
rất nhiều nơi còn lưu lại lời dạy và cách hành trì của Ngài mà người ta vẫn tưởng 
là một vị thần thánh nào đó hiện đến để mặc khải. Đây là điều tôi suy nghĩ rất là 
lâu. Có lúc Ngài dùng hình tướng một vị Phật, có lúc Ngài trong hình dáng nào 
đó phù hợp với dân ở đó. Ví dụ Ngài có mặt ở xứ Ả Rập, Ngài sẽ dùng hình thức 
của một giáo sĩ Hồi Giáo để nói, và cách nói như thế nào để người ta không thấy 
bị tốn thương, chú giải nói vậy. Trong youtube có một clip rất hay, nói về những 
người đàn anh của thế giới, có một bộ tộc áo trắng bên châu Mỹ, họ sống đơn 
giản như tỳ kheo nguyên thủy và có những lời khuyên bảo cho thế giới còn lại, có 
nội dung rất minh triết, rất gần với kinh Phật. Đạo đức kinh của Lão Tử, Nam 


92 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hoa Kinh của Trang Tử, Liệt Tử Dương Tử cũng vậy, nội dung rất gần với PG. 
Chăng hạn ý niệm về sự tương đối của vạn vật, không có gì là cao hay thấp tuyệt 
đối, đẹp hay xấu tuyệt đối. Nặng nhẹ, sướng khổ, rộng hẹp đều là tương đối. 


Hồi Giáo ở sa mạc Trung Đông, tiếng là Hồi Giáo nhưng tư tưởng của họ rất gần 
với PG. Họ nói răng, mình khổ là do mình có thích có ghét, ghét thì khổ, được cái 
mình thích thì sướng: máu chảy ra thì sẽ chết, niềm đam mê nhiều quá thì tỉnh 
thần bị hao tôn. Họ kêu gọi tiết kiệm năng lượng bằng cách đừng đề các giác 
quan tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cách nói của họ làm cho tôi liên tưởng tới 
điều Thế Tôn đã nhiều lần đến những nơi chốn đề thuyết pháp trong hình dáng 
thích hợp với những người bản địa và dạy cho họ cách sống, cách suy tư. Vì vậy 
hôm nay mình phải cân trọng khi tiếp cận với những tư tưởng minh triết. Nếu 
hôm nay muốn lập đạo mới với thánh kinh ngon lành, dễ thuyết phục mọi tầng 
lớp nhân loại thì có lẽ là mấy cuốn sách danh ngôn thế giới tổng hợp lại. Một 
trang báo VN, ngoài tin nóng thì tôi liếc chuyện cười, nhưng phải nói mục danh 
ngôn rất là thú vị. Vào Internet cứ tìm mây chữ quotes, proverbs, thì đọc đã luôn. 
Tôi xin bảo đảm một ngàn phân trăm là bất cứ ai khó tánh nhất mà cầm quyền 
danh ngôn lên rồi không thê nào bỏ xuống được, chăng qua là các vị không có 
thời gian, chớ trên đời này không có cuốn sách nào hay cho bằng cuốn danh 
ngôn, đọc không chán, câu nào không khoái thì đọc qua câu khác. Tôi e rằng 
trong kho tàng minh triết của nhân loại có vô số mảnh vụn có được từ lời Phật mà 
mình không biết. Đã đúng hai tiếng đồng hồ, xin chúc bà con một ngày vui và 
hẹn gặp nhau ngày thứ Bảy. 


93 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 15-11-2014 THẬP LỰC (Dasabalasutta) (tt) 


Vừa tôi là bài kinh Thập Lực, chỉ riêng giải thích Thập lực là gì, 4 Vô sở úy là gì 
mà mất hết ngày thứ Năm, sáng hôm nay mình quay lại với bài kinh đó. Đây là 
bài kinh Đức Phật tông hợp lại tỉnh hoa giáo lý, Ngài xác định lại tính thần của 
một bài kinh mà trước đây Ngài thường nói: suốt cuộc đời độ sinh hoằng pháp 
của Ngài, Ngài chỉ nói hai vẫn đề, xác định mọi hiện hữu là khổ, và đưa ra con 
đường hành trì để đi đến thoát khô. “Đưa ra” ở đây không phải là Ngài sáng tạo 
sáng chế, là người đầu tiên phát minh, mà đưa ra là Ngài nhắc cho chúng ta biết. 
Giống như tôi thấy bà con đói bụng tôi đưa ra mây gói mì, mây gói mì đó của ai 
đó sẵn tôi thấy đói bụng thì đưa ra thôi. Bà con cần đi từ A đến B mà không biết 
đi ra sao thì tôi đưa ra đề nghị nên đi như thế nào, chớ tôi không phải là người 
làm ra những con tàu, xe bus. Suốt cuộc đời, Đức Phật chỉ nói hai việc: hiện hữu 
là khổ, tinh thần Bát Chánh Đạo là con đường giải thoát. Tinh thần đó có thể 
được trình bày bằng Chỉ và Quán, Tam vô lậu học, Thất Giác Chi, Tứ Niệm Xứ 
v.v... nhưng chung qui lại, tỉnh thần của con đường hành trì PG vẫn là hành trình 
nhận thức; nhận thức đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, tưởng, 
hành, thức, tập khởi, đoạn diệt, đây là con đường dẫn đến sự đoạn diệt đó. “Đoạn 
diệt” nghe nặng nề, thật ra nó là sự văng mặt. Mình khổ vì năm uân có mặt, mình 
hành trì Bát Chánh Đạo là đạt đến cảnh giới không còn sự hiện hữu của năm uân 
nữa. Cảnh giới là một giai đoạn, một trạng thái, không phải là một cõi, một không 
gian. Giống như ngọn đèn còn tim còn dầu thì còn cháy, tim lụn dầu cạn thì đèn 
không còn cháy nữa. Ngọn lửa ngọn đèn luân hồi thì cũng vậy, ngày nào còn 
phiền não thì còn tồn tại, hết phiền não thì thôi. Đức Phật ví dụ vị A-la-hán giống 
như chiếc tàu đã mục nát, bao giờ vị ấy chưa viên tịch Niết bàn chưa xuôi tay 
nhắm mắt thì hình hài vị đó chỉ là tạm dùng. Tạm dùng giống như cái gì để mình 
nhìn thấy tạm thời, xác tàu chưa tan thành đất thì mình còn nhìn thấy vậy thôi, 
mai này xác tàu trở về đất thì không còn øì hết. Vị A-la-hán hết phiền não rồi thì 
những năm tháng cuối đời còn lại chỉ là những xác tàu. Ví dụ đó trong Tăng Chi 
Bộ kinh. Ngài xác định rằng toàn bộ hành trình tu tập là hành trình nhận thức 
năm uân, năm uân cũng chính là 12 xứ, tức là 6 căn 6 cảnh, cũng chính là 1§ giới, 
cũng chính là danh sắc nói chung. Minh phải thấy rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, và 
hành trì Bát Chánh Đạo là con đường thoát khổ. Tuy nhiên, để nhận thức được nó 
cần phải có hai việc phải lưu ý: 1. Muốn danh sắc năm uần không tiếp tục hiện 
hữu nữa thì phải biết rõ nó. Giống như muốn chữa bịnh thì phải biết là mình bị 
bịnh và bịnh đó từ đâu ra. Một người không biết mình bị bịnh làm sao chữa bịnh. 
2. Mù tịt về bịnh thì làm sao hết bịnh được. Tu hành là một hành trình nhận thức, 


94 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhận thức thông qua sự hiểu biết về giáo lý Duyên khởi. Giáo lý Duyên khởi dạy 
cho chúng ta nhiều điều: 1. Vạn pháp do duyên mà có. Trong dòng luân hồi của 
mình, do vô minh trong Bốn Đề mới dẫn đến ba hành, từ ba hành mới dẫn đến 
thức tái tục, từ thức tái tục mới dẫn đến danh sắc đầu đời, từ danh sắc đầu đời mới 
dẫn đến lục nhập, từ lục nhập mới có 6 xúc, từ 6 xúc mới có 6 thọ, từ 6 thọ mới 
có 6 ái, 6 ái ở mức độ mãnh liệt mới trở thành tứ thủ, từ tứ thủ mới dẫn đến hai 
hữu là sanh hữu và nghiệp hữu. Nghiệp hữu là các nghiệp thiện ác, sanh hữu là 
các tâm tái tục. Quay trở lại vòng tròn lúc đầu. 


Sáng hôm nay chúng tôi rất là vui khi đọc thấy bài dịch mới nhất của HT Nhất 
Hạnh cho bài Tâm Kinh. HT vừa dịch lại bài đó theo bản Hán y cứ bản Phạn, 
dịch xong vào tháng 8 năm nay (2014), vừa dịch xong tháng 8 thì đến ngày 11 
tháng I1 HT bị đột quy. Đây là một bản dịch có thê nói là sau cùng mà thật lòng 
chúng tôi không có mong như vậy. Trong bản dịch đó HT đả động đến một số 
vấn đề mà tôi rất tâm đắc chăng hạn như HT nhắc lại bài kinh Kaccanagottasutta, 
bữa hồm mình học rồi, tôi còn nói là tôi muốn bà con mình đọc tụng bài kinh đó 
mỗi ngày. Bà con còn nhớ không? 


Khổ nỗi là vào room nghe rồi quên mất, rồi bữa vô bữa không, người ta nói cái 
øì là mình không cần nhớ. Muốn ăn phở mà người ta mới đọn đĩa rau là mình đi 
mắt tiêu, bữa sau người ta dọn tương mình đi mắt tiêu, bữa sau tới ăn phở người 
ta đem ra tô phở không rau không tương mình bực, nói sao phở thiếu tùm lum. 
Bài kinh Kaccanagottasutta rất là đặc biệt. Điều thứ hai HT có nhắc lại bài kinh 
Parayana trong Kinh Tập Suttanipata. ˆParayana” cũng có nghĩa là “đáo bỉ ngạn” 
giống như “paramita". 


“Param': bờ sông, bờ biên. 


Tôi có đề nghị bà con trong facebook đọc, tôi ngạc nhiên và xúc động khi thấy 
những đóng góp vô danh của mình. Nếu tôi không lầm, tôi là ông sư Nam Tông 
đầu tiên xác định chữ gốc của chữ Vu Lan Bồn. Chữ Vu Lan này bị hiểu lầm là 
từ chữ “ullumbana' nghĩa là “treo ngược”, tiếng Hán là “đảo huyền, một trong 
những hình phạt ở địa ngục. Thật ra không phải như vậy, thứ nhất, chữ Vu Lan 
này không có trong PGNT, tinh thần hiểu đạo phải được thể hiện quanh năm và 
suốt cuộc đời của mình chớ không phải ngày nào đặc biệt, chuyện bày ra Vu Lan 
nảy là của người đời sau bày ra chuyện để vớt vát những người không có tu hành 
øì hết, dựa vào ngày này để gia đình còn có niềm tin, có hy vọng còn cứu chữa 
được. Tuy nhiên, dầu chuyện đó trong kinh điển nguyên thủy không có nhưng 


95 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vẫn phải hiểu chữ Vu Lan Bồn phải được hiểu là từ chữ “ullumpana". (Hai chữ 
khác nhau chữ b và p). Động từ “ullumapati' trong tiếng Pã]i và Sanskrit nghĩa là 
'cứu độ”, ' giúp đỡ”. Chữ này không thể nào dịch thành “đảo huyền”, “treo ngược” 
được. Tôi rất là mừng khi thấy sau bài viết của tôi năm 2005 trên internet, người 
ta nhắc tới điều này. Điều thứ hai là tôi không nghĩ rằng có người so sánh chữ 
'Parayana và “Paramita', vậy mà hôm nay tháng 8/2014 có người nhắc, là HT 
Nhất Hạnh. Xin bà con xem lại truyện ngăn Một Cõi Tà Dương của chúng tôi, 
nhiều người tưởng là truyện ngăn tôi bịa, thật ra tất cả truyện ngắn của chúng tôi 
đều có lý do vì sao được viết như vậy, ví dụ truyện Lãng Minh, Phiêu Phong tất 
cả những chuyện đó đều có chỗ dựa hết. Khi tôi thấy bài dịch Tâm Kinh mới 
được dịch vào tháng 8 năm nay, trong khi Một Cõi Tà Dương tôi viết lâu rồi, cái 
vui là được HT nhắc lại nguyên vẹn cái tôi đã nói. HT dành cho bài kinh 
Kaccanagottasutta một sự quan tâm rất là đặc biệt, phải nói rằng đó là một điều 
rất thú vị. Một người tiếng tăm như vậy nói bà con mới tin, còn vô danh như 
chúng tôi thấp cô bé miệng mà nói không ai tin, nhưng mà sao cũng được, miễn 
là bà con chịu thay đôi cách nhìn cách nghĩ của mình về Phật pháp là được rồi. 


Nội dung của kinh Mười Lực này, Đức Phật xác nhận Ngài có đủ 10 Lực của vị 
Phật Chánh Đăng Giác, Ngài thành tựu đây đủ 4 Vô sở úy, trên tư cách nên tảng 
này Ngài thuyết giảng vê con đường thoát khổ thông qua cái gọi là hành trình 
nhận thức về bản chất của vạn hữu, trong đó vạn hữu ở đời phải do duyên mà có, 
và cái gì đã có đều phải vô thường, hiểu được hai chuyện này bằng thánh trí, 
không phải băng kiên thức từ chương. Khi hiệu được hai chuyện này băng thánh 
trí thì lập tức không còn cái gì đam mê hay bât mãn. Ngày hôm qua chúng tôi đã 
nói rôIi, 4 Vô sở úy là gì: 

1- Ngài xác định sự giác ngộ, sự hiểu biết của Ngài là thật. Bất cứ một Sa-môn, 
Bà-la-môn, Ma Vương, Phạm thiên nào cũng có thê đên hỏi Ngài về con đường 
giác ngộ. 

2 - Việc châm dứt phiền não của Ngài là có thật 

3 - Cái gì Ngài kêu bỏ thì đứt khoát cần thiết phải bỏ 

Trong chú giải nói, gốc của tam giới là Dục giới, sanh về cối Phạm thiên nào rồi 
cũng quay về cõi Dục. Trong cõi Dục, tình cảm nam nữ là sốc, bỏ được ý niệm 
nam nữ mới sinh về Phạm thiên được, tức lìa bỏ ) triền cái. (Xem Tăng Chi Bộ, 


phâm đầu tiên). Trong tam giới thì Dục giới là gôc, Dục giới là đam mê trong sắc, 
thanh, khí, vị, xúc. Trong Tăng Chi Bộ phẩm đầu tiên, Đức Phật xác định không 


96 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có sắc, thanh, khí, VỊ, Xúc nào trong đời này đối với người nam mà hấp dẫn hơn 
sắc của người nữ, âm thanh của người nữ, mùi, vị xúc chạm của người nữ. Và 
ngược lại, đối với người nữ thì không thấy những øì hấp dẫn họ hơn là những gì 
thuộc về người nam. (“Ta không thấy một sắc nào khác, này các Tỷ-kheo, xâm 
chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Này các Tỷ-kheo, sắc 
người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà.”) 


Bỏ được dục ái thì coi như không còn khả năng tái sinh bao nhiêu nữa, tối đa chỉ 
là Š lân tái sinh ở cõi Tịnh Cư mà thôi. 


Lìa dục ái cách tương đối thì về Phạm thiên, lìa dục ái cách tuyệt đối, bằng trí 
Tam đạo, thì dứt sinh tử. 


Toàn bộ lời dạy của chư Phật chỉ gói gọn trong 2 điều: nên làm và không nên làm 
Từ ba vô sở úy trước, dẫn đến vô sở úy thứ tư. 

4- Vô sở úy thứ 4: giáo pháp của Ngài là chắc chăn 

THẬP LỰC (2) 


Bài kinh Thập Lực số 2 nội dung giống bài số 1 nhưng có phần đuôi. Một người 
tự nhận mình là đệ tử Phật, dù là xuất gia hay cư sĩ dứt khoát phải học đề biết 12 
Duyên khởi, đặc biệt là hàng xuất gia. Bởi vì Đức Phật đã nói: “Khô thay, này 
các Tý-kheo, là người sống biếng nhác, dính đầy các pháp ác, bắt thiện và mục 
đích lớn bị suy giảm! An lạc thay, này các Tỷ-kheo, là người sông tỉnh cần, tỉnh 
tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được viên mãn!”. 


Người biếng nhác thì sống thiếu trách nhiệm với họ và với người khác. Cho đến 
bao giờ mà gánh nặng sinh tử vẫn còn đó, cho đến bao giờ trên vai của họ còn 
đầy ắp phiền não, cho đến khi đó, nếu họ đễ ngươi biếng nhác thì được xem là 
thiếu trách nhiệm với bản thân. 


Khi anh sống thanh tịnh, khi anh sống đúng pháp, người ta nhìn anh với lòng ái 

kính, người ta cũng được vô lượng công đức, một trái chuối một củ khoai nØười 
ta dành cho mình cũng gọi là vô lượng công đức. Đó gọi là trách nhiệm với đòi, 
lợi tha (parattha) 


“Para”: người khác; “attha”: lợi lạc. 


97 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Parattha': lợi lạc cho người khác. 


Lợi tha, lợi lạc cho người khác nghĩa là “Paratthanti paccayadayakanam 
mahapphalanisamsam': quả báo to lớn cho người thí chủ. 


“Paccaya”: Tứ vật dụng, ám chỉ những nhu yếu phẩm tối thiểu của người tu gồm 
4 thứ: thức ăn, y áo, trú xứ, thuốc men. VN mình gọi là “tứ vật dụng” chữ này 
nghe cũng hơi kỳ kỳ. Đi chùa riết mình nghe thấy quen, người đời không biết đạo 
nghe chữ “vật dụng” sẽ hiểu khác. Tôi có suy nghĩ, có lẽ có lúc dần dần mình tìm 
chữ thay thế những chữ này. Chắng hạn trong Vi diệu pháp hay trong kinh nói 
chung có chữ “appamañfña` dịch là Vô lượng tâm; trong A-tÿ-đàm, hai tâm sở bị 
và tùy hỷ gọi là tâm sở vô lượng. Nhưng trong tiếng Việt chữ “vô lượng" phải giải 
thích, tôi muốn dịch thành chữ “đại lượng”. Chữ “đại lượng trong tiếng Việt có 
nghĩa là bao dung. Tôi chỉ dẫn chứng một chữ thôi, những chữ khác tôi để dành 
cho cuốn Chuyện Phiếm Thây Tu tập hai. Bốn món trên gọi là “tứ vật dụng thấy 
khó nghe, theo tôi sửa lại là “bốn món nhu yếu' người không biết đạo nghe cũng 
hiểu liền. Phật tử Nam Tông VN mình có chữ “dâng qUS 2 khi trai tăng, người. 
dẫn kinh đọc bài tác bạch chư tăng ai cũng nói “dâng quê”. Cả một đám vừa sông 
vừa chết từ xưa lúc lập đạo đến giờ chắc cũng mẫy ngàn người VN tới lúc chết 
cũng không biết “dâng quê” là gì, chữ này từ chữ “veng' (tiếng Miên) có nghĩa là 
“đài”. Có hai bài tác bạch dâng cơm, bài thứ nhất là “Kính bạch chư đại đức tăng, 
xin chư đại đức tăng từ bi nhận lãnh những thực phẩm này cho chúng con và 
quyến thuộc nhận được sự lợi ích an lạc lâu dài”. Đó là bài ngắn. Còn bài dài là 
bài “veng', “...Kính bạch chư đại đức Tăng được rõ, những thực phẩm này của 
chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo ...”(1Inghe rất luộm 
thuộm, bà con nhiều người hỏi tôi sao tiếng VN cho người VN mà sao nghe kỳ 
quá. Tôi gỡ gạc nói: “Kinh mà, lạ lạ cho linh!” “Những thực phẩm này chúng con 
làm hợp theo lễ đạo” là tam tịnh nhục; “được cũng hợp theo lẽ đạo” là những thứ 
này có được do lao động chân chính không phải do lừa đảo. Vậy mà cứ bao nhiêu 
thế hệ cứ “đâng quê” mà không biết “dâng quê' là gì. 


Một vị xuất gia phải có lý tưởng giải thoát, lý tưởng này phải được thiết lập trên 
nền tảng nhận thức được mình là khổ, nhận thức được lý do mình bị khổ và hiểu 
được con đường hành trì để hết khổ, để nhắm đến hai việc: lợi ích cho mình và 
lợi ích cho đời. Lợi ích cho đời là paccayadayakanam mahapphalanisamsam, 
đem lại lợi ích cho người thí chủ cúng đường các thứ nhu yếu. Vô cùng bất hạnh 
thay cho kẻ nào cứ nghĩ Tiểu Thừa là tu cho mình. Không phải như vậy, khi bản 
thân anh trong sạch, bản thân anh có đức độ, dù cho anh có khoét lỗ chun xuống 


98 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đất đi nữa thì sự có mặt của anh cũng là hình thức lợi tha, vì dù người ta có cho 
anh trái chuối, củ khoai, một cây kim, một cọng chỉ, công đức ấy vẫn vô lượng. 
Dù anh có khua chiêng đánh trông bát nhã um sùm nhưng tu hành không thanh 
tịnh, thì sự bố thí cho anh công đức sẽ ít đi. Vì sao kinh đang giảng về Duyên 
Khởi mà lại có nội dung này? 


Muốn đem lại lợi ích cho mình, cho người khác, cho người cúng dường hộ trì 
cho mình, thì mình phải là người xuất gia có lý tưởng câu giải thoát, lý tưởng đó 
phải được thiết lập trên hai điều: nhàm chán sanh tử và hành trì - hành trì đồng 
nghĩa sự hiểu biết, hiểu biết vì sao mình đau khổ. Bà con nghe giảng, đọc kinh 
thường thấy chữ “đoạn trừ phiền não', “sát trừ phiền não”, thật ra không hề có 
chuyện sát trừ, đoạn trừ nào hết chỉ là cách nói thôi. Đúng ra chỉ là thay đổi cách 
nhìn, không phải đoạn trừ chi hết. Tức là cách nhìn cũ được thay thế bằng cách 
nhìn mới. Ví dụ, ngày xưa tôi nghĩ đây là tôi, đây là của tôi; ngày xưa tôi thấy cái 
đó đẹp, quí, hiếm, độc đáo hay ho, nhưng bây giờ tôi không thấy cái gì là tôi, của 
tôi nữa, bởi vì mọi thứ chỉ là sự sanh diệt chớp nhoáng, sự sanh diệt đó lại y cứ 
vào duyên. Với nhận thức này thì được gọi là đang từng bước hành trì. Hành trì, 
tu tập, thực ra chỉ là hành trình nhận thức. Giác ngộ cũng chỉ là sự thay đôi nhận 
thức. Hành trì không phải là làm cái này làm cái kia. Hành trì chỉ là cách nhìn. 
Giữ giới là hành trình nhận thức, hành thiền là một hành trình nhận thức và giác 
ngộ là sự thay đối nhận thức, tất cả diễn ra trong tâm của mình. Tôi biết cách nói 
này nhiều người nghe chịu không nổi. Tại sao những người tu bát quan sau 12 
giờ không ăn? 


Đó là nhận thức, không ăn không phải là giữ giới, trùm mền ngủ không ăn đâu 
phải giữ giới. Không ăn là vì nghĩ cái gì đó, nhận thức cái gì đó. Tu Tứ Niệm Xứ 
là biết TỐ là ở ngoài kia có rất nhiều trò vui, mà mình thì ở trong này theo dõi, đi, 
đứng, nằm ngôi, thở ra, thở vô... anh nghĩ gì mà anh lại làm những điều này? 


Đó là hành trình nhận thức. Ngoài đời thiếu gì trò vui, tại sao anh lại bỏ tiền qua 
Miên Điện chui vào cái thiên viện với điêu kiện sinh hoạt qua sức tệ, thay vì đi 
Bali, Phuket, Pattaya hưởng thụ? 


Đó là nhận thức. Sẵn đây nói luôn, trong một ngày mùa hè nóng cháy lẽ ra tôi 
quẹo qua Shwe Oo Min, không biết long thần hộ pháp khiến làm sao, ngay cổng 
Shwe Oo Min có một công nhỏ tên là Chanmyay vậy mà người VN mình thích 
chui vào Shwe Oo Min, vì ngài thiền sư trong đó thương người mình, và trong đó 
thì toàn đồng hương của mình. Theo tôi biết rất hiếm người quẹo qua Chanmyay 


99 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mà tôi mê Chanmyay vô cùng, pháp môn bên đó là phòng xẹp. Người đại thí chủ 
hỗ trợ đề thực hiện cái thiền viện đó là một bà người Thụy Sĩ ở Zurich. Điều kiện 
sinh hoạt bên đó phải nói như khách sạn, không phải mình tu mình kiếm cái 
sướng, nhưng tiện nghi một chút cũng dễ thở, bên đó rất là sang trọng, theo tôi 
được biết là rất rẻ tiền. Chỗ đó rất là hay, rất là nổi tiếng nghen, nay mai bả con 
tới đó tìm hiểu, thay vì tới Sumin thì mình quẹo tay trái. 


Lý tưởng của cuộc tu là phải thấy được luân hỏi là khổ. Muốn thấy luân hồi là 
khổ thì phải học giáo lý Duyên Khởi. Nhận thức đúng đắn là hành trình đúng 
đắn, là cùng lúc đem lại lợi lạc cho mình và cho đời thông qua sự hiểu biết đúng 
đắn về Duyên Khởi. Mọi hành trì PG cũng đều phải y cứ trên nhận thức về giáo 
lý Duyên Khởi. 


Khi nhìn cái gì mà thích thì biết đây là bắt đầu một vòng quay mới của cuộc luân 
hồi. Nhìn cái gì mà thích thì biết đây là Ái, Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu... Sầu 
bi khổ ưu não. Thích cái gì quá thì hãy suy nghĩ đây là Vô minh, Vô minh sẽ tạo 
ra Hành. Thấy nghe ngửi nêm đụng thì nghĩ đây là Lục nhập, Lục nhập sẽ dẫn 
đến luân hồi nếu mình không khéo. Thích cái gì quá thì nghĩ đây là Ái, đây là 
Thọ, đây là Thọ hỷ, Thọ xả... lại là một điểm bắt đầu mới của dòng luân hồi. 
Giáo lý Duyên khởi là một vòng tròn, bắt đầu từ chỗ nào cũng được. Có thể bắt 
đầu từ chữ Khô cũng được, từ Sâu bi khổ ưu não, khổ quá người ta tìm lối thoát, 
nếu có trí người ta tìm con đường chánh đạo, khổ quá mà không biết chánh đạo 
thì người ta tìm con đường tà đạo đề đi, cứ như thế là đọa lạc trầm luân. Ví dụ, 
đói quá, nghèo quá, tự ái bị chà đạp, từ đó ráng đi kiếm tiền bằng mọi giá để ngoi 
lên với đời, từ đó giá nào cũng trả. Tiếng Việt có câu “tay lỡ nhúng chàm”, bất 
thiện làm lâu ngày dễ bị quen, tay lỡ đơ, rồi thấy dơ thêm chút không sao, cuối 
cùng cả người đen thui luôn. Vì vậy ác pháp tránh được bao nhiêu thì tránh, dù có 
dễ duôi cách mây thì cũng luôn tâm niệm răng tay mình vừa dính chàm, cứ nhớ 
chừng như vậy vẫn tốt hơn là mình thấy mình hay. Đang bậy mà biết mình bậy 
hoặc không biết hoặc tưởng là hay. 


DUYÊN (Paccayasutta) 


Bài kinh DUYÊN cũng y hệt vậy. Đức Phật xác nhận giáo lý Tây Ngài chỉ giảng 
cho người hiểu biết chớ không phải cho người không hiểu biết. Có người Phật tử 
đi chùa mấy chục năm mà không có dịp đề ngồi nghe giảng 12 Duyên khởi này. 

Cứ thấy đời khổ, vô chùa lạy Phật, cũng dường cho sư, cầu giải thoát là xong, về 
mua nhà mua đất, lo cho con cái, lâu lâu tạt vô chùa, nghe pháp thì ngáp. Cứ vậy 


100 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đi chùa mây chục năm không biết gì ngoài chuyện bồ thí cũng dường, về già 
không còn đi chủa được thì năm ngáp ngáp, con cháu rước các sư vê tụng tiếng 
Pali nghe không hiểu gì hết. Sợ hãi cứ sợ hãi, đau đớn cứ đau đón, tiếc nuối cứ 
tiếc nuối, khủng hoảng tâm lý, biết sắp đi rồi thì sợ. Không hè được học giáo lý 
một ngày nào hết, cứ lo bồ thí, thật là chuyện đáng buồn. Nếu là người chí thân 
chí ái của tôi, tôi phải hướng dẫn cho họ biết đạo, biết đạo rồi thì phải cho học 
giáo lý, không thê để cho cắm đầu cắm cô làm phước mà không chịu học giáo lý. 
Tôi không có học trò, đệ tử nhưng tất cả những người tôi tạm gọi là thân cận hộ 
trì tôi, tôi luôn luôn nhắc họ phải học giáo lý. Không thê nào mình thờ Phật mà 
không biết Phật nói cái gì. Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, không có 
cái gì bậy cho bằng không học giáo lý không học Phật pháp khi mình đang có 
thân người lại trong thời kỳ chánh pháp còn. Có nhiều thầy cũng ác, không muốn 
đệ tử biết nhiều hay là chính thầy cũng không biết, đệ tử mấy chục năm mà 
không đạy giáo lý cho người ta, tới hồi người ta già, nằm một chỗ chỉ có hoang 
mang nghỉ hoặc, sợ hãi tiếc nuối, lẽ ra phải tu tập làm thế nào để có một ngày 
năm liệt một chỗ vẫn có thê tu tập được, an lạc được. Quan trọng nhất trong đời 
sông là cuối cùng ai cũng có lúc trở về với riêng mình, dù bị liệt hay không bị 
liệt, lúc đó, kẻ nào có khả năng tu tập được mới là khá, lăng xăng cả đời đến lúc 
già năm một chỗ mà không an lạc được thì quá sức tệ. 


Tiếp theo là bài kinh giảng về Duyên, Đức Phật dạy răng, sự đoạn trừ lậu hoặc là 
sự hành trì đề giải thoát, vẫn y cứ trên kiến thức về Duyên khởi. Duyên khởi ở 
đây được nói rộng, không chỉ 12 Duyên khởi như ta vừa học. Nói đến dòng sinh 
tử, nói gọn thì chỉ con số 12, “do vô minh trong bốn đề dẫn đến ba hành.. .”; cách 
nói khác là do ở trú xứ không thích hợp nên mới không gặp được minh sư thiện 
hữu, do không gặp minh sư thiện hữu nên không được nghe pháp, do không được 
nghe pháp nên không có hành trì, chính vì không có hành trì nên khi sáu căn gặp 
sáu trần thì hoặc là tham hoặc là sân, hoặc là thương thích hoặc là ghét sợ, hoặc là 
đam mê hoặc là bất mãn, từ chỗ này hành trình Duyên khởi lại bị bắt đầu. Còn tu 
tập thì do ở trú xứ thích hợp, thường tiếp xúc minh sư thiện hữu nên được nghe 
pháp, nhờ nghe pháp mới dẫn đến hành trì. Do có nghe pháp mới có niềm tin, từ 
niêm tin mới có niêm vul, từ niềm vui mới dẫn đến sự tịnh tâm, từ sự tịnh tâm 
mới dẫn đến sự sáng suốt của trí, từ sự sáng suốt của trí mới dẫn đến sự nhận thức 
đúng đắn, từ nhận thức đúng đắn mới dẫn đến sự nhàm chán danh sắc, từ sự 
nhàm chán danh sắc mới dẫn đến ly tham, từ ly tham mới dẫn đến giải thoát. Đó 
là hành trình Duyên khởi nói dài, kết hợp vừa Tạng kinh vừa A-tỳ-đàm. 


101 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật dạy rằng muốn hiểu biết năm uân, muốn thấy năm uân là khổ, muốn 
thấy con đường nào dẫn đến sự hết khổ thì cần phải có trí. Trí có từ sự giải thoát 
phiên não, giải thoát phiền não có từ ly tham, ly tham có từ sự yêm ly, nhàm 
chán, nhàm chán có từ tri kiến như thật, tri kiến như thật có từ định, định có từ 
lạc, lạc có từ khinh an, khinh an có từ hỷ, hỷ có từ hân hoan, hân hoan có từ niềm 
tin, niềm tin có từ khổ, vì đo khổ người ta mới đi tìm đạo, khổ có từ hữu, cứ như 
vậy mà phăng riết lên tới vô minh. 

Ngài ví dụ, giống như mưa từ đỉnh núi tràn xuống triển núi, triỀn núi tràn xuống 
chân núi, từ chân núi tràn ra ao hồ sông rạch, trong dòng Duyên khởi thì cái nào 
cũng là đỉnh. Muốn thoát khổ thì phải có trí đoạn diệt, trí đoạn diệt đi ra từ giải 
thoát. Trí đoạn diệt là gì, giải thoát là gì, ly tham là gì, phải đọc chú giải để hiểu! 
Xin bả con nhớ giùm một chuyện, nghe giảng kinh tạng là phải chú ý đến Chú 
giải và phải nói không có A-tỳ-đàm thì không thể nào hiểu được kinh tạng và 
không có Chú giải thì đọc chánh tạng chỉ có chết thôi. Xin nói thiệt là bà con phải 
chịu cực một chút, mở chánh kinh ra giùm tôi, quí vị không thê nhắm mắt nghe 
tôi giảng mà không nhìn chánh kinh. Nếu bây giờ không thể mở ra thì lúc nghe 
lại phải nhìn vào chánh kinh thì mới hiểu tôi nói cái gì. 


Muốn hết sinh tử thì phải hiểu được sinh tử là gì, hiểu được nguyên nhân sinh tử 
và Bát Chánh Đạo là con đường châm dút sinh tử. Trí hiêu đó được gọi là trí 
đoạn diệt. 


“Khayenana': trí đoạn diệt, ám chỉ trí Tứ quả “arahattaphala' 
“Viraga': ly tham, ám chỉ tứ đạo 

“Nibbida'": yếm ly, trí nhàm chán, ám chỉ cho bốn gia1i đoạn thiền tuệ 
“Balavavipasana" tuệ quán già dặn: 


1. Bhayatũpatthanañäna: trí kinh cảm, thấy sợ trong sự sinh diệt chớp nhoáng của 
danh sắc. 


2. Adinavañana: trí thấy được bề trái của danh sắc. 
3. Muncitukamyatañãna: trí hướng đến sự giải thoát sinh tử 


4. Sankharupekkhañana: sự hờ hững lãnh đạm đối với danh sắc, hành xả trí. 


102 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hành giả buổi đầu lúc chưa có thuần thục thì cứ thấy đi đứng là sự vô thường, thở 
ra thở vô là sự vô thường: còn trước đó nữa thì thấy từ trẻ qua trung niên là vô 
thường, trung niên qua giả là sự vô thường, sống rồi chết là vô thường, đẹp rồi 
xấu là sự vô thường. Từ từ thấy vô thường khít khao hơn: đi đứng là sự vô 
thường, hồi nãy ngồi giờ năm là sự vô thường, hồi nãy dễ chịu giờ khó chịu là vô 
thường, hồi nãy vui giờ buôn là vô thường. Đi vô sâu hơn nữa hành giả thấy rằng 
tâm mình sanh diệt liên tục, hành giả thấy rằng không cần phải tắt thở mới là 
chết, mà thật ra mình đang chết trong từng phút bởi vì toàn bộ danh sắc của mình 
chấm dứt trong từng phút và được thay thế bằng cái mới. Điều này biết bằng cách 
nghe người ta nói thì không thây sợ, nhưng trải nghiệm trên chính bản thân mình 
mới thấy sợ. Mình thấy cái chết diễn ra trong từng giây, mình biết rõ ràng trong 
từng giây đó toàn bộ danh sắc của mình biến mất, biến mất thật sự chớ không 
phải ảo giác. Thật sự toàn bộ danh sắc biến mắt và được thay thế bằng một cái 
khác, mình chết hắn, con người hoàn toàn mắt tiêu, thay thế băng con người mới. 
Thấy như vậy hành giả mới sợ, đó gọi là trí sợ hãi.Sự kinh sợ ở đây là chuyện tốt, 
nhưng vẫn còn là thứ tâm trạng bồng bột. Khá hơn một chút, không còn sợ nữa, 
mà càng lúc thấy rõ bản chất bề trái của danh sắc rõ hơn (Adinavañana). Mới đầu 
thì sợ, nhưng càng sợ thì càng nhìn kỹ, càng thấy rõ hơn. 


Lúc thấy rõ thì chỉ muốn lìa bỏ, muncitukamyatañäna. “Muncitu”: thoát, 

'kamyata: muốn. Muốn lìa bỏ càng sớm càng tốt, cảm giác muốn lìa bỏ này vẫn 
bồng bột. Đến giai đoạn thứ tư thì hành giả đạt đến hành xả trí, không còn sợ 
chán nữa mà là sự hờ hững, vẫn tiếp tục quan sát đi đứng, sanh diệt, nhưng lòng 
lúc này đã lắng, hành giả đã trưởng thành. Hành xả tuệ là trí sau cùng của phàm 
phu, nếu mình hữu duyên chứng đạo thì sau hành xả trí này sẽ xuất hiện một loạt 
4 sát-na: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyên tộc, rồi thì đạo, rồi thì quả; thời 
gian một búng tay tâm sanh diệt triệu triệu lần. Sự hờ hững này có thê kéo dài 
trong nhiều năm hoặc nhiều tháng, nếu đủ duyên thì chứng đạo trong tích tắc, còn 
không thì có thể kéo dài cả đời. Tu hành phải trung thực, can đảm và không tham, 
nghĩa là mình nghe giảng, coi kinh, nghe nói tuệ này tuệ kia trạng thái như vậy cứ 
tưởng là mình đắc, kể cả khi mình biếng không muốn tu nữa rôi tưởng đây là tuệ 
chán nản, là sai. Chán nản của người nhàm chán danh sắc là vẫn tiếp tục chánh 
niệm và vẫn không muôn hưởng thụ cái gì trên đời này hết, tất cả mọi hiện hữu 
khô, lạc, ưu, hý, xả đều đáng chán hết. Đảng này mình không muốn ở thiền viện 
nữa, muốn đi shopping, muôn trở về nhà đề đi ăn uống, đi chơi, ngán không 
muốn hành thiền nữa, là không phải tuệ chán nản. 


103 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trí đoạn diệt ám chỉ cho thánh quả, ly tham chỉ cho thánh đạo. Yếm ly ở đây ám 
chỉ cho bôn trí vừa nói. Bôn trí nói trên được gọi là chung là “balavavipasana':tuệ 
quán già dặn 


“Vathabhutananadassana': Tri kiến như chân ám chỉ cho bốn trí tuệ quán tiếp 
theo. Bôn trí sắp nói tiêp theo đây được gọi là “tarunavipassana" tuệ quán sơ cơ, 
non yÊu. 


Tri kiến như thật ở đây ám chỉ cho ở đây ám chỉ cho 4 trí tuệ quán non kém 
Tarunavipassana: 


1. Nãmarũpaparicchedañãna trí phân biệt danh sắc hay còn gọi 
Sankharaparicchedañana, còn gọi là phân tích hữu vị, 


2. Paccayapariegahañana: Trí thấy được lý Duyên khởi ở mức trí văn và trí tu. Trí 
này còn được gọi là kankhavitaraneñana đoạn nghi trí, tức trí trong Đoạn Nghĩ 
Tịnh, trong Thât Tịnh. Xem kinh Trạm Xe, Trung Bộ Kinh. 


3. Sammasanañãna quan sát trí, tức trí tuệ quán nhìn ngắm danh sắc qua khía 
cạnh Tam tướng. 


4, Maggãämaggañana đạo phi đạo trí, trí biết rõ cái gì thực và giả, trong giai đoạn 
hành giả trải nghiệm 10 phiên não quán. 


Namariipaparicchedañana trí phân biệt danh sắc nghĩa là hồi đó đến giờ mình chỉ 
biết là danh pháp, tức là tâm, cái muốn đi là danh, chân giở lên là sắC; mình biết 
rõ cái muỗng mình cằm là sắc pháp, thực phẩm đề vào miệng là sắc pháp, còn 
tâm tham muốn ăn là danh pháp. Biết rõ cái này là danh, cái này là sắc. Hồi đó 
đến giờ mình cứ quen “tôi ăn", “tôi đứng”, “tôi đi, “bà A cười” “bà B nói” bây giờ 
mình biết rõ bàn tay này là sắc, chuyện muốn giơ bàn tay lên là danh. Nếu quí vị 
trải nghiệm bằng chánh niệm trong thiền viện, muốn thấy được cái này phải 
buông hết vợ chồng con cái nhà cửa, sống chết gì cũng không rời khỏi thiền viện 
suốt tuần, trong đầu chỉ nhớ một chuyện là cái này danh, cái này sắc thì may ra 
thấm thía được bải giảng sáng nay. 


Paccayapariggahañana trí thấy rõ Duyên khởi là biết rõ cái này là do cái kia tạo 
ra, không có gì tồn tại độc lập, biết rõ dòng sinh tử này là sự tiếp nỗi của 12 
duyên khởi. Khi nhìn cái gì mình thích thì biết rõ đây là sự có mặt của Ái, đây là 
sự có mặt của 6 Thọ, 6 Thọ 6 Ái này sẽ dẫn đến Tứ Thủ. Ái ở đâu, Thủ ở đâu thì 


104 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhân tái sanh năm ngay đó. Trí quan sát được 12 Duyên khởi ở trong danh sắc 
được gọi là Paccayaparigøahañana 


Sammasanañana nghĩa là xưa giờ mình cứ nói “tôi đi”, “tôi ngôi”, thật ra những 
cái đi, cái ngôi đó chỉ là sự tiêp nôi của danh sắc. Mình không thây được Tam 
tướng là do 3 cản trở sau đây: 


-Santati: ý nệm về sự liên tục của danh sắc che đậy khía cạnh vô thường. 


Lễ ra mình thấy rằng cái trước cái sau rời nhau, thừa tiếp nhau, tiếp nối nhau, 
không có gì là một nhưng mình cứ bị ám ảnh bởi cái liên tục; thấy mình tối qua đi 
ngủ, sáng thức dậy cũng là mình, cũng tắm thân này, đó là ý niệm về sự liên tục 
che đậy khía cạnh vô thường. 


- Iriyapatha: sự thay đôi tư thế che khuất khía cạnh đau khổ của danh sắc. 


Ngồi lâu mình thấy mỏi, mình thay đổi tư thế hết thấy mỏi, đói quá thì ăn, khát 
quá thì uống, mỏi thì đi nằm, nhờ người xoa bóp, cạo gió... sự thay đối này làm 
cho mình bớt khổ, và như vậy mình cứ tưởng mình hạnh phúc, đến lúc năm yên 
một chỗ, gãi không được, trở mình không được lúc đó mới thấy xưa giờ mình rất 
khổ mà mình không ngờ. Không hành thiền không biết được thân này đau nhức 
cỡ nào. Chỉ cần ngồi lặng tâm một chút thì thấy thân này đủ thứ vấn đề, nó là cái 
nhà máy làm việc ầm ầm suốt ngày, đứa thì bơm máu, đứa thì tiêu hóa, đứa thì 
thanh lọc chất độc, nó phải làm việc để cơ thê mình tiếp tục sống và đầy mình tới 
tuổi già chứ nếu đứng yên làm sao mình già. Nhờ thay đổi oai nghi nên mình 
không biết mình khổ kinh hoàng lắm. Có người họ khoe với tôi là thấy an lạc, 
sung sướng, mát lạnh. Thật ra mà nói, cái mắt lạnh đó là do tâm mình lắng 
xuông, phiền não mắt, nên mình thây như vậy, nếu mình tập chú vào danh sắc thì 
thấy thân mình liên tục có vẫn đề. Cho dù đó là thân của vị A-la-hán thì cũng 
luôn luôn có vấn đề. Bởi nếu thân của ngài không vấn đề thì ngài lẫy gì đề tắt thở, 
đề Niết bàn? 


Phải có cuộc đảo chánh được thực hiện qua nhiều năm băng âm mưu mờ ám của 
các thế lực phản động trong đó, bao gồm: tension, tiêu đường, cholesterol v. Y.... 
Những lần mình đi bệnh viện là những lần nhờ sự can thiệp của Liên hiệp quốc, 
còn khi chết thì xem như bị đảo chánh hắn. Có người lạnh từ trên đầu lạnh xuông, 
có người lạnh từ dưới chân lên, có người lạnh hai bàn tay, có người trước khi tắt 
thở thì mất tri giác không còn nhận thức chung quanh, có người thì đau đớn cho 
đến phút cuối. Họ biết rõ mọi sự diễn ra cho đến phút cuối. Trong nỗ lực sau 


105 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cùng thì trợn trắng mắt lên lẫy hơi vào không được thì đi luôn. Tôi từng tụng kinh 
cho người hấp hồi tôi biết, họ lấy hơi không được, chỉ có hơi ra thôi. Bình oxy chỉ 
phụ họa thôi chớ phổi không làm việc nữa. Thấy mát lạnh là do tâm chứ thân 
luôn luôn khô, vì tâm an lạc nên tưởng thân an lạc theo. 


- Ghanasañña: ý niệm về sự nguyên khôi, toàn vẹn che khuât khía cạnh vô ngã. 


Khi ta nói đây là bàn tay, nụ cười, thì ta đang bị ghanasaññaám ảnh. Lẽ ra phải 
thấy răng chỉ có các nhóm sắc pháp đang làm việc ở đó và sinh diệt liên tục. Các 
tế bào đang thay đối lẫn nhau trong đó, cái cũ bị loại bỏ và thay thế bởi cái mới. 
Ghanasaññãä đây là ý niệm nguyên khối (massive, solid, pure) vốn không có, mà 
toàn là đồ ráp mà thôi. Hẹn gặp lại bà con ngày thứ ba. 


1i “Kính bạch chư đại đức Tăng được rõ, những thực phẩm này của chúng con 
làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo, chúng con xin hồi hướng cho 
các vị ân nhân của chúng con, nhất là cha mẹ của chúng con, chúng con xin dâng 
những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng. ....có cả các món ăn và phụ tùng kèm 
theo dâng cúng đến chư Tăng, xin Phật chứng minh. Xin cho các vị ân nhân của 
chúng con nhất là.....hay biết rằng: Phúc báu của lễ trai tăng. ...này về phân các 
vị đó, và xin cho các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rôi thì 
được thoát khỏi những điều lao khổ và được kết quả làm người, quả trời cùng quả 
niết bàn và cho được như ý muốn của các vị ân nhân của chúng con nhất là....do 
theo phúc báu chảy vào không dút” 


106 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 18-11-2014 Ôn lại bài kinh hôm trước. 


Cứu cảnh của Phạm hạnh là thấy rõ Tứ Đề trong 5 uấn: Sắc, Sắc tập khởi, Sắc 
đoạn diệt, con đường dân đên sự đoạn diệt đó. 


Hành gồm có 3, tập khởi của hành là vô minh. Sự chấm dứt 3 hành là Niết bàn. 
Con đường dân đên Niệt bàn là Bát Chánh Đạo. 


Thức gồm 32 tâm quả có từ thiện ác quá khứ. Tập khởi của thức là Hành. Sự 
đoạn diệt của thức là Niệt bàn. Con đường dân đên Niệt bàn là Bát Chánh Đạo. 


Tổng kết lại, 12 Duyên khởi chỉ là 5 uẫn mà thôi. Cái này làm tập khởi cho cái 
kia. Niệt bàn là sự châm dứt tât cả và Bát Chánh Đạo là con đường dân đên Niệt 
bản. 


Muốn thấy rõ Tứ Đề trong 5 uẫn, tức 12 Duyên khởi thì phải có khayeñãna (trí 
đoạn diệt —- HT Minh Châu dịch). Trong sở giải nói trí này ám chỉ cho trí La-Hản 
quả. 

Giải thoát (vimutti) là duyên dẫn đến Trí đoạn diệt. Giải thoát ở đây Sớ nói cũng 
chính là sự giải thoát trong Tứ quả. Sự giải thoát này có từ Ly tham viraga (vô 
nhiễm), ở đây ám chỉ cho trí tứ đạo, tức La-Hán đạo. Nhân dẫn đến ly tham này 
chính là sự yếm ly (nibbida) sự nhàm chán. 


Nibbida ở đây, sớ nói là 4 trí tuệ quán già dặn (Balavavipasananana) (xem lại bài 
trước) 


1. Bhayatipatthanañana: trí kinh cảm trước sự sinh diệt chớp nhoáng của danh 
sắc. 


2. Adinavañana: trí nguy hại, tức trí thấy rõ bê trái của danh sắc. 


3. Muncitukamyatañãna: dục thoát trí, lòng tha thiết hướng đến sự giải thoát sinh 
tử 


4. Sankharupekkhañãna: hành xả trí, trí hờ hững trước danh sắc, đây là giai đoạn 
sau cùng của trí phàm phu trước khi chứng đạo. 


Bồn trí này được gọi là trí tuệ quán già đặn (balavavipassananana) và chính là nội 
dung của chữ yêm ly (nibbida) trong kinh này. 


107 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nhân dẫn đến yếm ly là Tri kiến như thật (yathabhutanana) gồm bốn trí: 


1. Nãmaripaparicchedañana trí phân biệt danh sắc hay còn gọi trí phân biệt danh 
sắc hay còn gọi Sankharaparicchedañana, còn gọi là phân tích hữu vị, 


2. Paccayapariggahañana: Trí thấy được lý Duyên khởi ở mức trí văn và trí tu. Trí 
này còn được gọi là Trí thấy được lý Duyên khởi ở mức trí văn và trí tu. Trí này 
còn được gọi là kankhavitaraneñanađoạn nghi trí, tức trí trong Đoạn Nghi Tịnh, 
trong Thất Tịnh. Xem kinh Trạm Xe, Trung Bộ Kinh. 


3. Sammasanañãna quan sát trí, tức trí tuệ quán nhìn ngắm danh sắc qua khía 
cạnh Tam tướng. 


4, Maggãämaggañana đạo phi đạo trí, trí biết rõ cái gì thực và giả, trong giai đoạn 
hành giả trải nghiệm 10 phiên não quán. 


Trí đạo phi đạo là trí biết rõ cái gì đúng sai. Khi hành giả có đủ duyên lành lại tu 
đúng phương pháp Vipassanä thì có lúc thấy mình được một vài (hay tất cả) 
những thành tựu hấp dẫn sau đây, và nhiều người cứ tưởng mình đã chứng đạo. 
Kẻ biết rõ đây chỉ là ảo, rồi tiếp tục chánh niệm như chưa có gì xảy ra thì may ra 
có thê đi xa hơn. 


1. Obhasa: hào quang, thây mình rực sáng. Ngồi trong bóng đêm mà thấy mình 
sáng lòa, có thê nhìn thây mọi thứ trong căn phòng, không phải ảo giác. 


2. Piti: phi lạc, một thứ cảm giác dễ chịu chưa từng có trong đời. Bất cứ khoái lạc 
nào trong đời này hoàn toàn tuyệt đối không so sánh được với người tu thiền Chỉ 
và thiền Quán. Người không tu không tin, họ không tưởng tượng được tất cả 
khoái lạc trong cuộc đời này không có thứ nào bì được cảm giác này, thế là cứ 
tưởng đắc rồi. Thật ra đó cũng chỉ là trạm dừng phải vượt qua, chuyện tự nhiên 
thôi. 


3. Passaddhi (calmness), sự an tịnh trong tâm hồn vốn chưa từng có trong đời 
trước đây. Ciông như một hô nước có thê nhìn thây đáy. Vân chỉ là một nhà ga 
hay phi trường, một trạm dừng sẽ vượt qua 


4. Adhimokkha, niềm tin bất động trong Tam bảo, nghĩ về Phật như đang nghĩ về 
một ngọn núi có thật trước mặt, một niêm tin chưa từng có trong đời. Nhưng 
hành giả biệt đây là đô giả, sẽ mât. 


108 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


5. Papgaha: tinh tấn mãnh liệt. Nếu ai kêu đảo núi cất chùa, khiêng cây vác đá thì 
mình xem như chuyện nhỏ luôn. 


6. Sukha: niềm tịnh lạc happy chưa từng có. 


Những điều này có thê đọc thêm trong sớ giải Tương Ưng Bộ Kinh bằng tiếng 
Anh. Thay vì mình mua mấy giỏ xách hàng hiệu, bà con có thể thỉnh được bộ chú 
giải của Pã|i Text Society, hoặc không mua mấy cái đồng hồ loại này Tag Heuer, 
Omega, chạy xe cũ đừng đôi xe mới là có tiền thỉnh bộ chú giải về đọc chơi cho 
VUI. 


7. Ñãna: trí bỗng sáng chưa từng có, hiểu được nhiều điều xưa nay chưa từng biết 
qua. 


8. Upatthanasati: chánh niệm vững như núi, một trạng thái chưa từng có trước 
đây. 


Nghĩa là niệm của mình trước đây lúc có lúc không mà muốn giữ được khó vô 
cùng. AI từng ngồi thiền, từng tu quán mới biết khó. Ví dụ giựt mình thức dậy, bỏ 
chân xuống giường, bước đi biết mình đang bước đi, vô nhà tắm, nhìn thấy ống 
kem đánh răng hết, rồi nghĩ hôm nay mình sẽ đi mua, rồi nghĩ sẽ mua thêm món 
này món kia, sẽ rủ ai đi cùng... Nghĩ một hồi là mắt sạch, chỉ cần vô tới nhà tắm 
thấy ống kem là mất sạch. Chỉ có một cách là viết chữ “Niệm” đầy nhà, liếc mắt 
là thấy. Chỉ có vị A-la-hán là chánh niệm 100% tự nhiên chứ không phải gồng 
như mình. Một người có thực hành chánh niệm mới tin rằng khi chánh niệm biết 
rõ mọi thứ đang diễn ra trong sự chớp nhoáng, mỗi niềm vui nỗi buôn đến rồi đi 
chớp nhoáng. Khi hành giả quan sát được một thời gian như vậy thì khả năng 
chịu đựng của hành giả cực giỏi. Khi hành giả thấy aI đó, hoặc âm thanh làm cho 
mình phiên là phát hiện liền, biết đây là phiền, biết đây là giả, không biết mình sẽ 
chết lúc nào còn người đó, âm thanh đó, vật đó không biết cũng vô thường lúc 
nào, chỉ nhớ bao nhiêu đó mà lòng yên, việc này chỉ có thể thực hiện được bằng 
sự chánh niệm liên tục. Hành giả lúc này thấy chánh niệm của mình đến một cách 
quá sức dễ dàng quá sức hùng hậu, chưa từng có trước đây, khít khao, sít sao, 
không sót một thứ lớn nhỏ nào và cứ tưởng là mình đắc, 


9. Upekkhã: khả năng bình thản đến không ngờ. 


Trước đây chưa bao giờ mình đạt đến khả năng này, chuyện gì xảy ra cũng thấy 
không là gì hêt, không vui không buôn. Một người trước đây mình rât thương rât 


109 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


muốn gặp, giờ đây thấy vô nghĩa. Y như câu thơ “Với tôi tất cả đều vô nghĩa. Tất 
cả không ngoài nghĩa khô đau”. Đúng như vậy đó. Hành giả chỉ còn nhìn thấy 
khô trước sanh ra khổ sau và mọi thứ do duyên mà có, có rồi lại mắt, hành giả 
nhìn một cách hờ hững, bình thản, hành giả thấy mình là giọt nước trong đại 
dương, mình không là øì hết, lòng thanh thản đến bất ngờ, không tưởng tượng 
được. Vẫn chưa phải là đắc, chỉ là một giai đoạn cần vượt qua. 


10. Nikanti: niệm hứng khởi trong những thứ vừa có, vừa kê. 


Khi hành giả có được những điều trên, một người có Ba-la-mật thì sẽ biết rõ sự 
thích thú đam mê trong đó là tầm bậy, nếu là người không đủ duyên đề đi xa hơn 
nữa, hoặc có đủ duyên nhưng tạm thời chưa đến lúc vượt qua thì sẽ kẹt cứng 
trong đó, sự kẹt cứng đó gọi là Nikanti. 


Mười điều trên được gọi là “Mười điều trên được gọi là “vipassanupakkilesa': 
Tiểu phiền não của tuệ quán. Chỉ có cái thứ 10 là bất thiện, 9 cái kia đều tốt, 
nhưng đều là cạm bẫy. Giống như có những thứ thức ăn rất thơm, rất ngon, rất 
bổ, rất đắt tiền, nhưng cứ ăn hoài thì chết. Chính cái hào quang, niềm tin, sự tinh 
tấn, trí tuệ bỗng bừng sáng, tất cả đều rất tốt, nhưng phải biết tất cả đều phải cần 
vượt qua, ngừng lại dính trong đó thì chết. Nhiều bà con đi hành thiền bị chuyện 
này nặng lắm. Trước khi đi thành thiền đã đọc sách, đã biết rồi, đã nghe giảng rôi. 
Khi coi sách thì biết trí hành xả là cái lòng hờ hững lãnh đạm đối với danh sắc, trí 
kinh cảm thây danh sắc sanh diệt chớp nhoáng, thây mình chết trong mỗi phút, trí 
dục thoát muốn buông hết đề ra đi không muôn nân ná trong đời nữa, vì từng đọc 
từng nghe như vậy nên khi hành thiền có cảm giác hình như mình đang có; TÔI 
cộng thêm học ba mớ A-tỳ-đàm biết Tu-đà-hoàn không còn hoài nghi, giới cắm 
thủ... rồi thấy hình như mình đang y như vậy. Ngồi lâu, chánh niệm lâu ngày thì 
tâm yên, hành thiền ba ngày đầu tiên thì chân mình tan nát, giỗng như ai lấy búa 
øõ vào xương bánh chè, như a1 lây kim chọc vào trong khớp, nhưng qua được 
ngày thứ tư, thứ năm hoặc một tuần, thì cảm giác đau không tưởng tượng nỗi, có 
cảm giác ai đó đang vặn giò của mình. Giống như câu hát khi “mới quen nhau 
anh hay nắm tay, anh dặn dò”. Khi mới tu tâm như ai nắm tay ai “vặn giò”. (phát 
âm theo kiểu dân Nam Bộ). Vượt qua được cái này thì hành giả không muốn 
đứng lên nữa, hành giả không muốn đi ăn cơm không thấy đói nữa, không còn 
nhúc nhích cục cựa, ngứa, tê, nhức. Lúc đó mát lạnh toàn thân và coi như tất cả 
chuyện đời đều năm bên ngoài thềm cửa, an lạc không tưởng tượng được, có 
người thấy mình rực sáng, có người thấy phi lạc như có sóng biển vỗ vào người 
từng cơn từng chập, có người thấy trí mình sáng ra. Cách đây không lâu tôi có 


110 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghe có bà học chưa hết tiểu học, tiếng Việt chưa đây lá me nói gì lá mít, hành 
thiền xong dọn bàn Phật làm rớt cuốn Thắng Pháp của ngài Minh Châu, bà cầm 
cuốn sách lên phủi bụi, tình cờ lật cuốn sách đọc tới đâu thấy sáng bừng tới đó, 
thế là bà bóc phone gọi cho bạn bè, nói là “nó tới rồi”. Tôi không biết bả bừng cỡ 
nào, nhưng chỉ biết chánh niệm mà tu tập lâu ngày sẽ biến con người thành đặc 
biệt lắm, trưởng thành hơn người không có chánh niệm. Một người có sống 
chánh niệm mạnh, họ nhìn người không chánh niệm như nhìn một đứa con nít, 
một người khủng, một người say rượu hay người già lú lẫn vậy. Cảm giác này chỉ 
có người tu Tứ Niệm Xứ mới thấy, họ không có thê tưởng tượng thiên hạ có thể 
thất niệm, phóng dật, xô bồ đến như vậy, và chính họ cũng tả hỏa khi biết mây 
chục năm qua họ cũng sông như vậy. Nhưng phải nghĩ là mình may mắn mình tu 
được chánh niệm còn người ta thì chưa có duyên thôi chớ đừng thây mình được 
ba mớ rồi coi người ta như rác. Nhìn trong muông thú không biết có ai hơn mình, 
có khi con heo, con bò, con chó là Bồ tát tu hằng hà sa số kiếp trong đó rồi, còn 
mình may mắn ngay kiếp này được hưởng quả cũ, con heo, con bò trước mắt 
mình có thê nó đã tu tám A-tăng-kỳ. Biết ra sao ngày sau, biết đâu về sau nó có 
thể trở thành bậc Tứ sanh từ phụ Thiên nhân chị đạo sư, cha lành ba cõi. 


Bốn trí vừa giảng được gọi là Bốn trí vừa giảng được gọi là tri kiến như thật, còn 
được gọi là 4 thứ còn được gọi là 4 thứ tuệ quán non yêu(farunavipassanañana). 
“[aruna”: non, (weak). 


Đạo Phật lạ ở chỗ này, khi anh thấy anh giỏi, anh hay là anh đang dở ẹt. Lý do là 
bản chất thật sự chỉ là mù sương, mình thấy được mù sương đó là may mãn chứ 
không có cái gì đáng để cho mình thây mình hay. Phiền não giống như bệnh ung 
thư, thiện pháp để tu tập là thuốc chữa ung thư, không ai tự hào là mình đang 
uống thuốc chữa ung thư. Tất cả cái biết về đạo hay đời của mình cũng chỉ là cái 
biết của người tù về căn hầm mình đang bị nhốt (cái hầm này dài bao nhiêu, rộng 
bao nhiêu, đếm bao nhiêu viên gạch, hầm này cất khi nào, ai xây, lâu nay nhốt 
bao nhiêu người, thời tiết khí hậu nóng lạnh nơi đây ra sao v.v...) tất cả những cái 
biết của mình về danh sắc, Duyên khởi cũng chỉ như cái biết của người tù biết về 
căn hầm đang nhốt mình, và tu tập Bát Chánh Đạo là tìm cách vượt ngục. Muốn 
giải thoát sinh tử phải biết danh sắc là gì, năm uân là øì, cái gì dẫn đến dòng luân 
hồi. Do 6 căn mà luân hồi thì cũng từ 6 căn mà giải thoát. 


Tri kiến như thật có được từ định Samadhi. Định có từ sukha. Sukha có từ 
passaddhi. Passaddhi có từ pt. PTti có từ pamoJja. PamoJJa có từ saddha. Saddha 
có từ dukkha. Dukkha có từ JatI. JatI có từ bhava, ta đang trở lại với hệ thông 


111 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Duyên khởi. Samadhi ở đây ám chỉ cho padakajjhanasamadhitức các tầng thiền 
Chỉ Samatha mà hành giả đã chứng được trước khi tu Vipassana. 


Bài kinh này đang nói cho người xưa thời Đức Phật, họ đắc thiền dễ như trở bàn 
tay. Có hai chuyện làm cho mình thấy đắc thiền khó: người học A-tỳ-đàm phân 
tích năm tầng thiền thấy rất là khó và ngày nay không còn gặp những vị minh sư 
thiện hữu đám chết cho đạo. 


Người Phật tử cần đến ba hình ảnh: 1. Người để mình mến mà theo đạo. 2. Người 
đủ sức dạy cho mình học đạo, hiểu đạo. 3. Người đủ sức làm gương sông cho 
mình bắt chước đề hành đạo.Bây giờ nghe nói giảng sư luận sư thiền sư ngán quá 
rồi, sư nào cũng chùa to Phật lớn, sư nào cũng đệ tử, sư nào cũng có tiền trong 
nhà băng, sư nào cũng đi nước ngoài như đi chợ, xài đồ sang, tài sản ngắt trời, sư 
nào cũng giàu hơn đệ tử, đi đầu cũng có lọng che, quạt hầu, rước nhang đèn, 

bông hồng xé rải dưới chân. Nhiều Phật tử tưởng hay chớ tôi nhìn mà lạnh xương 
sông. Những người không biết đạo họ sẽ nghĩ mình ra sao, đi ra phi trường đón 
mây vị thiền sư mà quỳ lạy tưởng hay, đó là mình đang phá đạo mà mình không 
biết. Chúng họ nhìn thấy mà ghét, mình nghĩ thử nêu thấy giáo dân lạy ô ông linh 
mục ngoài phi trường mình có sôc không, sôc chứ. Hoặc ông Hồi giáo quân khăn 
rồi đệ tử quỳ hôn chân ngoài đường mình nhìn có khó chịu không, vì mình đâu 
có nề Hồi giáo, người fa cũng vậy thôi. Chính mình đây mây ông thầy của mình 
vô thế khó coi, rồi lâu ngày mấy ông thầy thấy quen. Cuối cùng thì bây giờ thầy 
giàu hơn đệ tử mà đệ tử thì xả ly đữ dội hơn thầy. Đây là những cái làm cho mình 
thấy thiền khó, vì vậy Phật tử cần phải có vị thầy với ba hình ảnh trên. Thời Đức 
Phật thì có người có chứng đạo, có người dạy đạo, có người để người ta nhìn mà 
mến đạo, người đắc thiền như nắm sau mưa, bởi người gặp Đức Phật toàn là 
những người tu vô số A-tăng-kỳ, phước báu đầy đủ, người hướng dẫn toàn là vị 
đắc chứng, lỗi lạc, những vị này điểm đạo là chính xác 100%. Thời nay không có, 
không có thầy nào điểm đạo cho chính xác với căn cơ của mình. 


Trí tuệ như thật có từ Định, Định có được từ thiền Chỉ mà hành giả chứng được 
trước khi tu thiền Quán. Một người có chứng thiền Chỉ rồi thì tu Tứ Niệm Xứ rất 
dễ dàng. Nếu đã có đắc thần thông, có niềm tin vào lý nhân quả, luân hồi, hoặc 
chí ít chỉ có Sơ thiền trở lên thì khả năng định tâm, chánh niệm của người này 
không chê vào đâu được. 


Sukha - thiền lạc, ám chỉ cho sự an lạc có được từ nội tâm đã chứng thiền 
(appanapubbabhagasukha). Thiên lạc có từ sự an tĩnh (passadd) vôn có từ thiên 


112 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


định. Sự an tĩnh có từ phi lạc (prti) ở đây là “balavaprtiˆ phỉ lạc mãnh liệt. PTtI lại 
có từ “pamojja" phi lạc sơ sài (dubbalaprti). Pamojja- phỉ lạc sơ sài này có từ niêm 
tin (saddha) - nêm tin thì có từ nỗi khô niêm đau (dukkha) khô thân, khô tâm nói 
chung. 


Appanãapubbabhagasukha: sự an lạc của người đã chứng thiền kiên cố định trước 
đó. 


Passaddhi: sự an ôn không bị chi phối bởi thân khổ tâm khô, không bị chi phối 
bởi các cảm thọ xung động mãnh liệt ví dụ như đâu quá, lạnh quá, mát quá. Đừng 
hiểu lầm là xả, vì xả là cảm giác nằm giữa khổ và lạc, còn passaddhi nằm giữa tất 
cả các cực, không có sự xung động. Xả là sự văng mặt của thọ khô thọ lạc, còn 
passaddhi là sự vắng mặt của những xung động trong các thọ, nghĩa là passaddhi 
vẫn có thể có trong người đang vui, đang phi lạc. 


Balavapti: phỉ lạc mãnh liệt. Phỉ lạc có năm loại: Hải triều hỷ: Phi lạc như sóng 
đánh vô vào bờ. Khinh thân hỷ: Hành giả có cảm giác người nhẹ nhàng như bốc 
hơi. Tiêu đản hý: Niềm vui như tia chớp, xẹt rồi mất, xẹt rồi mất. Hành giả thấy 
mình như đang tan loãng trong vùng sương mát lạnh... 


Dubbalaprti. Dubbala: yêu 


Pamolja: Phi lạc sơ sài. HT Minh Châu dịch là “hân hoan'. Nếu không có bản 
Pali hay chú giải, chỉ bám theo bản tiêng Việt thì khô lăm. 


Vì sao niêm tin có từ khô? 


Vì có bị sốc người ta mới nghĩ tới con đường thoát, chớ bây giờ đang sung 
sướng hạnh phúc, đang đẹp lộng lẫy, tiền bạc tràn trề, con cái thành đạt... tới chùa 
làm gì. Chỉ khi nào bị sốc vì bịnh tật, gia đạo bất hạnh, làm ăn thất bại, con cái hư 
hỏng v.v... thì mới tu. Khi khổ mới chịu hồi đầu, hồi đầu mới thị ngạn. Phải cảm 
ơn nỗi khô niềm đau đôi khi làm cho người ta tỉnh nêu không cứ mê hoài, và phải 
cảm ơn cả cái chết nữa, cái chết hay vô cùng. Cái chết là sự ồn định của thế giới, 
thành phần tảo lao phải chết đi chớ sống hoài ai chịu nối, và những người đàng 
hoàng hữu ích cũng phải chết đi đề thế giới chuyên sang giai đoạn mới, nêu 
không thì thế giới này tẻ nhạt. Thế giới phải muôn màu muôn vẻ sống mới vui. 
Chính cái chết mới là sự công bằng, mới san phẳng được hành tinh nảy và cái vũ 
trụ này. Mọi người từ phàm thánh, vinh nhục, trí ngu, giàu nghèo đều phải có lúc 
nằm xuống để có cái mới và chính cái chết làm cho người ta tỉnh chớ không 


113 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người ta trầm luân hoài. Nhiều lúc tôi cũng mê cái này thích cái kia nhưng nghĩ 
tới tuôi đời tôi chết điếng. Tôi nhớ một chuyện cách đây mới có mấy ngày, tôi vui 
nhất là chiều thứ sáu, được nghỉ học hai ngày. Mới chiều thứ sáu tôi đang thấy 
sung sướng, vừa xong chiều thứ sáu thì hôm nay là sáng thứ ba rồi. Niềm vui 
chưa trọn, tôi mới vừa nhớ, vừa sung sướng thứ sáu, thì bữa nay đã sáng thứ ba. 
Tôi thức khuya, không biết mắc chứng gì mà không chịu ngủ, tôi gởi bài cho bà 
con lúc ba giờ mây sáng, đêm nay ngủ có hơn bốn tiếng, ráng gông, vậy mà vô 
lớp hỏi không ai chịu nhớ gì hết, làm sao mà chịu nổi. Bởi vậy, khổ là nhân sanh 
niềm tin. Nhưng khô từ đâu ra? 


Các khô đêu từ sự chào đời (JatI) mà ra. 


Sẵn đây cũng thưa với bà con chuyện tôi suy tư mấy ngày nay. Có hai cha con 
người VN chế tạo xe tăng cho Campuchia, mới đầu họ chỉ sửa những chiếc phế 
liệu, sau đó họ làm cái mới dựa trên nền tảng cũ, thích hợp với địa hình chiến 
trường của Campuchia. Câu chuyện đó với mọi người chỉ là mâu tin thời sự, 
nhưng với tôi thì khác, tôi liếc vào hình những chiếc xe bọc thép, tôi nghiệm ra 
một chuyện vô cùng sung sướng hạnh phúc, một chuyện tôi đã biết từ lâu mà tôi 
không thâm. Đó là tại sao xe tăng đời mới bây giờ có khả năng chống đạn tốt? 


Đó là vì ít nhất hai lý đo: 1. Do chất liệu kim loại. 2. Do cấu trúc vỏ ngoài của nó 
luôn khiến đạn bắn vảo bị trượt. Quí vị mở hình các xe thiết giáp mà coi, người ta 
tạo ra rất nhiều độ nghiêng trên vỏ xe, băn đâu cũng trượt. Người tu cũng vậy, khi 
mình thấy mình không là øì thì những lời khen tiếng chê, nỗi khổ niềm đau đến 
với mình đều như vô hiệu, cái tôi càng to thì khả năng hứng đạn càng lớn. Mấy 
cái người đi án mày phải nói răng họ phải tháo cái tôi của họ đến mức độ nào đó 
mới muôi mặt ngôi chìa nón ra, chưa kể khách đang ngồi ăn mà họ cứ tới xin rồi 
bị đuổi. Tôi có đọc câu chuyện, có anh chàng mạnh khỏe trẻ măng đi ăn mày, có 
người thấy kỳ quá mới hỏi: Sao anh khỏe mạnh mà đi ăn mày, không biết nhục 
sao, mà xin tiên đề làm gì, nếu đói thì xin đủ bữa ăn thôi chớ sao xin chỉ cho 
nhiều. Anh ta trả lời: tôi cũng thấy nhục lắm, nên dành phần lớn số tiền có được 
đi mua rượu uống. Ông kia nghe mới hỏi, không tiền đi ăn mày đã ghét rồi sao 
còn đi uống rượu? 

Anh ta trả lời: phải uống rượu tôi mới đủ can đảm đi ăn mày. Mình cũng phải có 
chút say sưa của phiền não, có chút vô minh mình mới sống như phàm được, chớ 
còn như bậc thánh thì mình không sống như phàm được. Anh ăn mày nhờ rượu 
để biến mình thành xe bọc thép đạn bắn là trượt, mình người tu thì không dùng 


114 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hạ sách đó, mình biến mình thành xe bọc thép bằng cách thây mình chẳng là gì 
hết. Một tờ giấy, cọng rơm, sợi tóc rớt từ trên cao xuống vân không sao hết vì 
chất liệu và trọng lượng của nó. Hãy tu tập như thế nào đó để biến mình thành sợi 
tóc, một tờ giây, một cọng rơm hoặc là chiếc xe tăng đời mới, đạn băn bao nhiêu 
cũng trượt. Phàm phu môi lần bị đính đạn mới nghĩ đến vấn đẻ tâm linh, khổ một 
chỗ, trong một ngàn người DỊ khổ mới có một người nghĩ đúng đường, còn lại là 
cứ lăng xăng, giải quyết bằng hạ sách, đó là vô minh. Người tu thây khổ thay vì 
đi con đường ba hành cầu sinh tử thì dùng khổ đó để tu tập, từ khổ mới có niêm 
tin, tin Phật, tin pháp, tin bậc hiền trí ở đời, tin lời dạy của hiền thánh; tin rồi mới 
có hành trì, từ hành trì mới có phí lạc, có khinh an, có trí tuệ, có nhàm chán, có ly 
tham rồi từ đó mới có giải thoát. Nhưng trong muôn triệu ức fÿ người mới có một 
người như vậy, Phật thì lâu lắm mới có một VỊ ra đời, số người độ được thì nhiều 
lắm như một nắm cát trong sa mạc. Có vô số người đã sơ phát bồ đề tâm với 
niềm đại nguyện trở thành Chánh Đẳng Giác, nhưng dọc đường rơi rớt, cuối cùng 
thì chỉ còn lại một hai vị. Đây là lý do tại sao kinh nói Phật là hiểm. 


Tất cả khô từ sanh mà ra, sanh từ hai hữu, hai hữu có tứ thủ. Bốn thủ có từ sáu ái. 
Sáu ái có từ sáu thọ. Sáu thọ có từ sáu xúc. Sáu xúc có từ sáu nhập. Sáu nhập có 
từ danh sắc đầu đời. Danh sắc đầu đời có từ 32 tâm quả thiện ác. 32 quả này có từ 
ba hành. Ba hành có từ vô minh trong tứ đế. Vô minh có từ tứ lậu. Tứ lậu có từ sự 
bối rối lúc đau khổ. Đau khổ có từ sanh, sanh có từ hai hữu, hai hữu có từ bốn 
thủ... 


Người không tu khi khổ quá chỉ biết chạy vào vô minh. Người có tu thì bắt đầu 
có niêm tin và hành Vipassana. Hẹn ngày gặp lại bà con. 


115 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


116 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 22-11-2014 NGOẠI ĐẠO 


Hôm nay học bài kinh Ngoại Đạo. Nội dung kinh này và các kinh cuối cùng của 
phâm có thê thu gọn như sau: Không thể nói khổ lạc ở đời do ai tạo, phải thấy 
rằng mọi sự là do các duyên, nói ngắn gọn có thê chỉ nói Xúc, từ đó là toàn bộ 
Duyên khởi. Xúc là sự cộng hưởng giữa 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Đây cũng chính là 
18 giới, cũng là 12 xứ. Và dĩ nhiên cũng là danh sắc, ngũ uẫn, toàn bộ pháp hữu 
VI. 


Một vị La Hán cũng có đủ 18 giới (dhatu), nhưng không còn phiền não, nên chỉ 
có khô thân (do nghiệp quá khứ) mà không còn khô tâm, chỉ có đời này không có 
kiêp sau. 


Trong kinh Đức Phật dạy: Nếu có thân bệnh, thì cũng đừng bao giờ để có tâm. 
bệnh. Thân bệnh là những vân đê trên thân xác. Tâm bệnh là những vân đê phiên 
não trên tâm lý như đam mê, bât mãn, thât vọng, ghen tức, sợ hãi, thù ghét. 


Nhiều lần Ngài thăm bệnh ai đó, Ngài có lời khuyên: Nếu phải có thân bệnh thì 
cũng đừng đề bao giờ có tâm bệnh. Ví dụ ung thư, mô xẻ ruột thừa thì hãy để cho 
nỗi đau đó dừng lại trên tâm thân của mình, đừng để nó đi sâu, đi xa hơn nữa vào 
nội tâm. Tâm phải giữ thanh thản. Điểm này có thê nhiều người không tin, thật sự 
là có. Tôi có thê chứng minh. Một người có hàm dưỡng, có giáo dục, có khả năng 
kiềm chế, khi họ đau đớn hoặc nổi giận, họ có phản ứng khác với người thiếu 
hàm dưỡng, thiếu kiềm chế, thiếu văn hóa. Người trí thức lúc nổi giận, họ không 
thể nào có những phản ứng như anh chợ búa được, đó là nói theo ngoài đời, nói 
øì trong đạo. Một người có tu tập, có hàm dưỡng, có tiết chế, điều phục bản thân, 
khi gặp chuyện thì nhiều lắm vấn đề dừng lại ở thân của họ thôi. Có nhiều người 
đau quá họ chửi thề, nói tục, có người kêu Chúa kêu Trời, có người xuýt xoa thôi. 


Toàn bộ những bài kinh còn lại đều nói về những khô lạc ở đời đều không phải 
do ai tạo, không phải thượng đề chí tôn quyền năng nào đó, mỗi người là thượng, 
đề của chính mình. Đức Thế Tôn xác nhận: Này các ty kheo, nếu CÓ Vị thượng đề 
nào tạo ra muôn loài thì ta nói vị đó rất là tàn nhẫn, đã tạo ra thế giới VuI Íf buồn 
nhiều. Dù là Chúa có dụng ý này, dụng ý kia, nhưng nếu có đẳng thượng để thì 
phải khác con người chứ. Cha mẹ có thể cho con roi vọt vì sợ con hư. Cha mẹ 
không phải là toàn năng nên phải nhờ cậy đến những biện pháp mà bản thân 
mình không muốn. Đánh con đau, mắng con làm cho nó buồn, tủi thân. Nhưng 
giả định có một đẳng toàn năng thì cần chi phải dùng đến hạ sách nảy. Toàn năng 


117 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì phải có khả năng làm cho thế giới tốt ngay từ đầu, cần gì phải tạo ra những 
sản phẩm lỗi. Và tạo ra để làm gì, không có vẫn tốt hơn. Stalin có câu: “Người 
chết hết chuyện”, dùng trong những trường hợp cần thanh trừng đối thủ chính trị. 
Bao nhiêu rác rôi ở đời là do sự có mặt của con người. Vì có mặt nên mới có đói, 
có đốt, có bịnh hoạn, có chiến tranh; để giải quyết những vấn đề này người ta 
phải làm đủ thứ chuyện. Người chết hết chuyện! Ông Stalin này đáng được Lục 
tô truyền y bát. Trong đám xã hội đen có câu tương tự: “Người chết không biết 
tiết lộ”. Mọi sự rắc rỗi ở đời chỉ vì có con người. Không có vợ, không có chồng 
thì hạn chế biết bao nhiêu rắc rối. Lỡ dại lẫy rồi mà không có con thì hạn chế biết 
bao nhiêu rắc rỗi. Lỡ có con rồi, có ít chứ không có nhiều thì cũng hạn chế bao 
nhiêu rắc rối. Gắn lên con mình bao nhiêu tâm tư kỳ vọng thì càng thêm nhiều 
rắc rỗi. Bớt con, bớt tham vọng sẽ bớt rắc rối. Bớt hôn nhân thì bớt rắc rối. Muốn 
bớt hôn nhân thì bớt yêu đương hò hẹn. Muốn bớt yêu đương hò hẹn thì phải bớt 
va chạm tiếp xúc. Và đây chính là nội dung bài kinh. Từ va chạm tiếp xúc nảy 
sinh ra vô số vấn đề. Hễ còn có sự va chạm tiếp xúc giữa 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 
thì sẽ sinh chuyện. Giáo lý Duyên khởi là một vòng tròn khép kín nên có thể bắt 
đầu ở mắt xích nào cũng được. Công thức nỗi tiếng, phố biến nhất là Vô Minh 
duyên Hành. Cách nói này đánh động cho người ta thấy cái ngu là gốc của mọi 
thứ ở đời. Nhưng có những trường hợp Đức Phật không bắt đầu từ vô minh, Ngài 
bắt đầu băng những cái khác, chăng hạn như những bải kinh quí vị đang thấy 
trước mắt và chúng tôi đang giảng ở đây, Ngài không bắt đầu bằng vô minh mà 
bắt đầu từ Xúc. Bao nhiêu rắc rối đi ra từ Xúc. Đừng bao giờ hiểu lý Duyên Khởi 
theo hệ thống chiều dọc cái trước sinh cái sau, mà phải cùng một lúc. Tuy nói vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, nhưng trong thực tế, ngay khi mắt mình nhìn 
thấy cái gì đó, thì ngay lúc đó đã có lục nhập, mắt là nhãn xứ, lúc đó đã có nhãn 
nhập ở đó rồi. Nếu nhìn mà thích thì đã có ái, có ái ở đầu thì có thủ ở đó. Chớm 
thích, yếu, thì gọi là ái, mạnh hơn nặng nề sâu đậm thì gọi là thủ. Thủ là tên gọi 
khác của ái. Đối với phàm phu, tuyệt đại đa số, ái ở đâu thì tà kiến, ngã mạn ở đó. 
Học A-tỳ-đàm sẽ biết thủ vẫn tiếp tục là ái ở mức sâu đậm hơn. Trong thủ, chỉ 
pháp chia ra: dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã chấp thủ; gom chung lại gồm 
tham và tà kiến. 


Dục thủ là đam mê hưởng thụ năm dục. 


Kiến thủ là đam mê chấp chặt trong cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái nhận thức của 
mình về thế giới, cho rằng mình đúng và thích thú trong nhận thức của minh. Học 
đạo thì bà con phải có cái gan nhận thức ra chỗ này, phải thấy rằng mình thường 
xuyên tâm đắc thỏa mãn với cái thấy cái biết của mình. Học đạo rồi, biết mọi thứ 


118 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


là vô ngã, biết mọi thứ là lắp ráp mà lại thấy hãnh diện tâm đắc vì mình biết cái 
này. Ngày xưa không biết gì thì chấp là đã đành rồi, bây giờ biết rồi, ôm kiến 
thức đó đề thấy mình hay, thấy mình là sáu bảnh: “bao nhiêu người đi chùa có 
học được gì đâu, mình học được A-tỳ-đàm, mình thiền Vipassana, mình là người 
hiểu được lý Duyên Khởi” v.v... Mình đam mê trên chính cái mà mình đã chối bỏ 
về mặt lý thuyết. 


Giới cắm thủ: Hiểu sai cứu cánh và con đường hành trì, không biết gì về Niết bàn 
và Bát Chánh Đạo, nên châp trì những giáo điêu, tín điêu năm ngoài Bát Chánh 
Đạo, đó được gọi là giới câm thủ. Không biệt gì vê Niệt bàn nghĩa là thê nào? 


Minh là phàm không thể hiểu Niết bàn như là bậc thánh nhưng ít ra phải hiểu 
như thế này: Sự vắng mặt tuyệt đối của Khổ đề và Tập đề mới là cứu cánh tối 
thượng, hiểu được vậy là có khái niệm đúng đắn về Niết bàn. Bát Chánh Đạo là 
con đường duy nhất dẫn đến sự chứng ngộ Niết bàn. Niết bàn không phải là một 
cảnh giới, một không gian trú ngụ, mà chỉ là một trạng thái. 


Tôi không biết trong room này có những ai nên tôi giải thích rất là sơ cơ. Số 
người chấp nhận tinh thần Bát Chánh Đạo vốn không nhiều. Trong Pháp Cú có 
câu: Đông đúc thay là những người rong ruồi bên bờ sinh tử và ít oi thay những 
người qua được bên kia bờ giải thoát. “Đông đúc thay” nghĩa là tuyệt đại đa sô 
chúng sinh thích hiện hữu do sức hút và sức đây của phiên não. Một ngày nào đó 
khổ quá, được nghe đạo giải thoát họ vẫn nghĩ đến kiểu giải thoát nào đó mà họ 
tiếp tục hiện hữu, tiếp tục tồn tại. Vẫn đề nằm chỗ đó, khô quá rồi thì tìm chỗ tu 
hành nhưng chạm được chỗ tu hành thì cũng muốn thoát khổ, cũng mong giải 
thoát nhưng phải giải thoát kiểu nào mình còn có mặt. Không phải người tu 
hướng đến chữ “không”, hướng đến khái niệm hư vô một cách tiêu cực, nhưng có 
một sự thật mà mình phải nhìn nhận đó là dầu hiện hữu ở hình thức nào cũng 
phải chịu sự vô thường, vì vạn hữu ở đời không thể nào đứng yên mà tồn tại, nó 
phải xê dịch, phải thay đổi, phải đi về phía trước, dầu là đi về cõi chết để tồn tại. 
Chính vì không hiểu chỗ này nên người ta mắc vào giới cắm thủ, chấp trì hành trì 
những đường hướng tu tập sai lầm. 


Ngã chấp thủ: làm gì, ở đâu, lúc nào, với ai, luôn nghĩ cái TÔI là trên hết, là trước 
hệt, đó là ngã châp thủ. 
Đức Phật dạy: Giống như một con chó cột trong góc nhà dù có căn, sủa, cào cầu, 


VuI mừng ngoắt đuôi thì vẫn quần quanh chỗ bị cột. Cũng vậy, với kẻ phàm phu 
còn ngã chấp, còn coi nặng tôi và của tôi thì dù có lăng xăng, vùng vẫy, vẫn quân 


119 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


quanh ngã chấp thủ. Mức độ an lạc của mỗi người hoàn toàn tùy thuộc vào khả 
năng buông bỏ ngã châp của bản thân. Cái tôi càng lớn thì nguy cơ hứng đạn 
càng lớn. 


Tôi nhìn mấy người homeless ngồi ở ngã tư đường ở Jacksonville, Florida, họ để 
miếng bìa có ghi: no job, no home, hungry... Họ không xin cách khều móc kiểu 
VN. Khách qua đường cho tiền họ. Cách xin ở Mỹ không thích bằng ở châu Âu, 
ở Đức họ cằm cây guitar hay violin, họ để cái nón, kế bên có con chó, một ba lô 
hành lý, họ lựa chỗ ngồi rất hợp lý, không phiền ai, không cản trở người đi 
đường. Họ chơi đàn, có người chơi hay lắm, mình không hiểu gì mà cũng mê, họ 
mở thùng đàn đó mình liệng tiền vô. Tôi muốn nói là họ phải gồng làm saO. đề hết 
quê, phải coi giá trị của họ tương đương với đồng xu của người ta liêng xuống, 
VN gọi là muôi mặt. 


Giá trị của một người tương đương với cái gì anh ta thích và cái gì khiến anh ta 
thiếu bình tĩnh. Câu này rất là hay. Anh chàng ăn mày phải hạ mình, coi nhẹ 
mình đến mức sẵn sàng vì những đồng tiền lẻ của người ta mà cúi mặt xuống 
sông giữa đời. Không phải dễ đâu! Thà mình đi chùi cầu, lau kiếng, bưng bê 
trong nhà hàng, chớ tay chân lành lặn đi đứng ngon lành mà chìa cái nón ra thì kỳ 
lắm. Phải đạt tới cảnh giới vô quái ngại, VÔ SỞ chấp, vô sở trụ mới có thể chìa cái 
nón ra lấy toàn bạc cắc như vậy. Họ phải thu hẹp đến mức mà bao nhiêu cái nhìn, 
bao nhiêu câu nói châm chọc phải trượt khỏi con người của họ thì mới được. Một 
cô Phật tử nói khi sử dụng màu son màu áo không vừa ý thì ra đường không yên 
tâm, đi hai tiếng thì khó chịu hai tiếng, người bỗn chôn ray rứt, lây nhằm mắt 
kiếng không vừa ý, kiểu giày không vừa ý thì ra đường không thanh thản, khó 
chịu như xài đồ ăn cắp vậy, bởi họ coi họ quá quan trọng. 


Nội dung của bài kinh này là khô không do ai tạo, “không phải tại anh, không 
phải tại em, cũng không phải do trời xui khiên”” mà do phiên não của mình gây ra. 
Phiên não của mình ở đây có chô nào đê làm việc? 


Chỉ một chỗ duy nhất là Xúc! Vị A-la-hán cũng nghe cũng nhìn nhưng Ngài 
không phiền não. Không còn thích, không còn ghét nên bao nhiêu ngọt đẳng đều 
trượt, không đọng lại vướng lại nơi Ngài. Còn chúng ta thì mỗi lần ra quân thì 
bên địch chết ba bên ta chết ráo, mỗi lần xài tới nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý mỗi 
lần thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư là đính phiền não vÌ cầu trúc tâm lý của 
mình rất dễ bị dính đạn, không tạo ra đủ độ trượt trước sự tấn công của phiền não. 
Tôi nói ra xấu hồ, trong lớp học của tôi có một cô bé đễ thương lắm, tôi chưa bao 


120 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giờ nói chuyện riêng với cổ, nhưng cổ xài một loại nước hoa bao nhiêu lâu mà 
mình thuộc lòng, đi ra phố đang đứng nghe mùi nước hoa đó lại sực nhớ đến cô. 
Đối với một vị A-la-hán thì mùi chỉ là mùi, chánh niệm tỉnh giác thì làm gì nghe 
mùi, nếu có nghe thì mùi chỉ là mùi, còn mình thì đi quá sức xa rồi. Đứng mà 
không biết đang đứng, nghe mùi cũng không biết mình đang ngửi mùi mà lại gởi 
hồn về một phương trời xa xôi nào đó nhớ tới một người mặt mũi tiếng nói ra làm 
SaO. 


Chữ Xúc ở đây rất hay, bản thân Xúc là một sự cộng hưởng, cộng ghép, lắp ráp. 
Xúc là gặp nhau g1ữa căn cảnh thức, có 6 căn, 6 trần cộng lại mới ra 6 thức. 
Thiếu một trong ba là không được. “Suốt mùa thu” cuộc đời mình sống bằng 6 
căn, nói gọn là 6 căn nhưng thật ra là căn, cảnh, thức. Nói tu hành là hành trì Bát 
Chánh Đạo. Hành trình giải thoát là Bát Chánh Đạo, là Tứ Niệm Xứ, là Tam học 
(giới, định, tuệ), là thiền Chỉ thiền Quán, nhưng nếu nói hành trình giải thoát là 
giải quyết vẫn đề Xúc, giải quyết vẫn đề Thọ cũng không sai. Trước đây mình 
luôn đi tìm cái này cái kia theo ý mình thích và trỗn chạy những cái mình ghét 
mình sợ, nhưng bây giờ mình tu Thọ nghĩa là mình không đi tìm cũng không trỗn 
chạy. Tu Thọ là không đề chạy theo sở thích. Không trốn chạy “không phải là gặp 
nạn rồi đứng yên đó không chịu lánh, mà là không khó chịu, bất mãn. Vị La-Hán 
không theo đuôi hay trồn chạy cái gì, ngài chỉ làm việc cần làm, làm điều ngài 
thấy cân, không phải do muôn. Phàm phụ thì khác, chỉ làm điều mình thích, còn 
có nhiều chuyện cần phải làm nhưng nhiều khi làm lơ nữa. Ví dụ, lẽ ra tới giờ đó 
mình phải thức dậy một chút, ngôi một chút, theo dõi hít thở một chút, nhưng 
không, vẫn tiếp tục trùm mền nướng. Có nhiều khi lẽ ra lúc đó nên Im lặng, hoặc 
nói nhẹ nhàng, mình lại nói cho thật phũ phàng. Toàn là sống theo ý mình muốn 
chớ không phải theo những gì cần. Tu Thọ là không để mình chạy theo sở thích 
mà chỉ chạy theo nhu cầu công việc. Vì vậy Đức Phật dạy có 3 hạng người: 


1. Lấy mình làm trọng: nghĩa là để ý xem cái gì mình thích, cái gì mình thích rồi 
căn cứ vào thích ghét buôn vui đó mà hành động. 


2. Lấy đời làm trọng: cứ sống theo dư luận, mình thích hay không thích không 
quan trọng, phải ráng làm, vì sợ không làm thì đời chê bai. Có nhiều chuyện cắn 
răng ứa nước mắt phải làm. Chăng hạn như các kiểu chỉ phúc giao hôn, các cuộc 
hôn nhân sai nôi lộn nắp, bị bạo hành cũng không dám ly hôn, sợ dư luận, sợ 
mang tiếng. 


121 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3. Lấy pháp làm trọng: cái gì đúng với chánh pháp thì làm. Đúng chánh pháp _ 
nghĩa là không hại mình, không hại người, không làm khô mình, không làm khô 
người; chỉ có lợi lạc cho mình, cho người. 


Cùng một lúc tôi gom chung các bài kinh lại giảng. Ở đây có một câu mà không 
giảng bà con đọc sẽ không hiểu, trong bản Päli thì sáng trưng: “Này Änanda, 
trong sáu pháp này, đều bị vô minh chi phối. Này Änanda, với ly tham, đoạn diệt 
hoàn toàn vô minh, thân ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khô. 
Khẩu ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Ý ấy không có; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ...”: Với một người còn có phiền não thì nội 
thân (thân tâm) của mình có khô. 


Tiếng Việt như vậy quí vị chỉ có kêu trời mà thôi, hôm qua tôi tình cờ đọc thấy 
một đoạn, bà con vào Tăng Chi Bộ phần bốn chỉ: “Bốn chỗ đi đến cần tránh: sinh 
thú do tham, sinh thú do sân, do s1, do sợ”, đoạn này mà Phật tử không nghe 
hướng dẫn thì chỉ kêu trời mà thôi. 


“Gati°: chỗ đến (destination). ' Agati: thiên vị, (có chỗ tiếng Anh dịch là 
corruption 1nduced by..... bị tác động bởi...) “Chandagati': thiên vị do thương 
thích, do ghét giận, do u mê, do sợ hãi. 


Đức Phật dạy, có 4 Pháp thiên vị phải tránh. Đó là không thê hành động do mình 
sợ, thích, ghét. Lễ ra mình không làm nhưng vì sợ quá nên phải làm, vậy là không 
tốt, phải lây pháp làm trọng. Khô nỗi trong bản tiếng Việt dịch là “Bốn chỗ đi đến 
cần tránh: sinh thú do tham, sinh thú do sân, do si, do sợ”, đây là do hiểu lầm của 
dịch giả. 


Dịch giả hiểu nhằm “chandäøati” là chandã + gati (chỗ đến). 
Thật ra “chandagatiˆ là “chandaã” + “agatiˆ (thiên vị) 


Không hiểu lý do vì sao lại dịch âu vậy, tôi nghĩ là những chỗ này do đệ tử của 
ngài Minh Châu đánh máy và dịch luôn ở những đoạn trùng. Bà con muôn kiêm 
chứng có thê vào Internet gõ chữ “ChandagatI, corruption induced by” đê xem 
thêm. 


Dầu cho một vị A-la-hán cũng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụngnhư mình nhưng 
không bị những vấn đề như mình vì ngay trong cái Xúc của vị A-la-hán có hai 
điều khác mình: (1) Nhãn xúc, nhĩ xúc của vị A-la-hán không phải do ngài đi tìm. 
(2) Đằng sau Xúc này vị A-la-hán không phiền não. 


122 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đi tìm là như thế nào? 


Bồi cảnh ánh sáng âm thanh ở nhà mình không giống như bar, vũ trường, thế là 
mình đi vào vũ trường đề nghe, để uống, đó là mình đi tìm Xúc, đi tìm Thọ, đi 
tìm Ái, đi tìm Thủ, tìm tái sinh, tìm sanh già bệnh chết. Ngày chủ nhật buồn quá 
mình đi câu cá, nếu nói là mình đang đi tìm cái vô minh cũng không sai. Bên Mỹ 
có những khu rừng cho phép mình đi sẵn bắn, nếu một người không. biết Phật 
pháp øì hết, nếu không có chuyện báo ứng luân hồi, thì sống ở Mỹ rất sướng. Có 
những vùng cho phép câu cá, có vùng không cho phép câu cá, và chỉ được bắt cá 
có trọng lượng theo quy định. Sẵn bắn cũng vậy, có những vùng được phép sắn 
băn một năm mấy tháng. Đi tìm chỗ đề câu cá, săn bắn, khiêu vũ, nghe nhạc, 
uống rượu, đánh bài v.v... gọi là đi tìm Xúc (nhãn xúc, nhĩ xúc), đi tìm Thọ 
(feeling), hoặc đi tìm Thủ (grasping), tìm chỗ để đầu tư tái sinh, tìm chỗ để đầu tư 
vô minh, tìm chỗ đầu tư ba Hành, đầu tư danh sắc. Đây chính là điểm cốt lõi của 
6 bài kinh. Vị A-la-hán là con tàu đã mục, được kéo lên bờ chờ ngày trở về đất, 
còn mình là những hàng không mẫu hạm, những chiếc cruise không lồ mới vừa 
được maintenance, xuất xưởng. Mình luôn luôn duy tu bảo trì, đóng mới con tàu 
của mình bằng 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 4 thủ, và 2 hữu. Đây là tỉnh yếu của các bài kinh 
này: Ngoại Đạo, Bhumija, Upavana, Duyên, Tỳ Kheo, Sa-môn, Bả-la-môn, tất cả 
đều có nội dung cần hiểu như những gì vừa được trình bày. 


Vạn hữu không do nhân tạo, thiên tạo mà là duyên tạo. Mưu sự tại nhân, thành sự 
tại duyên, không phải tại thiên. Tùy thuộc vào Ba-la-mật mà mọi người tin Phật ở 
mức độ nào, kiểu nào và từ đó có hành trì hay không, hành trì kiểu nào, mức độ 
nào, luôn tự nhìn mình ra sao đề tự đoán Ba-la-mật bản thân. Ba-la-mật là duyên 
giải thoát của mình. Mỗi lần kiềm chế không được thì tự hỏi mình “Ba-la-mật của 
mình yếu vậy hay sao? 


”. Tất cả những gì mình thích đều do ba nhân (tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, 
môi trường sông hiện tại), không có gì độc đáo hay ho như ta vân nghĩ. Sự có mặt 
ở đời này nói cho rốt ráo đó là sự vô nghĩa. Đêm hôm qua tôi ngồi ở ban công 
nhìn lên trời đêm lạnh lắm, tôi nghiệm ra một điều, tôi vừa đọc xong một bài báo 
người ta nói VN là một trong những xứ hạnh phúc nhất thế giới. Tôi nghĩ, nếu ai 
hỏi mô hình xã hội hạnh phúc nhất của nhân loại thì trong cái biết của tôi tạm thời 
cõi Trời hay Bắc Cưu Lưu Châu thì tôi không biết nhưng tôi cho rằng ba miền: 
Bắc Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu là vùng đất có điều kiện phát triển sở trường và nhận 
được những phần thưởng xứng đáng. Nhưng rồi thì sao, giả định như từng người 
trên hành tỉnh này đều xuất thân từ đại học danh giá, có máy bay đi, có du thuyền, 


123 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có resort riêng, hoặc có khả năng đi đên bât cứ nơi nào họ muôn hưởng thụ, y tê 
giáo dục đêu tuyệt hảo, rôi thì sao? 


Sống hết tuổi thọ rồi đến ngày nào đó phải vô nhà già thôi. Quí vị vô nhà già thử 
một lần đi, giàu nghèo, giỏi dốt, sang hèn vào đó giống như nhau. Có những bà 
Cụ già I rồi vẫn đeo vàng đeo kim cương trên tay, tiền không thiếu nhưng giờ thì 
chỉ ngồi gà gật, mắt kèm nhèm, nước miếng chảy. Quí vị cứ thử nghĩ mình tốt 
nghiệp đại học Sorbonne, Offord, Yale rôi sông 95 tuổi trong đó. Khoa học giờ 
đây vần còn hoàn toàn mủ mờ về tinh thần, cho dù họ can thiệp cho mình sông 
300 tuổi nhưng chỉ là phần xác, còn phần hồn, phân tâm linh là không thẻ, lẫn rồi 
là cứ lẫn. Ronald Reagan một thời là movie star, rồi lên đến thượng nghị sĩ, rồi là 
tổng thống, một cuộc đời xem như là đỉnh cao của sự thành công, cuôi cùng thì bị 
Alzheimer, tất cả bỏ hết, chưa nói đến cái chết. Mọi hiện hữu là khô vì nó cứ lặp 
đi lặp lại. Mô hình xã hội tuyệt hảo như Tây Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ cho mình một 
thời tuổi trẻ rất tuyệt vời nhưng không có gì thê thảm bằng chuyện về già. Sáng 
nay tôi được tin bà công tước người Tây ban Nha qua đời để lại năm tỷ đô la. Bà 
có nhiều tước hiệu quý tộc nhất trên hành tỉnh nảy, từng chơi chung với nữ hoàng 
Anh Elizabcth II. Quan trọng nhất của phụ nữ là nhan sắc, tình yêu gia đình vậy 
mà cuối đời tám mấy tuôi còn tái hôn, lây một ông sáu mây tuổi. Tôi thấy có 
nhiều người tám Tươi vẫn còn xuân săc, còn bà này căn cỗi xấu không còn chỗ 
sửa nữa. Tôi muốn nói, tuổi giả tàn nhẫn lắm, bôi xóa tất cả những thứ gì trong 
đời mà người ta trân quý nhất, ao ước nhất. Lão, bệnh, tử chỉ là mặt nôi của cái 
khô. Cái cốt lõi chính là sự vô nghĩa, vô vị của đời sống. PG nói đến ba khổ: 
1.Khổ khổ là sự có mặt của những gì khiến ta khó chịu. 2.Hoại khổ là sự văng 
mặt của những gì khiến ta hạnh phúc. 3.Hành khổ là sự có mặt bằng cách lệ thuộc 
các duyên. Người bình thường chỉ sợ Khổ khổ. Bồ tát Tất Đạt không bị gì hết, 29 
tuổi, được thừa hưởng nên giáo dục cực tốt, sức khỏe cực tốt, bối cảnh gia đình 
cực tốt, điều kiện sống cực tốt, nhưng chỉ nhìn thấy một xác người, một cụ giả, 
Ngài nghĩ răng sau này mình sẽ như vậy, và Ngài còn nghĩ đến một chuyện khác, 
đó là, sống cho đã rồi cuối cùng cũng như vậy hay sao, hoàng đề hay ăn mày cuối 
cùng cũng là cái xác lạnh hay sao. Ngài nghĩ đến sự vô vị của đời sông, chính vì 
ý thức này, khi ngài đắc tầng thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, Ngài nhớ lại cảm 
giác đó, Ngài nghĩ, về trên kia ở rồi cuối cùng cũng xuống. Khô khổ là cái những 
chúng sinh thấp nhất thấy được; hoại khô thì những chúng sinh cao hơn một chút 
thấy được, hồi nào có, mà giờ mất. Dầu khô hay vui thì mọi sự có mặt ở đời phải 
do các yếu tố, điều kiện mả có, muốn ngôi một uống ly nước cam, cũng không 
phải là đơn giản, cần có vô số điều kiện mới có thể uống được một ly nước cam. 


124 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nội dung loạt kinh sáng nay: Các khô không ai tạo mà là do duyên tạo. Vị La- 
Hán có thê vân còn 6 xúc, nhưng chúng không có khả năng tạo khô tạo vui, nói 
gọt là tạo duyên tái sinh. Chỉ khô thân, không khô tâm. Xin hẹn bà con ngày thứ 
Ba. 


125 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 27-11-2014 SANH (Bhũtasutta) 


Sáng nay chúng ta học bài kinh có tựa là Bhutasutta. HT Minh Châu chỉ dịch một 
chữ “Sanh”, ngài dịch theo Hán tạng. Chữ Bhũta này nghĩa rất là sâu, như ở đây 
aI học tiếng Pháp thì biết động từ “etre” “avoIr', tiếng Anh thì có “to be”, tiếng 
Đức thì có “semn', tiếng Hy Lạp thì có “ton”. Toàn bộ những gì có mặt trên hành 
tinh này, trên vũ trụ này, trong và ngoài trái đất này, nếu nói một cách rốt ráo thì 
nó chỉ là cái gì đó kết tỉnh lại từ vô số nhân duyên. Dầu cho mình gọi đó là cái ly, 
cái hoa, con chìm, con bướm, con người, một vị thủ tướng, một ăn mày... tất cả 
chỉ là thành tựu, kết tinh từ vô số nhân duyên. Mọi thứ chỉ là vậy, không hơn. Do 
tập khí sinh tử, cộng với bối cảnh môi trường sống mà chúng ta có nhận thức 
khác nhau về sự có mặt của vạn vật. Ví dụ mình lớn lên trong môi trường Cơ Đốc 
Giáo hay Hồi Giáo thì mình thấy mình là sản phẩm được tạo ra từ đẳng chí tôn 
nảo đó, còn nêu lớn lên trong môi trường Mác Lê thì thấy mọi thứ chỉ là kết quả 
của những vận động vật chất. Nếu là Phật tử thì Phật tử có học và Phật tử không 
học cái nhìn cũng khác nhau. Phật tử không có học giáo lý tử tế thì nhận thức về 
vạn hữu sẽ giống như Ấn Giáo, tức hậu thân của Bả-la-môn giáo ngày xưa, cũng 
thấy mọi thứ vô thường, cũng tin lý nghiệp báo, cũng tin trong đời có thánh nhân, 
nhưng tôi là người tạo nghiệp, tôi là người tu hành, tôi là người giải thoát, tôi hơn 
ông kia, tôi kém bà nọ. Và chư Phật có quyền năng vô hạn, muốn làm gì cũng 
được, hoặc chư Phật là những đẳng cao siêu toàn trí toàn năng. Lẽ ra phải thấy 
chư Phật cũng là những kết tinh từ các yêu tố Tam tướng. Buddhas are made of 
non-buddha conditions. Đây là câu rất quan trọng, chư Phật có mặt ở đời bằng 
những yếu tô non-buddha. Minh gọi đó là chiếc xe, thật ra nó được ráp bởi những 
thứ không mặc mớ gì chiếc xe hết. Một kiếng chiếu hậu, đèn, từng khúc dây điện, 
từng phần trong đó không có cái nào là chiếc xe hết. Đến cả chư Phật cũng được 
tạo nên bằng những thành tố phi Phật. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Và chỉ có cái khổ, 
không có ai chịu khổ: chỉ có sự hành trì, không có ai hành trì, chỉ có sự viên tịch 
văng mặt các hành, không có ai viên tịch; chỉ có con đường không có người đi 
trên đó. “dukkhameva hi na kocI dukkhito; atthi nibbutI na nibbuto; maggamatfI 
gamako na viJJatI”. Bởi vì ngay cả chuyện mình là hành giả tu tập Tứ Niệm Xứ, 
bản thân sự tu tập đó cũng chỉ là con đường chớ không có người nào tu tập. Ví dụ 
nói hành giả Lê Văn Tẻo tu tập thì hành giả đó lúc tu tập là tu tâm. Tâm của họ là 
tâm đại thiện hợp trí, trong đó gồm tín, tân, niệm, định, tuệ. Cảnh sở tri là cảnh 
danh sắc được ghi nhận bởi tín, tấn, niệm, định, tuệ và tín, tắn, niệm, định, tuệ 
biết được cảnh danh sắc. Sự kết hợp này lâu ngày cộng với túc duyên Ba-la-mật 
quá khứ, tâm thiện đó, biết cảnh đó, cộng với Ba-la-mật quá khứ dẫn đến thánh 


126 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trí. Đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa căn, cảnh, cộng với túc đuyên quá khứ 
dân đên thánh trí. 


Duyên sự bài kinh, một lần đó trước mặt đại chúng, Đức Thế Tôn nhắc lại bài 
pháp cũ, bài pháp đó chính là bài kinh: Parayanasutta trong Kinh Tập 
(Suttanipata). Ở đây có một chuyện mình bắt buộc ; phải lưu ý, đó là ngay từ thời 
Đức Phật, giữa Thế Tôn và các đệ tử không xài giấy mực với nhau như mình bây 
giờ. Nhưng điều đặc biệt giữa thầy và trò đó là Đức Thế Tôn hoàn toàn có thê 
thoải mái tự tại nhắc lại một thời pháp nào đó như trong tay các đệ tử có sẵn cuốn 
sách. 


Vua Pasenadi đến hỏi đạo một bà hoàng hậu và bà hoàng hậu này trả lời cho vua 
câu hỏi về Niết bàn. Vua đem câu trả lời đó thưa lại với Thế Tôn, lúc đó vua nói: 
Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu thay, thật là hi hữu thay giữa bậc đạo sư có thể hoàn 
toàn tương ưng với nhau về văn về nghĩa. Nghĩa là về ý tưởng và cách nói 
chuyện y chang không sai một ly nào hết, đây là điều chúng ta không thê thấy ở 
tôn giáo khác, hội chúng khác. Khổ thay Phật tử mình có truyền thống rất ưu việt 
xuất sắc đó là trong Pháp bảo đàn kinh Lục tổ nói “bất lập văn tự”, tu mà không 
chạm tới chữ nghĩa, không đụng tới kinh sách, máy sư nói gì thì nghe cái đó chớ 
không thèm đụng tới chữ nghĩa. Nếu mình thường xuyên tụng đọc kinh điền sẽ 
thây chỗ đó rất độc đáo. Đức Thế Tôn có thể thanh thản, tự tại, thoải mái nhắc lại 
bất cứ một bài giảng nào như là các đệ tử phải nhớ và đều đã nhớ. Ở đây Đức 
Thế Tôn nhắc lại: Này Xá Lợi Phát, trong bài kinh Paräyana có câu kệ như thế 
này: 


“Ye ca sankhatadhammase, ve ca sekkha puthũ idha; 
Tesam me nipako 1riyam, pu{tho pabruhi marIsãa' 'tI. 


Trong câu kệ này có chữ Trong câu kệ này có chữ sankhatadhamma nghĩa là 
“pháp hành", “hữu vI'. 


Thế Tôn hỏi ngài Xá Lợi Phất ý nghĩa của chữ này. Theo chú giải, lúc đó ngài Xá 
Lợi Phất không phải là không biết mà vì ngài biết quá nhiều nên phân vân không 
biết Thế Tôn muốn mình giải thích chữ 'sankhatadhamma' theo cách nào. Ngài 
có thê giải thích theo Duyên Khởi, theo Uần, theo Xứ, theo Giới, theo Đé, giải 
thích theo kiểu Tục đế, theo Chân đề... kiểu nào cũng nói được. 


127 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Evam krrassa ahosi — ““sattha mam sekkhasekkhanam agamaniyapatipadam 
kathapetukamo; tương truyền lúc đó ngài Xá Lợi Phât suy nghĩ như sau — Thê 
Tôn muôn mình nói về con đường thánh nhân của các bậc vô học và Hữu học. 


sa ca khandhavasena dhãtuvasena ayatanavasena paccayakaravasenati bahùhi 
karanehi sakkã kathetum. Ta hoàn toàn có thê trả lời Thê Tôn câu hỏi đó trên các 
khía cạnh 5 uân, 18 giới, I2 xứ, hệ thông Duyên khởi 


Katham kathento nu kho satthu aJ]hasayam gahetva kathetum sakkhissami' 't1? 
Nhưng mà bây giờ ta chọn cái gì đây? 


Bà con không đọc chú giải thì sẽ hiểu lầm chỗ này ngài bị kẹt. Giống như Đức 
Phật gọi đem ra đây bộ bình trà, ngài không biết đem bộ gốm sứ Giang Tây, 
Cảnh Đức hay bộ của Pháp của Anh, của gôm sứ Nhật v.v... Khi ngài đang phân 
vân như vậy, Đức Thế Tôn mới gợi ý. 


Atha satthã cintesi — ““thapetva mam añño pattam adäya caranto savako nama 
paññäya sarIputtasamo natthi. Lúc bây giờ bậc đạo sư suy nghĩ — ngoại trừ ta ra 
thì không có ai trong ta bà vũ trụ này có trí tuệ giông như Xá Lợi Phât. 


Ayampi mayä pañham pu(tho yäva tatiyam tunhi eva. Vậy mà ta hỏi đến ba lần 
mà Xá Lợi Phât vân im lặng 


Pañhe nu kho kankhatI, udahu aJJjhasaye` ti. Ngài suy nghĩ thêm, Xá Lợi Phất im 
lặng vì bản thân không hiểu hay quá nhiều cách hiểu. 


Atha “'aJjhãsaye' "ti ñatva pañhakathanatthäya nayam dadamano bhũtamidant, 
sariputfa, passasTtI aha. Biết đây rõ ràng là do Xá Lợi Phất quá giỏi, quá nhiều 
cách hiểu nên Ngài mới gợi ý cho ngài Xá Lợi Phất, Ngài gợi ý bằng cách dùng 
chữ “bhuta'. 


Khi Ngài hỏi “sankhatadhamma' ở đây là gì, ngài Xá Lợi Phất khi nghe được chữ 
bhũta thì lập tức trả lời bằng lý Duyên Khởi trong năm uẩn. 


Chỗ này đọc bản tiếng Việt kỳ lắm: “6) -- Cái này được sinh thành. Bạch Thế 
Tôn, vị ấy với chánh trí tuệ thấy như chơn cái này được sinh thành. Sau khi thấy 
như chơn với chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với cái 
được sinh thành, vị ấy thấy với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau 
khi thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ây lại thực 


128 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một loại đồ ăn.”, nhưng nếu 
mình diên dịch lại theo chú giải thì sáng trưng như thê này: 


VỊ thánh đệ tử nhìn thây mọi sự có mặt đều do nhân duyên. chánh kinh gọi là -đồ 
ăn”, do thấy mọi sự đều lệ thuộc nhân duyên mà có nên vị ây nhàm chán, coi nhẹ. 
“Đồ ăn' ở đây phải được hiểu là nhân tô dẫn đến sự có mặt. Không gì ở đời này 
lại ngẫu nhiên mà có hoặc nhờ vào một điều kiện nào đó mà có, tất cả đều do vô 
số nhân duyên mà có mặt. Năm uân đời này là Duyên khởi cho năm uấn đời sau. 
Bữa ăn bây giờ, nếu băng phiền não sẽ là điều kiện cho những bữa ăn sau này 
trên dòng sinh tử. Sự sông chết hôm nay sẽ là nhân duyên cho sự sinh tử sau này 
trên dòng luân hồi. Buồn vui hôm nay sẽ là nhân tô cho buồn vui sau này. Sự có 
mặt hôm nay sẽ là nhân tố cho sự có mặt sau này. 


Bây giờ mình đi cày như con trâu để có tiền mua đồ ăn, nhưng bị bệnh không 
thuốc, đói không đồ ăn, lạnh lẽo không chăn mền thì chỉ có chết, chính vì sự sợ 
chết hôm nay mà mình mới đi làm các nghiệp, mua săm, đầu tư, chắc chắn có dối 
trá, tham đắm, phiền não, sân hận, đề có đồng tiền để sông, sông để đi làm việc, 
làm việc để có điều kiện mà sông, cứ như vậy. 


Sự có mặt của mình, tiếng Pãli là ““bhũta” (to be). Trong văn học Anh có câu nỗi 
tiêng “to be, or not to be, that 1s questlon” (Có hay không, đó chính là vân đê; 
sông hay chết, đó là vân đê, phải hay không phải, đó là vân đê). 


Câu nói của ông Stalin: người chết hết chuyện. Câu này hiểu sao cũng được, hiểu 
theo nghĩa tâm bậy: người chêt thì mọi sự mới yên; hiệu theo Phật pháp thì “còn 
có mặt thì còn có chuyện, còn sinh sự thì sự sẽ sinh””. 


Những lần nào tôi xem phim mà kết cục có hậu, sau khi trắc trở chia cách thì vợ 
chồng, người thân, người yêu về lại với nhau, khi phim xuất hiện chữ The End 
(Kịch chung) lập tức theo thói quen nghề nghiệp trong đầu tôi hiện lên câu ““chưa 
đâu”. Chàng với nàng, đôi bạn thân, người thân với người thân sau bao ly tán gặp 
nhau tay trong tay hết phim, nhưng chưa đâu, cứ ở chung đi rồi biết, sẽ nảy ra vẫn 
đề. Một cặp tình nhân, chỉ cần xuất hiện vấn đề thì sẽ có kẻ thứ ba, hoặc những 
vấn đề bất đồng, sẽ càng lúc càng lớn. Người thân lâu lắm gặp nhau thì mừng chớ 
thưa thật với bà con tôi không tài nào hình dung được ở tuôi bốn mấy này tôi trở 
về sông bên cạnh người thân máu mủ của tôi. Thà ở xa để nhớ ở còn hơn ở gần 
có vấn đề. Mỹ có câu: xa tốn xăng, gần tốn hơi. Tôi nhìn những gia đình, buổi họp 
mặt tay bắt mặt mừng tôi ngại lắm, không biết kéo dài bao lâu, vì tôi biết chắc 
chắn sẽ nảy sinh vẫn đề. Ở đây tôi có người quen, họ hộ trì cho mình, nhưng mỗi 


129 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lần họ báo họ sắp qua, tÔI SỢ lắm. Họ xách cho mình một bao gạo, họ dọn chỗ 
nhà bếp của mình cứ than phiên tại sao cái này thế này, sao cái kia như thế kia, 
chỉ một bao gạo mà họ làm má của mình suốt mây tiếng đồng hồ. Trong kinh có 
nói một hình ảnh rất là hay, một lần Bồ tát nhìn thấy người đeo hai chiếc vòng 
trên tay kêu leng keng, ngài thấy ở một mình không ôn, ở chung là phải khua. 
Nghĩ vậy mà ngài bỏ đi tu. Các nhân duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó, 
tốt xâu chưa biết, dĩ nhiên xấu nhiều hơn tốt và không cái tốt nào là vĩnh cửu. 
Hiểu được điều này, vị thánh đệ tử nhàm chán mọi sự có mặt, tiếng Pali gọi là 
Bhũta. Nội dung kinh chỉ có vậy. HT Nhất Hạnh có nghĩ ra từ “being' và đề nghị 
chữ “mter-being" từ chữ Bhuta. Nghĩa là mọi sự là “beingˆ và phải “inter-being', 
kết nói và lệ thuộc lẫn nhau. Mọi sự do duyên mà có và luôn trong tình trạng trở 
thành cái khác. Một cái hoa đẹp mua về cắm trong bình ngắm thì rất đẹp nhưng 
bằng cái nhìn rốt ráo và sâu sắc của hành giả thì chúng ta sẽ phải thây răng cái 
hoa này đang trong tình trạng trở thành cái khác, nghĩa là đang héo dần. Hiện giờ 
trước mặt tôi đang có bình hoa khô, tôi muốn dẹp mấy ngày nay rồi nhưng làm 
biếng, rồi cuối cùng tôi thây sự lười biếng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Cái hoa 
hồng khi tươi đẹp theo kiểu khác, khi khô đẹp theo kiểu khác, nhìn giống như di 
ảnh của người xưa, như tà áo của người quá có, như cái kính lão của bà ngoại để 
lại cho mình, cũng có cái duyên cái đẹp của nó. Dĩ nhiên hoa nào cũng đẹp 
nhưng đừng bao giờ là hoa huệ, trên mà khô rồi thì nước bên dưới chỉ có nước 
kêu trời. Bài kinh Bhữta vừa rồi nếu mình không học với tập thể và cũng không 
được nghe giải thích thì bài kinh đọc sẽ không hiểu. Cái lợi của lớp học như thế 
này là bằng vào sự gia trì của đại chúng, cộng với lời giải thích thì kinh nào cũng 
có thể hiểu được, mình không còn sợ kinh nữa, sợ nhất là sợ kinh cắn, rồi ai in cứ 
rước về đề đó rồi lãng quên, mai này mình già chết, con cháu đem gởi lên chùa. 
Trường hợp nảy rất nhiều, cách đây một hai năm, có ông nào đó bên Houston 
chết, không biết người nhà sợ hay sao mà gọi phone cho một người quen của tôi 
bảo thích thì cứ lấy tất cả sách vở. Người quen của tôi đọc các tên sách và tôi 
chọn lấy vài cuỗn mà tôi không có. Cổ gởi cho tôi số sách tôi chọn, trong đó có 
cuốn còn có cả phong bao lì xì có ba bốn trăm đô la bị mốc vì lâu quá. Tôi gọi 
phone cho cô nói về cái bao thơ xưa thật là xưa đó, và cô gọi cho người nhà 
người quá cô thì họ nói ngay là tôi có thể giữ cái bao thơ đó, ngậm ngủi như vậy. 
Ngài Nhất Tâm ở Hawaii cũng vậy, ngài tịch xong người ta đem hết sách về cúng 
ở Tampa, vì ở đó không ai xài hết. Vì vậy không có gì buồn cho bằng hồi còn 
sông mình không đọc sách xem kinh, cứ thỉnh mà không đọc. Chỉ có người bán 
sách là mừng. Kinh điển cũng vậy, bà con làm ơn bỏ giùm suy nghĩ này: cư sĩ có 
quyên không học Phật pháp. Đây là suy nghĩ rất kỳ cục, vì trong kinh không ép 


130 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cư sĩ hành trì như người xuất gia nhưng kinh xác nhận mọi phàm phu đều có luân 
hồi, sinh tử giống nhau, cho nên, nếu người xuất gia còn phàm thì họ có trách 
nhiệm với bản thân họ trong dòng sinh tử như thế nào thì cư sĩ cũng là khách 
trằm luân trên dòng sinh tử đó cũng phải có trách nhiệm học giáo lý cho mình và 
cho đời. Khi quí vị am tường giáo lý, ai có thắc mắc mình cũng giúp được cho 
người ta. Mình đi chùa mà người ta hỏi Phật pháp mình ấm a âm ớ thì kỳ lắm, 
mình buộc người ta nghĩ mình cuồng tín, đi theo một tôn giáo mà chắng hè biết 
tôn giáo đó nói cái gì. Hỏi một giáo dân VN về kinh thánh, họ trả lời lưu loát 
ngay. Tiếp theo là bài kinh Kalãra. 


KALARA 


Bài kinh này có nội dung tóm tắt như sau: ngài Kalãra đến gặp ngài Xá Lợi Phất 
báo tin một sư bạn của mình vừa hoản tục. Ở đây HT Minh Châu dịch sát là “từ 
bỏ học tập” trong khi đó chữ “sikkham paccakkhati” nghĩa là “xả giới”. Có lẽ vì 
ngài là Bắc Tông nên chữ này đối với ngài là xa lạ. Một ông sư không muốn tu 
nữa thì đến vị sư khác đọc câu “aham sikkham paccakkhani”, tôi xin hoàn tục, tôi 
xIn xả giới mà tôi đã thọ. Tôi nhớ bữa trước trong facebook có người hỏi tôi, ông 
cảnh sát bắn người ta chết thì có phạm giới sát sanh không. Tôi trả lời ông ấy gây 
nghiệp sát sanh chớ không phạm giới sát sanh. Anh ta vân không hiểu mới hỏi 
ngược lại tôi, nêu không phạm giới sát sanh thì ai không thọ giới thì có quyền sát 
sanh hay sao. Có đám cưới mới có ly dị chứ, có thọ giới mới có phạm chứ. Một 
nhà sư mà đi buôn lậu thì phạm cùng lúc hai tội trong luật đời và luật đạo. Với 
luật đạo thì buôn lậu phạm giới trộm cắp vì trốn thuế, theo luật đời thì phạm tội 
trỗn thuế. Người không tin Phật thì khi buôn lậu chỉ phạm luật đời. Có trường 
hợp phạm giới mà không mắc nghiệp; có trường hợp mắc nghiệp mà không 
phạm giới; có trường hợp vừa phạm giới vừa mắc nghiệp. Ví dụ, một vị tỳ kheo 
có đối với chỗ thường trú của mình phải có những bốn phận sự, trách nhiệm vụ 
của mình; ví dụ phải dọn dẹp chỗ ở, đối với khách tăng thì vị tăng thường trú phải 
chăm sóc v.v... nêu không làm thì là phạm luật, khách tăng đến mà không tuân 
thủ theo qui định dành cho khách thì cũng là phạm luật, những vi phạm này chỉ là 
không có phước chớ không mắc nghiệp. Trường hợp háy nguýt, nói cạnh khóe 
cho người ta đau lòng trong luật không cắm thì đây là mắc nghiệp mà không 
phạm giới. Vừa phạm giới vừa mắc nghiệp là trường hợp như sát sanh. 


Khi ngài Kalära báo tin như vậy, ngài Xá Lợi Phất nói vì vị sư bạn kia không tìm 
thầy niêm vui trong Phật pháp. Câu trả lời này rât hay, cũng ngầm nhắc nhở 
Kalara. Lúc đó ngài Kalara hỏi ngược lại, vậy bản thân ngài Xá Lợi Phât có vui 


131 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trong Phật pháp không. Ngài Xá Lợi Phất nói ngài có niềm vui, chắc chăn và 
không nghi ngờ gì hết. Ngài Kalãara nghe câu trả lời thì khó chịu, đến méc Đức 
Phật là đã hỏi ngài Xá Lợi Phất và ngài ấy trả lời như là mình là A-la-hán vậy. 
Đức Phật biết đã đến lúc phải thuyết pháp cho chư tăng nên gọi một tỳ kheo và 
nói: hãy nhân danh ta cho mời Xá Lợi Phất đến đây. Khi ngài Xá Lợi Phất đến, 
Đức Phật hỏi: Có đúng là ngươi đã xác nhận mình là A-la-hán hay không? 


Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Nguyên văn “ta là vị A-la-hán, ta là người không còn 
luân hồi nữa” thì con chưa hề nói một chữ nào như vậy hết. Con chỉ trả lời con 
chắc chắn tìm được niềm vui trong đạo. Đức Phật trả lời, nếu mai này có người 
hỏi thắng ngươi: Xá Lợi Phất có phải là A-la-hán không thì Xá Lợi Phát trả lời 
như thế nào. Thưa với bà con chỗ này mà đọc bản tiếng Việt chỉ có khóc ròng: 
“Vì rằng này Hiền giả, trong (danh từ) tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của 
nhân, chính do nhân ấy sanh sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong 
(danh từ) tận diệt, ta mới biết: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.” Trong khi bản tiếng Pä|i của 
người ta sáng trưng. Bởi vậy nếu tôi có người nào tôi thương nhất đời và còn có 
khả năng học, chịu nghe lời tôi, thì tôi đề nghị họ học tiếng Pä|i. Không có gì thê 
thảm cho bằng mình coi kinh điển mà đi đọc bản dịch của người ta, rầu dữ lắm. 


“vamnidanã, avuso, JãatI, tassa nidanassa khaya khinasmim khinamhrti viditam. 
KhinamhrtI viditva — khimajati vusitam brahmacariyam katam karanTyam 
nãparam 1tthattayatI paJanami” 


Dịch sát: Sự sanh có mặt từ nhân duyên nào, nay nhân duyên ấy đã bị chấm dứt. 
Khi biết vậy thì ta cũng đồng thời biết rằng mình không còn tái sanh nữa. Lý 
tưởng tu hành đã hoàn mãn, chuyện nên làm đã làm xong, sau kiếp này không 
còn đời sống nào khác nữa. 


Ở đây là ngài Xá Lợi Phát trình bày lý Duyên khởi, cho thấy ngài thấy rõ mọi sự 
đều do duyên, đặc biệt những cảm giác buôn vui đều do những nhân tố tạo nên. 
Nhân tố phù du thì những buôn vui đó cũng phù du. Với người như vậy thì làm 
sao có chuyện thấy mình là quan trọng rồi khoe khoang tôi thế này, tôi thế kia. 


Câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất rất khéo, ngụ ý hai điều, thứ nhất, trước mặt Thế 
Tôn ngài nói thật, ngài là một người đã đắc chứng, và cũng nói rằng chuyện đắc 
chứng đó không có gì để khoe, chỉ là sự hết bịnh của một người bịnh. Giải thoát 
hay thánh trí chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không ra gì thì lấy chi mà tự hào, tự 
đặc. 


132 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân. Nhưng bản thân vị thánh thì tự thấy VIỆC 
giác ngộ của họ chăng là gì hêt, chỉ là sự ra tù, sự xuât viện. Có aI ra tù đứng vô 
ngực tự hào khoe khoang bữa nay tôi ra tù hay không? 


Tôi coi phim Hongkong hễ ra khỏi tù thì đi thăng, không được quay lại chảo, 
theo dân tù thâm niên nói, quay lại chào là có ngày trở vô. A1 từng nhập viện thì 
biết, lúc bác sĩ ký giấy xuất viện xong là vội chạy mắt dép không dám nhìn lại 
cổng bệnh viện nữa, làm gì mà dám khoe. 


Tóm lại bài kinh trên, một vị tỳ kheo đến thưa với ngài Xá Lợi Phất một sư bạn 
của mình vừa xả giới hoàn tục, ngài Xá Lợi Phát trả lời lý do vị đó hoàn tục là vì 
không tìm thấy niềm vui trong đạo. Vị kia nghe vậy liền hỏi ngài Xá Lợi Phất có 
tìm thấy tìm vui không, ngài Xá Lợi Phất trả lời chắc chắn có, không nghi ngờ gì 
hết. Từ câu trả lời này, vị tỳ kheo kia đến thưa với Đức Phật là tôn giả Xá Lợi 
Phất khoe mình là vị A-la-hán. Thời đó thánh nhiều lắm nên một câu nói chỉ sơ ý 
thì người ta sẽ nghĩ là mình khoe mình đắc thánh. Đọc chỗ này tôi thấy hoan hỉ 
lắm, thời Đức Phật thánh nhân rất là nhiều, nhiều đến mức người ta có thê nghĩ 
về nhau như vậy. Chứ không phải như thời nay, thời nay có nói gì người ta nói 
mình nô. 


Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Phất đến và hỏi ngài Xá Lợi Phất có khoe vậy không, 
ngài Xá Lợi Phát trả lời, nguyên văn khoe như vậy thì không, nhưng nhân đây 
con xin thưa rõ hành trình giác ngộ theo con được biết là như thế này, là Sự thấy 
rõ 12 Duyên khởi, thấy rõ tất cả niềm vui nỗi buồn đều là phù phiếm và với một 
người như vậy đó thì sự đắc chứng có gì để khoe nếu có thật. Đắc chứng bằng sự 
thấy mọi sự là phù phiếm thì làm sao có gì để khoe nữa. 


Sau khi ngài Xá Lợi Phất trả lời xong rồi, Thế Tôn đã đứng dậy đi vào tịnh xá, 
ngài Xá Lợi Phất xác nhận với chư tăng: Hồi nãy nếu Thế Tôn có hỏi ta một câu 
hỏi tương tự như vậy mà trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, 
sáu ngày, bảy ngày thì ta hoàn toàn có thẻ trả lời cho Thế Tôn. Đây là điểm đặc 
biệt nữa. Chính ngài xác nhận răng ngài không khoe, nhưng tại sao ngay chỗ này 
ngài nói như vậy? 


Chỗ này rất đáng lưu ý. Đó là khi ngài đã nói thiệt ra mọi sự thì mọi người đều 
biết răng ngài không có lý do gì để khoe hết, và ngài biết lúc này là lúc tốt nhất để 
ngài nói ra một sự thật: nêu các hiền giả có tu tập, suy tư hiểu giáo lý một cách tử 
tế, thì từ một vấn đề nhỏ các hiền giả có thê thấy ra vô số vấn đề khác. Đây là lợi 


133 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ích của một người có tu học tử tế. Đây là lời của ngài Xá Lợi Phất sách tắn anh 
em. Đây cũng chính là lời mà trong kinh tán thân ngài Xá Lợi Phât. 


Trong kinh nói ngài Änanda có trí nhớ siêu phàm. Trong một dấu chân con bò thì 
không thê nào có một khối nước không lồ như đại đương, trong trí óc một con 
người bình thường không thể nào có khả năng nhớ giỏi như ngài Ấnanda. Còn về 
ngài Mục Kiền Liên thì trong kinh nói trong nháy mắt ngài có thể biến hiện ra 
ngàn cách. Riêng ngài Xá Lợi Phất thì được gọi là đệ nhất trí tuệ vì một vẫn đề 
ngài có thê hiểu ra vô số cách. Tôi từng thưa với bà con, câu “Phật pháp bất ly thế 
gian pháp” nếu hiểu đúng thì hay không tưởng tượng được. Câu này có nhiều 
khía cạnh, nhưng có một khía cạnh là không có cái gì mình nhìn thấy chung 
quanh mình mà không liên hệ với Phật pháp. Chỉ tiếc mình không có thời gian. 
Ví dụ mình nhìn trên bàn thấy có trái cam, thấy trái chanh, cái ly, trái ôi, con dao, 
đồng hồ, cái phone, từng món tôi vừa kể hoàn toàn đều có thể là đẻ tài để mình 
liên tưởng về Phật pháp rất là hay. Tôi nhớ tôi đã từng có một loại bài giảng 
mang chủ đề Buddhist Anatomy. Một tuần lễ nào đó mà ngán nghe Tương Ưng 
thì dành ra ít thời gian đề tôi chia sẻ một loạt bài giảng về chủ đề này. Có nghĩa là 
từ bàn chân tôi giảng từ từ lên tóc luôn. Thí dụ nhìn lòng bàn chân của mình thì 
mình nghĩ cái gì trong Phật pháp. Nhìn mắt cá, đầu SốI, thắt lưng, eo, rún, cô, 
căm... của mình, mình sẽ có liên tưởng nảo trong Phật pháp. Đây là tôi vô tôi 
giảng cho vui thôi, chớ như một lớp học có giây có có mực đàng hoàng tôi sẽ thử 
đề nghị các vị, mỗi người nhìn lòng bàn chân, mắt cá, hay cái rún... nghĩ đến 
chuyện gì trong Phật pháp. Tôi muôn có một dịp làm cái test với bà con, nhưng 
khô nôi, ngàn dặm thiên nhai. Tôi mong mỗi năm mình có một buổi họp mặt đâu 
đó rất dễ đi như Thái Lan, người trong nước cũng dễ ra mà bà con ở ngoại quốc 
cũng dễ đến, âm thực cũng dễ. Miễn Điện thì ăn uống lạnh xương sống, tôi 
thương Miền Điện lắm, đồ Miến Điện không nguội, không lạnh, không dơ, 
không ruồi muỗi, không phải là Miễn Điện. Nếu có dịp mình gặp nhau bên đó 
khoảng chừng tuần lễ hay nửa tháng thì rất vui. Chắng hạn như có một chỗ tôi 
giới thiệu được nè, đó là nhà nghỉ của Đại học Mahachulalangkorn, Bangkok. 
Giá rất rẻ, mình hoàn toàn có thể ở bốn người trong một phòng. Khoảng ba mươi 
người trở lại trong mười ngày thì tôi xin cúng dường chỗ ăn chỗ ở. Còn chuyện 
mua sắm hay đi lại thì tự giác. Mua sắm thì tôi không biết quí vị mua gì, còn đi 
lại thì tôi không biết quí vị đi bao nhiêu lần, đi bao xa. Ở đó một đêm là 20usd, 
một phòng ở được bốn người. Mười phòng mười đêm thì cũng không bao nhiêu, 
có hai ngàn đồng. Cái này tôi cúng được, tôi không giàu, chỉ xài tiền bán sách, 
năm nay sẽ in thêm tập thơ. Hồi nãy tôi cố ý dịch sai một chữ, người VN cũng 


134 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trời ơi lắm, thương mình thì không nói gì, nếu ghét thì nói xấu. Đúng cái này là 
hotel mà tôi gọi là nhà nghỉ, cái tầm nó phải là ba sao, năm trong khuôn viên của 
trường Đại Học PG, nên các vỊ nhìn quanh sẽ thấy ‹ chư tăng đỏ trời. Các chùa 
trong nội thành, sáng là xe bus chở chư tăng đến, rồi chiều xe tập trung đến chở 
đi vê lại các chùa, nên buổi trưa bà con thấy chư tăng đỏ trời. Bà con mà là hành 
giả thì ăn cơm miễn phí trong học viện, nếu bà con thấy đồ ăn không vừa ý thì 
xuống cantin đặt riêng. Sát bên thì có những siêu thị cực lớn, bà con hoàn toàn có 
thể ăn cho mập thây của mình rồi về học tiếp. Và một điều dễ thương nữa là mỗi 
sáng sớm lúc bốn rưỡi có khóa thiền cho đại chúng bà con muôn phương về đó 
qua đêm hoặc nơi khác tới cũng có, hành thiền sáng sớm ngồi với nhau và ăn 
uông miễn phí. Cái gì miễn phí thì cái đó đạm bạc, nhưng thực phẩm Thái Lan rất 
phong phú, còn mùa trái cây thì ăn cho chết. Nhiều thì tôi không dám, nhưng ba 
mươi người trở lại trong mười đêm thì tôi đủ sức cúng, và tiền này là do mô hôi 
nước mặt của tôi. Đó là sự họp mặt rất là tuyệt vời. Cũng phải bỏ đi cái suy nghĩ, 
øặp ông sư là mình phải cúng bao thơ, đây là suy nghĩ rất là bậy, trong đời này 
cái gì cũng có thể xảy ra, có trường hợp ông sư gặp mình ông sư phải tốn tiền nữa 
chứ. Nếu mình nghĩ gặp ông sư mình nên làm phước là chủng tử tốt, nhưng nếu 
nghĩ gặp ông sư là mình phải tốn tiền thì đó cũng là một chủng tử bắt thiện. 


NHỮNG CĂN BẢN CỦA TRÍ (Ñãnavatthusutta) 


Những căn bản của trí, gồm 44 trí, Vấn đề ở đây là phải thuộc lòng chi pháp của 
12 Duyên khởi. Nếu mà bà con nắm Phật pháp cứng thì chuyện. hồi nãy tôi nói hy 

vọng làm được. Nếu mình gặp nhau chỉ đề chơi không thì chỉ để gặp nhau một 
lần trong đời thôi, còn Phật pháp cứng thì gặp nhau vui đặc biệt lắm. 


Vô minh là vô minh trong bốn đế. 

Ba Hành là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành 

Phi phúc hành là 12 bất thiện. Phúc hành là thiện Dục giới và thiện Sắc giới. Bất 
động hành là thiện Vô sắc. Nói gọn, thiện ác đưa mình đi tái sinh Tam giới thì gọi 
là ba Hành. 

Thức là 32 tâm quả có từ thiện ác đã nói ở trên. 


Danh sắc là danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống. Danh sắc đầu đời quyết định ta có 
đủ 6 căn hay không. Ở cõi Dục, phước đây đủ thì có đủ 6 căn và hưởng được 6 
trân như ý, thiêu phước một chút thì có đủ 6 căn nhưng 6 trần tôt xâu bât chừng. 


135 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vô phước chút nữa thì khiếm khuyết các căn. Ở cõi Sắc giới thì do ly dục nên chỉ 
có 3 căn là nhãn, nhĩ, ý căn. Ở cõi Vô sắc thì do ly tham trong săc pháp nên chỉ 
còn ý căn, (chỉ có mind không có body). 


Tái sinh bằng tâm quả Dục giới thì sanh vào cõi Dục giới. Tái sanh bằng tâm quả 
Sắc giới thì sinh về cõi Sắc giới. Tái sinh bằng tâm quả Vô Sắc giới thì về cõi Vô 
sắc giới. Danh sắc đầu đời quan trọng lắm, nó quyết định mình có đủ 6 căn hay 
không. Kê tông quát là Lục nhập, thực tế có chỗ danh sắc duyên cho một nhập (ý 
nhập) hoặc ba nhập (nhãn, nhĩ, ý), có chỗ ngũ nhập, tứ nhập, tam nhập, nhị nhập, 
vì cõi Dục có những loài động vật không có mắt, không có mũi, ở cõi Dục giới 
mà không đủ thì do nó thiếu phước. Trường hợp có đủ 6 căn nhưng 6 trần tốt xấu 
bất định, nghĩa là có lúc khổ như điên, nhiều lúc lưỡi phải ăn những thứ mình 
không muôn, mũi phải nghe mùi mình không muốn, thân của mình bị nóng lạnh, 
trầy xước mà mình không muốn. Ý của mình phải lo toan những chuyện đau 
buồn. Người có phước thì suốt mùa thu họ chỉ thấy những cái họ muốn, nghe 
những cái họ muôn. Tôi không phải thượng lưu quý tộc, tôi chỉ đứng bên ngoài 
nhà người ta liếc trộm, có những nhà Âu Mỹ, tiền của họ chết đi sông lại ba đời 
xài không hết; về bát động sản thì họ chỉ liếc miếng đất là biết mua có lời, mua 
một triệu bán lại năm bảy triệu là chuyện thường, họ nhìn trái đất này quá nhỏ, họ 
tiếc sao không lớn lên đề họ đi cho thỏa, trong khi mình không biết cả đời đi hết 
một châu lục không. Tôi ghét chính phủ Tàu, cơ chế chính trị của Tàu, ghét văn 
hóa xã hội hiện nay của Tàu nhưng tôi thương phong cảnh Tàu, thương văn hóa 
truyền thống của Tàu, tôi mơ một ngày nào đó đứng trên Phong Vũ Kiểu của 
Trùng Khánh, tôi mơ một ngày trở lại Tô Châu, Hàng Châu, một ngày nào đó 
được thăm Đôn Hoàng, Bắc Kinh, Thượng Hải. Nhưng tôi biết có những người 
hoàn toàn có thể lui tới những nơi đó có bác sĩ riêng theo cùng, có người book 
sẵn máy bay, du thuyễn, gia nhân phục dịch. Sáu căn của họ biết toàn cảnh tốt, 
còn mình đủ 6 căn nhưng cái biết khi vầy khi khác, bất định vô chừng. Ở cõi Sắc 
giới có ba căn không phải do vô phước vô phần mà do ly dục nên chỉ giữ những 
căn nào thật sự cân thiết (nhãn căn, nhĩ căn), đây là phương tiện, lợi khí để làm 
việc. Đó là dấu vết sau cùng của một người hữu sắc. Nếu không có nhãn nhĩ thì 
họ thành người vô sắc. Phạm Thiên còn lại hai căn vì đề mục của họ có liên hệ 
nhãn nhĩ, họ không còn thích cảnh dục nhưng vẫn còn thích sắc pháp. Và họ còn 
dùng mắt dùng tai để làm việc thiện như là nhìn ngăm lăng nghe chư Phật, nhìn 
ngăm lắng nghe chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh. Phải nói chữ “quán thế âm' rất 
đáng đề xài cho Phạm thiên. Ở trong văn hóa PG Nam Tông có biểu tượng một 
vị bốn mặt, cái này xuất phát từ Bà-la-môn giáo. Bốn mặt tương trưng cho khía 


136 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cạnh thần học như thanh tiếng dị diệt, ba mặt tượng trưng cho ba vị thần Brahma, 
Vịishnu, Shiva. Riêng trong PG, hình ảnh Phạm Thiên bốn mặt tượng trưng cho 
từ, bi, hỷ, xả. Ngay cả Đề Thích tốt bụng như vậy nhưng không phải lúc nào đối 
với chúng sinh cũng có từ tâm. Riêng các vị Phạm thiên thì lúc nào cũng an trú từ 
tâm khi nhìn về chúng sinh, vì vậy từ, bi, hỷ, xả được gọi là bốn Tâm Phạm Trú 
Brahmavihara. Phạm Thiên không còn tâm sân, không còn dục ái. Ở đây có điểm 
tương đồng mình phải thấy: trong các tầng thánh, vị A-na-hàm không còn dục ái 
nên không còn trở lui cõi Dục, vị A-na-hàm không còn tâm sân nên không còn 
trở lui cõi Dục. Phạm thiên phàm phu dầu là tạm thời họ vẫn là phàm nhưng 
trong thời gian ở trên đó họ không có Dục ái và tâm sân vì cõi Sắc giới không có 
chỗ chứa cho hai phiền não này. Hễ còn Dục ái là còn sân, ở đâu có sân thì ở đó 
có Dục ái, chỉ có cảnh dục mới là điều kiện để mình khởi tâm sân. Cảnh thiền 
muôn trước và muôn sau trước sau chỉ có một mà thôi, giả định như mình đắc 
thiền sống một tỷ năm thì năm đầu tiên mình nhập thiền, cảm giác an lạc do thiền 
định mang lại như thế nào thì một tỷ năm sau cảnh đó y vậy không khác. Nhưng 
cảnh Dục thì không, mình thích ăn bánh xèo mà họ bắt mình ăn tám cái thì mình 
không thèm ăn bánh xèo nữa. Thích ăn sầu riêng mà ăn ba ngày ba đêm thì hết 
thèm. Cũng con người đó ngày xưa thương không kịp, mất ăn mất ngủ vì họ mà 
bây giờ mất ăn mật ngủ vì họ không chịu ký tên li dị. Ngày xưa chỉ cái chỗ ngồi 
khi người ta đi về rồi mà lưng ghế còn phảng phất mùi hương là đủ chết rồi, giữa 
đám đông mà nghe mùi nước hoa là giật mình, tưởng người ta sau lưng mình. 
Còn bây giờ đi về đến đầu ngõ, thấy đôi đép nhựa, biết bả có mặt ở nhà là mình 
muốn đi luôn. Cảnh dục tệ một chỗ là có lúc nó đễ thương lắm nhưng có lúc làm 
cho mình chán. Riêng cảnh thiền thì không. Đó là lý do ở đâu có Dục ái, ở đó có 
tâm sân. Ở đâu có tâm sân, ở đó có Dục ái, và vị A-na-hàm tuyệt đối không còn 
Dục ái và sân. Phạm thiên tương đối không còn sân và Dục ái. 


Lục nhập duyên cho Xúc. Ở đâu có lục nhập, ở đó có 6 xúc. Xúc là sự gặp nhau 
giữa 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Xúc (trayasamnIpata) là sự giao thoa giữa căn, cảnh, 
thức. 


Hễ có 6 Xúc là có 6 Thọ. Không bao giờ có chuyện mắt nhìn mà không có cảm 
giác. Mắt nhìn là phải có cảm giác, tai nghe là phải có cảm giác, vuI, buồn hay 
hững hờ. Đối với bậc thánh thì nóng hay mát chỉ biết nóng hay mát, còn đối với 
mình thì tham hoặc sân xuất hiện. Nhiều vị khi giảng 6 thọ sanh 6 ái bị hiểu sai, 
khi được hỏi vì sao 6 thọ sanh 6 ái không xuất hiện tâm sân mà sao xuất hiện tâm 
tham ở chỗ này. Các vị giải thích rằng khi gặp cảnh ngọt ngào thì thích đã đành, 
còn khi nào gặp cảnh cay đắng thì người đó vẫn liên tưởng đến cảnh ngọt; giải 


137 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thích như vậy là không chính xác. Phải giải thích thế này, Đức Phật đang nói đến 
lý do tại sao mình sinh tử, khi đã nói đến lý do sinh tử thì Ngài không nhắc đến 
tâm sân trong chỗ này, Ngài đang nói đến trường hợp vì sao 6 căn đời này tạo ra 
6 căn của đời sau, ngay chỗ này Ngài phải nói đến tâm tham. Sáu thọ sinh ra 6 ái, 
từ 6 ái mới sinh ra 4 thủ. Ngài nói đến sự hình thành của dòng sinh tử thì bắt buộc 
phải nói đến tâm tham ở chỗ này thôi. Không nhất thiết phải gồng để tìm cách 
giải thích tâm sân ở chỗ này. Chỗ này Ngài nói đến trường hợp vì đâu mà ra dòng 
sinh tử. Trong đời sống của mình, có lúc nào mình nghe mình nhìn mà không có 
thích. Thích là thường trực, thường xuyên. Không phải lúc nào 6 thọ cũng sanh 6 
ái nhưng vì Đức Phật muốn nói đến hành trình nào dẫn đến dòng sinh tử thì bắt 
buộc Ngài phải nói đến 6 ái. Ví dụ khi người ta muốn diễn tả vì sao bị tiêu đường, 
người ta nói, vì có những cơ thể không có khả năng đào thải đường một cách 
bình thường, đường vô bị kẹt ở trong đó. Ông bà mình ngày xưa ăn uống có 
kiêng khem gì đầu mà vẫn sông đến chín chục tuổi. Con cháu bây gIỜ thuốc men 
đầy đủ, y học hiện đại mà nhiều khi bốn mấy, năm mươi đã dính tiểu đường rồi 
vì nhiều lý do: đồ ăn bây giờ phong phú hơn ngày xưa, và một phân là có những 
cơ thể mà khả năng đào thải đường yếu. Người ta chỉ nói văn tắt vì sao tiểu 
đường, vì ăn đường nhiều quá, mà cơ thể không đào thải được. Ăn đồ ngọt vào, 
chất ngọt đọng lại trong đó lâu ngày dẫn đến tiểu đường. Tiểu đường thì dẫn đến 
những hệ lụy nghiêm trọng như phá nát lục phủ ngũ tạng, nghĩa là nó làm cho 
mọi thứ trở nên dysfunction (rồi loạn chức năng) hết, không làm việc được nữa, 
và sau cùng đến mức tệ hại nhất là không còn khả năng tự lành vết thương. Nếu 
mà trầy hay lở thì chỉ ngồi nhìn mà khóc thôi, không lành được. Khi nói đến tiễn 
trình tiêu đường, người ta chỉ nói toàn là do ăn đồ ngọt. Mình cãi: Tôi đâu phải ăn 
đồ ngọt không, tôi cũng có ăn cơm, ăn bánh, ăn chè ăn cháo. Người ta biết mà, 
người ta chỉ đang nói lý do bị tiểu đường là do ăn đường nhiều quá mà cơ thể 
không thải trừ được, vì nói đến tiêu đường, nên người ta chỉ nói đến toàn đồ ngọt 
chứ người ta đâu có nói mình ăn toàn là đường đâu. Ở đây cũng vậy khi nói đến 
dòng sinh tử thì Đức Phật chỉ nói đến Ái thôi. Tại sao có áI, bởi vì có những lúc 
các con thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng rồi các con thấy thọ hý, thọ xả hoặc thọ ưu, 
khổ một nỗi đằng sau cái thọ đó có lúc lại xuất hiện ái, thay vì phải thấy phần trí, 
hoặc ít nhất cũng thấy phần tâm sân. Từ sáu ái dẫn đến tứ thủ. 


Tứ thủ gồm: 
- Dục thủ: sự gắn chặt trong năm, cảnh dục 
- Kiến thủ: sự gắn chặt ôm chặt trong cái thấy cái biết của mình) 


138 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


- Giới cắm thủ: tin vào những tín điều tào lao thiên tướng, lỗi hành trì ngoài Bát 
Chánh Đạo cứu cánh không phải Niệt bàn. 


- Ngã chấp thủ: luôn luôn sống trong ý niệm đây là tôi, đây là của tôi. Hễ có tôi 
và của tôi thì có hắn và của hắn, bả và của bả, họ và của họ, anh và của anh, chị 
và của chị v.v... Từ chỗ có tôi và của tôi mới nảy ra vô số phân biệt rồi từ đó 
mình làm khô nhau: đây là biên giới của tôi, đây là đất nước của tôi, đây là ranh 
đất của tôi, đây là gia đình tôi, vợ chồng tôi, tài sản tôi... Cái gì thuộc về tôi thì tôi 
luôn luôn muốn nó tốt đẹp, vĩnh cửu, không rời tôi. Đây là một ước muốn 
impossible (không thể có). Làm sao đời đời kiếp kiếp nó bên cạnh mình hoài? 


Làm sao đời đời kiếp kiếp mọi sự đứng yên không thay đổi? 
Làm sao đời đời kiếp kiếp bản thân mình có thê sống hoài không chết? 


Cái khổ đi ra từ cái ngã chấp. Đối với bậc thánh, các ngài nhìn bản thân mình 
như nhìn một người khác. Người tu hành chỉ học cách nhìn thôi. Người tu hành 
phải biết học cách nhìn mọi sự từ trên nhìn xuống, đề thêm lòng bao dung, yêu 
thương tha thứ, biết ở dưới nhìn lên để có lòng ngưỡng mộ học hỏi, biết ở trong 
nhìn ra đề quan sát, tiếp nhận, biết ở ngoài nhìn vô để cảm thông chia sẻ. Còn 
người nặng về ngã chấp thì không có khả năng nhìn đời từ bốn góc độ này. Quí vị 
đề ý, lúc nào mình cũng đánh giá cuộc đời này từ góc nhìn của mình ở trong nhìn 
ra hết! Ví dụ mình thấy thằng Tèo con mình nó phá sao mà dễ thương, nó gặp 
người lớn nó không chảo mình thấy nó hay, có khí phách; thăng này từ ngày biết 
đi biết chạy chưa thấy nó cúi đầu trước mặt ai hết, ““nam nhi tất hạ hữu hoàng 
kim”, đầu gối có vàng, không có cúi đầu trước ai hết. Còn con người ta không 
biết chào thì mình nói nó thiếu giáo dục, không lễ phép. Bà xã của mình thì mình 
khen vui vẻ lanh tay lẹ miệng, còn người khác thì mình chê là lắng lơ, lăn tăn, lóc 
chóc... Hễ cái nào của mình là nhất. “Đêm nằm ngủ ngảy 0 0, chồng yêu chồng 
bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà. Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ 

cơm. Trên đầu những rác cùng rơm. Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu”. 
Khi đánh giá vẫn đề từ góc độ cảm tính, từ góc độ yêu thương, góc độ ghét bỏ 
của bản thân, mang tính chủ quan thiếu khách quan thì sẽ trật lất. Phải biết đánh 
giá vẫn đề theo đủ bốn góc độ trên. Ngã chấp thủ thì không có khả năng đó, chỉ 
có một góc nhìn thôi. Nhìn từ một góc độ, nhìn một chiều thì dứt khoát phải là 
cực đoan, là phiến diện, thiên cận, nøu xuấn. 


139 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sáu ái dẫn đến tứ thủ. Tứ thủ dẫn đến hai hữu gồm Nghiệp hữu y hệt như Hành 
và Sinh hữu y hệt như Thức. Nghĩa là mọi sự đang quay ngược trở lại với tên gọi 
khác. 


Căn bản của trí gồm 44 trí, thấy rõ Lão tử, thấy rõ tập khởi (cause) của Lão tử, sự 
chấm dứt Lão tử và thấy rõ con đường dẫn đến sự chấm dứt Lão tử. Cứ vậy, đối 
với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, nhập (xứ ãyatana), danh sắc, thức, hành, đều phải 
được hiểu qua 4 khía cạnh của Tứ Đế. (11 x4= 44 trí). 


Sanh ít nhất có hai trường hợp: sanh tục đề và sanh chân đề. Sanh tục đề: sự chào 
đời của một chúng sinh. Sanh chân đề: sự xuất hiện của những cảm giác buôn vui 
thiện ác trong từng phút. Đó gọi là sanh theo khía cạnh chân để. Sao có người 
buồn ngủ rồi, buồn ngủ rồi thì thôi chớ mắc gì nghe nữa. Thôi ngưng ở đây đi. 
Sẵn đây nói cho bà con, tới tháng 3/2015 bà con cùng nghiên cứu thế nào đó lựa 
giùm tôi cái giờ sao cho các châu đều nghe được một cách thoải mái; thích hợp 
các châu lục. Bản thân tôi nghĩ có lẽ là hai giờ chiều Paris. Bây giờ trễ lắm rồi, 8 
giờ sáng. Mai mốt ai có thắc mắc cái gì, bà con nào làm op hoan hỉ giữ lại mẫy 
câu đó, khi nào thấy gần gần hết giờ thì post lên nói là xin ở lại để trả lời câu hỏi, 
chỉ cần quí vị không nói là tôi đi cái vèo, tôi nhanh vô cùng. Tôi không phải trụ 
trì, không có vợ con, nhưng tôi có một trăm công việc tôi làm. Không ai bắt tôi 
hết nhưng tôi quen như vậy, hai giờ sáng không ngủ được tôi bày đồng sách ra tôi 
lục, lật ra một số trang để qua một bên, pha binh trà để mứt gừng ở đó, buồn ngủ 
tôi lăn vô phòng ngủ, sáng ra nhìn cái chỗ đọc sách hết hồn luôn. Bây giờ tôi nhìn 

cái nhà bếp tôi muốn đóng cửa tôi đi luôn, nó quá kinh hoàng đi. Gặp lại bả con 
ngày thứ Bảy. 


140 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 29-11-2014 CĂN BẢN CỦA TRÍ (tt) 


Kỳ rồi có bài kinh Căn Bản Của Trí. Ñãnavatthu nghĩa gốc là “nền tảng của trí 
tuệ”. Gồm hai bài, bài trước thì gồm 44 trí, tức trí tuệ thấy rõ khía cạnh Tứ Đề 
trong 12 Duyên khởi. Thấy được từng chỉ, từng điều trong 12 Duyên khởi như là 
thấy sanh, già, chết; thấy rõ sanh, già, chết là như thế nào và thấy rõ nó từ đâu có. 
Có hai câu trả lời: (1) do chỉ trước. (2) do Ái. Nói gián tiếp thì mỗi điều trong 12 
Duyên Khởi là do Ái mà có. Nói trực tiếp thì do chỉ Duyên khởi trước đó, như 
nói lão tử do sanh mà có, sanh do hữu mà có, hữu do thủ mà có... 


Tại sao ở đây Đức Thế Tôn chỉ nói 11 mà không nói 12. Có nhiều cách nói về 
Duyên khởi, II cũng được mà 12 cũng được. Trong trường hợp Đức Phật dạy l I 
Duyên khởi thì ta phải hiểu ngầm rằng vô minh ở đây nằm sẵn .tr0ng Ái, Thủ một 
cách trực tiếp và năm trong hành, nghiệp hữu một cách gián tiếp. Khi mình thích 
cái gì đó, có tà kiến trong cái gì đó, đứt khoát phải có vô minh trong đó, nhưng 
trong trường hợp mình làm thiện thì nó cũng có sự tác động của vô minh, vì theo 
A-ty-đàm thì chỉ có La-Hán mới không còn vô minh, và vì vậy chỉ có La-Hán 
mới không còn tâm thiện hay ác. Chỉ có người còn vô minh thì mới có tâm thiện 
và bất thiện. Giống như chỉ có con nít mới thấy món đồ chơi này quan trọng hơn 
món đồ chơi kia, còn với một người trưởng thành thì đưa họ hai con trâu bằng đất 
sét bảo phân tích con có nào giá trị hơn, con nảy sừng dài, con kia sừng ngắn, con 
này bụng bự hơn con kia, con này có đuôi, con kia gãy đuôi, con này được nắn 
bằng đất đỏ, con kia năn bằng đất sét vàng... tất cả những chỉ tiết này chỉ quan 
trọng đối với một thằng bé nhà quê nhà nghèo không có gì chơi. Tôi chẳng biết 
trong room này có bao nhiêu người biết chuyện nặn tượng bằng đất sét, có người 
đi ra nước ngoài từ bé nên không biết trong nước mình trẻ con lấy đất sét nặn đồ 
chơi. Tại Houston tôi biết có một cô sanh 1959, cổ đi năm 1975, ông bố của cô là 
Võ Đức Thượng tiền bối của thống tướng Lê Văn Ty, từ bé cô đã sướng như tiên, 
tháng tư năm 75 gia đình của cô được sắp xếp một chuyến bay trực tiếp từ VN 
qua châu Âu và cô sống ở Bỉ một thời gian rồi qua Mỹ, cô hoàn toàn không biết 
cái gì về tầng lớp bình dân của xã hội VN. Nghe kế chuyện về cái khổ của người 
bình dân, cô ngạc nhiên, chưa tận mắt thấy con trâu bao giờ. Vì vậy mình đừng 
ngạc nhiên khi thái tử Tất Đạt 29 tuổi mà ngạc nhiên khi thấy Xác người vÌ cuộc 
sông của ngài quá đặc thù. Ở đây, khi còn vô minh thì giông như một đứa bé nhà 
nghèo nên mới coi trọng chuyện mấy con trâu màu đen, màu trắng, đất sét vàng, 
đất sét đỏ, nhưng đối với một người lớn có ăn học sông ở nước ngoài thì chuyện 
đem mấy con trâu vào lòng đề suy nghĩ thì không còn nữa. Các vị A-la-hán cũng 


141 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vậy, các ngài không còn tâm ác, tâm bắt thiện đã đành rồi mà tâm thiện cũng 
không còn. Đối với người phàm phu như mình thì cần tâm thiện vì mình còn luân 
hồi, chính cái thiện là điều kiện để mình sông. sung sướng trong cõi trầm luân; 
chính cái thiện là điều kiện tốt để mình vun bồi công đức, là phương tiện rất tốt 
để mình tu hành giác ngộ, diệt trừ phiền não, còn đôi với một vị A-la-hán thì bất 
thiện thì giống như thứ thuốc độc, tâm thiện là một thứ đồ ăn ngon miệng độc hại. 
Ngài biết công đức này của ông A, bà B sẽ dẫn đến quả báo như vây, họ sẽ được 
sung sướng như vây, nhờ trí tuệ này họ sẽ làm được điều này v.v..., ngài cũng 
biết tâm thiện là cái nhân đề tái sanh cõi lành, và ngài cũng biết là không cõi lành 
nào nằm ngoài Tam tướng (vô thường, khổ, vô ngã), và cũng không cõi lành nào 
ở thiên thu không già không chết, chỉ là kiểu già kiểu chết khác nhau một chút 
thôi. VỊ A-la-hán thấy rõ thiện và bất thiện đều là cái họa, chỉ khác nhau màu sắc, 
bất thiện là màu đen, thiện là màu hồng vậy thôi. Đối với ngài thì bất thiện như 
con rắn màu đen còn thiện như con rắn màu xanh. Có những con rắn trên mình 
có sọc xanh, sọc tím, sọc vàng cực đẹp và cực độc. Chính vì còn vô minh nên 
người ta còn tha thiết trong thiện pháp và ác pháp, còn vị A-la-hán thì thấy rõ đây 
là họa. . Thấy thì thấy vậy nhưng ngài không còn khả năng làm thiện nữa. Với cái 
nhìn rốt ráo về Tứ Đề, mọi hiện hữu là khổ, thiện là một trong hai nhân sanh trầm 
luân, cái kia là bất thiện. 


Đó là lý đo vì sao ở đây Ngài kể chỉ 11, thậm chí có chỗ Ngài kể chỉ có 3, 4: từ 
Xúc mới sanh ra Thọ, từ Thọ có Ái, từ Ái có sinh tử thiện ác. Có trường hợp 
Ngài kế 12, 9, 10, 8, 7,6, 5 bao nhiêu cũng được, không sai. Ví dụ như tôi nói lý 
do quí vị bị bịnh, có 12, là do ham ăn, lười biếng không vận động, ham chơi nên 
trúng nắng trúng sương, chơi với bạn xấu rủ rê, xa người lành, không gần người 
cần trọng, do ở nhà quê không có trò giải trí nên phải đi ngoài đồng v.v... Hoàn 
toàn có thê kế 12 nhân trong trường hợp quí vị là đứa bé nhà quê. Nhưng có 
trường hợp chỉ kể hai nhân: người này bịnh vì thích ăn nước cốt đừa, ăn âu quá 
nên bịnh mà không chịu uống thuốc nữa. Duyên khởi cũng vậy. Đức Phật đưa ra 
công thức, nguôn của công thức đó là: do Vô minh trong Bồn Đề nên mới có các 
Hành, từ đó có trầm luân và những øì liên quan. Có trầm luân mới có ân tình thù 
oán, mới có vui khổ, nước mắt, có sa đọa có thiên giới, g1àu nghèo sanh ly tử 
BE. 


44 trí ở đây là trí Tứ Đề: 4 xI1 chi Duyên khởi = 44. 


Ví dụ, Thọ có 3 (khô, lạc, xả) hoặc 5 (khô, lạc, ưu, hỷ, xả), thọ do duyên Xúc mà 
có, có rôi phải vô thường, thây như vậy gọi là thây khía cạnh khô đê của Thọ. 


142 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tập khởi (cause) của Thọ có 2: Ái (gián tiếp), Xúc (trực tiếp). Ví dụ như nói tập 
khởi (trực tiếp) của đứa con là người mẹ, (gián tiếp) là bà ngoại. Ái ở đây giống 
như bà ngoại, còn Xúc như người mẹ. Chính vì có Ái nên mới có tái sanh, chính 
vì có tái sanh nên mới có 6 căn, chính vì có 6 căn nên mới có 6 xúc, chính vì có 6 
xúc nên mới có 6 thọ, vì vậy tập khởi có thể ở đây có thê nói là Ái cũng được mà 
là Xúc cũng được. 


Ngày nào Ái không còn thì Thọ cũng không còn. Niết bàn chính là cứu cánh đề 
châm dứt Thọ. Con đường dân đên sự châm dứt đó là tinh thân Bát Chánh Đạo. 


Trí thấy tứ để trong Duyên khởi gồm có 4 cấp độ (stage, level): 

(1) Savanamayañana: trí do nghe mà có. 

(2) Sammasanañãna trí do tu tập thiền Quán mà có. 

(3) Pativedhañana: trí do chứng ngộ mà có, ám chỉ thánh trí. 

(4) Paccavekkhanañana: trí phản khán (nhìn lại, re-observe) của bậc thánh. 


Trí thứ nhất do nghe, do học, do đọc sách xem kinh mà hiểu, trình độ thứ hai là 
do quán xét, nhìn ngắm, tu tập Tứ Niệm Xứ, trí thứ ba do chứng ngộ mà có, khi 
đắc được Sơ quả, Nhị quả, Tam quả thì thấy Ta Bồn Đề. Hai cái thây (1) và (2) 
thuộc phàm trí. Trí thứ tư là khi thành thánh rồi thì nhìn lại năm điều: 


- phản khán phiền não đã diệt 

- phản khán phiền não còn lại 

- phản khán niết bàn: nhìn lại Niết bàn mình đã từng thấy qua lúc chứng đạo 
- phản khán thánh đạo: là nhìn lại tâm thánh đạo đã chứng 

- phản khán thánh quả là nhìn lại tâm thánh quả mình đã chứng 

Năm trường hợp phản khán x 4 tầng thánh trí = 20. 

Đối với La-Hán thì không có việc nhìn lại phiền não còn dư sót như ở 3 tầng 


thánh kia. Nên La-Hán chỉ có 4 trường hợp phản kháng. Như vậy tông cộng chỉ 
có 19 trí phản khán. 


143 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong room này có bả con nào lớn tuổi nhớ lời tôi nghen. Khi sắp nói chuyện 
đừng uông gì ngọt. Bà con nảo trên ó0 nhớ cái này, sắp đi ngủ thì sông chêt gì 
cũng không được đụng đến đồ ngọt, phải né. Nhiều người chết oan vụ này, đồ 
ngọt làm cho mình bị lên đàm. Cứ nề nang ai mời cái gì ngọt ngọt rồi nghĩ có 
chút xíu không sao, cái ngày mình còn trẻ thì sao cũng được, người nảo yêu thì 
dưới ó0 cũng phải kiêng. Cái vụ ngăm trà uông trăng ăn bánh trung thu là chết 
không kỊp ngáp. Sông hay chêt phải né đô ngọt ban đêm, nê gì thì nê chỉ ngôi 
chơi thôi không được ăn. 

CĂN BẢN TRÍ (2) 

Căn bản trí thứ hai gồm 77 trí. Ở đây 77 trí này là quan sát từng điều trong II 
Duyên khởi qua 7 khía cạnh. Năm vững những cái này thì có tât cả, nêu đủ duyên 
lành Ba-la-mật thì đủ đê đặc quả A-la-hán. 

(1) Trí biết già chết do sanh mà có. 

(2) Trí biết kiếp này nếu không có sanh thì không có già chết. 

(3) Trí biết rằng trong quá khứ cũng vậy, già chết do duyên sanh mà có. 

(4) Trí biết rằng trong quá khứ nêu không có sanh thì cũng không có giả chết. 
(5) Trí biết kiếp sau già chết cũng do sanh mà có. 

(6) Trí biết kiếp sau nếu không có sanh thì sẽ không có già chết. 

(7) Trí biết sanh, già, chết đều là những hiện tượng vô thường có rồi mắt. 


Ở đây Đức Phật dùng bốn từ đồng nghĩa đề diễn tả Tam tướng của từng điều 
trong L1 Duyên khởi: Khayadhamma, Vayadhamma, Virasadhamma, 
Nirodhadhamma. 


Chữ “viraga" ở đây được định nghĩa là “virajjana”: “sự nhạt phai”, “phù du”, không 
có nghĩa là “ly tham” như chô khác. “Khaya'là sự châm dút. “Vaya" là sự tiêu 
tùng. “Viraga' là băng hoại. “Nirodha' là kêt thúc. 

Nói nhạt phai tôi mới nhớ, có một ông chủ tiệm gọi họa sĩ tới và nói: Tôi cần vẽ 
một bảng hiệu hình con sư tử, ông tính bao nhiêu? 


144 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Họa sĩ nói: Sư tử cột khác giá sư tử thả, sư tử cột đắt gấp đôi sư tử thả. Chủ tiệm 
nói: Tôi khùng hay sao lại chọn giá đắt, hơn nữa chúa sơn lâm phải thả chứ sao 
cột! Ông họa sĩ vẽ cái bảng hiệu có hình sư tử ngầu lắm, ngon lành lắm. Hai ba 
ngày sau, chủ tiệm gọi cho họa sĩ nói là đêm mưa trôi mất con sư tử. Họa sĩ nói: 
Vì ông chọn sư tử thả nên tôi không xài sơn outdoor, waterproof (sơn ngoài trời). 
Các pháp hữu vi đều được gọi là “virajjana”, nghĩa là sự nhạt phai, đều là những 
con sư tử thả hết, thấy nó vậy đó chớ nó sẽ bỏ mình nó đi, hoặc mình chán nó. 
Một món đồ bị hư cũng là cách nó bỏ mình, hoặc mình không thích nó nữa cũng 
là cách mình lìa xa nó. Vợ chồng có người chết hay chán cũng là một cách xa 
nhau. Vì vậy Đức Phật dạy một điều rất là lý thú: '“Vạn hữu ở đời do duyên mà 
có, đã có rồi thì phải mất và thích hay ghét là những hiện tượng nhất thời trước 
sau øì nó cũng bỏ ta mà đi.” Sự thật này không phải để cho mình chán đời mà là 
để cho mình thanh thản khi đối diện với đời sống, không còn tiếp tục thích và 
ghét nữa. Nhiều người trong room chắc cũng che miệng cười thâm nói rằng tôi 
nói vậy mà không biết tôi có làm được hay không. Xin nói cho quí vị nghe một 
chuyện, người ta có cùi đui sứt mẻ øì là chuyện của người ta, nếu mình đang đói 
mà người ta đưa mình món ăn ngon, ăn được, thì ăn chớ đừng đi tìm hiểu thân 
thế người ta làm gì. Bà con cứ đưa tôi chiếc nhẫn 8 carat, tay bà con có sạch hay 
dơ gì tôi cũng lấy. Điều người ta trao cho mình, thấy nhận được thì nhận chớ 
đừng đi tìm hiểu đời tư người ta làm gì. Năm nay tôi 46 tuổi, đêm qua tôi cạo tóc, 
tóc bạc nhiều lắm rồi mà trong mấy chục năm tôi nhớ có một điều tôi chưa bao 
giờ làm, đó là tôi chưa bao giờ tìm hiểu đời tư ông taxi chở tôi, chưa bao giờ tìm 
hiểu đời tư ông bác sĩ chữa bệnh cho tôi, của ông nha sĩ nhồ răng cho tôi. Tôi nhớ 
bên Tàu có một dịch giả không phải người Tàu, đó là ngài Cưu Ma La Thập 
(Kumarajiva) một trong bốn vị đại dịch giả Hán tạng (An Thế Cao, Nghĩa Tình, 
Huyền Trang, Cưu Ma La Thập). Vua quí ngài lắm, thỉnh vào cung thuyết pháp. 
Mỗi lần mời ông thuyết pháp thì lâu lâu tặng ông một cô hầu thiếp đề về quét 
chùa, nâu cháo, nấu thuốc, tổng cộng ông có I3 cô luôn. Nghe mà bắt ham, dịch 
kinh thuyết pháp không mà có tới l3 cô. Rồi người ta xầm xì, sao chùa toàn gái 
đẹp không hà. Ông vẫn giảng kinh bình thường, trước mặt ông có bình hoa sen, 
ông rút ra một nhánh sen rồi hỏi sen này từ đâu ra. Mọi người nói từ sinh ra, ông 
Cưu Ma La Thập hỏi từ sình ra sao bỏ vô đây. Mọi người cười ồ nói sình là sình 
sen là sen. Ông nói, bà con có quyền coi tôi là sình cũng được nhưng thấy điều tôi 
nói là sen thì hãy trân trọng bỏ vào bình. Không thê lẫn lộn sen với sình được. 
Nếu đi nghe đạo mà cứ chăm chắm vảo đời tư của ông giảng sư thì chết. Người 
dốt mà khéo che đậy thì cũng không có gì nói cho mình nghe, hoặc người giả dối 
cũng không có gì nói cho mình nghe, cái quan trọng là cái người ta có gì cho 


145 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình nghe hay không, chuyện gì của người ta là kệ người ta. Tại sao tôi phải đi 
xa như vậy, bởi tôi cũng nhột chứ, tôi đang giảng Duyên khởi, tôi trong vai trò 
vừa giống như giảng sư và vừa như người dạy thiền cho quí vị. Trí tuệ thấy bốn 
khía cạnh của Tứ Đề trong Duyên khởi gôm 4 trình độ, một là do mình nghe, hai 
là do công phu tu tập quán chiếu mỗi ngày, ba là do chứng ngộ, bồn là trí phản 
khán nhìn lại những gì mình chứng ngộ, đoạn trừ, dư sót. Nghĩ cũng tội nghiệp 
một số người nghe đạo mà lòng vẫn còn nặng nè, không gì khổ cho bằng mình cứ 
ôm hình thức, chê ông thầy này không có hạnh, ông thầy kia không có giới rồi 
cuối cùng theo thờ ông thầy dốt đặc, ông đốt mình cũng dốt luôn, trên đường hấp 
hối rồi tiếc ngày xưa không học đạo, ông thầy kia tu bê bối nhưng có cái dạy cho 
mình. Tôi có viết ở đâu đó cái câu: đối với tăng ni có hạnh mà không có kiến thức 
thì mình nên nhìn mà không cần nghe họ; đối với tăng ni có kiến thức mà không 
có hạnh thì mình nghe họ mà không nhìn họ; còn đối với tăng ni mà không có cái 
gì để mình nghe mình nhìn thì mình đi luôn. Cho họ một bao gạo là xong. 


Như vậy, 7 khía cạnh x 11 Duyên khởi = 77. Ôn lại cho nhớ: “Trí biết già chết do 
sanh mà có, Trí biết kiếp này nếu không có sanh thì không có già chết, Trí biết 
răng trong quá khứ cũng vậy, già chết do duyên sanh mà có...” Đây là trí quán 
Duyên khởi trên hai chiều thuận nghịch. Thấy theo chiều thuận là thấy rằng già 
chết do sanh mà có, thấy chiều nghịch là thấy nêu không có sanh thì không có già 
chết. Chính cái thấy thứ hai mới kích động mình đữ dội. Cái thấy thứ nhất đề 
mình biết, cái thấy thứ hai để mình tu. 


Già chết do sanh mà có, nêu không có sanh thì không có giả chết. Sanh do hữu 
mà có, nếu không có nghiệp hữu thì không có sanh hữu. Nếu không có sanh hữu 
thì làm gì có sanh, nếu không có sanh thì làm gì có lão tử. Sanh này do nghiệp 
thiện ác mà có. Hành giả thấy hai hữu này do tứ thủ mà có, nếu không có tứ thủ 
thì không có hai hữu. Quan sát theo cách này, hành giả nhìn nhân thấy quả, nhìn 
quả thấy nhân. Ví dụ, nhìn cái hoa thấy thích quá, phải thây răng chính cái thích 
này, là ái, còn ái thì sanh ra thủ, nếu không ái thì không có thủ, đó gọi là đang 
quán sát 12 Duyên khởi. Biết rõ ái từ thọ mà có, nêu không có thọ thì không có 
ái. Trước đây cái gì mình thích thì mình nhào vô, bây giờ thì đã có tu rôi, không 
phải cái nào thích mình cũng thò đầu vô, đó gọi là tu thọ. Trước đây tôi phải nhìn 
bộ bài, nhìn chai rượu, nhìn phụ nữ đẹp tôi mới vui, từ cái vui đó mới nảy ra vô 
số chuyện khác, bây giờ tôi thấy những cái vui trước chai rượu, phụ nữ, bộ bài... 
này không nên có. Bây giờ mình chỉ quan sát không nuôi dưỡng kiếm tìm như 
ngày xưa. Tu xúc cũng y như vậy, quan sát cái đang xảy ra chớ không đi tìm như 
ngày xưa nữa. Hành giả nói riêng và người tu nói chung là không đi kiếm; cứ 


146 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sinh hoạt lành mạnh và quan sát cái gì đang xảy đến chớ không tìm kiếm, đầu tư 
và nuôi dưỡng các thọ như ý mình thích nữa. Hành thây rõ hai điêu: cái này do 
cái kia mà có; không có cái kia thì không có cái này. Tại sao phải chia hai? 


Vì phải chia hai như vậy mình mới có được hai cái trí: 
-Thấy đề biết bản chất thật sự của nó là gì, ở đâu nó đến. 
-Cái thấy thứ hai là để biết mình phải làm gì. 


Trí thứ nhất, A do B mà có, phải biết cái này đề thấy rõ bản chất thật sự của A là 
øì, ở đâu đến. Với người đủ duyên thì chỉ riêng cái trí này đã đắc quả rồi. Nếu 
muốn đi đài thì thêm trí thứ hai: nêu không có B thì không có A, cái biết thứ hai 
này cho mình biết mình phải làm gì đối với B. Đó là hiện tại. Quá khứ, tương lai 
cũng y hệt như vậy. Có sáu trí để biết rằng nay sao thì xưa vậy, xưa sao thì sau 
này cũng vậy. 


Trí trong Duyên khởi quá khứ có hai, trong hiện tại cũng có hai, vị lai cũng hai. 
Cộng lại là 6. Trí thứ bảy là biết rõ răng cái gì cũng vô thường. Cứ vậy lấy 7 khía 
cạnh này x 12 Duyên khởi bằng 77. Gọi là nền tảng của trí tuệ giác ngộ. Học 
Duyên khởi phải học như vậy thì nó mới sâu, cứ làm cái gì cũng nhớ, nhìn thích 
cái gì thì nhớ liền, do ái sẽ ra thủ, thủ sẽ ra hữu, hữu sẽ ra sanh lão bệnh tử sầu bi 
khổ ưu não, buổi đầu như con két, lâu ngày rồi quen. Giống như hồi nhỏ mình 
học trung học, biết chất này chất kia, oxy, hydro, nitơ, học cho biết thôi. Lớn lên 
mình biết rõ hơn, trời lạnh, sợ ma, sợ ôn mình hay trùm đầu, giờ mình biết ngủ 
mà trùm đầu không tốt vì khi mình thở ra cái gì mình lại hít ngược vô cái đó, lúc 
bấy giờ cái biết của mình về oxy và carbonic mới xài được. Quí vị vào internet gõ 
“những loại cây nên trồng và không trồng trong nhà”, sẽ thấy hầu hết các loại cây 
ban đêm thải ra carbonic, nhưng có những loại cây như đồng tiền hay lưỡi cọp, 
phát tài, mẫy cây này lại nhả ra oxy vào ban đêm, lọc không khí rất tốt, và có 
những cây hấp thụ độc tổ rất tốt như cây hướng dương (sunflower). Cây này hấp 
thụ chất phóng xạ rất mạnh nên những vùng đất người ta nghi ngờ hoặc biết rõ 
nhiễm phóng xạ, người ta trồng nhiều cây hướng dương. Những cái biết này, hồi 
nhỏ mình học không xài, lớn lên đụng chuyện mình sử dụng. Kiến thức thật sự là 
những gì ta học rồi quên mất, khi có chuyện dùng thì tự nhiên nhớ ra. Học rồi mà 
đụng chuyện không biết lẫy ra xài thì đó là đồ ve chai. Kiến thức Phật pháp cũng 
vậy, mình cứ học rồi cứ nhớ như con nít, lâu này sẽ quen. 


147 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trí lúc đầu được gọi là Savanamayañana trí do học mà có. Khi hành thiền, tu tập 
tuệ quán thì có trí thứ hai Sammasanañana, do tu tập tuệ quán, do tu Tứ Niệm 
Xứ, do quan sát chiêm nghiệm, chánh niệm tỉnh giác mà có. Hai trí sau do chứng 
ngộ, phản khán thì tôi không dám hứa, hai trí này phải kiếp sau rồi. Tôi có đặt tên 
mây cái tâm trong bảng nêu. Tâm thiện tôi đặt là “đầu hôm sớm mai”, 12 Tâm 
bất thiện tôi đặt tên là “người tình trăm năm”, riêng Tâm đáo đại thì tôi đặt là 
“tình thiên thu”, Tâm siêu thế là “ngàn thu vĩnh biệt” bởi cái tâm này đừng hòng 
mà có. Đặt biệt 12 tâm bất thiện là “người tình trăm năm” vì nó theo mình suốt 
mùa thu. Còn mấy tâm đáo đại, tâm siêu thê thì học cho vui thôi đừng hòng đụng 
tới, mình tu như con dòi làm sao đắc nồi Sơ thiền. Vậy mà có mấy bà con tảo lao 
có bằng cấp luôn, đi Miễn Điện rồi về tin rằng mình đắc thiền. Cho phép tôi giẫu 
tên một vị tôn túc. Vị đó khoe ở thiền viện bên Cát Lái đó, nói là “Tứ thiền là 
chuyện trở bàn tay thôi”, tôi nghe tôi muốn khóc luôn. Sơ thiền là phải lìa bỏ năm 
dục. Lìa Š dục chỉ mới là một trong năm triền thôi. Trong khi muốn đắc Sơ thiền 
phải bỏ năm (triền) có năm (chi thiền), bỏ nỗi chưa. Đang đi mà nghe Gangnam 
Style, nhạc trẻ là đã nhảy dựng lên rồi, nghe chuối chiên chuối nướng, mực 
nướng bánh xẻo là đã chết rồi. Thử hỏi Sơ thiền đã đắc chưa mà nói Tứ thiền là 
chuyện nhỏ. Theo tôi biết, thực sự đã đắc Tứ thiền thì họ không muốn nói muốn 
khoe gì nữa, bởi thế giới của họ quá đã đời rồi, họ không muốn tiêu phí một giây 
nảo, họ chỉ muốn chìm sâu vảo trong đó, trừ phi những chuyện gì đó cân kíp sanh 
tử phải làm thì họ làm. Cái an lạc của người đắc Tứ thiền dễ sợ lắm, an lạc đến 
mức người ta có thể nhắc bồng thân người lên được. Nói đắc Sơ thiền vậy chớ 
năm dục của anh đã thật sự chán hắn chưa. Nhiều khi mình tự gạt mình là tôi có 
trách nhiệm với chồng với vợ với con, chứ thật ra đó là ái. Người đắc Sơ thiền 
không phải là thánh nhân nhưng phải nói trong tình cảm gia đình máu mủ họ 
khác mình nhiều lắm, bởi vì nếu họ còn quấn quít như mình thì làm sao ly dục 
được, ly dục mới đắc Sơ thiền chứ. Ở ngoài đời một cậu bé tiêu học có kiêu ngạo, 
học giỏi đủ điểm vẫn lên trung học, trung học có kiêu ngạo mà đủ điểm vẫn lấy 
được tú tài, và lấy những bằng BA, MA, PhD là bình thường, nhưng trong đạo 
Phật thì không, khi anh thành tựu cái gì đó mà kiêu ngạo, coi đó là vô thượng là 
không đi xa được nữa. Trong đạo Phật khi mình kiêu ngạo thì cái nhiều nhất có 
thể làm được chỉ là thuộc lòng kinh điển, khó lòng thành tựu được cái gì thuộc 
tâm linh. Minh là những con bịnh, những tử tủ, cái biết của mình chỉ là cái biết 
của người tử tù về căn hằm mà mình đang bị nhốt, không có gì để hãnh diện. Có 
học tám muôn bốn ngàn pháp môn, giỏi P4ÌI, giỏi A-tÿ-đàm, nhưng rồi thì sao, 
chỉ là một tủ thuốc. Tủ thuốc này chỉ có giá trỊ cho người nào có bịnh, biết mình 
bị bịnh và muốn chữa bịnh, chớ còn nghĩ răng anh sở hữu tủ thuốc đắt tiền quí 


148 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hiếm nhưng bản thân anh không chịu uống thì chuyện tự hào đó là thêm một bịnh 
nữa là bịnh tâm thần. Xưa không biết đạo chỉ mê gái mê tiền, ØIỜ biết đạo thêm 
bịnh mê kiến thức nữa, thấy mình giỏi, nhiều trí tuệ, nhiều duyên lành, nhiều Ba- 
la-mật. Càng tu càng chất thêm chớ không bỏ bớt. Tu là để bỏ cái gì chớ không 
phải để được cái gì. Tôi nói sẽ bị học giả A-tỳ-đàm chống ráo riết nhưng tôi phải 
khẳng định đắc quả A-la-hán là bỏ được cái gì đó chớ không phải là có cái gì đó. 
Không phải đắc La-Hán đề có được tâm La-Hán mà là đề bỏ hết phiền não. Khi 
bỏ hết phiền não thì tự nhiên có tâm La-Hán. Tu mà với lòng dứt trừ phiền não 
thì an toàn hơn với mục đích đắc chứng cái gì đó. Lý do là khi mong đắc chứng 
ta rất đễ kiêu ngạo với từng thành tựu trên đường và rất dễ ngộ nhận tưởng miêng 
chai là kim cương. Khi tu với lòng bỏ thì rất an toàn, thấy phi lạc biết là đồ giả, 
thấy lâng lâng biết là đồ giả, đau quá, sốc quá biết là đồ giả. Tôi nhớ trong một 
bài viết tôi có nói, chỉ có hai động từ làm thay đối lịch sử truyền thừa và hoăng 
dương PG, đó là “được” và “bỏ”. Tu là để bỏ cái gì chớ không phải là được cái gì 
và không hề có chuyện diệt trừ phiền não theo nghĩa là cầm cục đá đập bề cái ly, 
mà cái gọi là diệt trừ phiền não chính là sự thay thế. Chiều nay tôi còn là người 
phàm, tôi nhìn cái này tôi thích, tôi nhìn cái kia tôi ghét, nhưng đêm nay tôi đắc 
quả A-la-hán, tôi nhìn lại tôi thấy không thích nữa, biết nó là lắp ráp, vô thường, 
và nhìn cái tôi ghét cũng nghĩ vậy, do duyên mà có, và cũng sẽ vô thường, và 
mình, cũng do duyên mà có và mình cũng vô thường. Căn vô thường, cảnh vô 
thường, lúc đó phiền não bị thay thế, replace chớ không phải là eliminate. 


Nói gọn lại, 12 Duyên khởi chỉ là Khổ đề mà thôi, con đường nào dẫn đến 12 
Duyên khởi được gọi là Tập đề. Niết bàn là chấm dứt 12 Duyên khởi, đó là Diệt 
đề. Tinh thần Bát Chánh Đạo dẫn đến Niết bàn chính là đạo đế. Như vậy là hai 
giáo lý Tứ Đề và Duyên khởi tuyệt đối không thể lìa nhau. Điều quan trọng nhất 
là hành giả luôn thấy rằng toàn bộ mọi hiện hữu chỉ là sự kết nối giữa nhân và 
quả, giữa khổ này với khô kia, dù nhân hay quả đều là khổ hết. Mọi hiện hữu là 
khổ, giáo lý Duyên khởi dạy cho mình ý niệm khổ đó được hiểu như thế nảo. 
Khô là vì mọi thứ do duyên mà có. Nói do duyên mà có là nói cho sang, cho gọn, 
cho bảnh; nói khó nghe mà chính xác là lệ thuộc mà có. Tôi đã nói không biết 
bao nhiêu lần, muốn có một ly nước lavabo mà uống cũng không phải dễ, cứ 
tưởng tượng đêm giao thừa của năm 1968 có bao nhiêu vòi nước xỊt tứ tung trên 
mặt đường Sài Gòn có ai đám dừng lại mà uống không. Không biết trong đây có 
ai đủ tuổi đời để biết đêm giao thừa của năm 1968 không. Nước máy cũng không 
ai dám ung, có ai dám thò đầu ra đường hay không. Xã hội có vân đẻ, nhà anh 
có vấn đề thì đừng hòng có ly nước máy mà uống. Vừa cầm ly mà nghe ông xã 


149 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hay bà xã la làng thì uống nổi không, nghe nhức răng hay chóng mặt thì có thể rót 
nước được không, hoặc nghe đau nhói như cắt ruột thì có đủ thời gian uống nước 
không. Không thể nào mà ngôi đó thong thả rót nước nhâm nhị. Vạn hữu ở đời 
do duyên mà có, và đã có rồi thì phải mất. Xong một bài kinh 77 trí. Bây giờ tiếp 
theo là bài kinh Do Duyên Vô Minh, í, ngưng ngưng chớ, đủ rồi, 7h40, quá đủ 
rồi, xin bà con cho ngưng ở đây. Bài kinh này sẽ học ngày thứ ba. Long thần hộ 
pháp kêu tui. Xin chào bà con. 


150 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 02-12-2014 DO DUYÊN VÔ MINH 


Sáng nay mình học liên tiếp hai bài kinh Do Duyên Vô Minh. Hai bài này có 
cùng nội dung: Toàn bộ dòng sinh tử do duyên mà có, sự có mặt của cái gọi là 
chúng sinh thật ra chỉ là của các duyên mà thôi, không phải của a1. 


Có vị tỳ kheo hỏi Đức Phật, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn giải thích Vô minh duyên 
hành, hành duyên thức..., vậy dòng luân hồi đó của ai. Đức Phật trả lời đó một 
câu hỏi rất là không nên. Hai bài kinh có nội dung giống nhau, bài trước là do có 
người hỏi, bài sau Đức Phật biết trước trong nhóm có người thắc mắc nên Ngài 
nói trước. Cái này cũng phải nói thêm là do gốc mình vô minh tả kiến nặng quá, 
chớ khi Đức Phật đã giảng tới đó rồi mà vẫn còn thắc mắc như vậy thi mệt quá. 
Rất nhiều lần Ngài giải thích, do tâm bất thiện, thiện, tạo ra quả khổ vui, vậy mà 
trong đám đông tỳ kheo có người thắc mắc nếu nói vô ngã thì ai tạo ra nghiệp 
thiện nghiệp ác và nếu nói vô ngã thì ai là người hưởng nghiệp đó. Tức là họ cứ 
bị ám ảnh liên tục là phải có người làm, trong khi Đức Phật giải thích mọi thứ do 
duyên, giống như ví dụ chiếc xe. Chính vì mình nghĩ có chiếc xe mình mới có 
tham chấp, còn luôn nghĩ rằng mọi thứ là đồ ráp thì tình hình sẽ khác. Có nhiều 
người khi nghe chỗ này họ vẫn không chịu, họ nói là biết là đồ ráp nhưng thích 
vân thích. Đó là vì cái biết của họ chưa tới nơi. Nếu biết bản chất thật sự của mọi 
thứ đều là phù phiếm phù du hết thì cái tham giận của mình chắc chắn phải thay 
đổi. Mình phải có cái gan nhìn nhận điều này. Cũng cái đồng hồ Rolex đó, nhưng 
mình biết đây là đồ Tàu sẽ khác với trường hợp mình tưởng đây là đồ Thụy Sĩ, kế 
từ giây phút có người nào đó mà giàu có, có kinh nghiệm xài hàng hiệu mà mình 
tin cậy, nói cho mình biết đây là đồ Tàu, có thể mua cả rổ bên Hongkong, 
Thượng Hải, thì từ lúc đó suy nghĩ của mình đối với cái đồng hồ Rolex trong tay 
chắc chắn có thay đối. Ở đây cũng vậy, khi mình biết mọi thứ do duyên mà có, 
biết một cách rốt ráo, thì cảm xúc thương thích ghét sợ chắc chắn có thay đôi. Ở 
đây Đức Phật xác nhận rằng mọi thứ do duyên, không có do ai tạo ra, và những 
cái khô lạc có được từ dòng Duyên khởi này, từ sự tương tác của các duyên, tất 
cả những cái đó cũng được ghi nhận bằng Thọ, bằng Thức, chớ còn nó không 
phải do một con người nào hết. Khi biết rồi thì cảm xúc thương thích có thê thay 
đổi. Ví dụ thương một người nào đó, sau đó mình xác nhận đó là kẻ thù, hoặc 
thương nhớ một người nào đó mà sau đó biết là do giải phẫu chớ không phải giới 
tính bâm sinh, khi biết rồi thì chắc chắn cảm giác có thay đôi. 


Đức Phật dạy do nhiều đời sinh tử, sống trong phiền não nên chúng ta không đủ 
duyên đê gặp chư Phật và được các ngài khai thị cho biệt mọi thứ là đô giả. Tôi 


151 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thưa với bà con một chuyện, tôi, không phải là thánh nhân, nhưng sở dÏ tôi tin 
Đức Phật ở những điểm này là vì lý do rất đơn giản, cũng là chủ quan cá nhân 
của tôi. Bởi vì Ngài xác định những cái mà mình có thê ít nhiều hiểu ra được đời 
sông, khi Ngài nói không có ai làm, tất cả là do duyên tạo, trong cái biết cạn cợt 
của tôi, vẫn có thể có chỗ hiểu ra ít nhiều. Rõ ràng muốn hay không, miễn là các 
duyên có đủ thì chuyện đó nó xảy ra. Năm nay tôi đã đi hơn nửa đời, tôi thấy mọi 
thứ ở đời đúng là do duyên, tất cả những buôn vui vinh nhục của mình đúng là do 
duyên, lệ thuộc vào vô số nhân tó, và tôi, già thì hổng già, trẻ thì hông trẻ, tôi đã 
tận mắt thấy những ông cụ chín mươi ngoải, có cuộc đời vàng son rực rỡ. Xe đạp 
người ta không có đi mà các cụ có xe hơi, nhà người ta không có ở mà các cụ có 
nhà dư trên Vũng Tàu, Đà Lạt, mướn người ta ở giữ nhà, khi cần thì ra đó ở như 
ông hoàng, còn không thì giao cho quản gia chăm sóc. Rồi thì sao, vật đôi sao 
dời, biển dâu tan tác, tuổi già nằm thèm cục đường tán mà không có, tới lúc tôi 
gặp họ thì họ năm liệt rồi, con cháu nhớ thì đút cho ăn, còn tụi nó ngủ quên thì 
thôi chịu. Nhờ nhìn những cái đó tôi mới thấy. Còn như những bệnh nhỏ nhỏ như 
nhức răng, chóng mặt tiêu chảy, chỉ là nhân duyên nhỏ xíu nhưng đủ sức chận 
đứng mọi niềm vui của chúng ta. Tôi dựa vào những điều nàymà tin vào Phật dạy 
vạn pháp do duyên. Nếu theo lời của Ngài, do cái này có cái kia có thì rõ ràng 
không có cái Tôi trong đó. Khi nào duyên đủ thì có, khi không đủ thì không có, 
không có phần “của tôi” trong đó. Trong hai bài kinh này Đức Phật xác nhận, ở 
đây không có ai hết, tất cả là do duyên. Mình không tu tập, yêu đời quá, dễ duôi 
quá, lúc khô chạy về với Phật, lắng nghe Phật, học lời dạy của Phật, chuyện qua 
rồi thì quên sạch, giống như đứa bé, lúc bị đứt tay chạy về với mẹ với ngoại, tới 
lúc lành lặn thì đi chơi tiếp, không nhớ mẹ, không nhớ ngoại. Đói, bị thương tích 
mới về, đứa bé đó chỉ thật sự hiểu những gì gọi là tắm lòng của mẹ của ngoại khi 
nó trên mười tám tuổi. Mình ở đây cũng vậy, sở dĩ mình không hết khổ bởi một 
lẽ đơn giản là mình không thật sự nhận ra một điều là mình đang sông trong khô. 
Minh là con cá không ngờ răng mình đang lội trong nước, không biết bản thân 
mình là khổ và bối cảnh chung quanh là khổ. Tại sao mình sống trong khô mà 
mình lại thích nó, chỉ vì có ba duyên thôi: một là do nghiệp đời trước đầy mình 
vào trong nếp sống nảo đó, mình phải thích cái này cái kia mới sống được chớ, 
giống như con dòi thích ăn phân. Một ví dụ nặng nè trong kinh “Này các tỳ kheo, 
có những vị tỳ kheo được danh xưng lợi đắc cúng dường lễ bái của cư sĩ, nhìn 
quanh thấy bạn tu của mình không được như vậy thì sanh lòng kiêu ngạo cho 
răng ta được mà họ không được. Niềm tự hào đó chỉ là của một con dòi coi 
thường những con đòi khác đang sống trong điều kiện không có phân người”. 
Vào trong Google, gõ chữ: “danh xưng lợi đắc, con đòi”, là thấy. Mình cứ tưởng 


152 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


những thứ mình sở hữu rất là hay, trong khi đó lẽ ra mình phải hiểu những gì 
mình biết những gì mình sở hữu thật ra nó chỉ là những hiểu biết, những thứ tài 
sản của một tử tù, của người bịnh giai đoạn trầm kha nguy kịch. Nằm bệnh viện 
lâu ngày thì cũng có phòng riêng, có bình hoa, có cửa số ngó xuống vườn, sáng 
cũng có năng rọi vào phòng, đêm trăng cũng có trăng rọi vào phòng, có người tới 
lui thăm viêng, có lúc được quà cáp của người thân bạn bẻ, cho dù có ngọt ngào 
cách mấy cũng là những gì thuộc vê một bệnh nhân. Minh ở đây cũng vậy, toàn 
bộ nhà cửa, tài sản, vợ chồng con cái, chỉ là những thứ thuộc vê một bịnh nhân, 
chớ không có ngon lành như mình tưởng. Chỉ cần buổi sáng thức dậy giở tay 
không lên thì điều tôi đang nói mới thành sự thật, lúc đó mới kêu trời, lúc đó mới 
nhớ tôi đã giảng, và khi hiểu đời sông thực sự khổ như vậy thì không mong có 
phần của mình trong đó, không có cái tôi trong đó. Đi tìm cái tôi trong cuộc đời 
đau khổ này giống như đi tìm quốc tịch trong xứ Sirya vậy đó. Tự nhiên bây giờ. 
có vị báo cho tôi biết, có cô Phật tử làm ăn ở châu Phi, già rồi, về xứ, nghe nói cô 
tìm tôi và giao lại cho tôi miếng đất ở châu Phi, chỗ đang có chiến tranh. Nghe 
như vậy thì lòng tôi sẽ hờ hững lắm, tôi không thể nào đến phi trường bay qua cái 
xứ đang có chiến tranh như vậy, đi lơ ngơ một mình bên đó quá sức nguy hiểm, 
tôi không ham xí phần mấy vụ tảo lao đó. Nếu mặt tôi có chai lắm thì tôi alo cho 
cổ, nói cô trước khi về xứ bán mắc bán rẻ rồi chuyên về cho tôi. Trong đời này, 
nếu thật sự mình thấy mọi thứ là khô thì mình không có đại gì nghĩ đến chuyện đi 
tìm một cái Tôi ở đó. Mình khổ vì mình có ý niệm đây là tôi, đây là của tôi, như 
vậy thì mình mới tốn thương. Khi mình thấy mình chỉ là cọng rơm, sợi tóc thì khả 
năng tôn thương của mình rất nhỏ, còn thấy mình là bình cổ, là con người, là 
nhân vật nào đó trong xã hội thì chỉ cần rơi từ độ cao ba mét là mệt rồi. 


Trong liên tục hai bài kinh, Đức Phật xác định mọi thứ do duyên mà có, không hề 
có bàn tay của ai tạo ra và không ai nhận lãnh cái khổ lạc, mà rõ ràng là do vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục 
nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ. Vấn đề là thọ, từ thọ duyên 
cho ái. Tại sao ở đây Ngài không nhắc đến tâm sân, là vì Ngài đang nói dòng luân 
hồi được tạo ra như thế nào, cũng giống như Ngài nói tại sao con bị tiêu đường, là 
vì con thích ăn đường, hoặc không thích nhưng vì lý do nào đó cơ thể của con 
không có khả năng đào thải được chất đường, nên sự có mặt của đường trở thành 
ra bịnh. Khi Ngài nói như vậy mình sẽ cãi, con đâu có ăn đường, con còn có ăn 
mắm muối, đồ chua, đồ mặn, đồ cay chứ không phải chỉ án đồ ngọt không đâu. Ở 
đây là Ngài đang nói riêng cái bịnh tiêu đường, vắn tắt là do ăn đường nhiều. 
Trong chú giải có đoạn Pali: “kassa ca panayam Jatf”, cái sanh này là của a1, 


153 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“kassa ca panayam bhavo” cái hữu này của ai; lục nhập của a1, xúc của a1, thọ của 
ai v.v... và Đức Phật xác định “No kallo pañho”: câu hỏi không thích hợp. Như 
Lai đã giải thích quá rõ, mọi thứ do duyên, là dòng chảy, không do ai hết. 


Cuối bài Do Duyên Vô Minh (2) có đoạn: “24) "Thế nào là hành và những hành 
này là của a1? 


- Hay "Các hành là khác và có ai có những hành này là khác”, hay "Sinh mạng và 
thân thê là một”, hay "Sinh mạng và thân thê là khác” 


“Sinh mạng và thân thể là một”, ở đây có rất là nhiều người, trong đó có chúng 
tôi nữa, từng nghĩ cục thịt này là sinh mạng của mình, và sinh mạng đó chính là 
của mình. Nói chung là mình đánh đồng, coi toàn bộ nguyên khối này, tâm tình 
buồn vui, thiện ác này, xương thịt tâm thức này gom chung thành một khối, rồi 
khi mình thấy vui thì tự nhiên tất cả con người này đang vui. Vui chỉ là Tâm sở 
thôi, còn toàn bộ những cái khác không vui, nó biết gì mà vui, chỉ có Thọ uẫn — 
Tâm sở thọ, vui hay buồn năm bên đó thôi. Ví dụ mình nói hành thiền, nghe 
pháp, giữ giới hoan hỉ quá, mình tiền của nhiều quá, sung sướng quá, nói chung 
chung như vậy thì thấy đời đáng sống thật, còn thật sự hiểu ra thì không phải như 
vậy, sinh mạng và thân thể không phải là một mà là từng phân, danh ra danh, sắc 
ra sắc. Trong cái danh, những cái gọi là lạc, ưu, hỉ, xả nó năm ở Tâm sở thọ. 
Giống như cái máy chụp hình gọi là máy ảnh nhưng thật ra nó là từng phần, ống 
kính mà đậy lại thì làm sao chụp, màn trập không mở ra khép lại thì làm sao chụp 
được. Nếu chụp bằng phim thì bên trong phải có phim. Nói gọn là máy chụp hình 
nhưng do nhiều thứ ghép lại và không có cái gì là máy chụp hình hết. Mọi thứ là 
lắp ráp, do duyên tạo và không có cái gì là một. 


KHÔNG PHẢI CỦA ÔNG (Natumhasutta) 
Bài này cũng y hệt như vậy, ở đây Ngài dạy: 


“3) Thân này, này các Ty-kheo, phải được xem là do hành động, do sắp đặt, do 
sự cô ý, do sự cảm thọ trong quá khứ.” 


Tôi xin chia buôn với bà con, nêu cái này mà bà con đọc trong bản Pali thì sướng 
vô cùng: “Puranamidam, bhikkhave, kammam abhisankhatam abhisañcetayItam 
vedaniyam datthabbam””. 


“Puranamidam, kammam abhisañkhatam” thân này được tạo ra từ nghiệp quá 
khứ, “abhIsañcetayitam” do mình đầu tư mà có, 


154 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đọc bản tiếng Việt và tiếng Pä|i khác nhau xa lắc. “vedaniyamở đây theo chú 
giải là “vedaniyavatthunghña là “cái gì đó bị nhận biết” và cũng có nghĩa là nền 
tảng của mọi cảm xúc. Dịch gọn: Ngũ uân này được tạo nên bởi tiền nghiệp, bởi 
sự đầu tư của nghiệp là cái gì đó mà ta phải cảm nhận gánh chịu. 


Sẵn đây tôi cũng nói luôn, trong nước mình từ đó đến giờ học Vi diệu pháp cứ 
hơi lơ mơ lan man chữ “tác ý" và chữ “tư”. Khi họ làm gì đó thì nghe các sư nói 
do mình “tác ý", thật ra đó là do mình dịch lộn, cái mà các sư thật sự muốn nói là 
“cetana”, còn tác ý là “manasikara'. 


“Manasikara': sự cô ý. 'Cetana”: sự dụng ý. Tôi ngồi buồn không biết làm gì, tôi 
thấy con dao nằm ở đó, tôi lấy con dao gọt gọt que tre, gọt chăng biết làm øì. Tại 
sao tôi không gọt tay tôi mà tôi gọt cái que đó, vì có sự cô ý hướng con dao gọt 
vào cái que, đó là manasikara. Manasikara là tập trung mỗi dao vào que thôi, còn 
dụng ý là mục đích gọt để làm gì. Từ lâu tôi có tâm nguyện, chữ dịch nào mà tìm 
được tiếng Việt tương đương thì dùng nó đề cho bà con chưa học A-tỳ-đàm họ 
hiểu. “Cetana” mà dịch là “tư” thì Tàu xưa đọc hiểu, còn VN nghe thì chết giấc 
rồi, còn chữ “tác ý là chữ trong kinh. Đồng ý là có những chữ đề bắt người ta học 
để có khái niệm còn những cái gì không cần thiết phải làm khó người ta thì mình 
làm khó nhau làm chi. Ví dụ nói dì tôi hoặc má tôi, chớ mắc øì nói con dâu của 
ông nội tôi, con gái của bà ngoại tôi. 


TÂM TƯ SỞ (Cetanäsutta) 


Mấy hôm trước tôi có nói, 12 Duyên khởi nói bao nhiêu cũng được (12, I1, 8, 6, 
5, 3), mục đích chính là Đức Phật cho mình thấy từ đâu mà có dòng luân hồi này. 
Có người Ngài nói rất đủ vô minh duyên hành... sầu bi khổ ưu não, nhưng có 
những người Ngài chỉ nói một chút thôi. Bằng chứng là trong Tứ Đế, Đức Phật 
không có nói vô minh, nhưng mình phải hiểu ngầm là có. Ngài chỉ nói, sự thật 
thứ nhất là mọi hiện hữu là khô, sự thật thứ hai là tất cả khô đều đi ra từ ái. Rõ 
ràng trong Tứ Đề, nói trong chữ nghĩa là không có gì vô minh trong đó. Tất cả 
hiện hữu là khổ đó là sanh già, đau chết, sầu bi khổ, thương phải xa, ghét phải 
sắn, ... cuối cùng Đức Phật nói: '“Sankhittena pancupadanakhandha dukkha”. 
“Sankhittena': nói gọn lại, briefly, “sự có mặt của năm uấn là khổ”. Mọi sự đam 
mê thích thú tham ái trong đời này đều là gốc của khô. Sự văng mặt của Tập đề 
gọi là hữu dư Niết bàn, sự văng mặt của toàn bộ Khô đề một cách triệt đề gọi là 
Vô dư Niết bàn. Thứ tư, tinh thần Bát Chánh Đạo là con đường dẫn đến Niết bàn. 
Rõ ràng ở đây không nhắc gì đến vô minh hết. 


155 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh này Đức Phật nói rất đơn giản: Cái gì được ta sống và hành động có 
dụng ý, cái đó làm duyên cho Thức, từ Thức mới có Nghiệp Hữu, từ Nghiệp Hữu 
mới có Sinh Hữu, và như vậy là toàn bộ dòng luân hôi. 


Tâm sở tư ở đây chính là cetanã (volition), tiếng Việt dịch “sự dụng ý” là tốt nhất. 
Chính vì có dụng ý nên mới có ba hành. Ba hành gồm: Sự dụng ý bằng tâm bất 
thiện, gọi là phi phúc hành; hành thứ hai là phúc hành, gồm sự dụng ý bằng tâm 
thiện hướng sắc (dục giới, sắc giới); bất động hành là dụng ý hành động được 
thúc đây bởi tâm thiện Vô sắc giới. 


Ở đây toàn bộ dòng luân hồi được mô tả ngắn gọn qua công thức như sau: Do có 
sự dụng ý (cetana) thiện ác nên mới có nghiệp thức tôt xâu (tâm thiện là nghiệp 
thức thiện, tức nghiệp hữu thiện, tâm ác là nghiệp thức ác, tức nghiệp hữu ác). 


Khi quí vị có tâm bất thiện xuất hiện trong đầu quí vị, tâm bắt thiện đó được gọi 
là nghiệp hữu, chính nó khi xuất hiện như vậy là đã âm thầm và kín đáo tạo ra 
tâm tái tục - tâm đầu thai cho mình ở kiếp sau nảo đó, nếu mạnh thì tạo ra tâm 
đầu thai ngay kiếp sau. Nhưng trong vô số kiếp mình đã có quá nhiều nghiệp 
thiện ác rồi, nên nêu mình tắt thở mình có thê đi về cảnh giới mình đã tạo từ bốn 
chục kiếp về trước. Mình học đề biết chuyện cầu an cầu siêu rất mong manh mơ 
hô. Kho nghiệp của mình nhiều dữ lắm, chuyện kiếp này mình tu hành thiền định 
giữ giới thì quý dữ lắm nhưng nghiệp của đời này chỉ là phần nhỏ so với núi tiền 
nghiệp của mình trong nhiều đời, có hiểu được chỗ này mới hiểu được ví dụ con 
rùa mù. Sanh làm người khó vô cùng, trong một ngày mang thân làm người mình 
sống toàn bằng tâm con thú, đói ăn khát uông, đực cái trỗng mái, phản ứng tự vệ. 
Sống dưới tâm loài nào chết về loài đó. Ác đễ làm hơn thiện, người ác cũng dễ 
kiếm hơn người thiện, bạn ác bạn xấu đễ kiếm hơn bạn lành, nên trong vô số kiếp 
quá khứ vốn liếng bất thiện của mình nhiều vô số kê. Đời sông hiện tại, trong một 
ngày tâm thiện chỉ là một mảnh vụn nhỏ xíu so với một núi bất thiện. Chuyện 
quay trở lại làm người thì thấp vô cùng. Hãy tin rằng, chánh pháp khó gặp, khó 
gặp là khó có dịp để nghe; chuyện gặp được Phật, nghe pháp rất hiếm. Vì vậy 
trong chú giải giải thích Tam Bảo là 3 ngôi báu quí hiếm vì không dễ gặp và 
không có thứ châu ngọc nào đem lại lợi ích cho người ta bằng Tam Bảo hết vì 
vậy người ta gọi Tam Bảo là của quí. Kẻ nào có duyên, có đức tin, có chánh kiến 
gặp được Tam Bảo thì kẻ đó công đức phải như thể nào đó. Trong kinh nói giữa 
một biển chúng sinh bao la mênh mông vô tận, thế mà có nØƯỜời biết tìm đến Phật 
pháp dầu một cách vô tình hay cô ý mà bằng cách nào đó, họ được đến Phật 
pháp, có chánh kiến, thì khả năng quay trở lại làm người, làm trời của hạng người 


156 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


này cao hơn những loài khác. Họ phải là người có phước báu nhiều lắm. Đây là 
niêm vui cho chúng ta. Không phải mang thân người là giống nhau, có người là 
tỷ phú nhưng không biết chánh pháp. Đức Phật xác nhận: Cho dù là ngôi vị 
Chuyển Luân Thánh Vương, Đề Thích cũng không bằng một phần nhỏ xíu của vị 
Tu-đà-hoàn. Vì dòng luân hồi của những vị đó bấp bênh, bất định, riêng vị Tu- 
đà-hoàn thì cô định. Tam Bảo khó gặp nhưng người nào gặp được ba bảo thì 
người đó phước rất lớn. Cứ tưởng tượng mù mịt không biết Phật pháp, không biết 
mình là ai, từ đâu tới, sẽ đi về đâu, chỉ biết đi làm đề sông, sống để đi làm, đàn bà 
nuôi chồng nuôi con, đàn ông nuôi con nuôi vợ rồi đến một lúc nào đó nằm liệt, 
nước miêng chảy, miệng méo, mắt lờ đờ, ăn nói ngọng nghỊu chờ người ta đem 
chôn, vậy mà cứ hết đời này qua đời khác, tìm kiếm tiền bạc, danh phận đủ thứ 
hết. Trong đời tôi có những nhân vật mà quí vị nghe là lạnh xương sống, ngài HT 
Hộ Giác, tiếng tăm một thời, thuyết pháp chùa Kỳ Viên là xe kẹt tới ngã bảy. 
Thuyết pháp chùa Tam Bảo Đà Nẵng thì xe kẹt nguyên quãng đường Phan Chu 
Trinh, cuôi cùng thì ngồi đâu. đau đó. HT Thích Minh Châu một thời lừng lẫy, 
cuối cùng già cũng stroke ngôi xe lăn. HT Thích Huyền Vi cuối đời cũng hôn mê 
nằm một chỗ. Đó là những nhân vật mình biết, còn bây giờ HT Nhất Hạnh, tiếng 
tăm lừng lẫy, được đề cử Nobel Hòa Bình, bạn của Martin Luther King, một 
nhân vật của làng Hồng làng Mai, bây giờ thì sức khỏe leo lét. Tôi mới kế sơ sơ, 
chớ còn HT Thích Thanh Từ, HT Trí Quang trong nước, ở ngoài thì HT Thích 
Tâm Châu, HT Giác Nhiên, tôi không tin là đến 10 năm. Trẻ nhất là HT Giác 
Nhiên đã tắm mươi ngoài, các vị kia vị nào cũng bước lên hàng chín. Xuôi tay 
một cái thì đi theo nghiệp của mình. Trong kinh có chữ này rất ngậm ngùi, 

“yathakammupaga”: đi theo nghiệp của mình, khi Đức Phật kể cầu chuyện xưa, 
ngài kết thúc: Sau khi Ta (Bồ Tát) nói như vậy với vua rồi trở về nhà của mình 
sông đời riêng tư và cuối cùng thì đi theo nghiệp của mình. Kết thúc như vậy, 
ngậm ngùi lắm, đi theo nghiệp của mình thì đi xuống là chủ yếu rồi đó. Vì vậy 
dòng luân hồi ở đây nói gọn là do dụng ý (ntension), có ba dụng ý: bất thiện, 
thiện cấp thấp, và thiện cấp cao. Dụng ý nào cũng chỉ là sự quân quanh, như 
trong ngôi nhà đang cháy dù ở vị trí nào trong nhà. 


Dụng ý (cetanä) dẫn đến nghiệp thức (kammavinnana). Nghiệp thức 
(kammavinnana) chính là nghiệp hữu (kammabhava) tức các tâm thiện ác. 
Nghiệp hữu (kammabhava) dẫn đến sinh hữu (jatibhava) tức các tâm đầu thai. Từ 
đó là sự có mặt ở các cõi. Sống hết tuổi thọ thì tiếp tục đi theo nghiệp cũ 
(yathakammupaga). Ở mỗi kiếp sông ta vừa nhận quả cũ vừa tạo nhân mới ăn 


157 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hoài không hết. Câu này mới đau: “ăn hoài không hết.” Ăn cái gì không biết. 
Luôn luôn có nghiệp gôi đâu. 


Tu thiền Tứ Niệm Xứ là hạn chế tối đa số nghiệp gối đầu, nghĩa là hạn chế tối đa 
các nghiệp tham, sân. Thấy sao biết vậy. Khi chưa biết đạo ta có hai cách đầu tư 
luân hồi: bằng tâm bắt thiện và tâm thiện. Khi tu Tứ Niệm Xứ thì hạn chế kiểu 
đầu tư bằng tâm bất thiện. Đầu tư bằng tâm thiện cũng có nhiều cách: có trí đi 
cùng và không có trí đi cùng. Không có trí đi cùng là làm thiện mà không hiểu gì 
hết chỉ thấy thích rồi làm, mong Tôi kiếp sau Được cái này cái kia. Làm thiện có 
trí là cách làm thiện của người chánh kiến, biết cái øì cũng do duyên mà có, đã có 
rồi phải có lúc vô thường, khi hiểu vậy thì thiện tâm chỉ là một phản ứng tự 
nhiên, làm phước mà không có sự trông đợi. Tự nhiên có lòng thương người, tự 
nhiên muốn buông bỏ, tự nhiên có khả năng kham nhẫn, tự nhiên có khả năng 
thương người, tha thứ, đó là cách làm thiện có trí đi cùng. 


Người không tu, khi nói hoặc làm có nhiều cách đầu tư nghiệp bắt thiện. Khi học 
đạo, có tu Tứ Niệm Xứ thì không đầu tư như vậy, họ đầu tư bằng tâm thiện, thiện 
hợp trí. Phật tử đi chùa mà không học đạo, không có chánh kiến thì làm phước 
bằng tâm thiện ly trí; thiện ly trí thì cho đời sau sinh ra đẹp trai học gi1ỏ1, con nhà 
giàu nhưng không có khả năng đắc đạo. Làm phước bằng tâm hợp trí thì đời sau 
đắc thiền, đắc đạo dễ dàng. Làm phước mà không có nên tảng của trí tuệ thì sanh 
ra chỉ là người may mắn hữu hạnh nhưng không có huệ căn. Huệ căn hay ngộ 
tánh ở một người là do đời trước làm phước bằng tâm hợp trí. 


Ở ba bài này Đức Phật nhấn mạnh vai trò của Hành thay vì là vô minh, ái, thủ. 
Nhưng chỗ khác tùy theo căn cơ người đối diện, Ngài sẽ nhắn mạnh vai trò của 
vô minh, hoặc của áI1, hoặc của Tứ thủ. Ví dụ có người Ngài nói, do Vô minh 
duyên Hành, hành duyên thức... sầu bi khổ ưu não. Từ sầu bi khổ ưu não này 
nảy ra Tứ lậu, Tứ lậu đó chính là vô minh. 


Tứ lậu có từ những cơn đau gồm Dục lậu và sự đam mê hưởng thụ khoái lạc. 
Kiến lậu là hiểu sai mọi sự băng hướng dẫn của người khác (paraghosa) hay do 
chính mình thiếu trí tuệ (ayonisomanasikara); (yonisomanasikãra: khéo suy tư). 
Hữu lậu là mong mỏi có mặt ở cõi này cõi kia, trong tình trạng này, tình trạng nọ. 
Vô minh lậu là sự u mê thường trực trong lòng những người không biết Tứ đề là 
øì; chạy trốn khô này bằng cách đầu tư cái khô khác; trốn Khổ đề bằng cách đầu 
tư Tập đế; do không biết cứu cánh thoát khổ duy nhất chỉ có Niết bàn và từ đó 


158 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cũng không hè biết đến tác dụng lìa khổ của Bát Chánh Đạo, gọi chung là Vô 
minh lậu. Từ Tứ lậu vòng tròn Duyên khởi được bắt đầu như cũ. 


Bây giờ đã trễ lắm rồi 7h20, tôi đã giảng tất cả sáu bài kinh sáng nay, trong đó là 
ba bài xác định mọi sự không của aI, chỉ do duyên tạo, ba bài thu ngắn lý Duyên 
khởi, nhắn mạnh vai trò của Tâm sở tư (cetanä). Nói 12 Duyên khởi nhưng trong 
trường hợp này Ngài chỉ nói Cetana, mình sống bằng dụng ý gì, mình có mặt 
trong room này với dụng ý gì, mình có mặt trong chùa có dụng ý øì, tại sao mình 
xài kiểu đồ này mà không xài kiêu đồ khác. Toàn bộ đời sống mình là hành trình 
của những dụng ý, thiện hay bất thiện, cao hay thấp. Có những dụng ý có ý nghĩa 
giúp cho mình tu hành tốt hơn và có những dụng ý làm cho mình tệ hơn, kém 
hơn. Thiện cũng có nhiều cấp, thiện hợp trí và thiện ly trí. Nếu nói tới nơi tới 
chốn chữ cetanä này tới Tết cũng chưa hết. Có những dụng ý do tham tác động, 
do sân tác động, sĩ thì luôn có mặt. Có những hành động do thích cái gì đó, hoặc 
hét cái gì đó, muốn chạy trốn, muốn phủ nhận, muốn xóa nhòa cái gì đó. Trong 
thiện cũng vậy, có những dụng ý có trí tuệ và có những dụng ý không có trí tuệ. 
Từ đó, dẫn đến dòng luân hồi cùng sinh ra nhưng sự thông minh không giống 
nhau. 


Hôm nay Phật tử làm thiện để cầu mai sau mình không còn thiện ác nữa vì ác đưa 
mình đi xuống, thiện đưa mình đi lên, mà lên hay xuông trong một căn nhà đang 
cháy lớn thì cũng như nhau. Tây có câu: Tiền không hắn đem lại hạnh phúc 
nhưng nó cho ta cái quyền lựa chọn kiểu đau khổ. Thiện nghiệp cũng vậy, thay vì 
khổ trong địa ngục, khổ trong cảnh nghèo khó, bệnh hoạn, cô đơn, thì thiện 
nghiệp cho ta chịu khổ trong một hình hài người có tiền, có quyên, rồi cuối cùng 
thì ai cũng chết như nhau. Tôi từng thấy có người quãng đời quá khứ của họ rất 
huy hoàng, có gia đình đó ba mẹ con có quá khứ rất huy hoàng, từ Miên với quá 
khứ đáng buôn, họ chạy về VN có quãng đời huy hoàng và kết thúc rất buôn, tôi 
nhìn thây giống như một vở tuông, rất thê thảm. Chỉ cần sáng ngày ngủ dậy mà 
mình không điều khiển được cái tay cái chân mình là xong, đừng nói có vợ có 
chồng có con có cái hỗ trợ. Tiểu tiện một chỗ trong vòng một tháng thì người ta 
đã đuối nói øì sáu tháng, một năm, hai năm... đừng dại dột đầu tư vào con cái và 
mong con báo đáp. Phải chuẩn bị đời sống tâm lý sẵn sàng sống cô đơn cô độc. 
Nếu dự trữ được ít tài sản để ngừa khi có tiền trong túi người ta chịu khó nuôi. 
Đừng khờ khờ giao hết cho con rồi nghĩ con nó nuôi. Con trai nghe lời vợ, con 
gái nghe lời chồng, và đàng sau vợ chồng của nó luôn luôn túc trực ba trăm quân 
sư quạt mo, đó là suy nghĩ không thể nào đở hơn. Hẹn lại quí vị vào ngày thứ 
Năm. 


159 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


160 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 04-12-2014 NĂM HẬẠN THÙ SỢ HÃI 
Sáng nay mình học bài kinh Hận Thù Sợ Hãi. 


Các Phật tử dù Nam Tông hay Bắc Tông đều biết ngũ giới, tam quy. Đó là hai 
chuyện gần như bắt buộc phải biết nêu là Phật tử. Có điều theo nhận xét của tôi, 
không mấy người hiểu tới nơi tới chỗn ngũ giới. Có người nghĩ là giữ giới cho có 
phước, có người nghĩ giữ năm giới cho bớt tội lỗi, có người kết hợp cả hai, vừa 
bớt tội vừa thêm phước. Thật ra còn khía cạnh thứ ba rất là quan trọng theo nhận 
xét của tôi, có lẽ không nhiều những người Phật tử quan tâm đến khía cạnh thứ 
ba đó là nếu mình có được những thiện pháp như là tín, tấn, niệm, định, tuệ, nói 
rộng thêm là kham nhẫn, hành xả, từ bi, nói dài dòng là 25 Tịnh hảo, nếu có được 
những thiện pháp đó trong lòng của mình thì chuyện giữ năm giới là chuyện rất 
tự nhiên. Giống như có trông hoa thì thấy đẹp thây thơm. Năm giới chỉ là một 
phần nhỏ xíu được toát ra từ một con người có hàm dưỡng. Không thê tách rời 
năm giới và tâm tư người Phật tử được. Ví dụ như người có văn hóa, có giáo dục 
là người cư xử, ăn nói phải phép. Ăn nói phải phép cư xử phải phép chỉ là một 
phần toát ra từ một con người có giáo dục, ngoài hai chuyện đó thì còn bao nhiêu 
tính cách tốt đẹp khác nữa ở người có giáo dục. Năm giới cũng vậy, chỉ là một 
phần nhỏ xíu ở con người có hàm dưỡng, ví dụ, không sát sanh không phải chỉ là 
vì sợ tội mà vì thương chúng sinh khác. Ai cũng sợ chết, không lý nào mình đi 
lấy mạng chúng sinh khác. Hơn nữa một người có từ bị, hiểu đạo thì họ không 
thể tìm ra được lý do nào giết người khác dù giết để ăn hay đề tiêu khiển, hay là 
trò thê thao. Chỉ riêng giới sát sanh thì đã thấy rõ ràng đó là một phần nhỏ được 
toát ra từ một tâm hồn hiểu chuyện có hàm dưỡng. Và một điều nữa, vạn vật 
trong vũ trụ này hiện hữu và vận hành trên mặt phẳng của những nguyên tắc, trật 
tự. Nhìn vào nếu không suy tư, không biết Phật pháp, mình nghĩ rằng có thể mọi 
thứ là sự ngẫu nhiên và thích làm gì thì làm. Mọi sự tuy thấy xô bồ nhưng thật ra 
chúng đang tồn tại trên trật tự, một khi mình làm điều øì mang tính tiêu cực (sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đâm thọc, uống rượu...) thì mình đã can thiệp 
vào trật tự vôn có của vạn vật. Thí dụ, như con vật đó đang sống, nó đang đi theo 
trật tự do nghiệp của nó và nghiệp của những chúng sanh khác, sự có mặt của nó 
trong bối cảnh thiên nhiên đó là một phần đóng góp. Nếu như mình cho chim ở 
hoặc chim ăn, thì mình cũng can thiệp nhưng theo hướng tích cực. Khi mình sát 
sanh là mình can thiệp một cách tiêu cực vào dòng chảy của vạn hữu. Chúng ta 
sông ở đời có hai cách can thiệp: tiêu cực và tích cực. Một người Phật tử thấy 
điều này thì không thể nào hành động tầm bậy được. Một người giữ được năm 


161 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giới thì họ đã có đóng góp rất lớn cho thế giới. Nếu như một buổi chiều vắng, 
một đêm khuya, mình có mặt trên con đường làng, nơi ven đồi, một bìa rừng mà 
yên tâm thanh thản bước đi an toàn không sợ hãi thì quá tốt, đàng này chính sự có 
mặt của những con người xấu khiến cho những nơi này không còn an toàn nữa. 
Rõ ràng chúng ta đã mắt đi một phần của thế giới. Nói như vậy có nghĩa là khi 
anh là một người tốt, chắng những bản thân anh tốt mà còn ảnh hưởng đến cả thế 
giới nữa. Khi mỗi cá nhân không có tật cướp giựụt, cưỡng bức người có tiền, 
cưỡng bức phụ nữ, người giả, thì xã hội thanh bình, an toàn hơn; những con 
đường làng ven đôi ven rừng sẽ đẹp biết chừng nào. Khi mình sống bắt thiện thì 
bản thân mình là thùng rác mà thùng rác này còn có sự lan tỏa ra xung quanh. Ai 
đi du lịch thì biết, có những quốc gia người ta khuyến cáo có những đoạn đường 
không an toàn, vì ở đó có sự có mặt của những con người không có năm giới. Vì 
vậy, khi anh có năm giới thì anh không có thù hận, không có gieo rắc sự sợ hãi 
cho người khác. 


Đức Phật dạy có ba sự bồ thí: tài thí (chia sẻ tài sản), pháp thí (chia sẻ Phật pháp), 
vô úy thí. Vô úy thí là sống như thế nào đem lại yên tâm không sợ hãi cho người 
khác. Khi sát sanh là mình đang can thiệp một cách thô bạo vào dòng chảy trật tự 
của thế giới đang vốn có. Người ta đang có đực cái, trông mái, có cha có mẹ, có 
anh có em, đùng một cái bị giết chết. Nếu con chim mẹ bị giết thì những chim 
con sống với ai, trong đêm tối mùa đông ai sưởi ấm cho những con chim nhỏ 
này. Can thiệp một cách thô bạo vào chúng sanh khác là đang can thiệp vào dòng 
chảy của thế giới. Vì vậy người có năm giới là người sống hòa bình và sống có 
đóng góp. 


“Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: Khi nào, này 
Gia chủ, vị Thánh đệ tử nhiếp phục được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đầy 
đủ bốn Dự lưu chi, khi nào Thánh lý (nàya) nhờ trí tuệ được khéo thấy, được 
khéo thâm nhập...” 


Đức Phật nhân mạnh “thánh đệ tử” vì đệ tử phàm thì có thê khi vầy khi khác, có 
khi vì tham, giận, thương, ghét mà giữ giới hoặc không giữ giới, nhưng vị thánh 
cư sĩ thì dứt khoát có đời sông tự lợi và lợi tha. Khi anh tốt là anh đóng góp cho 
người khác. Khái niệm tiểu. thừa và đại thừa tuyệt đôi không phải năm ở vân đề 
giáo lý hay hệ phái mà là vấn đề cá nhân. Khi anh sống bằng tâm hồn có chia sẻ 
thì anh đã là đại thừa rồi. Tự nhận đại thừa nhưng tâm hôn toan tính nhỏ nhặt thì 
trở thành tiêu. Nói thì theo trào lưu thôi, hai chữ này là sản phẩm đời sau nên anh 
em mới phân biệt, vốn trong kinh điển nguyên thủy không có. Hai chữ Đại thừa 


162 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tiểu thừa đối với tôi tương đương chữ thiện và bắt thiện. Thiện và bất thiện không 
phải là khái nệm găn chặt vào quôc gia dân tộc, đảng phái mà là vân đê cá nhân. 


Vị thánh cư sĩ phải thành tựu tuyệt đối 5 giới, không sứt mẻ, không vì lý do sợ gì, 
thích gì, thương gì, ghét gì mà vi phạm năm giới, kế cả bỏ mạng sông. Vị Tu-đả- 
hoàn có điểm khác biệt, nếu vị đó là cư sĩ có thể giữ năm hay tám giới nhưng có 
thể chết chớ không phạm giới này. Vị Tu-đà-hoàn đi xuất gia thì giữ giới xuất 
gia, có thể chết chớ không phạm giới xuất gia, đã thọ giới gì thì thà chết chớ 
không phạm giới. Ở đây không phải vị ấy sợ phạm giới mà là bản chất của con 
người không thể phạm giới. Trong kinh ví dụ giống như một người trưởng thành 
đầu óc bình thường thì người đó không thể nào nhảy xuống hồ phân hoặc lây 
phân người bỏ vô miệng được. Nếu một đứa bé hoặc người lớn bị tâm thần hoặc 
lú lẫn thì cái gì cũng có thể bỏ vào miệng. Đây không phải là vẫn đề vệ sinh hay 
ai răn đe, mà là bản chất tâm lý không thê làm vậy được. Chuyện phạm giới cũng 
vậy, bản chất tâm lý của họ không cho họ làm việc đó. Sống có năm giới thì vị đó 
có thể bỏ được năm chuyện xấu có thê gây hận thủ hay sợ hãi cho người khác. 
Gọi là thánh nhân vì tối thiểu thành tựu 5 giới và 4 dự lưu phân, tức nét đặc trưng 
của một vị thánh thấp nhất, Tu-đà-hoàn. Bốn Dự lưu phần gồm niềm tin không 
thối chuyển nơi Tam Bảo và giới hạnh tuyệt đối thanh tịnh, dù phải mất mạng 
hay tái sinh kiếp khác. Người phàm thì không được như vậy, cho dù là vị thiền sư 
pháp sư Tam Tạng thuộc lòng toàn bộ kinh điển nhưng không lấy gì làm chắc 
mình không vi phạm giới luật cho đến suốt đời, vì mình có thê thương thích sợ 
hét cái gì đó mà phạm giới. Và cho dù vị này có thể hy sinh mạng sông đề giữ 
gìn giới luật nhưng khi tắt thở sang kiếp khác thì chuyện giữ giới này không còn 
được tiếp tục nữa. Riêng vị thánh Tu-đà-hoàn thì không, ngay trong kiếp này, dù 
có phải chết chứ đừng nói mất mát danh lợi cũng không phạm giới, và dù tái sanh 
kiếp khác cũng không phạm giới. Cho nên vị Tu-đà-hoàn vĩnh viễn không thể sa 
đọa bốn cảnh giới khổ, thú: A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh. Bàng sinh ở 
đây là chỉ chung cho tất cả những loài bò, bay, máy, cựa. VỊ Tu-đà-hoàn chính vì 
thành tựu tuyệt đối vĩnh viễn niềm tin bất thôi ¡ chuyển nơi Tam Bảo dầu đời này 
hay kiếp khác, cộng với sự thanh tịnh vĩnh viễn của các giới đã thọ trì nên vị này 
được gọi là thành tựu Dự Lưu phân, tầng thánh thấp nhất. 


Phàm phu có thê tin điều mình chưa hiểu hết, có thể không hành trì điều mình đã 
hiểu, có thể hành trì chưa đúng mức cái đang hành trì. Phàm phu có bịnh rất nặng 
đó là làm thiện bao nhiêu cũng thấy nhiều, ác bao nhiêu cũng thấy ít, trong khi 
bậc thánh không vậy, mọi sự như thế nào thì thấy y hệt vậy, không thêm không 
bớt, không vẽ vời, không tô màu, không áp đặt nhãn hiệu lên đó. Áp đặt nhãn 


163 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hiệu là cho rằng cái này là của tôi, cái này đẹp, cái này sang, cái này nhà quê.. 

Dĩ nhiên Tu-đà-hoàn vẫn còn phiền não, nhưng so với mình thì chỉ là một nhận 
tỷ. Mình bình thường chưa gặp thử thách chưa gặp cám dỗ thì mình không ngờ 
mình hèn, mình tham sống sợ chết sợ khổ đến mức nảo; khi đụng chuyện rôi mới 
thấy được bản chất của chính mình, mình rất tham sông sợ chết, thích tư túi, thích 
bon chen... Chẳng qua giờ mình đang có tiền, sống thoải mái nên mình không 
ngờ, chớ giờ liệng mình vô ký túc xá sinh viên, vô trong trại ty nạn, mỗi ngày 
giành nhau xô nước, hoặc đi cùng nhau Thái Lan, Miễn Điện một chuyến thì 
thấy, ở chung phòng khách sạn mà tay nào vô phòng tắm lâu quá, mình sẽ giành 
vô trước ngay, lúc đó mới thấy mình sống bon chen dữ lắm, cái gì cũng sợ mất 
phân hết. 


Vị Tu-đà-hoàn là bỏ năm cái, có được bốn cái, cuối cùng là thành tựu chánh tri 
kiến, tức nhận thức đúng đắn về Duyên khởi, bản chất và cách thức hình thành 
nên cái gọi là chúng sinh, và cũng là thế giới vũ trụ nói chung. Vị Tu-đà-hoàn tùy 
lúc mà theo cách nào đó quán chiếu bản thân và thế giới. Chăng hạn khi đang 
nhìn hay nghe, biết rõ đây là lục nhập, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 4 thủ, nghiệp hữu. Vừa 
nhìn là vị ấy biết rõ đây là nhãn xứ, nhãn xứ ở đâu thì nhãn xúc nhãn thọ có mặt 
ngay tại đó, chỉ cần thất niệm lúc này thì sắc ái có mặt, sắc ái có mặt thì dục thủ 
lập tức có mặt. Phàm phu mà thích cái gì lập tức có đủ bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, 
giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Giới cắm thủ có thể không có nhưng ngã chấp thủ bắt 
buộc phải có. Có tứ thủ thì có nghiệp hữu (nghiệp thiện, nghiệp ác), hễ có nghiệp 
thiện nghiệp ác thì nó âm thầm tạo ra một nghiệp tái sinh cho đời sau kiếp khác. 
Tùy lúc theo cách nào đó mà quán chiếu của bản thân, có thê quán chiếu thế này: 
Sự có mặt của mình tại đây và bây giờ là do tâm tái sinh đầu đời mà có. Tâm tái 
sinh đó do nghiệp thiện ác mà có. Nghiệp thiện ác đó do tứ thủ mà có. Dục thủ là 
đam mê trong hưởng thụ năm dục. Kiến thủ là luôn thấy quan điểm này là đúng, 
quan điểm kia là đúng, đúng là vì của mình, mình đánh giá, mình suy tư; suy cho 
cùng đó là thường kiến và đoạn kiến. Tất cả những suy nghĩ của phàm phu ít 
nhiều đều dính vào hai tà kiến này, mà mình lại thấy mình hay. Ai mà nói mình 
ngu là mình giận liền dù bình thường mình tỏ ra là khiêm tốn. Mình tưởng mình 
khiêm tốn nhưng thật ra ngã mạn ngâm trốn trong đáy lòng của mình mà mình 
không ngờ. 


Nội dung bài kinh Năm Hận Thù: Bỏ 5, có 4, thành tựu I (nhận thức về Duyên 
khởi). Phải hiểu Tứ thủ là gì mới thấy dòng luân hôi dễ sợ, cứ cái gì hưởng được 
là ôm cái gì hiểu được là ôm, hai cái ôm này đi ra từ cái tôi, thấy mình là cái gì 
đó. Khi sáu xứ tiếp xúc 6 trần mà không có Niệm không có Tuệ thì nó là điều 


164 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kiện môi trường nhân duyên tốt cho Ái. Thích trong cảnh Dục thì về cảnh Dục, 
thích trong thiền thì về cõi Phạm thiên, sống hết tuôi thọ rồi quay xuống nữa. Cõi 
Dục là điểm sau củng của dòng luân hồi. Có nỗ lực thì mình leo lên tới CỐI Sắc 
giới và Vô sắc giới, còn nêu một ngày nào đó làm biếng leo thì mình trở về gốc 
cây. Cõi Dục là gốc cây, cõi đọa là gốc của gốc. Nghĩa là nếu mình không cần tu 
hành gì hết, cứ sông như ý mình thích thì cái chỗ đón mình là cõi Dục. Trong cõi 
Dục mà mình không có nỗ lực gì hết, vẫn tiếp tục sống bệ rạc buông xuôi, thì 
mình sẽ xuống nữa. Nếu không làm thiện thì rớt nữa, lọt xuống cảnh giới thấp, đó 
là địa ngục, A-tu-la, ngạ quỷ, bàng sinh. Cối đọa thì không có giới hạn thời gian, 
nếu không tu là triền miên ở đó. Nếu làm những loài vi sinh là không biết kiếp 
nào mới lên. 


VỊ Tu-đà-hoàn do thành tựu những điêu vừa nói nên tự biệt mình vĩnh viên 
không còn sa đọa và quả vị luân hôi chỉ còn là vân đê thời gian. 


Ở đây, bản Việt ghi “Chánh Đắng Giác là mục tiêu tối hậu”. Trong bản Pä]i là 

“sambodhi” nghĩa là “giác ngộ”, “Sambodhiˆ ở đây ám chỉ cho quả vị La-Hán. 
Không biết vì sao HT Minh Châu dịch “Sambodhi' là 'Chánh Đắng Giác”; cái 
này tôi nghi ngờ là ngài tiếc vì bên Bắc Tông nói thế này: Tu hành cho đã rồi cuối 
cùng mình đắc A-la-hán; với nền tảng tâm lý và đạo hạnh của vị A-la-hán thì 
mình tha hồ rong ruồi tự tại an nhiên giữa cuộc đời sanh tử này để thực hành 
hạnh Bồ Tát. Sau này mình mới thành Phật theo lý tưởng Đại thừa. Còn người 
đam mê đắm đuối, chết dí chết đẹp trong quả vị La-Hán thì là hạng tiêu thừa. Tôi 
e rằng gốc ngài Minh Châu là Bắc tông, ngài dịch thế này để cho rằng quả vị 
Thanh văn chỉ là bước thấp đề từ đó bước lên quả vị Chánh Đăng Giác thành 
Phật, chớ còn “sambodhi' ở đây dịch là Chánh Đăng Giác thì không chính xác. 
Chánh Đăng Giác trong Päli là 'sammasambuddha' hay là 'sammasambodhi' chỉ 
cho Phật Toàn Giác, tự ngộ không cần thầy và cũng có thể làm thầy cho người 
khác. Độc Giác (Paccekabuddha) không cần thầy nhưng không thê làm thầy cho 
al. Cả hai vị tự ngộ này được gọi là “sambuddha". Riêng Phật Toàn Giác có thêm 
chữ “samma'" phía trước; chữ này ở đây có nghĩa là perfect, whole, entire (hoàn 
chỉnh, trọn vẹn). “Sambudhha': tự ngộ. 


Như vậy là tôi giảng xong hai bài kinh Sợ hãi Hận Thù. Tiếp theo là gom chung 
ba bài giảng luôn một lúc: Dukkhasutfa, Lokasutta, Natikasutta. 


DUKKHASUTTA, LOKASUTTA. (Khổ, Thế Giới) 


165 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Dukkhasutta, Lokasutta, Natikasutta, ba bài này nội dung giống nhau. Nhiễu lần 
Đức Phật xác định, toàn bộ những gì Ngài thuyết giảng chỉ gói gọn trong một nội 
dung duy nhất, đó là trình bày về bản chất đau khô của thế giới và đưa ra con 
đường hành trì để chấm dứt đau khổ đó. 


Nghe qua có vẻ như thiếu thiếu, nhưng thật ra toàn bộ thế ĐIỚI này đều gói gọn 
trong một chữ khô. Toàn bộ đời sống của chúng sinh là khô, toàn bộ kiêu sống 
của phàm phu là đầu tư khô. Khi ta nhìn, nghe, ngửi, ăn, nếm, sờ chạm, suy tư 
hầu hết (99, 9%) đều bằng phiền não. 


Phiền não là nguồn tái sinh. Thiện tâm đưa ta về các cõi lành một thời gian nào 
đó, ác tâm đưa ta về cõi khô nào đó, trong thời gian nào đó, cái gì và ở đầu cũng 
vô thường. Vì cái ác dễ có hơn cái thiện nên dù mọi sự vô thường, cái ác và cái 
khổ được lặp lại nhiều lần hơn là cái thiện và cái vui. 


Thiện pháp giống như loài hoa quý, không chăm sóc thì chết sạch. Ác pháp như 
có đại, dù có mong manh nhưng có thê tự phát triên ngon lành. Thiện pháp phải 
cân đên 4 nhân tô mới có được: bôi cảnh, thây bạn, lăng nghe, hành trì. 


1. Bồi cảnh(patirupadesavasa): trú xứ thích hợp. 

Có những bối cảnh khó có cơ hội thiện tâm như Trung Quốc, con nít mới vừa 
thôi bú là thuộc lòng câu “thành thật thiệt thà thường thua thiệt, lọc lừa lươn lẹo 
lại lên lương” 

2. Thầy bạn (sappurisasamvasa): sống gần người lành. 


Thây bạn là kẻ nào gần mình, hơn mình là thầy, ngang mình là bạn. Thầy bạn rất 
là quan trọng 


3. Thính pháp (dhammassavana) lắng nghe. 
4. Hành trì (dhammanudhammapatipattI) 


Đó là bốn điều kiện để có được thiện pháp. Cái ác dễ hơn nhiều vì nhìn đâu cũng 
thấy người ác, điều kiện làm ác, sống ác, nói ác, nghĩ ác. 


Đời sông của mình là khô, kiều sông của phàm phu là tạo khô, đâu tư nỗi khổ 
niêm đau. Đâu tư băng cách thả rông sáu căn cho tiêp xúc thoải mái với sáu trân. 
Từ đó có 6 ái, tứ thủ, nghiệp hữu và tái sinh. Đó là vòng tròn Duyên khởi. 


166 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Phàm phu mà thả cho thoải mái, đứt khoát là phiền não. 


'Khanikasamudaya' ở đây là phiền não tham ái trong từng khoảnh khắc căn trần 
gặp nhau. Toàn bộ thế giới này chỉ là sự khổ và con đường dứt khô, nhưng trong 
kinh này Đức Phật không nói về Khổ và Tập lại nói về Tập và Đạo đề. 


Thông thường khi Ngài giảng về con đường hành trì, Ngài nói về khổ cho mình 
nhận diện toàn bộ đời sống của mình là khổ và đưa ra giải pháp đề chấm dứt khô, 
còn trong bài kinh này Ngài nhắn mạnh khía cạnh khác đặc biệt hơn, đó là Ngài 
nói con đường nào đã tạo ra đau khô và con đường nào dẫn đến sự chấm dứt đau 
khổ. Con đường dẫn đến đau khổ đó là sự buông trôi thả nỗi sáu căn, không 
chánh niệm và trí tuệ trong lúc 6 căn làm việc gọi là khổ tập khởi, hay còn gọi là 
đầu tư đau khô. 


Khi 6 căn tiếp xúc 6 trần băng phiền não thì đó là con đường trầm luân. Khi 6 căn 
tiếp xúc 6 trần lại được kiểm soát bằng chánh niệm và trí tuệ thì đó là con đường 
giải thoát. Té ở đâu thì phải đứng lên từ chỗ đó. Từ 6 căn mới có 6 xúc, 6 thọ, 6 
ái, tứ thủ, 2 hữu, và rồi là tái sinh, cứ như vậy. 


Bài kinh này Ngài giảng về con đường dẫn đến trầm luân và con đường thoát 
khô, và điêu thú vị là hai con đường này năm chung một điểm, nhìn ngăm thê 
giới băng tâm bât thiện. Vậy là xong hai bài kinh Khô và Thê Giới. 

NATIKA 

Lần đó, Đức Phật sống một mình độc cư, lúc đó chỉ có một mình, Ngài suy tư về 
lý Duyên Khởi và Ngài nói ra lời. Ciông như một nhạc sĩ ở một mình cũng ngân 
nga một giaI điệu vừa nảy ra trong đâu. Ngài nói 6 căn 6 cảnh gặp nhau nên 6 
thức mới có mặt, do 3 căn, cảnh, thức gặp nhau nên mới có xúc, và do xúc mới 
có thọ. Khi Ngài nói vậy, có một tỳ kheo đi đên đê quét côc cho Ngài 


-gandhakutipariveqasammaijanattham': mục đích là quét dọn hương thất của Đức 
Phật. 


“attano kammam pahäya”:ông mãi nghe mà quên công chuyện. 

Khi đó Đức Thế Tôn suy nghĩ, nãy giờ ta nói vậy mà có aI nghe hay không. Rồi 
Ngài hỏi vị tỳ kheo đó: Nãy giờ ngươi có nghe phải không, hãy ghi nhớ như vậy 
mà thọ trì, vì đó chính là căn bản đời tu của ngươi. 


167 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thật ra toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong bài kinh này, nói vậy cũng không sai, 
bởi cốt lõi của đời sông chỉ là sự hoạt động của 6 căn. Người không biết đạo, 
không hành đạo thì để mặc sáu căn làm việc với tâm bắt thiện. Người biết đạo, 
hiểu đạo, hành đạo và chứng đạo thì không để phiền não xuất hiện qua 6 căn. 


Dù là giáo hoàng, kỹ nữ, là tổng thống, là ăn mày, thầy chùa hay linh mục, hễ 
sông ở đời này thì đời sống của họ chỉ là sự hoạt động của 6 căn; người không 
biết đạo thì để 6 căn chạy theo cái mình thích và chối bỏ cái mình ghét, sợ, cứ 
như vậy mà trầm luân sinh tử, còn người biết đạo thì khi 6 căn làm việc thì làm 
việc với chánh niệm với trí tuệ. Chánh niệm là biết rõ cái gì đang xảy ra, trí tuệ là 
hiểu rõ bản chất của những thứ đang xảy ra. Ví dụ tôi đang đi, tôi biết rõ tôi đang 
đi (đó là niệm), tôi biết rõ danh sắc đang tương tác lẫn nhau (đó là trí). 


Các vị có thê không tin tôi, nhưng phải lẫy bỏ túi những thứ mình nghe để có cái 
tham khảo khi cần thiết. Kiến thức là bố sung và so sánh. Đừng có nhằm khi đọc 
Ngữ lục của Thiền nói răng cái đầu phải trống đề hành thiền. Để đầu óc rảnh rang 
để học đạo là ý nói buông bỏ những cố chấp, không phải là phủ nhận những kiến 
thức. Ví dụ người ta nói, muốn học đạo thì đầu phải trông, không phải trống là 
dốt như con bò mà là tạm thời mình quên nó đi để đón nhận cái mới hoàn toàn, 
chớ không phải trống là không học hành gì hết. Bữa trước tôi có đọc một câu 
chuyện mà thấy ghét, Ông thây nói học trò: con nói lý tưởng con đến học đạo là 
øì. Học trò đáp: Dạ, con thấy đời con khổ, nghe người ta nói phải buông bỏ hết 
mới nhẹ nhàng giải thoát, con theo thầy là con học hạnh buông bỏ. Ông thầy nói: 
Có cái gì của con đâu mà buông. Câu chuyện này đối với người có học đạo là hay 
lắm, giống như tô Huệ Khả nói chuyện với ngài Đạt Ma vậy: Tâm con không an, 
nhờ thầy 8IÚp con an. Thầy nói đưa tâm đây ta an cho. Những chuyện này rất hay 
nhưng hay đối với người có học đạo kìa. Mình hoàn toàn mù tịt không biết øì hết, 
nghe mây câu cao siêu này tưởng cái dốt của mình là hay. Tôi sợ nhất là đi vô 
học mấy câu thoại đầu công án nói chuyện trên mây nhưng lúc đèn khuya đối 
bóng một mình thì không biết tu cái gì. Phải tu tập hành trì một thời gian mới 
hiểu vì sao người ta nói như vậy. 


Sáng hôm qua tôi giống như giác ngộ vậy. Tôi đặt tên là “instant noodle safOTI”. 
Satori tiếng Nhật là giác ngộ. Cái từ này chỉ cho hoát nhiên đại ngộ. Tôi đi nấu 
nước pha gói mì, tôi ăn mà nhận ra một chân lý rất là cao siêu, có nhiều nØƯưỜời 
theo đạo mà làm biếng học cho nên họ chỉ ăn mì gói của tăng mi ban cho họ. Mì 
gói nghĩa là người ta nêm nêm sẵn, dù thích hay không thích, vẫn phải dùng mì 
đó, mùi đó, gia vị đó vì bột nêm người ta làm săn. Muốn ăn cái mùi vị theo ý 


168 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình thì phải tự nấu, phải mua thức ăn từ chợ, pha chế nêm nếm là của mình, còn 
nếu làm biếng quá sức thì chỉ có một cách là nâu mì gói, có liền và không nhọc 
công, nhưng cái bậy của nó là độc, và chấp nhận cái mùi vị của người ta làm sẵn 
cho anh. Bây giờ đủ rồi, không giảng nữa, gặp lại bà con ngày thứ Bảy. Thời gian 
qua quá sức nhanh, mới đây thôi là cuối tuần mà sáng hôm nay đã là thứ Năm rôi. 
Tôi biết nói cái này thừa nhưng không thể không nói, đó là muốn thấy thời gian 
nhanh thì chỉ có cách chú ý cuôi tuần thôi, và cái này là kinh nghiệm bằng vàng, 
quí vị trả vàng ký cho tôi đề các vị mua lấy câu nói này: Sáng hôm qua tôi giông 
như giác ngộ vậy. Tôi đặt tên là “1nstant noodle sator1”. Sator1 tiếng Nhật là giác 
ngộ. Cái từ này chỉ cho hoát nhiên đại ngộ. Tôi đi nâu nước pha gói mì, tôi ăn mà 
nhận ra một chân lý rất là cao siêu, có nhiều người theo đạo mà làm biếng học 
cho nên họ chỉ ăn mì gói của tăng ni ban cho họ. Mì gói nghĩa là người ta nêm 
nếm sẵn, dù thích hay không thích, vẫn phải dùng mì đó, mùi đó, gia vị đó vì bột 
nêm người ta làm sẵn. Muốn ă ăn cái mùi vị theo ý mình thì phải tự nâu, phải mua 
thức ăn từ chợ, pha chế nêm nếm là của mình, còn nếu làm biếng quá sức thì chỉ 
có một cách là nâu mì gói, có liền và không nhọc công, nhưng cái bậy của nó là 
độc, và chấp nhận cái mùi vị của người ta làm sẵn cho anh. Bây giờ đủ rồi, không 
giảng nữa, gặp lại bà con ngày thứ Bảy. Thời gian qua quá sức nhanh, mới đây 
thôi là cuối tuần mà sáng hôm nay đã là thứ Năm tôi. lôi biết nói cái này thừa 
nhưng không thể không nói, đó là muốn thây thời gian nhanh thì chỉ có cách chú 
ý cuôi tuần thôi, và cái này là kinh nghiệm băng vàng, quí vị trả vàng ký cho tôi 
để các vị mua lấy câu nói này: Đời sống là ngắn ngủi, ngăn đến mức dễ sợ. Muốn 
thây đời sống lâu dài hơn một tí, chỉ có cách sông thiện vì thiện khó sông nên khi 
sông khổ sẽ thấy nó lâu. Nếu hồng tin thì hành thiền đi, để đồng hồ 15, 20 phút 
thấy nó lâu vô cùng. Thử hành thiền hay học thuộc một đoạn Päli, hay quét chùa, 
rửa chén, chùi cầu, hốt rác thì thấy lâu. Gặp lại bà con ngày thứ Năm. 


169 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 09-12-2014 MỘT VỊ BÀN MÔN 


Sáng hôm nay mình học bài kinh Aññatarabrahmanasuttam, Kinh về Một Vị Bàn 
Môn. Tại sao là Bàn Môn mà không phải là Bà-la-môn? 


Tại vì chữ Bà-la-môn dài quá, chứ hai chữ tương đương. Người Nam Bộ đọc 
chữ “bàn môn” và “bàng môn” giống nhau. 'Bàng môn” nghĩa là ngoại đạo, ngoài 
cửa, giống như bàng quan, là kẻ đứng ngoài cửa. Vì vậy người ta mới kêu là 
“bàng môn tả đạo.” Nhưng chữ “bàng quang” là nghĩa khác, nghĩa là bọng đái. 
“Bàn môn" ở đây là âm, từ chữ Brahmana. Còn Bàn Môn Điếm của Bắc Hàn thì 
cho đến bây giờ tôi cũng không rõ từ đâu ra, nhưng tôi đoán là phiên âm hay là 
gốc từ tiếng Hán. 


Vừa rồi bỏ một buôi giảng tôi tiếc ghê lắm, vì mình đang đi một lèo, ngưng vậy 
thì mât đi tinh thân. 


Một vị Bà-la-môn đến hỏi Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, người hành động có phải là 
người cảm thọ không? 


” Câu này hay vô cùng. Bà con con nhớ câu này không “dukkhameva na kocI 
dukkhito” chỉ có cái khổ, không có ai chịu khổ. Ở đây cũng vậy, tuyệt đại đa số 
chúng sinh phàm phu cứ nghĩ răng tôi làm ác thì tôi sẽ bị khổ, nghĩa là có người 
làm ác có người chịu khổ. Câu hỏi của vị Bà-la-môn đó là: Có phải người tạo 
nghiệp cũng chính là người chịu quả sau này hay không? 


Đức Phật trả lời: Chỉ có các duyên làm việc với nhau. Dĩ nhiên một số người 
nghe chỗ này sẽ khó chịu, tại sao phải né chữ “người”. Đúng ra phải né, vì sự thật 
không có, và nếu không né sẽ hình thành ra cái ngã chấp thủ rất là nguy hiểm. 


Có chuyện tào lao nhưng cần thiết phải nói, hiện giờ tôi đang là một người nghèo, 
nghèo nổi tiếng đó. Tất cả những người quen của tôi đều biết, tôi ở nước TigOài 
lâu năm nhưng tôi không có chùa miều gì, nhưng các Phật tử phải biết đồ dùng 
của tôi, tôi dùng rất là kén chọn và phải nói toàn đồ tốt không. Ở đâu ra? 


Ở Mỹ tôi chỉ đi một vài tiệm trong suốt mười sáu năm trời, đó là Marshall hoặc 
TJ Maxx, ở đây chỉ bán nửa giá thôi. Tôi chủ trương xài đồ nửa giá mà đồ tốt chớ 
tôi không muốn đi vào trong mall xài đồ đắt tiền, đồ mới mà toàn đồ China 
không. Về bên Thụy Sĩ thì 99.9% đồ tôi dùng là đồ ở Brockiland còn gọi là 
Brockenhaus, hôm nào bà con về Thụy Sĩ đi lục mấẫy cái này đủ kiếm được vé 


170 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


máy bay rồi. Ví dụ một áo lông mười mấy ngàn, ở đây họ bán nhiều lắm còn một 
ngàn thôi. Một lò nướng hiệu Gillette ngàn rưỡi bán còn chừng hai trăm đồng 
bạc. Nồi niêu soong chảo muỗng nĩa đồ của Thụy Sĩ giá chỉ còn một phần mười. 
Tại sao tôi nói những điều này, tôi cầm một món đồ mà thấy nó có khả năng bị 
sét tôi không muốn mua. Trong cái thắt lưng của tôi, tôi có để miếng nam châm, 
đề thử đồ inox. Tôi nhìn mọi vật bằng cảm nghĩ sợ bị sét, sợ băng đồng ra teng 
(stain), tôi “được” ám ảnh như vậy. Tôi nhớ trong kinh có một câu thế này: “Này 
các tỳ kheo, ta thấy trong các hành vốn không cốt lõi, các hành là vô thường.” Cái 
øì mà mình thấy có khả năng bị sét thì mình chắn, một cái áo bằng vải gì đó tôi 
không biết nhưng tôi thấy nó dễ đồ lông hoặc tích điện khi mặc vào mùa đông thì 
tôi không muốn xài. Một người có nội quán, họ nhìn thế giới bằng mọi sự như 
kiểu tôi nhìn kim loại, thì họ sẽ ngại. Một hành giả nhìn cái øÌ cũng thây nó có 
vấn đề, có thê bị ra teng, nhờ vậy mà bỏ bớt được rất nhiều thứ. Nhiều người gặp 
cái gì cũng thích bởi vì họ không màng đến chất liệu bên trong của nó, còn người 
kén vì họ có bận tâm. Tôi nhớ tôi có câu lục bát: Phải đâu ta sợ chị tình. Chỉ lo 
tình phụ nên đành vô tâm. Phàm mà, mình đàn ông, đâu phải bị biến thái, cũng 
rung động chớ, nhưng chợt nhớ đến những góc cạnh phù phiếm và hai mặt của 
chuyện đời nên mình ngán không có tin ai. Danh sắc cũng vậy đó, cũng phù 
phiếm và hai mặt. Ở đây ông Bà-la-môn hỏi Đức Phật “có phải người hành động 
là người cảm thọ hay không", cách nhìn này rất VU trọng, giông như mình xải 
đồ vậy. Lẽ ra mình có thê gọi là “người làm” và “người cảm thọ”, nhưng vốn đĩ 
không có một cái gì gọi là 'người”, vốn dĩ không có một cái gì đi từ điểm A qua 
điểm B từ thời điểm X qua thời điểm Y mà không thay đổi. Dầu danh hay sắc, nó 
chỉ tồn tại đúng một sát-na rồi thì nó bị thay thế bằng một sát-na khác, như vậy 
làm øì có chuyện có người tạo và có người hưởng. Thấy như vậy, buổi đầu mình 
thấy bằng sự vay mượn từ cái biết của người khác, lâu ngày thấm thía lúc nào 
mình không hay, lúc đầu mình dùng tự kỷ ám thị, lâu ngày thành ra của mình. 
Tôi tin Phật không phải vì tôi mến Ngài hoặc sợ đi địa ngục, mà thật sự là lời 
Ngài nói không trật. Ngài nói thiện đem lại an lạc, ác đem lại đau khô, bất an, ít 
nhất trong đời sống mình thấy điều đó hoàn toàn đúng. Điều thứ hai, Ngài nói, cái 
øì cũng do duyên mà có, cái này không thể trật được, uống một ly nước không 
phải dễ, cần phải có vô số điều kiện mới uống được ly nước, và bản thân ly nước 
cũng cần vô số điều kiện mới có. Và mọi sự khi có rồi sẽ luôn luôn đứng trước 
nguy cơ thay đổi, biến mất. Nếu mình nắm vững lý Nhân quả, lý Tam tướng thì 
làm sao mình có thê thấy người hành động và người cảm thọ là một được, nó 
luôn luôn biến diệt chớp nhoáng. Mọi thứ do duyên mà có, đã có rồi phải bị mắt. 
Năm nay tôi đã đi hơn nửa đời người, chỉ dựa vào cái biết của mình đã thấy ra 


171 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


điều đó, nói chi là thánh trí. Tôi thấy rằng trong cái biết của tôi, hai điều này 
không thê nào khác được: Vạn sự do duyên mà có, đã có rôi phải bị mât; mà mât 
trong thời gian bao lâu? 


Xin thưa, trong một sát-na, cái này tiếp nối cái kia, B được tạo ra từ A nhưng nó 
không phải là A nữa, C được tạo ra từ B, nhưng nó không phải là B nữa. 


Có 3 bức màn che trí tuệ Tam tướng. 


~~—= 


1. Khái niệm liên tục (santatisaññä). Chính khái niệm này che khuất trí tuệ về sự 
vô thường 


2. Sự thay đổi tư thế sinh hoạt (iriyapättha) che đậy trí tuệ về khổ tướng. 


3. Khái niệm về khối lượng (ghanasañiña) che khuất trí tuệ về tính vô ngã. Lẽ ra 
phải thấy cái gì cũng là lắp ráp, kết nói. 


Cái thằng Tèo hồi còn nằm ngửa trong nôi, từ từ lớn lên dứt sữa, ăn cháo, ăn 
cơm, rồi dậy thì lớn lên trung niên rồi về già... mình tưởng là một người, nhưng 
thật ra cái thằng Tèo trong bụng mẹ đó đã chết từ lâu, cái tâm sinh lý của thằng 
Tèẻo đã thay đổi trăm phần trăm, không có cái gì nằm khư khư đó đi từ tuổi này 
qua tuổi kia. Đó là santatisaññä. 


Khi mình ngôi lâu quá bị mỏi, mình đổi qua nằm, đứng, hoặc đi, chính vì vậy 
mình mới thấy cơ thê mình luôn luôn có vân đề, nếu bà con ngồi một chỗ đề ý sẽ 
thây trong thời gian ngắn, sẽ thấy ra một điều đó là tâm thân của mình luôn có 
vấn đề, luôn bất an và bất ô ôn. Chính vì mình dùng đủ cách để thay đổi tư thế sinh 
hoạt, đói thì đi ăn, khát thì uống, đi toilet, tự xoa bóp tay chân, chà xát trên mặt 
trên tóc nên sẽ ngăn trở trí tuệ khổ tướng (riyapattha).Nói cho biết chứ không 
phải kêu bà con ngồi yên để nhìn cái khô. 


Khi nói đến thằng Tẻo, cái tủ, cái xe, mình chỉ hình dung ra một cái gì nguyên 
khối, thật ra không hề có cái gì đơn nhất mà tồn tại. Cái bàn, thật ra gôm miêng 
ván nhỏ, ván lớn, có đỉnh, có ốc, chưa kể mặt bàn cũng là nhiều thớ gô cộng lại. 
Cứ thử chẻ nhỏ ra nó sẽ thành tắm xỉa răng, cưa ra thì thành mạt cưa, xay ra thì 
thành bột. Có những loại ĐỖ quí như trầm người ta xay thành bột. Tôi có cả ký lô 
bột trầm, tôi có cái khuôn trầm giống như khuôn bánh In, tôi nén bột trầm vào 
trong đó và in ra thành cái bánh ¡n bằng bột trầm có hình chữ Phúc. Khi đốt thì 
khói sẽ tạo lên chữ Phúc, thơm lắm. Bản chất danh sắc cũng vậy, có là thủ tướng, 
giáo hoàng, ăn mày, hay hoa hậu gì đi nữa cũng đều có thê xay thành bột từ danh 


172 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tới sắc, nghĩa là có thê phân tích ra thành từng thành phần cực vi, chính từ đây 
không thê nghĩ kẻ tạo nghiệp cũng chính là kẻ tạo quả. Ở đây Ngài nói răng: “Ta 
không nói có kẻ tạo nghiệp và có kẻ hưởng quả, ở đây ta chỉ nói vô minh duyên 
cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc...”. Ở đây chỉ có các 
duyên. Do không hiểu Bốn Đề nên mới có ba Hành, và từ có ba Hành mới có 32 
tâm quả thiện ác, từ 32 tâm quả thiện ác mới có danh sắc đầu đời, từ danh sắc tái 
tục mới có 6 căn, từ 6 căn mới có 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, tứ thủ, hai hữu, sanh già đau 
chết, sầu bi khổ ưu não. Trong đau khổ sầu bi đó người ta quýnh quáng tìm lối 
thoát. Tìm bằng cách nào? 


Trở lại vòng tròn vô minh duyên hành, hoặc sống ác, hoặc sống thiện. Nếu sống 
thiện thì về cõi trên, hết tuôi thọ lại đọa xuống. Khi anh không có một nỗ lực gì 
thì tự nhiên sẽ trở về đơn vị sốc. Khi trở về cõi Dục thì chỉ tìm chốn đoạn trường 
mà đi, biền biệt sơn khê không có lỗi về. Trong Tăng Chi Bộ kinh, Pháp Một Chi. 
Đức Phật dạy: Nếu có thương ai, cha mẹ, vợ chồng, bè bạn, thân quyên, láng 
giềng, muốn đem lại lợi lạc cho người đó thì khuyên họ sống an trú trong niềm 
tin Tam Bảo. Vì sao vậy? 


Vì rằng giống như đại dương có lượng nước khống lồ, ta không thể cân đo đong 
đếm; công đức có được từ niềm tin đúng đắn với Tam bảo sẽ đem lại lợi lạc vô 
lượng cho đương sự. Vì vậy thương ai thì giúp cho người ta an trú vào chánh kiến 
và chánh tín. Không gì bậy cho bằng được mang thân người, được sống trong 
thời có chánh pháp mà vì tình riêng đi theo một ông sư phụ không dạy cho mình 
giáo lý, không có khái niệm gì vê 12 Duyên khởi, vê Bồn Đề, về Tam tướng, về 
đời sống chánh niệm của pháp môn Tứ Niệm Xứ. Làm Phật tử mấy chục năm 
trời mà không biết những cái này thì thành thật chia buồn cùng quí vị. 


THUẬN THỂ PHÁI 


Lokayata, bản Hán dịch là Thuận Thế, tên gọi một trường phái ngoại đạo ở Ấn 
Độ thời Đức Phật. Tên cũng giống như tên các đạo Hồi đạo Sikh, đạo Mẫu v.v.... 
Ông này đến hỏi Đức Phật một khái niệm mà tôi cho là rất quan trọng. Có những 
vị triết gia, những nhà tư tưởng, giáo chủ, nhà tu hành, thấy đời này lúc có lúc 
không, nắng sớm mưa chiều, có đó mắt đó, nên họ mới nói vạn sự là không. Giàu 
có xinh đẹp, trí thức cũng chết, xấu nghẻo ngu dốt, khùng điên cũng chết. Núi 
non sông rạch ao hồ cũng thay đổi, thương hải hóa vi tang điền, có chỗ lở có chỗ 
bồi, cứ như vậy đó, trong tỷ năm không có gì trong trái đất này đứng yên. Chính 
vì vậy nhiều người chủ trương cái gì cũng là không. Chữ “không” ở đây là một 


173 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cực đoan, bởi trong đạo Phật không nói chữ “không” theo nghĩa đó, mà “ˆkhông' ở 
đây là không có tôi, không có ta, không có linh hôn bất biến, không có gì là 
thường hăng, không có gì là đơn nhất; tất cả đều là lắp ráp và vô thường. Ngài 
dạy, không có cái gì được gọi là chiếc xe, xe được gọi là xe vì là đồ lắp ráp. 
Không phải Ngài phủ nhận cái bốn bánh đang chạy trên đường, Ngài chỉ nói rằng 
vật thê đang di chuyền đó là đồ lắp ráp. 


Vạn vật có thiệt nhưng có theo cách lệ thuộc các duyên và đã có rồi thì phải có 
lúc biên mât. 


“Có” ở đây là có theo kiểu tùy duyên và vô thường. “Không” ở đây có nghĩa là 
không có một cái gì đơn thuân, đơn nhât, cá thê tuyệt đôi mà có thê tôn tại. Cái gì 
cũng là đô lặp ráp, kêt nôi, lắp ghép (composition only). 


Bát bất trong kệ dẫn nhập của Trung Quán Luận: “Bắt sanh bất diệt, bất tăng bất 
giảm, bất thường bất đoạn, bất tịnh bất cấu” nếu hiểu đúng thì rất là hay. Thế gian 
thường sông cô chấp trong biên kiến, có mập có ốm, có cao có thấp, có đen có 
trắng.. . chính vì chỉm sâu trong những ý niệm phân biệt này mới nảy sinh bao 
nhiêu rắc rối, chống đối lẫn nhau. Anh da vàng tôi da đen, da đỏ da trắng, riêng 
tôi là... da xanh nữa. Sáng hôm nay chỗ tôi ngôi ngó ra bên ngoài cửa sô tuyết đồ 
trắng. Cách đây mấy ngày, khoảng hai ngàn cô động viên VN qua Mã Lai coi đá 
banh, vỗ tay làm sao không biết mà bị người ta đánh. Đó là phân biệt! Quí vị có 
nhớ câu chuyện một cư sĩ hành giả đến hỏi xin một vị thiền sư nói một cách ngăn 
gọn tinh hoa Phật pháp đề anh ta hành trì. VỊ thiền sư vạch một đường trên đất rồi 
hỏi đường vạch này dải hay ngắn. Anh cư sĩ nói không thể trả lời được vì chỉ có 
một đường không thể so sánh dài hay ngắn được. Toàn bộ Phật pháp thật ra chỉ 
nằm trong câu chuyện này thôi. Tại sao mình thích? 


Vì mình có so sánh, mình ghét cũng vì mình có so sánh. Do nghiệp đây mình 
vào hoản cảnh sống nào đó, có điều kiện tâm sinh lý nào đó, cái gì chống lại tâm 
sinh lý đó thì mình không thích. Ví dụ tôi là phụ nữ, thích đẹp, cái gì chỗng lại 
nhan sắc của tôi là tôi không thích. Trong đời có khổ vì người ta có so sánh. 
Chính từ so sánh mới nảy sinh ra những phân biệt về chính trị, văn hóa, tôn giáo, 
chủng tộc; chính từ phân biệt mới nảy sinh ra chuyện thân sơ, thù bạn. Nơi Bắc 
Cưu Lưu Châu không có khái nệm về hôn nhân, gia đình, nam nữ thương nhau 
thì đến với nhau trong một lùm cây rồi thì xong, chuyện xong rồi đường ai nấy đi, 
người nữ có mang thì coi chuyện sanh con như đi toilet, họ vào làm bụi gì đó rồi 
sanh con, không đau đớn như Nam Thiệm Bộ Châu. Họ sanh ở đâu rồi thì bỏ 


174 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mặc ở đó, ở nơi này không quá lạnh, không quá nóng, không côn trùng, không 
gai góc, nơi đây như cái tấm thảm nhung nhiệt độ hoàn hảo. Đứa bé khi đói thì 
khóc, người đi đường (bất cứ là ai, nam hay nữ, giả hay trẻ) đi ngang thấy vậy 
đưa ngón tay cho đứa bé bú, và ngón tay có sữa chảy ra. Bú no rồi nằm ngủ. Vài 
tháng thì biết đi biết chạy. Lớn lên hồn nhiên như nai như thỏ, không biết gì là 
cha, mẹ, anh, chị, vợ, chồng. Nó sống thênh thang giữa đời, khi nào đói bụng thì 
đến gốc cây Như ý ÿ, muôn gì thì lấy từ đó ra mà ăn. Các vị có thể không tin nhưng 
tôi tin tuyỆt đối, bằng chứng là ngay trên trái đất này có loài động vật mà nguồn 
sông của nó rất thoải mái. Bên Thụy Sĩ, lâu lâu đi trên những con đường xuyên 
qua rừng có cầu nối cho thú đi khỏi bị xe cán. Tôi từng đi đến những nơi mà cá 
trong suối thò tay chạm được nó. Ngay trên hành tinh này đã vậy thì những cảnh 
giới như trên cũng không có gì lạ. Có những quan điểm Đức Phật cho là biên 
kiến: Nói tất cả đều có là cực đoan, nói tất cả đều không cũng là cực đoan; nói tất 
cả đều là nhiều cũng là cực đoan mà tất cả đều là ít cũng là cực đoan. Ngài nói, 
không có nhiều, không có ít, không có lớn, không có nhỏ, không có cao, không 
có thấp, không có đen, không có trắng, tất cả chỉ là sự lắp ráp. Với một người 
hiểu rõ hai nguyên lý đã nói (Vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi phải có lúc mắt) 
thì không còn bận tâm những ý niệm phân biệt. 

Có - không, nhiều — ít, tất cả đều là giả niệm. Muốn thoát khỏi giả niệm này thì 
phải luôn nhớ công thức của lý Duyên khởi, Lý Duyên khởi nằm gọn trong hai 
nguyên lý vừa nói. 

Kinh thứ hai là Janussonisutta, kinh thứ ba là Thuận Thế Phái, đã giảng xong ba 
kinh. Tiếp theo là Kinh Thánh Đệ Tử. 


THÁNH ĐỆ TỬ 
Kinh này đọc bản Việt có thể hiểu lầm, phải sửa lại một chút để có thể hiểu được 
kinh này. 


VỊ thánh nhân không có nghĩ ngờ về lý Duyên Khởi. Đã là thánh nhân dù là Sơ 
quả cũng không có thắc mắc về lý Duyên Khởi. Tùy sức ở mỗi tâng thánh mà 
hiểu rộng hay hẹp, sâu hay cạn vê lý Duyên khởi. Kinh này nhấn mạnh răng 
không thể gọi là thánh nhân nếu không hiểu được lý Duyên Khởi, bởi lý Duyên 
Khởi chính là cơ cấu, cấu trúc làm nên cái gọi là sinh tử. Phải hiểu được nó mới 
ra khỏi biến khổ. 


Hôm nay chỉ đủ duyên nghe ba kinh. Hẹn lại ngày thứ ba. 


175 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


176 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 11-12-2014 THÁNH ĐỆ TỬ 


Nội dung kinh Thánh Đệ Tử: một vị Sơ quả trở lên không thể có thắc mắc về lý 
do có mặt của mình ở đời này. Cái thấy của vị Hữu học có thê hạn chế so với vị 
La-Hán, nhưng về căn bản vị Sơ quả không thể không biết gì về nguyên lý 
Duyên khởi. 


Mọi hình thức hiện hữu đều do tham ái, vô minh tạo ra thông qua sự tiếp xúc và 
xử lý 6 trân của 6 căn. Nêu không biệt những điêu này thì không thê đoạn trừ 
phiên não, thây được Niệt bàn. 


Bằng chứng là vị Sơ quả đã đoạn trừ ba phiền não căn bản của dòng luân hồi là 
thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ. Ba phiền não này là ba phiền não gốc. Một 
chiếc xe đã chạy mây chục ngàn tỷ cây sô rôi, bây giờ chỉ còn khả năng chạy 7 
cây số thôi; bảy cây số này thích thì kể, không thích thì thôi. So với dòng luân hồi 
thăm thăm thì 7 kiếp sống giả định này chăng là gì so với đoạn đường vị ấy đã đi 
qua. Điều đó có nghĩa thân kiến và hoài nghi là những phiền não rất là căn bản. 
Một vị đã hiểu được lý Duyên khởi không thê tiếp tục có thân kiến(nhìn danh sắc 
như là ta, của ta), hoài nghi (sự mơ hồ về nguôn gôc của mình). Ngược lại, người 
không có hai phiền não này cũng không thể mơ hồ về lý Duyên khởi. Khi nào vị 
đó nhìn thấy cái gì, nghe cái gì mà có lòng tham thì vị đó biết ngay, đây là ái, 
duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu... Vị đó biết rõ ngay trong tham ái này vô 
minh có mặt, hành có mặt. Hoặc vui trong thiện, vuI trong bất thiện, vị đó biết rõ 
đây là hành, sẽ tạo ra 32 tâm quả, hoặc biết rõ đây là lục nhập. Cách xử lý 6 trần 
của phàm và thánh khác nhau. Thánh thì thấy chỉ biết là thấy (thấy bằng thánh 
trí), biết rõ nguồn cơn của đau khổ; còn mình thấy thì dẫn đến thích (tâm tham) 
và không thích (tâm sân). 


#2) Này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có suy nghĩnhư sau: "Do cái 
øì có mặt, cái gì hiện hữu? 


Do cái gì sanh khởi, cái gì sanh khởi? 
Do cái gì có mặt, các hành hiện hữu? 
Do cái gì có mặt, danh sắc hiện hữu? 


Lời 


177 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong bản dịch của HT Minh Châu thi là vị thánh đệ tử “không có suy nghĩ” ở 
đây phải hiệu là “không có thắc mắc, không có nghi hoặc”. Trong bản PA]I họ 
cũng dùng “không có suy nghĩ” 


Ví dụ như bây giờ mình biết rõ đây là cái đồng hồ của bạn mình bỏ quên, sẽ có 
hai cách nói: mình “không có suy nghĩ” rằng mình nên đem bán cái đồng hồ này, 
hoặc không có lòng tham hay toan tính đem đi bán, hay là “không có phân vân” 
nên đi bán cái đồng hồ hay không. 


Tại sao tôi lại làm rõ chỗ này bởi vì một ngày nào đó quí vị sẽ thấy những đoạn 
kinh hình như gần giống như nói ngược lại: “ở đây vị đó suy nghĩ như sau: cái 
khổ này từ đâu mà có...” lúc bấy giờ chữ “suy nghĩ ở đây đôi khi còn có nghĩa là 
sự quán xét, ở đây có qphiDi là sự nghi ngờ. 


THÁNH ĐỆ TỬ (2) 


Kinh Thánh Đệ Tử (2) cũng y hệt như vậy. Ngày trước trong một thời gian khá 
đài, tôi không thích, lại vừa thắc mắc tại sao những kinh này giống nhau y hệt mà 
các vị kiết tập lại không bỏ bớt. Bây giờ mới thấy có lý do rất là tuyệt vời. Phải có 
sự trung thực như vậy đó người đời sau họ mới tin vào tính cách truyền thống, 
tính xác thực của Tam tạng. Nếu mọi thứ như cách nghĩ phàm phu của mình, cái 
gì được gọt giữa trơn tru quá thì sẽ khả nghĩ. Ngày xưa các ngài chỉ nhắc lại băng 
miệng, khâu truyền, nên có sao y vậy, càng đọc kỹ trong kinh Pä]i sẽ thấy nhiều 
chuyện rất độc đáo. Nếu quí vị đọc thường thì sẽ nhận ra nhiều chữ rất độc đáo. 


Trong quyên Chuyện Phiếm Thây Tu tập hai, tôi sẽ đành một phần lớn đề nói về 
chuyện nghiên cứu kinh điển, về tu tập Tứ Niệm Xứ ở các truyền thông Miến và 
Thái. Tôi biết tôi không phải pháp sư Tam tạng, không phải là thiền sư mà lạm 
bản thì cũng phiền lòng nhiều người nhưng bà con cứ xem thử coi tôi nói cái gì, 
tính theo khổ giấy A4 thì trung bình một đề tài tối đa là một trang rưỡi, font size 
12-14. Tôi sẽ lạm bàn một số vân đề chẳng hạn như niềm tin của mình đối với 
kinh điển ra sao. Hôm nay tôi ngồi giảng về kinh tạng bằng cách tham chiếu chú 
giải, ấy vậy mà tôi cho rằng mình cũng vẫn phải rất là cần trọng đối với cái gọi là 
chú giải của đời sau. Bởi chú giải của đời sau có những sự bất nhất. Đời trước họ 
không có internet như mình bây giờ nên điều kiện tham khảo không được nhiêu, 
có những vị học hỏi từ sư phụ của mình với những điểm sai khác, cứ để nó năm ở 
đó. VỊ khác cũng vậy, rồi khi có được internet, người ta mới tập đại thành, và 
øom hết mọi thứ lại thì mới phát hiện ra vẫn đề. 


178 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở đây có câu hỏi học kinh Phật cách nào đạt hiệu quả nhất? 


Câu hỏi này quá sức rộng, tôi sẽ hỏi ngược lại: uống thuốc hay tập thể dục cách 
nảo hiệu quả nhất. Cầu này không thể nào trả lời ngăn gọn được, vÌ cơ thể của 
thằng Tèẻo không giống cơ thê của thăng Tý. Thằng Tẻo bị tiêu đường, thăng Tỷ 
bị cao huyết áp, má nó thì bị bao tử. Học kinh Phật cũng vậy, có người đến với 
kinh Phật đi theo sự đơn giản, rốt ráo ngăn gọn, nhưng có những người thì đơn 
giản quá không đủ cho họ vì họ thắc mắc nghi hoặc hoài, họ phải học tới nơi tới 
chốn mới yên. Sau bao nhiêu năm học kinh Phật suy tư tôi thấy không cần nhiều, 
chỉ cần biết rõ một ít thôi, đó là giáo lý Duyên khởi, không cần phải biết chỉ tiết 
cõi Trời nào sống bao lâu, hào quang làm sao, Bồ tát Tất Đạt lấy vợ năm bao 
nhiêu tuôi... Cái quan trọng là: “Tại sao có tạng Luật, tại sao có tạng Kinh, tại 
sao có tạng A-ty-đàm? 


” mà trả lời cho mỗi câu này chỉ mất ba phút. Tạng Luật, Tạng Kinh, Tạng A-tỳ- 
đàm có tác dụng như thê nào đôi với chuyện tu hành châm dút phiên não, và giáo 
lý Duyên khởi năm ở đâu trong ba tạng đó? 


Gom gọn nội dung bà con cần tham khảo kinh điển chỉ khoảng một trang giấy 
học sinh mà thôi. Cách đây tôi nghe một câu nói mà không tưởng tượng được sao 
người ta “thông minh” kinh hoàng như vậy: “Không cần học gì nhiều, chỉ cần tu 
Tứ Niệm Xứ thôi”. Không học thì biết Tứ Niệm Xứ nói cái gì? 


Giông như nói không cân học Y, không cân học Dược, mà chỉ cần uông thuôc 
thôi là hệt bịnh. Thuôc đó ở đâu mà có? 


Nói như vậy nghĩa là họ không biết A-tỳ-đàm nói cái gì. Tôi đã trả lời ngắn gọn 
thế này, có thê chúng ta không từng học A-tỳ-đàm trước khi đắc đạo nhưng tôi 
xin đoan chắc răng toản bộ những gì mà một vị thánh nhìn thấy trước khi chứng 
thánh đứt khoát 100% là những øì tạng A-tỳ-đàm nhắc tới. Trong chú giải bài 
kinh Tư Lường có nói rõ một chuyện: Chư Phật ba đời chỉ có hai cách nói về khổ 
và con đường thoát khô, đó là nói theo cách Tục đế (sammutikatha, 
sammutisacca), cách hai là Chân để (paramatthasacca). 


Có người đến với đức Phật, Ngài chỉ nói lý Duyên Khởi hay bản chất Tam tướng, 
nhân quả của 5 Uẩấn là xong. Vạn hữu do duyên mà có, đó là tính nhân quả, có rôi 
phải bị mất, đó là tính Tam tướng. Đôi khi chư Phật chỉ nói văn tắt như vậy là 
người nghe đã chứng thánh. Có lúc các ngài phải nói cả một thời pháp (bài kinh) 
thật đầy đủ. Ví dụ Ngài nói do tiền nghiệp quá khứ giờ phải sanh ra trong hoản 


179 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cảnh nào đó, cộng với điều kiện tâm lý mới ghét cái này thích cái kia, và từ chỗ 
đó vô tình tạo thêm điều kiện để quay trở lại đời sông đó. Chẳng hạn đo tiền 
nghiệp mình phải mang thân bịnh hoạn nghèo khổ, chính vì nghèo khổ bịnh hoạn 
mình làm chuyện bậy, và từ đó mình tiếp tục sanh trở lại bịnh hoạn và nghèo khô 
nữa. Có loài thích ăn phân, có loài thích ăn trái cây, có loài thích ăn củ rễ, hoa 
quả, có loài thích ăn cơm, có loài hít thở không khí là sông. Ngay trong đời sống 
đó lại phim sâu gắn chặt để quay trở lại. Mình tu là không tiếp tục thích ghét, đề 
không ghim sâu găn chặt vào thế giới này. Có người thì không cần nói như vậy 
mà họ phải được hướng dẫn sông đời xuất gia, từ bỏ vật chất, sống khép mình, 
độc cư, tìm cơ hội cọ xát đau khô, đề chán đời, đề mài mòn phiền não. Hồi nãy 
tôi dậy bốn Ø1ờ rTưỡi, g1ó lạnh se sắt quật vào cửa số, tôi biết rõ bên Thái Miễn, 
các chùa ở nông thôn, chư tăng ôm bát đi từ sớm, có bữa mưa tầm tã cũng phải 
đi, bởi đi trễ bà con đi làm hết không còn ai đề bát. Hơn nữa đi sớm đề về giao 
bát cho nhà bếp để sửa soạn cơm trưa, còn bản thân thì phải lên lớp học. Đi xuất 
gia phải cực như vậy mới ra ông sư tốt, phải cực khổ như vậy mới thấy ngán, 
sông trong tập thể thê nào cũng bị cọ xát va chạm, được cái này, mất cái kia. Có 
vị khi đủ tuổi đời tuổi đạo thì thầy cho ở trên núi trên rừng một mình, trên đó thì 
bịnh không có thuốc, đói không có cái ăn, sông trong hang đá. Có bình nước nhỏ 
xíu mà buổi chiều quên lấy, nửa đêm trong hang khát nước, hai giờ sáng gió rít 
từng cơn, nước đâu mà uống. Phải như vậy thì mới thấy dòng luân hỏi dễ sợ. 
Sáng mai gió mưa như vậy mà phải đi xuống làng, không biết gió mưa như vậy 
có ai để bát không. Đó là xóm PG, còn ở cái chỗ không có Phật tử thì người ta 
không cho mà còn chửi, thả chó ra còn mệt nữa thì sao. 


Tùy căn cơ chúng sinh, có người Đức Phật giảng cho nghe về A-tỳ-đàm, có 
người là một bài kinh, có người ngài dùng tạng Luật, nghĩa là khuyên dạy họ đi 
xuất gia, sống một cuộc đời như vậy như vậy.. , miễn là họ có dịp nhận diện 
được gương mặt thật của đời sống là cái gì. Khi To sông khép mình vào đời sống 
xuất gia họ mới có dịp thấy được phiền não làm cho mình khổ cỡ nào. Khi không 
sông khép mình vào giới luật thì tâm lăng xăng. Khi tâm lãng xăng thì mình 
không có dịp thấy để sợ. Có người giải thoát do thấy sợ nhân luân hồi, ở đây ám 
chỉ phiền não. Có người giải thoát do thấy sợ quả luân hồi, ám chỉ những nỗi khổ 
trong đời sông của mình và người. Người lợi căn thường thấy như vậy, tức thấy 
nhân trước quả, có người phải thấy quả mới nghĩ đến nhân. 

Thương ai hoặc thích món đồ nào đó, khổ ghê lắm, ghen tuông, ganh tj cũng khô. 
Tôi nhớ khi về Đức ở, họ giao cho tôi một chỗ ở trên núi hai tầng, đã lâu lắm tôi 
không sợ ma là gì, nhưng thật sự khi đặt chân vào nhà này tôi mới nhớ là hình 


180 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


như mình còn sợ ma. Có những tiếng động rất lạ, nhưng chợt nhớ lại hai chuyện 
tôi hết sợ, thứ nhất đó là tôi biết tôi đã đi hơn nửa đời rồi, cái ngại trước mắt là cái 
chết, tôi phải chết ra làm sao. Nó có lù lù trước mặt tôi cũng không sợ bằng Cái 
chết của tôi. Thứ hai là tôi nhớ hình như từ nhỏ tới lớn cái làm cho tôi khổ là con 
người chớ không phải con ma, tôi nhớ người đáng sợ hơn ma. Thứ ba là tôi nghĩ 
đến chuyện sắp tới mình sông làm sao, đâu có ai hộ trì, cái đó mới đáng sợ. Nhờ 
nghĩ vậy mà ma tà mắt sạch hết. Ngay lúc đó tôi mới thấm thía một chuyện, thì 
ra, sông trong sự sợ hãi, hờn giận, ghen tuông, toan tính nó khổ như thế này. Có 
người sợ luân hôi qua cái quả, thấy cảnh đói lạnh nghèo của người khác mà họ 
sợ. Tôi không phải là thiền sư nhưng điều này quí vị phải tin tôi, luôn luôn niệm 
câu thần chú này: Tất cả những øì ta thích hay ghét trên đời này toàn là đồ giả. 


KINH TƯ LƯỜNG 


Tư Lường (Parivimamsana) ở đây có nghĩa là suy nghĩ, trầm tư bằng trí tư, sau 
đó bằng trí tu, là suy tư. Nội dung kinh là người học đạo suy xét nguồn cơn xem 
các khổ trên đời từ đâu có, suy tư theo nguyên lý Duyên khởi thì sẽ thấy. Có 
nhiều cách suy tư, nhưng suy tư theo nguyên lý Duyên khởi là một trong những 
cách giúp ta chứng thánh. Phải suy nghĩ thế nào để thấy được nhân luân hồi, quả 
luân hồi, phiền não luân hồi. 


Trong 12 Duyên khởi có cái là nhân, có cái là quả. Quả được tạo ra từ nhân, 
nhưng cũng là nhân đê tạo ra quả khác. (Kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cha các ké, 
căc ké mẹ kỳ nhông) 


Vô minh là nhân, duyên cho hành cũng là nhân. Hành duyên cho thức (quả). 
Thức duyên cho danh sắc (quả). Danh sắc duyên cho lục nhập (quả ). Lục nhập 
duyên 6 xúc cũng là quả, xúc duyên thọ cũng là quả. Thọ duyên cho 6 ái, là nhân. 
Sáu ái duyên cho 4 thủ cũng là nhân. Tứ thủ duyên cho nghiệp hữu cũng là nhân, 
duyên cho sinh hữu là quả. Hai hữu duyên cho sanh, là quả. Sầu bi khổ ưu não, 
vừa là nhân, vừa là quả. Nhân ở đây là tâm thiện hay bát thiện. Quả ở đây là quả 
thiện hay quả bất thiện được tạo ra từ các tâm thiện hay bất thiện. 

Vô minh, phi phúc hành, ái, thủ, nghiệp hữu bắt thiện là phiền não luân hồi. 
Người học đạo ngồi suy tư, lúc đầu thấy bằng trí văn, tức qua chữ nghĩa; dần dần 
thấy bằng trí tư, tức qua sự trầm tư thấm thía; cuối cùng là thấy bằng trí tu, tức sự 
thể nghiệm, thân chứng lúc tu tập Tứ Niệm Xứ. Vừa nhìn, nghe cái gì đó mà thấy 
thích là biết liền, vô minh đang có mặt, biết phi phúc hành đang có mặt, biết ái 


181 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đang có mặt, biết lục nhập đang làm việc, biết 6 xúc, 6 thọ đang có mặt, biết rõ 4 
thủ đang có mặt, biết rõ nghiệp hữu đang có mặt. Lúc đầu biết theo trí văn, lâu 
ngày biết theo trí tư, và khi sống trong chánh niệm thì biết liền. Giống như người 
chưa từng học hóa chất, liếc thấy một giọt nước chanh đang nhều xuống thì 
không biết nhưng người có học hóa thì biết trong đó có chất gì liền. Một anh thợ 
máy giỏi thì chỉ cần nghe tiếng máy lúc đề là biết có vẫn đề gì xảy ra liên. Hoặc 
dân nấu ăn giỏi, những người có lưỡi hoàng đề, múc miếng chè bỏ vào miệng là 
biết ngay công thức, có chất gì trong đó, còn dân không biết nâu ăn thì không biết 
thứ gì trong đó. Tu là phải có học, không học mà ngồi đòi biết như người ta thì 
chỉ có chiêm bao thôi. 


VỊ đó thây rõ tât cả những cái khô trên đời này ở đầu mà có, do phút chào đời mà 
có. Giây phút chào đời này ở đầu mà có? 


Do hai hữu mà có. Hai hữu ở đầu mà có? 
Do tứ thủ mà có. Tứ thủ ở đâu mà có? 
Do 6 ái mà có. Sáu ái ở đầu mà có? 

Do 6 thọ mà có. Sáu thọ ở đầu mà có? 
Do 6 xúc mà có. Sáu xúc ở đầu mà có? 
Do 6 xứ mà có. Sáu xứ ở đâu mà có? 


Do danh sắc đầu đời mà có, danh sắc đầu đời từ 32 quả thức mà có. 32 quả thức 
này có từ ba hành, ba hành có từ 4 vô minh, 4 vô minh do tứ lậu, tứ lậu do sự 
vùng vẫy trong tuyệt vọng của một người bị sầu bi khổ ưu não. Sầu bi khổ ưu não 
do đâu mà có? 


Do sanh mà có. Cứ vòng vòng như vậy, là vòng tròn khép kín không có điểm bắt 
đầu nhưng bắt đâu chô nào cũng được. 

Vị đó thấy rõ rằng, một khi không có cái này thì không có cái kia. Cuối kinh, Đức 
Phật hỏi chư tăng: Một vị đã hệt phiên não thì có thê còn ý muôn đâu tư ba hành 
hay không? 


Chư tăng trả lời là không. Như một người hiểu chuyện thì không hề muốn có 
mặt ở lraq với bât cứ hình thức nào, làm ăn, tạm trú đêu nguy hiêm. Mình còn 


182 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


muốn luân hồi là vì mình còn thấy thích, mình thích vì quên mất câu thần chú, tất 
cả những øì mình thích đều là đô giả. 


Tôi nhớ một câu chuyện ngắn trước 75. Câu chuyện về một gia đình ở miền 
Trung, vì chiến tranh nên một gia đình phải dời đi vào Sài Gòn. Thăng nhóc 
luyến tiếc chõng tre, con chó mực, con chị thì tiếc búp bê. Khi xe chạy TỒi tụi nó 
còn quay lại ứa nước mắt. Má nó giải thích là về ngoại ở để tránh đạn bom. Tôi 
thấm câu chuyện đó là trong tâm tình trẻ thơ, chúng yêu được những cái mà 
người lớn coi không ra gì. Một thời tuổi trẻ yêu được những cái mà thời trung 
niên không yêu được. Thời trung niên yêu được những cái mà tuổi già yêu không 
được. Đàn ông yêu được những cái đàn bà không yêu được. Đàn bà yêu được 
những cái mà đàn ông không yêu được. Người ít học yêu được những cái người 
trí thức không yêu được, người trí thức yêu được những cái người ít học không 
yêu được. Người châu Á yêu được những điều người Âu Mỹ khó chấp nhận. 
Người Âu Mỹ yêu được những điều người Đông phương khó chấp nhận. Tùy 
tâm tư, trình độ, công đức xưa, hoàn cảnh hiện tại mà dẫn đến mình thích cái gì 
ghét cái gì. Nhu câu kéo theo thị hiểu, sở thích. Tiền nghiệp dẫn đến môi trường 
sông, môi trường sống dẫn đến nhu cầu, nhu cầu dẫn đến sở thích, thị hiếu. 


Có thể tôi xuất thân là người nghèo nhưng đến tuổi này tôi có bạc tỷ đô la trong 
tay tôi cũng không nghĩ đến chuyện mua căn hộ đắt tiền đề ở, tôi chỉ thích đi. 
Trong vali của tôi có dán cái tên đề đừng lạc “Thích Phương Trì”, phương trì là 
phi trường. Phương là thơm, trì là cái ao, nhưng phương trì ở đây là phi trường. 
Thả là tôi đi như vậy, tôi sẽ chia gia tài, cái nào cho tô chức PG nào. Nếu có tiên 
tôi sẽ làm bệnh viện nông thôn ở Miễn Điện, tôi thương Miễn Điện. Tôi muốn 
đến mây trường đại học của Miễn Điện, Tích Lan xin cúng tiền để họ mở ra 
những chuyên khoa về hoằng pháp, tôi muốn họ được học lớp ngoại ngữ đặc biệt 
của các giáo sư bản xứ đề họ có thê đi về các nước khác hoằng pháp một cách 
hiệu quả. Ví dụ về Đức phải biết tiếng Đức, biết văn hóa Đức, biết cơ cầu xã hội 
Đức đề hội nhập thậm chí hòa tan để hoằng pháp hiệu quả hơn. Tôi thích mỗi 
sáng thức dậy tôi nhìn thấy một khung cảnh mới, một bờ biển mới, một bìa rừng 
mới và tôi chán thì tôi đi. Tôi thích như vậy hơn nếu có tiền chớ không chịu cảnh 
nửa đêm thức dậy cũng nhìn thấy cái nhà đó, sáng dậy, buồn vui cũng cái nhà đó, 
tôi cảm giác mình giống như con chuột giữ hang. Nếu tôi ở trong nước tôi sẽ 
dành dụm cho con em đi định cư hoặc đi du học hết chớ không bỏ tiền ra cất cái 
nhà hoành tráng bằng gỗ lim, câm lai, đi xe đắt tiền, sống kiểu đại gia. Không bao 
giờ. Tối thiểu không được về Âu Mỹ thì cũng tống con em qua Thái Lan hết, 
không để ở trong nước. 


183 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


THỦ (Upadanasutta) 


Toàn bộ nội dung kinh này chỉ gói gọn trong hai chữ quan trọng sau đây: Toàn 
bộ nội dung kinh này chỉ gói gọn trong hai chữ quan trọng sau đây: 

_Assadanupassino' kiểu nhìn ngăm thời gian qua lăng kính màu hông, thấy toàn 
sự ngọt bùi để tiếp tục ở trong vòng tròn Duyên khởi. kiểu nhìn ngắm thời gian 
qua lăng kính màu hồng, thấy toàn sự ngọt bùi đề tiếp tục ở trong vòng tròn 
Duyên khởi. “Adinavanupassino” kiểu nhìn ngắm thê giới qua những khía cạnh 
tiêu cực để nhàm chán và từ đó ra khỏi vòng tròn Duyên khởi. 


Đức Phật dạy khi mắt, tai, mũi, lưỡi đón nhận trần cảnh ở những khía cạnh ngọt 
ngào thì mình mới thích, từ chuyện mình thích mới dẫn đến vòng tròn Duyên 
khởi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức..., từ đó toàn bộ khổ uấn được hình 
thành. Còn một người nhìn thấy thế giới này qua những sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
nhìn thấy ở khía cạnh tiêu cực thì họ thấy mọi thứ do duyên mà có, đã có rồi thì 
bị mất, nhìn thấy như vậy họ mới nhàm chán, ly tham và có thể giải thoát được. 
Vì vậy nội dung bài kinh này cũng như toàn bộ nội dung tu hành giải thoát của 
mình chỉ nằm trong Adinavanupassino và Assadanupassino. 


“Assada": vị ngọt; “Anùpassino”: chiêm ngắm, quan sát. 


Một người thường xuyên thâm thía vị đắng của cuộc đời thì thường rất chừng 
mực trước cái gọi là vị ngọt, luôn cảnh giác. Người chìm đắm trong vị ngọt 
thường khi đau khô gấp bội lúc nếm trải vị đắng. Đây là kinh nghiệm bằng vàng. 


Tôi nhìn thấy những cuộc họp mặt mà người trong cuộc vui vẻ cười đùa thoải 
mái đến mức quên mình thì tự nhiên tôi ngại giùm, không biết niềm vui này kéo 
dài được bao lâu. Trong khi đó, những hành giả thứ thiệt gặp nhau rất khó lòng 
nhìn thấy họ có những trận cười thoải mái. Bởi vì tất cả những trận cười của mình 
đi ra từ sự thất niệm, từ sự thiếu cảnh giác. Một nhóm tử tù ngồi lại với nhau khó 
mà có những trận cười hết mình. Một nhóm bệnh nhân ung thư kỳ cuối ngồi gần 
nhau cũng vậy. Họ luôn sống trong một ý thức thường trực về những gì mình 
đang trải qua và sẽ phải đối mặt sắp tới. 


Hành giả Tứ Niệm Xứ là những người luôn thấy mình là tử tù, là bệnh nhân ung 
thư kỳ cuối. Chỉ sống bằng tâm trạng này thì người ta mới dễ dàng buông bỏ mọi 
sự và tha thứ độ lượng dễ dàng hơn. Tôi không có ý kêu gọi bà con sông trong sự 
héo úa, lo âu sợ hãi, tôi chỉ muôn nói ý thức thường trực của mình vê bản chất 
thật sự cần thấy của đời sống. Mình dễ duôi là vì mình thấy mình còn nhiều thời 


184 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ø1an, chớ thật ra, chuyện ngủ dậy mà bị liệt một bên người thì không khó, hoặc 
thấy trong người kỳ kỳ đi ra bác sĩ và họ phán mình bị ung thư cũng không khó, 
nhất là trong bối cảnh hiện tại, thức ăn độc hại, môi trường ô nhiễm, âu lo toan 
tính thường trực trong đầu. Ông bà mình ngày xưa không giàu bằng mình, nhưng 
họ thanh thản hơn mình nhiều lắm. Tôi nhớ Đức Dalai Lama nói: Người ta đang 
đem bán thời gian và sức khỏe, tuổi trẻ của mình để lấy tiền. Mai sau lấy tiền mua 
lại sức khỏe và tuổi trẻ, nhưng dĩ nhiên không còn kịp nữa. Bà con là cư sĩ phải đi 
làm kiếm sống, nhưng phải thường xuyên nhớ câu này. Kiếp người khó kiếm mà 
chỉ vì miếng cơm manh áo mình phải đi vật lộn với đời sống đê đổi lấy ít tiền. 
Không có gì tan nát cho bằng sức khỏe mình đang ngon lành. mình đang có khả 
năng thiền định rất là tốt mà phải bỏ hết đi làm, môi ngày ngồi mây tiếng đồng hồ 
ngoài sở, gom được mớ tiền gởi nhà băng, tới lúc về hưu thì cái đầu không tập 
trung được, học đạo không được, ngôi thiền không được. Lúc đó chỉ còn tiền 
trong nhà băng thôi, rồi lây tiền đó đi làm phước, nghe nói chùa nào xây cất, đúc 
tượng In kinh thì hùn. Chuyện làm phước đó tôi không bài bác nhưng nó chỉ có 
tác dụng rất nhỏ đối với đời sống tinh thần của mình. Về hưu 65 tuổi làm phước 
ròng rã 5 năm trời, rồi thành cụ già 70, mà đời sống tinh thần quá nghẻo nàn, lúc 
đó chỉ cần gặp cái sốc trong gia đình thì chịu không nỗi, tấm thân đau nhức cũng 
chịu không nổi. Rõ ràng có năm năm trời đi làm phước mà không có giây phút 
nảo để sống tĩnh tại và nội hướng. Hôm nay, bà con vẫn đi làm đề sống chớ ai 
nuôi mình đâu nhưng hãy nhớ chừng “tôi đang bán rẻ sức khỏe và thời g1an của 
tôi đề lấy tiền, mai này tôi sẽ lẫy tiền đề mua lại những thứ tôi đã bán rẻ năm 
xưa.” Tâm niệm thường xuyên như vậy rất có lợi. Đó là nội dung bài kinh 'Thủ. 


Nếu quí vị là người tin Phật thì sẽ thây rằng cơ hội quay lại làm người không dễ, 
nói gì làm người được gặp chánh pháp, nghe Phật pháp. Hãy tưởng tượng, nêu 
hôm nay trên hành tình này, cũng với nên khoa học phát triển rực rỡ như vậy và 
chúng ta là những người tuổi trẻ thành công học thức giàu có như vậy đó, nêu 
như không có Phật pháp thì sẽ ra làm sao. Nhớ giùm Phật pháp ở đây không phải 
là cái chùa, là bóng dáng tăng ni, mà là những gì mình nghe được, thấm thía 
được, đem lại sự thay đôi tích cực cho đời sông của mình. Chớ đừng hiểu Phật 
pháp theo nghĩa chùa to Phật lớn, tăng ni đầy đường đỏ chợ, bản thân mình thì có 
tiền làm phước ào ạt mà trong khi đó đời sống nội tâm quá sức nghèo nản, chỉ 
những câu hỏi nhẹ nhàng mà không sao trả lời được, không tìm được lời giải đáp: 
Tôi là ai, ở đâu đến, sẽ về đâu, hiện giờ nên làm gì? 


Hẹn bà con ngày thứ Bảy. 


185 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 13-12-2014 THỦ 


Sáng nay mình học cùng một lúc nhiều kinh vì có nhiều kinh có nội dung giỗng 
nhau, chỉ khác nhau chút đỉnh. Kỳ rồi mình học bài kinh cuối cùng là bài kinh 
Thủ (Upadanasutta). Nội dung là gồm hai thái độ sống: 1. Assadanupassi: cảm 
nhận 6 trần (đời sống) qua lăng kính tục lụy, thấy gì cũng ngọt ngào. 2. 
Adinavanupassi: cảm nhận đời sống qua những mặt trái của nó. Khi ta thấy thích 
một thứ gì thì ngay trong đó đã có vô minh, ba hành..., ngay khi ta thấy được bản 
chất tùy duyên và Tam tướng của 6 trần rồi sinh tâm nhàm chán thì lúc đó chính 
là thời điểm tháo gỡ vòng Duyên khởi. Thay vì 6 xúc duyên 6 thọ, ó thọ duyên 6 
ái thì ở đây 6 thọ duyên cho Tứ Niệm Xứ, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo. Đó là 
tâm trạng của hành giả lúc đang tu tập Tứ Niệm Xứ. Khi người ta thấy, nghe cái 
gì đó người ta thích, còn mình ngay chỗ thấy nghe đó mình không để cái thích 
xuất hiện mà tín, tắn, niệm, định, tuệ xuất hiện ngay lúc đó, trường hợp này được 
gọi là đang đi theo chiều ngược của 12 Duyên khởi, nghĩa là tháo gỡ vòng Duyên 
khởi. Ở đây Đức Phật thu gọn lại và giải thích cho mình nghe vòng tròn sinh tử 
đều đi ra từ hai thái độ sông: Cảm nhận đời sống ngọt ngào và cảm nhận mặt trái 
của đời sống. 


KIẾT SỬ (1) (2) 


Kinh Kiết Sử cũng có nội dung giống vậy chỉ thêm ví dụ ngọn đèn. Ngọn đèn có 
tim có dầu thì cháy hoài. Nếu không thêm dầu mới, không thay tim mới thì ngọn 
đèn chắc chăn sẽ tắt. Các nhà khảo cô đã có dịp lạnh xương sông khi phát hiện 
trong ngôi cổ mộ, lăng miếu có những ngọn đèn cháy hàng ngàn năm bằng một 
loại dầu sệt. Gọi là những ngọn đèn Trường Minh. Muốn biết thêm thì bà con vào 
øoogle gõ “những ngọn đèn vĩnh cửu”. Ở đó người ta sẽ cho biết tường hợp nào 
người ta phát hiện ra những ngọn đèn như vậy. 


Khi ngọn đèn hội đủ Duyên khởi thì sẽ cháy. Đức Phật dùng hình ảnh ngọn đèn 
đê nói vê dòng luân hôi. Xem thêm đoạn CuÔi bài kinh Tam Bảo Ratanasutta, 
đoạn ví dụ vị A-la-hán giông như ngọn đèn hết dâu. 


Kinh Kiết Sử (2) cũng có nội dung giống vậy. Đức Phật ví dụ dòng luân hồi 
giông như ngọn đèn được thêm dâu, thay tim liên tục. Khi hêt duyên sinh tử thì 
mọi sự kết thúc. 


Kinh Upadanasutta đã học ngày thứ năm (11-12-2014) là kinh bắt đầu cho các 
kinh sau. 


186 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Mỗi lần ta cảm nhận sáu trần cảnh bằng thái độ tục lụy là mỗi lần ta đang thay 
tim, thêm dâu cho ngọn đèn sinh tử. 


KINH ĐẠI THỌ (Maharukkhasutta) 
“Maharukkhasuttaˆ: Kinh Đại Thọ, Ví Dụ Cội Cây Lớn. “Rukkha': cây. 


Loạt kinh đang học có nội dung giống nhau, gồm 2 Kinh Đại Thọ, Kinh Cây Nhỏ 
(Tarunarukkhasutta) Kinh Danh Sắc (Namarupasutta), Kinh Thức 
(Viññanasutfa). 


Kinh Cây Lớn và Kinh Cây Nhỏ có nội dung: dù cho cây lớn hay cây nhỏ miễn là 
có được nguồn tiếp dưỡng liên tục thi cây nào cũng sông thêm. Hiện giờ bên 
cạnh chỗ ngôi của tôi có mây bụi sả, ớt, rau thơm. Quá lạnh quá nóng chính là trở 
lực để cho cây phát triển, thế là tôi phải đem vô nhà, vô nhà thì thiếu nắng, thiếu 
sương. Giống như chăm sóc người bịnh, thấy nó thoi thóp chắc qua không hết 
mùa đông. Những chậu cây trong nhà hiện giờ giống như một hành giả đạt tới 
hành xả tuệ rôi. Nay mai chắc những hành giả này đắc Sơ quả là cái chắc TÔI, SƠ 
quả là không có cô găng øì hết thì cũng Nhị quả thôi, Nhị quả không cần cô găng 
gì cũng lên Tam quả. Đây là ví dụ thôi. Đèn đã bê rồi, tim còn dính chút dầu thì 
leo lét chút thôi. Đức Phật dạy, 6 căn chính là 6 nguồn tiếp liệu cho nguồn sinh 
tử. Ngày nảo còn thấy thích trong 6 trần thì có nghĩa là ta đang thay tim, thêm 
dầu cho ngọn đèn sinh tử, là ta đang chăm sóc cần thận cội cây sinh tử. 


Khi nào mình đón nhận 6 trần bằng thái độ ly tham ly dục bằng sự nhận thức rõ 
ràng đúng đắn về mặt trái của nó thì cội cây sinh tử mòn dần. Dĩ nhiên nhận thức 
bằng trí tuệ phảm nhân thì không rốt ráo băng trí tuệ bậc thánh nhưng chính là 
điểm bắt đầu cho thánh trí. Ngày tôi từ Mỹ vê châu Âu, tôi có liếc mắt mấy cái 
cây ở sân sau; ngay thời điểm tôi biết tôi phải đi châu Âu ít lâu, tôi giỗng như 
hành giả quyết tâm tu Tứ Niệm Xứ, dù còn phảm nhưng lòng đã hướng đến sự lìa 
bỏ. Khi đã hướng về sự lìa bỏ rồi thì dầu mấy cái cây trước mắt (bồ ngót, rau 
thơm, nha đam) đang xum xuê, tươi tốt, tôi biết nó sẽ bị héo, vì không ai chăm 
sóc. Rồi một tuần hai tuần cũng sẽ chết sạch, và đúng như vậy. Cách đây khoảng 
một tháng, mây người tôi nhờ coi ngó giùm, họ báo tin như vậy. Ngay khi lòng 
mình đã có ý lìa bỏ rôi, thì nỗ lực của mình không phải đời này thì cũng sẽ là kiếp 
khác. Ngọn đèn dù có đầy dầu, cội cây có xum xuê cách mây nhưng mà mình có 
lòng lìa bỏ thì khi hết dầu nó phải tắt. Cội cây đó khi đã khô rôi, đợt chăm sóc sau 
cùng của mình không còn hiệu quả nữa. 


187 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


NIDANASƯTTTA (Nhân) 
Các kinh vừa học và kinh Nhân có nội dung giống nhau. 


Theo Chú giải, một ngày kia sau giờ cơm ngài Änanda đi xem xét xem Thế Tôn 
có cần nhờ việc gì hay không. Ngày nào cũng vậy, khi nào ngài thấy Thế Tôn 
không cần gì nữa thì ngài ra gôc cây nào đó hoặc ở phòng riêng bên cạnh để nghỉ 
trưa. Nghỉ trưa là nếu mệt thì nằm ngủ một chút, còn khỏe thì ngài nhập thiền 
Quả. Nhập định đáo đại là mình đắc tầng thiền nào, khi muốn sông an lạc thì 
quay lại đề mục mình đã đắc đó, an trú vô đó chút xíu. Tâm thiền cao nhất mình 
chứng được sẽ quay trở lại. Hoặc khi đắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng mà muốn 
nhập lại Tam thiền Sắc giới thì cứ an trú vô đề mục ngày xưa mình đã đắc Tam 
thiền thì trong vòng tích tặc trở lại tâm Tam thiền đó gọi là nhập Thiền đáo đại. 
Nhập thiền Quả là vị thánh đó là Sơ, là Nhị, là Tam, là Tứ quả, lâu lâu vị đó cảm 
thấy cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng bằng thiền Quả, (không có sự nghỉ ngơi nào bằng 
sự an trú trong tâm thánh quả, vì lúc đó cảnh người ta biết chỉ là Niết bàn). Mình 
ngoài đời quá sức mệt, ra ngoài sân sau hè nghe gió thối nước chảy khác với 
chuyện vô mở phim Hàn thương hận tình thù. Vô coi phim thì cái đầu mình vẫn 
tiếp tục làm việc dù biết đây là cảnh giả. Dù biết là phim nhưng khi coi lòng mình 
vẫn bị cuốn trong đó. Trong khi đó cái mình thấy chỉ là nước chảy mây trôi, lòng 
sẽ khác đi, mình không phải suy tư nhiều, nói chỉ là thiền Quả. Vị thánh biết đời 
là giả nhưng hễ còn sống bằng tâm Dục giới, còn thấy còn nghe thì còn mỏi mệt, 
vì cái thân chưa được thật sự an. Theo chú giải, tùy vào cảnh mình biết cảnh gì, 
tùy cái tâm mình đang sống bằng tâm øgì thì thân của mình được an dưỡng ở mức 
độ nào. 


Tùy cảnh, tùy tâm mà ta đang sông, thân mình được tác động như thế nào, khi 
tâm an, cảnh vi tế, thì phỉ lạc có mặt và nhờ vậy thân xác được tĩnh dưỡng. Khi 
tâm ta an lạc, cảnh của tâm sạch sẽ thì huyết áp ôn định, nhịp tim ôn định. Khi ta 
biết cảnh sôi động, với tâm tư sôi động thì huyết áp và nhịp tim cũng căng thăng, 
sôi động. Khi tâm sôi động thì hơi thở sẽ gấp gáp, ta sẽ thấy mệt mỏi hơn là lúc 
tâm yên tĩnh, hơi thở lắng đọng nhẹ nhàng. Theo dõi một hơi thở nhẹ nhàng thì 
tâm ta cũng nhẹ nhàng. Tâm nhẹ nhàng thì hơi thở cũng nhẹ nhàng, tâm vi tế thì 
hơi thở sẽ vi tế. Đề ghi nhận hơi thở vi tế thì tâm cũng phải vi tế theo. Hơi thở vi 
tế thì huyết áp, nhịp tim cũng vi tế theo. Cái này nương cái kia. Như khi ta đang 
lắng tai và lắng tâm để nghe dư âm sau cùng của một tiếng chuông. 


Thê nào là tâm thô, tâm vi tê ? 


188 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tâm bắt thiện so với tâm thiện thì tâm thiện là tâm vi tế, tâm bắt thiện là tâm thô 
thiển. Tâm bắt thiện có tà kiến là thô, không có tà kiến là tế. Tâm bắt thiện vô trợ 
là thô, tâm thiện vô trợ là tế. Tâm thiện hợp trí là tế, tâm thiện ly trí là thô. Tâm 
biết cảnh dục giới là thô, biết cảnh thiền là tế. Tâm phảm là thô so với tâm của 
thánh là tế. Tâm biết cảnh thiền là tế, tâm biết cảnh dục là thô. Tâm biết cảnh Niết 
bản là tế, tâm biết cảnh hiệp thế là thô; nghĩa là cái này so với cái khác. Hơi thở 
cũng vậy, hơi thở được tác động bởi tâm vi tế được gọi là hơi thở vi tế; được tác 
động bởi tâm thô thiên thì gọi là hơi thở thô thiên. Khi nào tâm lành, ồn định thì 
hơi thở rất là nhẹ, khi nào sợ hãi, giận, ghen, tức vì sốc thì hơi thở rất nặng. 
Người nào từng giữ chánh niệm, từng theo dõi hơi thở mới hiểu được điều này. 


Một vị thánh khi muốn an dưỡng tuyệt đối ngay khi còn sống có hai cách: I.Nhập 
thiền Diệt (nếu vị đó có khả năng). Đề đắc thiền Vô sắc, thánh trí thì ít nhất phải 
đạt đến Tam quả. Trong : suốt thời gian đó thì họ hoàn toàn không có tâm. 2 qNhập 
thiền Quả, vị đó chứng tầng thánh trí nào (chăng hạn Tu- đà-hoàn) thì quay lại đề 
mục ngày xưa đã đắc. Quan sát Tam tướng trong danh sắc mà chứng thánh. Hôm 
nay muốn nhập thiền Quả thì cứ tác ý khía cạnh Tam tướng của danh sắc, thời 
gian lâu mau tùy người, thì tâm thánh quả cao nhất của mình sẽ xuất hiện và kéo 
dài bao lâu tùy ý, lúc đó tâm chỉ biết cảnh Niết bàn. Thí dụ như muốn nhập thiền 
Quả thì ngài tác ý, ngài chú ý đến hơi thở, ngài chú ý đến tâm, chú ý đến thọ, thấy 
thọ lạc, thọ khổ, thọ xả... biết xả đang có mặt, biết khổ đang có mặt v.v.... Khi 
ghi nhận như vậy lập tức thấy nó đang vô thường. Tùy theo người mà nhanh hay 
chậm. Khi tác ý như vậy đàng sau loạt tâm đó thì tâm thánh quả cao nhất (đã từng 
đắc như Sơ quả, Tam quả...) xuất hiện, dài ngắn lâu mau tùy người, có vị chỉ cần 
búng tay, hoặc có vị cân một ít thời gian. Như ngài Ananda trong bài kinh này chỉ 
nhập thiền Quả với thời gian của một giâc ngủ trưa khoảng một hai tiếng đồng 
hồ. Sau đó ngài xả và ngôi suy tư về lý Duyên khởi và nhớ một lần Đức Phật dạy, 
lý Duyên Khởi rất khó hiểu và khó thấy. Ngài tự nói với mình, cái này cũng đâu 
đến nỗi khó, rồi vào thưa với Đức Phật, nghĩ sao nói vậy. Trong chú giải, Đức 
Phật suy nghĩ như sau: vì Ananda hiểu chưa giống như một vị Phật mà hiểu theo 
trình độ của Thanh văn, vì vậy Ngài giải thích cho ngài Änanda và biết lời giải 
thích này sẽ được lưu lại cho ngàn năm về sau, cho vô lượng chúng sinh khác. 
Đức Phật nói đừng nghĩ như vậy, vì lý Duyên khởi thực sự sâu sắc, tùy theo trình 
độ mà chúng sinh hiểu đến đâu. Theo chú giải, giống như ngoài biển có Tất nhiều 
loài thủy tộc: cá, tôm, cua, rùa, rắn... có những loài ở độ sâu mấy cây số nhưng 
có những loài chỉ ở cách mặt nước vài trăm mét và có những loài chỉ sống trên 
mặt nước, nhìn thấy được bằng mắt thường không cần phải lặn xuống mới thấy. 


189 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở đây cũng vậy, tùy thuộc vào trình độ của mỗi cá nhân mà thấy được chiều sâu 
của dòng Duyên khởi tới đâu. Trên lý thuyết thì ai học xong chi pháp 12 Duyên 
khởi cũng có thể nghĩ mình biết hết, nhưng thật ra tùy theo trình độ mỗi người mà 
thấy lý Duyên khởi sâu cạn, rộng hẹp khác nhau. 


Chăng hạn như quí vị không biết øì hết, học A-tỳ-đàm ít lâu, cứ tưởng đâu là 
mình đã biết rồi, thật ra, hiểu biết lý Duyên Khởi ở mỗi người giống hệt như kiến 
thức khoa học. Ai cũng biết mưa là do mây, mây là hơi nước bốc lên từ mặt đắt, 
sông rạch, biển hồ, nhưng cái biết đó của một vị tiến sĩ phải khác với một học 
sinh trung học. Vị tiến sĩ biết tại sao mây trắng, tại sao mây đen, thế nào là mây 
độc... Người học cơ bản nhẹ nhàng thì biết vô minh trong Bốn Đề tạo ra ba 
Hành... sầu bi khổ ưu não. Nhưng thật ra không phải đơn giản như vậy, một 
người. dầu bây giờ họ tạo phi phúc hành nhưng trong họ có bản năng sẵn sàng. 
cho bất động hành và phúc hành; một người đang tạo bất động hành nhưng ngầm 
có mầm của phi phúc hành và phúc hành... Duyên nghiệp mỗi người khác nhau, 
hành của người trí nhiều khác với hành của người trí ít. Lý Duyên khởi nói trên 
công thức thì đơn giản như vậy nhưng trên thực tế chỉ có vị Chánh Đăng Chánh 
Giác mới nhìn xuyên suốt vào bản tâm của mỗi người để thuyết giảng một cách 
chính xác. Vị Thanh văn đại trí có thể biết rõ chúng sinh, nhưng ngay bây giờ nói 
cái gì cho mình nghe đề đắc thì không thể. Cách đây 4 a-tăng-kỳ một trăm ngàn 
đại kiếp, Đức Phật Nhiên Đăng nhìn thấy một vị đạo sĩ, Ngài biết liền người này 
không cách chi đắc quả, không cách chỉ giác ngộ ngay đời này, Ngài biết ông đạo 
sĩ đang nằm trên sình cho Ngài dẫm lên đó, ông này chỉ cần muốn là đắc Lục 
thông Tam minh, Tứ tuệ phân tích, và trong suốt 4 A-tăng-kỳ, một trăm ngàn đại 
kiếp nữa cũng không đắc dưới sự hướng dẫn của vị Phật nào hết mà cuối cùng 
ông phải tự mình thành Phật, đó chính là Bồ tát Cồ Đàm. Cách đây một A-tăng- 
kỳ, một trăm ngàn đại kiếp Đức Phật AnomadassT nhìn thấy một vị đạo sĩ cực kỳ 
thông tuệ, vị này có rất nhiều đệ tử. Thầy trò của vị đạo sĩ này khi gặp Đức Phật 
thì hàng ngàn đệ tử đều đắc quả A-la-hán nhưng vị đạo sĩ này không cách chỉ đắc 
được mặc dù khả năng thông tuệ hơn hắn đệ tử, bởi vì đạo sĩ này khi gặp được 
Đức Phật Anomadassï vị này nhìn thấy bên cạnh Đức Phật Anomadass1 có một vị 
tỳ kheo tăng tướng rực rỡ, Đức Phật Anomadassĩ kêu vị ấy thuyết pháp. Đạo sĩ 
nhìn hình ảnh, nghe âm thanh vị tỳ kheo đó hỏi ra được biết đây là Đệ nhất thanh 
văn, Đệ nhất trí tuệ. Trong Tam giới lúc đó đây là nhân vật số hai sau Đức Phật 
AnomadassI, không aI có trí tuệ bằng vị tỳ kheo đó. Đạo sĩ quì xuống trước Đức 
Phật Anomadassï và mong đời sau trở thành vị tỳ kheo giống y như vị này. Đức 
Phật Anomadassï biết rõ tâm nguyện này sẽ thành tựu, nên ngài thọ ký: Một A- 


190 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tăng-kỳ, một trăm ngàn đại kiếp nữa, ngươi sẽ trở thành vị tỳ kheo tên là 
Sariputfa, là đệ tử số một của vị Toàn Giác Thích Ca Mâu Nị, sẽ là vị Đệ nhất trí 
tuệ; trong phạm vi mười ngàn thế giới của vị Phật đó, ngoại trừ vị Phật đó, không 
ai có trí tuệ băng một phần mười sáu của ngươi. Trong khi các vị Thanh văn, thấy 
người ta thông minh thì thuyết pháp mong cho người ta đắc quả, nhiều lắm là có 
thể biết là “biết đâu người ấy có tâm nguyện khác. Riêng vị Chánh Đăng Giác thì 
nhìn là biết, vì đây là một trong thập lực của vị Chánh Đăng Giác, ° 'chúng sanh 
chư căn thượng hạ tri lực” (Asayanusaya, indriya, paropariyañäna biết rõ căn tánh 
cao thấp, khuynh hướng của người này như thế nào). Đừng tưởng học chi pháp là 
hết. Nhưng không, 3 hành của mỗi người khác nhau. Sáu ái của thằng Tèo không 
giống 6 ái của thăng Tý, và vì không giống nên tứ Thủ của thăng Tèo không 
giống tứ Thủ của thăng Tý và vì vậy nên hai Hữu của thằng Tèo khác 2 Hữu của 
thằng Tý. Vì tâm tham của thằng Tèo không giống tâm tham của thăng Tý nên 
nghiệp hữu của thằng Tèo không giống nghiệp hữu của thăng Tý. Xét trên lý 
thuyết thì đại thiện của thằng To cũng được gọi là đại thiện, đại thiện của thằng 
Tý cũng gọi là đại thiện; tâm tham của thằng Tèo cũng được gọi là tâm tham mà 
tâm tham của thằng Tý cũng được gọi là tâm tham. Nhưng trong thực tế thì tâm 
tham của thằng Tèo không giống tâm tham của thăng Tý. Trong chú giải có nói 
thế này: Nói theo ba phương diện hữu trợ, vô trợ, hợp tà, ly tà thì tham có 8 
nhưng thực tế tâm tham thứ nhất của người này không giống của người kia, vô 
trợ cũng khác nhau, hữu trợ cũng khác nhau tâm thiện thứ năm của người này 
không giống của người kia, của mình lúc này không giống của mình lúc khác. 
Như vậy con số 8 tâm tham, 2 tâm sân, 8 đại thiện chỉ là tương đối. Tương đối, 
nghĩa là căn cứ vào những khía cạnh như tà kiến hay không tà kiến, hữu trợ hay 
vô trợ, thọ hỷ hay thọ xả, căn cứ ba khía cạnh này thì mới có 8 tâm tham, 8 tâm 
đại thiện... Tâm đại thiện hợp trí hay ly trí, tâm tham hợp tà hay ly tà. Hữu trợ 
của người này không giống hữu trợ của người kia, hữu trợ của mình lúc này 
không giống hữu trợ của mình lúc khác. Có lúc hữu trợ là do mình do dự, có lúc 
hữu trợ là do người khác tác động. Chuyện người khác tác động cũng có trăm 
ngàn cách, sự do dự của mình cũng trăm ngàn cách. Có lúc mình do dự do tâm 
sân, có lúc mình do dự là do tâm tham. Trong tâm sân chia ra bốn, lúc do dự vì 
sân, lúc vì tật, lúc vì lận, lúc vì hối. Tâm thiện cũng vậy, có lúc do dự vì một tâm 
thiện át, có lúc do dự vì một tâm bắt thiện. Ví dụ muốn làm nhưng sực nhớ ngày 
mai không mời được người ta đông, thôi đề tuần sau, tuần sau mời bạn bè chư 
tăng dễ. Đó cũng là thiện, chính vì thiện này mà làm cho thiện kia bị chậm lại. Có 
người hỏi học A-tỲ-đàm làm sao dễ nhớ. Tùy căn cơ mỗi người chứ làm sao tôi 
nói được. Trước hết phải xác định lý do học đề làm gì. Học để tu thiền hay học để 


191 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tìm hiểu cho biết hay học đề thành một học giả, chuyên gia A-tỳ-đàm thì khác, 
học đề dạy cho người trong gia đình thì khác. Giống như ở đây tôi có quen vải 
Phật tử là dược sĩ. Tôi là ông sư, tôi học thuốc làm øì, g1ờ tôi cũng già rồi. Nhưng 
mỗi lần gặp họ tôi hay hỏi họ cái này cái kia. Tôi hỏi họ về thuốc bổ. Tôi đọc báo 
lơ mơ không hiểu thì hỏi họ. Ví dụ như tôi đọc thấy không thể . tùy tiện uống 
thuốc bằng nước gì cũng được. Họ nói đúng. Có nhiều người âu, trước mặt có ly 
nước cam, thế là họ uống thuốc bằng nước cam. Có người đến giờ uống thuốc 
gặp trúng sữa hay ca cao, hay cà phê là họ uống luôn. Các loại nước uông có ảnh 
hưởng nhiều đến thành phần thuốc mình đang uống. Tôi đâu có ý làm được sĩ 
đâu, tôi chỉ hỏi để xoay sở trong đời sống của tôi thôi. Còn như tôi đang là sinh 
viên học ngành được thì tôi sẽ hỏi khác. Phải nói cho tôi biết học đề làm gì, giống 
như học về thuốc để làm dược sĩ hay học đề hiểu biết khi sử dụng thuốc thì khác. 


Sau khi ngài Ananda thưa thì Đức Phật nói: “Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ 
có nói vậy, này Ananda! Sâu xa thay, này Ananda là định lý Duyên khởi này, và 
sâu xa thật là định nghĩa này. Này Ananda, chính vì không hiểu rõ pháp này, 
không giác ngộ, không chứng nhập pháp này mà chúng sanh nay bị rối ren như 
cuộn chỉ, bị phủ đầy bởi bệnh căn côi, như cỏ munjà, như cây lau, không thoát 
khỏi sự luân hồi trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ.” Đức Phật đã nói vậy khi ngài 
Ananda nghĩ lý Duyên khởi đơn giản. Những gì tôi đã kể nãy giờ là để bà con 
thấy dòng luân hồi vốn dĩ rối như vậy và cái Duyên khởi mình học chỉ ở mức căn 
bản, học trên chi pháp thôi. Đừng nói tới thánh nhân, cái hiểu về Duyên khởi giữa 
chúng tôi và quí vị trong room đã khác nhau rồi. Khác nhau là vì quí vị biết Kinh 
Tạng, Luật Tạng không nhiều. Kinh tạng biết ít quá thì cái biết về Duyên khởi 
cũng nghẻo theo; cái biết bách khoa về thế gian nhiều thì sẽ thấy dòng luân hồi 
phức tạp, ví dụ tình cảm nam nữ đã rối cỡ nào mà trong A-tỳ-đàm chỉ gọi là “ái” 
tính thích hưởng thụ nhà lầu xe hơi, du thuyền, máy bay, trong A-tỳ-đàm cũng 
gọi là “ái”, thích chơi tem, tiền cố, thích bài bạc nhậu nhẹt, cũng gọi là “á 
nhưng trong thực tế thì vô số sở thích, vô số cái chúng sinh thích, chúng tính 
ghét. 


<4 1” 


Trong chú giải có nói rõ tại sao ngài Ananda lại có suy nghĩ dòng Duyên khởi 
đơn giản như vậy: 


1. Pubbùpanissaya:túc duyên Ba-la-mật sâu dày. Ngài tu Ba-la-mật một trăm 
ngàn đại kiệp. 


2. Titthavasena: sông gân bậc Toàn Giác. 


192 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


3. Sotapannataya: bản thân ngài là vị Sơ quả. 
4. Bahussutabhava: bản thân ngài là một người đa văn quảng kiến. 


Đây là bốn lý do khiến ngài có suy nghĩ như vậy, không phải do sự nông nỗi hay 
kiêu mạn như chúng ta. Thật lòng mà nói, người không hiểu đạo mới kiêu ngạo. 
Tất cả những cái biết của chúng ta về đạo về đời chỉ là cái biết của người tù vê 
căn hầm đang nhốt mình, cái biết của bịnh nhân ung thư biết về thuốc về bịnh của 
mình. Cái biết này không có gì để kiêu ngạo, vị A-la-hán là bịnh nhân đã bình 
phục, ngài là phước điền của chúng sinh, đáng để mình đảnh lễ nhưng bản thân 
ngài thì luôn luôn biết rõ ngài chăng là gì hết. Tinh thần của ngài không có phiền 
não như phàm, chỉ vậy thôi. Nếu xét về mặt kỹ thuật thì Ma Vương và Đức Phật 
không ai hơn ai. Nếu mình muốn trầm luân thì phải thờ Ma Vương, muốn giải 
thoát thì thờ Phật. Mình thờ Phật vì mình đã quá khổ, ngài là một người đã giải 
thoát, ngài dạy cho mình con đường giải thoát, mình phải quì lạy dưới chân ngài. 
Nếu mình muốn trầm luân mà lạy Phật thì xem như lộn địa chỉ. Một vị thành 
thánh thì không có lý do gì để kiêu ngạo hết, các ngài thấy rõ sự đắc chứng đó 
không có gì để kiêu ngạo, ngày xưa thì quá khổ, giờ thì duyên Ba-la-mật có đủ 
nên có thánh trí xuất hiện. Trong nhận thức của một bậc thánh không còn gì để 
thích đề ghét, không còn cảnh giới nào đề đi. 


Nội dung phần sau của kinh này cũng giống hệt các kinh vừa học: kinh Đại Thọ, 
Thủ, Kiệt sử. Hẹn gặp bà con ngày thứ Ba. 


193 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 16-12-2014 PHÀM PHU (Assutaväsutta) (1) (2) 


Sáng nay mình học kinh Phàm Phu, (Assutavasutta), HT Minh Châu dịch là 
“Hạng người ít nghe”. Đây là một thuật ngữ trong kinh Phật ám chỉ cho phàm 
phu. Chữ này rất gần với mình, suốt cuộc đời, suốt dòng sanh tử, thời gian mình 
lắng nghe chánh pháp rất ít. Hiền thánh ở đời vốn không nhiều, cơ hội gặp tỠ 
hiền thánh càng hiếm, ví dụ trong thời gian một triệu năm có một chục vị hiền 
thánh (người có chứng ngộ chánh pháp và giảng dạy chánh pháp), thời gIan mười 
vị này có mặt ở đời thì cơ hội mình có thê gặp được là một hoặc hai. Cơ hội làm 
người, có ngũ căn đầy đủ hoàn chỉnh, có điều kiện gặp gỡ gần gũi các vị này rất 
hiểm hoi. 


'Assuta°: hạng người không được nghe chánh pháp, (hạng người ít nghe). Nếu 
mình có nghe và thấm thía chút đỉnh thì ít ra hôm nay mình đã là vị Thanh văn và 
Niết bàn trong kiếp sống quá khứ nào đó rồi. Cách đây 4 a-tăng-kỳ khi Bồ tát 
Thích Ca Mâu NI sơ phát tâm trở thành một vị Phật thì lúc đó mình chưa là gì 
hết. Vị Phật thọ ký cho Bồ tát đã tu bao nhiêu kiếp đề thành Phật, thành Phật rồi 
mới thọ ký cho Bồ tát Thích Ca vậy thì trước đó đã có bao nhiêu vị Phật ra đời 
cho vị này gặp gỡ, vậy mà giờ mình còn ngồi ở đây, chứng tỏ mình không tu, 
không nghe gì hết. Hôm nay mình biết được chánh pháp, có chút đỉnh niềm tin, 
hành trì, là có thể mình mới bắt đầu trong kiếp này hoặc vài kiếp trước đây thôi. 
Hiện giờ phải nhìn nhận vốn liếng Phật pháp của mình rất nghèo, bằng chứng là 
mình có mặt trong thế giới vật chất văn minh thì có nhưng điều kiện tâm linh quá 
nghèo. Theo trong kinh kể thời Đức Phật có những chúng sanh như ngài Xá Lợi 
Phất, Mục Kiền Liên, Änanda, Ca Diếp..., những nhân vật đó thời này làm gì có. 
Xưa có những vị tỳ kheo vì giới hạnh vì chánh pháp mà dám chết chớ không để 
mắt, và có những cư sĩ dám bỏ mạng cho Tam Bảo khi cần thiết. Tăng ni cư sĩ 
hôm nay so với ngày xưa đã khác nhau nhiều lắm, vì vậy mình vô phước vô phần 
lắm mới có mặt thời này, dù là so với người không biết đạo mình cũng có phước 
lắm, được mang thân người, được nghe lai rai chút đỉnh. 


Nội dung bài kinh này như sau: Đức Phật dạy rằng, chúng sinh ở đời, hễ còn là 
phảm phu thì giống như một con chó bị cột vào chỗ nào đó, dù có cắn sủa, cào 
cầu cỡ nào cũng không thoát khỏi chỗ bị cột. Ở đây cũng vậy, hễ còn là phàm 
phu thì không chấp cái này cũng chấp cái kia, phàm phu ở đời lúc nào cũng đông 
hơn thánh nhân, hễ còn là phàm phu thì lúc nào cũng có chỗ đề mà chấp. Ít ra 
trong đám phàm phu cũng có người trí nhiều và người trí ít. Người có trí nhìn 
thấy được sự vô thường cụ thê điển hình rõ ràng của cái gọi là vật chất, ví dụ tóc 


194 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bạc, da nhăn, đi đứng khó khăn, nằm liệt tiêu tiểu tại chỗ v.v..., hoặc nhà sập, cầu 
sập, thiên tai nhân họa, chiến chinh. Vì vậy có nhiều người đã nhàm chán thế giới 
vật chất và hướng đến thế giới tâm linh, bởi thế giới tâm linh là cái gì đó đối với 
họ mơ hồ, nên họ tha hồ tưởng tượng. Họ nghĩ về những điều gì đó không sờ 
chạm được chăng hạn như một cái tôi, một linh hồn hay một đẳng cao siêu nào 
đó ở một cảnh giới xa vời nào đó. Trong khi đó, một số người khác sống chìm 
đắm trong thế giới vật chất, biết gia đình là phù phiếm, nhà đất ruộng vườn, “nhất 
khoảnh điền thiên niên vạn chủ”, một miếng đất ngàn năm qua thì đôi biết bao 
nhiêu tay chủ. Bây giờ nói chuyện với nhau trên room chứ nếu ở bên ngoài, tôi sẽ 
lấy tay chỉ ra xung quanh chùa mà nói, miếng đất này cách đây năm mươi năm 
đâu phải là của mình, bây giờ là của mình, ai biết được năm mươi năm nữa nó có 
còn là cái chùa nữa hay không. Chuyện miếng đất chùa đối chủ không có gì khó 
hiểu, nếu chính phủ cần trưng dụng miếng đất thì mình phải ra đi. Chuyện tốt hơn 
một chút là sau này Phật tử địa phương tìm thấy một nơi chốn nào đó lý tưởng 
hơn, thuận tiện hơn, sinh hoạt đễ dàng hơn, rất có thê những trụ trì, Phật tử đời 
sau sang nhượng miếng đất này đề lấy miếng đất khác. Có vô số lý do để miếng 
đất chùa sang tên đối chủ, nói chỉ là ngôi nhà của người đời hoặc những món đồ 
cá nhân như quần áo, giày dép, đồng hô, mắt kính... hôm nay mình vì nó mà cày 
như trâu để săm. Ai từng mua sắm đồ thời trang thì biết, giá trị tối đa của những 
thứ này chỉ ba năm trở xuống, đó là với người nghèo, còn người giàu thì thay đôi 
như chong chóng. 


Đức Phật đưa ra hai hình ảnh, những kẻ phàm phu có thê là do trí tuệ nhàm chán 
cuộc đời sanh ra lòng viễn ly, ly tham, ly dục đối với vật chất; nhưng lìa vật chất 
thì họ lại ôm ấp nắm giữ cái mơ hỗ của tâm linh. Ngài xác nhận một điều mà 
nghĩ lại mình sẽ giật mình: số người chấp thủ vào vật chất ít hơn số người chấp 
thủ vào tâm linh, bởi vì số người chấp thủ vào vật chất không nhiều bằng số 
người tin tưởng vào cái xa vời. Tuy nhiên Ngài dạy, chấp vào vật chất ít ra vẫn 
thông minh hơn chấp thủ vào tâm thức, vì chấp vào vật chất thì vẫn có chỗ dựa cụ 
thể. Ví dụ con người đó bây giờ tuy già hơn năm năm trước nhưng vẫn thấy là 
con người cũ đó, còn tâm thức thì thay đối mà không để lại chút dẫu vết nào hết. 
Cách đây năm phút mình sống bằng tâm bắt thiện, bây giờ mình chuyền qua tâm 
thiện; tâm bất thiện hồi nãy bây giờ đã biến mất 100%; hồi nãy là tâm sân, bây 
giờ là tâm tham... Cái thân thì còn để lại dấu vét, cái tâm thì thay đổi nhanh 
không thể tưởng tượng. Trong Tăng Chị Bộ kinh Đức Phật dạy: Ta không thấy gì 
ở đời có tốc độ vô thường biến đổi nhanh hơn là cái tâm, bởi vì thân tứ đại này 
xét trên mặt chế định, tục để thì có thê thấy nó tồn tại trên năm năm, mười năm, 


195 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hai mươi năm, còn cái tâm thì thay đổi liên tục và liên tục. Chính vì thấy như vậy 
nên vị thánh đệ tử sanh lòng nhàm chán, thấy vật chất vô thường cụ thể đã đành 
mà danh pháp còn vô thường nhanh hơn vậy nữa. Hai trí cần có ở một người tu 
hành: 1. Thấy vạn pháp do duyên mà có. 2. Đã có rồi thì phải tiêu mất. Từ vật 
chất ở đời là đất nước lửa gió cho đến tâm thiện, tâm bắt thiện, tâm Dục giới, tâm 
Sắc giới, tâm Thiền hay không thiền, cái nào cũng chóng vánh phủ du, có rồi mất 
theo nhân duyên. Duyên sanh có đủ thì có mặt, duyên diệt hội đủ thì biến mất. Ở 
đây Đức Phật nhắc lại dòng Duyên khởi: Do không thấy được Bốn Đề nên người 
ta mới sông trong ba Hành. Từ ba Hành này dẫn đến 32 quả thức. Từ 32 quả thức 
dẫn đến 19 tâm tái tục, sắc nghiệp thời tái tục. Từ danh sắc đầu đời dẫn đến lục 
nhập tức sáu xứ (tùy thuộc tâm tái tục nào, dẫn về cõi nào, có cõi đủ 6 xứ, có cõi 
3 xứ, có cõi chỉ có l xứ), từ 6 xứ sanh 6 xúc, 6 xúc duyên cho 6 thọ, 6 thọ là nền 
táng cho 6 ái, 6 ái ở giai đoạn yếu gọi là ái, ở giai đoạn sâu đậm là Thủ. Tứ thủ 
tạo ra hai Hữu, hai hữu tạo ra Sanh, từ đó mới có sầu bi khô ưu não. Dù là một vị 
Chuyển Luân Vương hay Ác Ma thiên tử, tông thông hay diễn viên, ruồi hay 
muỗi đều xoay vần trong hệ thống Duyên khởi này. Hôm nay mình gặp một 
người giàu có tiếng tăm, thấy họ là cái _øÌ đó rất chê gớm nhưng trong dòng chảy 
luân hồi thì diễn viên hay ca sĩ mà nhiều người đến xin chữ ký, xin chụp hình, nói 
theo đạo Phật thì đó chỉ là sự chớp nhoáng liên tục. Chính vì thây vậy mà vị 
thánh đệ tử nhàm chán, vì thấy rõ mọi sự hình thành theo chuỗi nhân duyên phủ 
phiếm. Chấp thủ vào danh hay sắc đều là sai lầm. . Phân lớn thiên hạ chấp vào 
danh nhiều hơn là sắc. Một người chấp vào sắc vẫn có thê chấp cả danh pháp, 
nhưng một người chấp vào danh pháp có thê đã nhàm chán sắc pháp. Nhưng cái 
chấp nào cũng là sai lầm. Và Ngài xác nhận danh pháp phù phiếm hơn cả sắc 
pháp dù cái nào cũng là phù phiếm như nhau. Người tu hành thấy rõ sự phù 
phiếm đó của danh sắc qua nguyên lý Duyên khởi. Do cái này có, cái kia có; cái 
này diệt thì cái kia diệt. Bốn đại vật chất cũng vô thường trong từng phút, tâm 
thức của mình cũng vô thường trong từng phút, nhưng Ít ra vật chất còn có điểm 
tựa để mình chấp còn tâm thì diệt thì không để lại dẫu vết gì hết vậy mà người ta 
vẫn coi nặng nó. Nhưng chấp danhhay sắc cũng đều là chấp, hễ còn chấp là chưa 
thấy được lý Duyên Khởi, nếu thấy được lý Duyên Khởi thì không chấp nữa vì 
biết vạn pháp do duyên mà có và có rồi thì bị mất. Cái thấy này hôm nay mình 
biết được qua kinh sách, qua lời của người khác nhưng một ngày nào đó duyên 
lành Ba-la-mật hội đủ thì mình sẽ thấy bằng chính thánh trí của mình hoặc tối 
thiểu cũng băng trí tu phàm phu của minh. Phải có quan sát mới thấy, ví dụ mình 
ngôi lâu thấy mỏi, thấy chán, chính cái mỏi cái chán này mới thúc đây mình thay 
đổi oai nghi mà đứng đậy tìm tư thế khác, tìm công việc khác đỡ tẻ nhạt, vô vi. 


196 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chính cái duyên này thúc đây cho sự kiện sự tình kia xuất hiện. Toàn bộ đời sống 
của mình luôn bị thúc đây bởi vô số lý do, điều kiện, nhân duyên. Cái chén đang 
sạch, vì đâu mình phải lôi nó ra mình xài cho dơ, từ chỗ nó dơ mình đem ra rửa. 
Vì đâu mình phải đi quét nhà. Vì đâu mình phải bước chân vào toilet, tắm rửa, 
giặt giữ. Vì đâu phải ăn, phải uỐng, phải gặp người này người kia. Từ lúc giật 
mình thức giắc buổi sáng là cuộc sống của mình bị cuốn vào dòng chảy của nhân 
duyên, bị cuôn vào dòng chảy của sự lệ thuộc vào những nhân tố sống. Thậm chí 
ngay cả trong giấc ngủ, cũng vô số nhân duyên, do đâu mình mới đi ngủ, do đâu 
mình mới ngủ chập chờn hay ngủ sâu... Không có một thứ nào diễn ra trong hãm 
bốn giờ đồng hồ mà không bị thay thế bởi thứ khác. Những cảm xúc buồn vui, 
tâm trạng thiện ác luôn liên tục thay đối và cơ thể chúng ta cũng có những hoạt 
động liên tục để đào thải những tế bào chết, tim gan phèo phổi cũng liên tục vận 
động đề cho mình sống và để mỗi ngày già đi một chút cho đến lúc mình lăn 
đùng ra chết. Sẽ có một ngày hành giả thấy rằng cái gọi là đời sống chỉ là sự thay 
đổi. Khi chưa biết đạo, mình gọi nó là đời sông, là cuộc đời, nhưng khi biết đạo 
thì cái gọi là cuộc sông, cuộc đời đó chỉ là sự thay đôi, sự xê dịch từ tình trạng A 
sang tình trạng B; nó cũng giống như là lý do hiện hữu của một con tàu, được làm 
ra để vận hành chớ không phải để đứng yên. Chính vì mình sống chìm sâu trong 
phiền não, trong vô minh, tham ái nên mình không thấy được điều này, mình cứ 
tùy vào văn hóa xã hội, văn hóa học đường, gia đình, tập khí phiền não nhiều đời 
mà vẽ ra cái gọi là đời sông, là tổ ấm, là gia đình, là quyên lực, là giao tế... Nói 
một cách rốt ráo, mọi thứ không có cái gì tồn tại quá một phút. 


Bài kinh thứ hai cũng y như bài thứ nhất; có thêm thí dụ, Đức Phật dạy răng: 
giống như người ta tạo lửa bằng cách cọ hai que gỗ vào nhau mà sinh ra lửa; 
trước khi hai que này cọ xát vào nhau thì không có lửa. Lửa không nằm ở que gỗ 
A hay que gỗ B mà chỉ có khi hai que gỗ chạm vào nhau. Tiếng kèn trước khi 
được thối thì không nằm sẵn trong cây kèn, chỉ khi nào hơi người thối chạm vào 
lưỡi gà trong chiếc kẻn, băng sự tác động hợp lý này thì mới tạo ra âm thanh. 
Cũng vậy, tâm thiện, tâm bắt thiện, buôn vui, hỷ nộ ái vốn không có sẵn ở đâu 
đó mà chỉ có khi các duyên hội đủ. Ví dụ: Cảnh đó, với phàm tâm, cộng với 
phiền não nhiều đời và thói quen sông hiện tại thì dẫn đến tâm bắt thiện; cũng 
cảnh đó, nhưng với một hành giả lại là cảnh tốt để họ có chánh niệm. Tiếng ồn 
đối với người không biết Phật pháp thì chỉ có khó chịu, nhưng đối với hành giả 
thì lại là cơ hội để chánh niệm. Trước đó tâm tham, tâm sân hay chánh nệm 
không có sẵn, chỉ có khi duyên hội đủ. 


THỊT ĐỨA CON 


197 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Hôm nay trong tăng mi chỉ cần có một vị có khả năng ngồi yên một chỗ không ăn 
uống tiêu tiêu nhúc nhích suốt bảy ngày thì Phật tử bu lại kín mít, hoặc bảy ngày 
đó mà ngồi cách mặt đất khoảng chừng một tắc thì PG huy hoàng tráng lệ luôn, 
huồng hồ chi thời Đức Phật, trên thì có Thế Tôn, dưới thì có vô số thánh chúng 
đông đúc biết chừng nào nên lợi lộc phát sinh đối với Đức Phật và chư tăng nhiều 
vô số kể. Nghĩa là thời đó sự cũng dường nhiều lắm. Từ đó, Đức Thế Tôn mới 
suy nghĩ, nếu người ta cúng đường phong phú như thế này không biết chư tăng tỳ 
kheo thọ dụng có quán tưởng hay không, nêu sử dụng y áo, thực phẩm, trú xứ mà 
có quán tưởng thì tốt. Quán tưởng là luôn ý thức rắng mọi thứ vật chất chỉ là 
phương tiện tối cần cho đời sống, cái gì cũng chỉ để đáp ứng nhu cầu sống tối 
thiêu, không phải để hưởng thụ. 


198 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 01-01-2015 THỊT ĐỨA CON 


Mười năm về trước khi còn trẻ, cái đề tài Bốn thức ăn (tứ thực) tôi không mặn mà 
lắm, nhưng ở tuôi này thì tôi lại thấm thía đề tài Tứ thực. Càng lớn, cách nhìn của 
mình về thế giới phong phú hơn. Một người không biết đạo cũng có thể có nhiều 
cách nhìn về thế giới nhưng cách nhìn thế tục có thê làm cho mọi sự trở nên rôi 
rắm hơn. Cách nghĩ của một người muốn đi chơi trong rừng, muốn làm việc, 
muốn sống trong rừng, muốn . păn bó với rừng bắt buộc phải nhiều vấn đề hơn 
cách nghĩ của một người muốn ra khỏi rừng. Khi muốn ra khỏi rừng thì người ta 
phải tìm cái gì nhanh gọn nhất, đơn giản nhất, văn tắt nhất bởi họ không muốn ở 
lại với rừng, không muốn dây dưa với rừng nữa. Trong cuộc sinh tử này cũng 
vậy. Có người nói với tôi rằng tu khó lắm, họ chọn cách ở ngoài đời lo cho gia 
đình, thu xếp chút ít thời gian thì mới tu, làm phước được bao nhiêu thì làm 
phước rồi về già kiếm chùa gởi thân. Đây là ngộ nhận rất lớn, họ cứ nghĩ là yếu 
sức không đủ duyên nên phải ở lại với đời. Thật ra họ nói không sa1, bởi cái 
buông luôn làm cho người ta nhẹ hơn là nắm. Nếu mình thương mến một người 
mình sẽ thu xếp để đem người đó về sông với mình hoặc mình về sông với họ; 
khi mình chớm có ý đó, thì vô số vẫn đề nảy sinh. Còn khi mình chớm có ý tìm 
cách lìa bỏ, chia tay ai đó, thì mình đã buông bỏ được rất là nhiều. 


Toàn bộ thế giới này, nói gọn lại, chỉ là một cội cây được lớn lên bằng những 
nhân duyên hỗ trợ, giống như cọng cỏ, nhánh rêu hay con chím con cá. Chỉ có 
điều khi chúng ta gắn lên đó những nhãn hiệu quá lớn: tổng thống, thủ tướng, ông 
này, bà nọ, họ, tôi, người kia... thì vấn đề lớn dần theo. Chúng sinh gồm hai 
phần, danh và sắc (thân và tâm), mỗi phần đều cần những nhân tó, điều kiện tồn 
tại những nhân tô đó, Đức Phật gọi là thực phẩm. Có bón thứ thức ăn (có chỗ 
Ngài nói có hai, thức ăn cho danh và cho sắc) cho thân và tâm. 


*Bốn loại thức ăn 
1. Đoàn thực:thức ăn vật chất 


Tùy vào điều kiện sống trước mắt, tùy vào nghiệp thiện ác mà chúng ta có mặt ở 
cảnh giới nảo và tùy vào việc có mặt ở cảnh giới nào mà chúng ta sông băng loại 
thực phẩm øì. Chỉ là người cõi Dục giới mới có chuyện ăn uông. đưa thứ gì đó 
vào miệng. Khi nói đến đoàn thực phải hiểu ngầm là đang nói đến đời sông 
chúng sinh ở cõi Dục giới, phải là người ở cõi Dục mới sử dụng thực phẩm này. 
Hai lý do có mặt ở cõi Dục GIỚI: 


199 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


(1) Do không thê chứng thiền tức không thê lìa bỏ niềm đam mê đối với 5 trần 
vật chât (sắc, thình, khí, vỊ, xúc). 


(2) Do một đại nguyện gì đó như để thành Phật, để hành phạm hạnh, trường hợp 
này cực hiêm. 


Số người ở trường hợp (2) chỉ là một phần nhiều tỷ so với trường hợp (1). Kinh 
Tăng Chi Bộ cũng dạy răng người Ở CỐI nhân loại mới có điều kiện hành phạm 
hạnh. Để mài mòn phiền não, ta cần đến vô số cách tu tập cùng lúc như kham 
nhẫn, hành xả, tỉnh tấn, bố thí. 


Nếu bị ung thư hay chỉ là bị ghẻ ngứa, bị lác, bị trĩ hơi nặng một chút thì cái đầu 
đã rối lên rồi, huông hồ là khi ở cảnh giới địa ngục, quá khô, cơ thê thường xuyên 
bị đốt ở năm bảy ngàn độ mà không được chết, chưa kế những hình phạt bị bắt 
uống kim loại nâu chảy, bị những loài côn trùng, thú dữ cấu xé suốt ngày đêm. 
Còn nếu sanh làm loài bàng sanh thì cũng không có điều kiện tu hành, làm con 
người mà còn không nghĩ đến đời sống tinh thần huống chi là làm những loài 
bàng sanh. Còn các cõi trên như cõi Trời, cơ thể người ta chỉ là khói là sương, 
làm sao có điều kiện đề đau nhức, đói khát, nóng lạnh, tê mỏi; nếu không có 
những. điều này thì làm sao người ta có dịp để sợ sanh tử, trừ ra bậc đại căn đại trí 
như Bồ tát. Nếu bây giờ bà con trong room này, sống được một ngàn năm, cơ thê 
hoàn hảo không có vân đề gì đau ôm bịnh tật, môi người có trong bank vải tỷ đô 
la, có du thuyên, máy bay riêng v.v..., muốn ăn gì thì ăn, yêu ai thì gặp ngay 
không biết đến sanh ly tử biệt thì có thời gian vào đây nghe pháp chăng. Cũng 
may là bà con còn chút thời gian, chớ nếu tất bật với mỗi ngày thu nhập vài ngàn 
đô la thì liệu có thì giờ ngồi nghe pháp hay không. Với điều kiện đó thì giờ này 
ngồi ở phi trường Tokyo, Paris, Hongkong thì vui hơn nhiều. Chỉ có ở cõi Người, 
tuy điều kiện sống hơi có phần khắc nghiệt nhưng lại là điều kiện để tu học, bởi 
mình biết được cảm giác đói không có ăn, lạnh không có chăn đắp, bịnh không 
có thuốc uống. Chỉ có ở cõi Người mình mới chân trần ôm bình bát đi giữa nắng 
Ø1Ó mưa sương, chỉ có ở cõi Dục mình mới bị chúng chửi vô mặt, chỉ có ở cõi 
Dục mới bịnh hoạn, đau nhức, đói khát nóng lạnh, nhờ vậy mới có dịp thấm thía 
trầm luân. Chỉ có ở cõi Dục mình mới vô rừng sâu núi thăm sống đề biết thế nào 
là ồn, thế nào là yên. Còn cõi trên thì sướng quá, làm gì có chuyện ôn, không 
muốn nghe thì không nghe, muốn thấy thì mới thấy chớ không phải chịu đựng 
những hình ảnh âm thanh, mùi vị mình không muốn. 


200 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chính vì có nghiệp dục giới nên mình mới ở lại cõi Dục giới, và hình hài này 
phải được chăm sóc nuôi dưỡng bằng những thứ mình cung cấp cho nó. Trong 
thiên nhiên, điều kiện sông của môi loài cũng khác nhau, có loài thực vật chỉ cần 
nước, có loài cần phân cân đất, có loài cần bùn sình. Ngày nào mình còn chạm tới 
đoàn thực thì ngày đó còn sống trong cõi Dục, và mình thấy món ăn nào ngon là 
do mình là người cõi Dục và do nghiệp xưa đây mình vào hoàn cảnh sống đó. 
Trong chú giải chỗ này có nói thêm, Đức Phật dạy, vị tỳ kheo trước khi mặc y áo, 
trước khi uống thuốc, trước khi bước vào chỗ ở của mình (phòng ốc, giường, 
chõng), trước khi ăn uống phải quán tưởng đề ly dục, nhàm chán sinh tử và 
không mắc nợ người đã cúng dường mình. 


Nhàm chán sinh tử là mỗi ngày mình phải nuốt những thứ này vào miệng mới 
sông được, phải quần những thứ này vào tắm thân hôi hám của mình mới sông 
được, phải nhớ rằng mình đang băng bó vết thương, ăn hay uống thuốc cũng chỉ 
nghĩ răng mình đang chăm sóc vết thương. Sử dụng vật phẩm đó với nhận thức 
như vậy thì đó là nhận, là sử dụng kiểu của người chủ, còn nếu không tâm niệm 
như vậy thì xem như sử dụng với vị thế của người làm công, mắc nợ, phải làm 
trâu làm ngựa để trả lại cho người ta. Sử dụng những món nhu yếu với quán 
tưởng như vậy thì mới có dịp nhàm chán sinh tử, sẽ thấy ngày nào còn dây dưa 
với những thứ nảy thì còn khổ, sống ở ngoài đời thì còn phải đi kiếm, sống trong 
đạo thì phải như thế nào đề xứng đáng, ngày nào còn sử dụng thì còn mang thân 
sinh tử, nên phải quán tưởng để ly dục. 


Đức Phật nói, một vị ty kheo sử dụng những món này mà không quán tưởng thì 
tội này đáng được xem là tội bất cộng trụ thứ năm. Khi cạo đầu đắp y, sử dụng 
những thứ này mà không băng tâm niệm như trên thì có nghĩa là đang trộm cắp 
tăng tướng. Một vị tăng ni mà sử dụng những thứ nhu yêu mà không quán tưởng 
thì cũng gần giống như đang sử dụng những món đồ trộm từ người khác. Gọi là 
Đức Phật nói, một vị ty kheo sử dụng những món này mà không quán tưởng thì 
tội này đáng được xem là tội bất cộng trụ thứ năm. Khi cạo đầu đắp y, sử dụng 
những thứ này mà không băng tâm niệm như trên thì có nghĩa là đang trộm cắp 
tăng tướng. Một vị tăng ni mà sử dụng những thứ nhu yêu mà không quán tưởng 
thì cũng gần giống như đang sử dụng những món đồ trộm từ người khác. Gọi là 
pancamam paraJIkam: tội bất cộng trụ thứ năm. Bốn tội kia là: giết người, trộm 
cướp, giao hợp, mạo xưng đắc thiền chứng thánh. Khi phạm vào một trong bốn 
tội này thì không còn là tỳ kheo nữa. Mọi nhận lãnh cúng dường đều là trộm 
cướp. Sẵn đây nói luôn, trong câu: Con xin vâng giữ điều học là tránh xa sự “trộm 
cướp nghe hay hơn “trộm cắp', vì “trộm” đồng nghĩa với “cắp”, là lấy món đồ 


201 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chưa được cho một cách lén lút, còn “cướp” là lắy món đồ chưa được cho một 
cách công khai. Mạo xưng đắc thiền chứng thánh nghĩa là giả, là không có thật, 
không đắc mà có ý làm cho người khác tin lầm mình đắc chứng cái gì đó dù là 
băng cách kín đáo. Có những vị không tự nhận mình đắc, nhưng lại phán người. 
này đắc người kia đắc, điều này đồng nghĩa như là ngầm khăng định mình đã đắc 
rồi thì mới đủ sức phán người này người kia đắc. 


“Bắt cộng trụ” nghĩa là 'không được sống chung”. Khi một vị tỳ kheo mắc vào 
một trong bốn thì không còn là tỳ kheo nữa, và khi không còn là tỳ kheo nữa thì 
bất cứ sự thọ nhận nào cũng gọi là trộm cắp. Ngay cả một vị tu hành trong sạch, 
Đức Phật cũng dạy là khi thọ nhận y áo thực phẩm cũng phải nên quán tưởng 
(quán tưởng là xác định liên tục) đang băng bó vết thương. Đức Phật dạy rằng, vị 
tỳ kheo khi thọ nhận thức ăn phải tâm niệm rằng mình giống như một người mẹ 
bất đắc dĩ phải ăn thịt đứa con ở ngoài sa mạc. Theo chú giải, một cặp vợ chồng 
đi trong sa mạc, đứa con bị chết, đói quá cuối cùng phải ăn thịt đứa con đã chết. 
Thịt người đã lạnh xương sống rồi, mà phải ăn thịt đứa con đã chết làm sao mà 
nuốt, mà không nuốt thì sức đâu ra khỏi sa mạc. Ngày xưa còn nhỏ, tôi cảm thấy 
khó chịu với sự so sánh kiểu này, vì ăn thì thây rất là ngon. Nhưng bây giờ có 
tuổi thì mới thắm. Một lúc nào đó quí vị ngồi nghiệm ra, tại sao mình ăn mình 
thấy ngon? 


Vì mình đang đói! Khi quí vị ăn thật là no, không còn thèm nữa, thì mới thấy 
răng, mỗi lần ăn là mỗi lần mình đồ rác. Chỉ có người no mới hiểu được trường 
hợp này. Thịt cá, tôm cua, trái cây, xôi, chè, bò khô, hủ tiểu, sinh tố, cà phê sữa 
mình cứ bỏ vào miệng nhai rồi nhồ vào bịch nylon, cột bịch đó lại treo trước mặt, 
nhìn có lạnh xương sống hay không, hoặc đem vào giường ngủ xem có ngủ được 
không. Vậy mà mình bỏ vào miệng nhai nuốt, đánh răng, súc miệng, cạo lưỡi, 
uống trà, ăn kẹo bạc hà... thì thấy bình thường, nêu thực quản mình không có 
van đóng lại thì không người bên cạnh nào chịu nổi. Rửa chén không sạch, bản 
ăn lau không sạch đã gớm rôi, vậy mà toàn bộ mình trút hết vào trong người; một 
người đẹp nhìn vẫn thây hấp dẫn như thường, người mình thương thì nhìn vẫn cứ 
thấy thương như thường, mình đâu có nghĩ gì một cõi kinh khủng bên dưới lớp 
da bụng. Hiểu như vậy vị tỳ kheo mới thấy chuyện ăn là vạn bất đắc dĩ, nêu bằng 
cách nào đó mình không đói, không khát thì không có lý do gì phải ăn. Họa tùng 
khẩu xuất, bịnh tùng khâu nhập, 80% nguồn bịnh mình có là từ thức ăn thức 
uống, vừa dơ vừa gây mầm bệnh cho mình. Sống lâu hay sống yêu là do thức ăn 
mà ra. Trung Quốc hay VN còn có chuyện ăn uống đồ độc, mình biết mà không 
ăn thì không có gì để ăn. 


202 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vì vậy, nói đến đoàn thực thì phải nhớ, vì mình là người cối Dục mới sử dụng 
đoàn thực, và mình là người như thế nào mà bây giờ vẫn còn có mặt ở đây: do 
chưa thể ly dục hoặc do đại nguyện nào đó. Quí vị chạy vào nhà tắm soi gương 
xem mình thuộc hạng nào, hạng không thể ly dục hay hạng có đại nguyện nào 
đó? 


Chưa ly dục thì còn chủng tử ăn uống. Còn chủng tử (khả năng) ăn uống thì còn 
khả năng ăn đơ. Ai còn là phàm phu, đặc biệt ở cõi Dục đều kín đáo giữ lại chủng 
tử ăn thịt sống, ăn phân người, ăn xác chết. Hôm nay quí vị có thể nói với tôi răng 
tôi đã nói quá lời, xin thưa, đêm nay chín giờ tối, mình có là bác sĩ bệnh viện, 
nhưng hai giờ sáng, khi mình chết rồi, thành con gì mình chưa biết được. Không 
cần phải sinh kiếp khác, chỉ cần kiếp này, đứa bé mới biết bò và người già lú lẫn, 
người trưởng thành bị mắt trí, thậm chí người say, đều có khả năng bỏ vào mồm 
những thứ bất tịnh. 


Cứ nhớ đến đồ ăn là thấy vừa dơ vừa độc, chưa kê động tác ăn không đẹp. Một 
người mà không ‹ cần ăn gì hết, sông cảnh mây ngàn hạc nội sướng biết bao nhiêu. 
Trong khi đó, mỗi ngày cứ hết nâu nướng tới chiên xào, sắp vào chén đĩa, lùa vào 
miệng, thức ăn từ thực quản xuống bao tử, qua ruột non, tới ruột già, rồi đi ra, cái 
nào giữ lại thì giữ, cái nào bỏ đi thì bỏ, hết ngày này qua ngày khác, lạnh xương 
sông. Minh không học đạo nên không ngờ răng đời sông mình chỉ riêng chuyện 
ăn uống - chưa nói đến chuyện đi làm để kiếm có cái ăn thì chuyện gì cũng làm - 
bỏ được thì ai cũng bỏ, do nghiệp tham ái khiến mình mê mờ không thấy, mình 
chỉ thấy ăn được món mình thích, món đất tiền, món người khác thèm thuông 
ghen tị, là hạnh phúc, trong khi đó, nói rốt ráo, còn ăn là còn khô. 


2. Xúc thực. 


Xúc thực là thực phẩm ở đây có nghĩa rất rộng, ám chỉ tất cả những gì làm nên 
cuộc sông chúng sinh. 


Toàn bộ thế giới này chỉ là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, sự gặp nhau của 18 cái này gọi 
là Xúc. Hãy tưởng tượng quí vị và tôi đang ngồi giáp mặt nhau, tôi đưa cho quí vị 
cái ly nó là cảnh gì? 

Đủ 6 cảnh! Khi tôi đưa, các vị nhìn cái ly thì đó là cảnh sắc, khi tôi lây móng tay 
búng vào ly thì đó là cảnh thinh, khi đưa ly lên mũi ngửi thì đó là cảnh khí, nễm 
ly thấy có vị chua hay mặn thì đó là cảnh vị, chạm tay vào ly thì đó là cảnh xúc, 
khi nhắm mắt nghĩ về những hình ảnh liên quan đến cái ly thì đó là cảnh pháp. 


203 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cũng cái ly đó mà có 6 cảnh, nó là cái mình có thê thây được, nghe được, ngửi, 
nêm, đụng được. 


Viện bảo tàng, có những thứ họ không cho mình sờ, nhưng khi nhìn nó mình 
cũng có thê suy nghĩ được. Khi thấy những xác ướp Ai Cập, mình có thê liên 
tưởng đến bốn ngàn năm trước, các Pharaoh ngày xưa, họ đã sống như thế nảo, 
nền văn minh Ai Cập ra sao. Bước vào nhà tăm, nhà ăn, ra ngoài vườn cắt bông 
hồng, tất cả những giây phút đó, 6 căn của mình làm việc ráo riết. Cho nên, Đức 
Phật dạy thế giới này tồn tại nhờ xúc thực là vậy đó, nghĩa là chỉ bằng vào sự tiếp 
xúc, sự gặp nhau giữa 6 căn (6 sắc thần kinh), 6 cảnh (6 đối tượng) và 6 thức (6 
cái biêt). 


Toàn bộ thế giới này chỉ tồn tại bằng Xúc (six senses). Sự gặp nhau của 18 thứ 
vừa kê gọi là Xúc. Có tât cả 6 xúc. 


Trong kinh Đức Phật có dùng hình ảnh rất là đặc biệt đề suy gẫm, Ngài dạy Tăng, 
bất cứ lúc nào mình bỏ viên thuốc hay một miếng nước uống, hay miếng ăn vô 
miệng phải tâm niệm rằng ta bất đắc dĩ đang ăn thịt con. Những người văn minh 
Âu Mỹ mà ngbe thì rất khó chấp nhận. Mình ăn thì không thấy kỳ, nhưng khi 
mình đang no thì hình ảnh ai đó ăn uống nhìn rất do, rất phiền. Mình thấy nguyên 
một tô thật to thịt cá đó, mà nhét vào trong miệng giấu vảo trong đó, rồi thấy 
nguyên một tô đó, mắc gì chất hết vào trong người, cái tô đó chỉ để yên trong 
điều kiện không thích hợp, một hai ngày đã nôi bọt, meo mốc, dậy mùi khó ngửi. 
Vì vậy, mỗi lần ăn uống phải nhớ răng đó là chuyện bất đắc dĩ. 


Sáu xúc được Đức Phật ví dụ bằng hình ảnh con bò bị lột da. Quí vị tưởng tượng 
người dân quê VN buổi sáng ra đồng bị con bù mắt bu thì khổ như thế nào, rồi ở 
một xứ muỗi nhiều thì khổ cỡ nào, đang ngồi thế này mà có con ruồi bay đậu trên 
mặt thì khổ cỡ nào. Một con bò bị lột da thì bị tắn công toàn thân. Một người có 
chánh niệm mới thấy 6 căn của mình luôn lăng xăng tìm cảnh và liên tục bị tấn 
công bởi nhiều thứ ngoại cảnh, vì thứ ta thích luôn ít hơn thứ ta ghét. Kẻ thất 
niệm giống như đứa con nít, được cái gì vui là quên hết. Người trưởng thành thì 
lại khác, bị chửi một câu là nhớ hoài dù sau đó có được ai đó tặng quà, hay mời 
ăn. So với thánh nhân thì phàm phu y hệt như con nít. Trong một ngày hăm bốn 
giờ, số lần phải thây phải nghe phải ngửi, nếm đụng, nghĩ tưởng đến những 
chuyện bắt toại nhiều lắm. Bởi vì mình phóng đật, thất niệm, vô minh quá dày 
nên chỉ cần chút vị ngọt là mình quên sạch. Muốn kiểm chứng điều này thì dễ ẹc, 
nếu bà con không phải là người say rượu, mắt trí, không phải là trẻ con chưa 


204 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trưởng thành cứ ngôi yên lại một phút, quan sát thân này sẽ thấy nó ngứa, nó rêm 
chỗ này, đau chỗ kia. Thân này có vần đề từ trên đầu tới gót chân. Những gì mình 
thấy, nghe trong suốt một ngày phân lớn toàn là những cái không như ý, nhưng vì 
mình giống đứa bé nên thấy chút xíu ngọt là quên sạch đắng cay chua chát. Đức 
Phật dạy toàn bộ thế giới này là thế giới của 6 xúc, mà 6 xúc giống như con bò bị 
côn trùng tấn công. Cũng vậy, hễ còn 6 căn thì còn 6 thức, tức là còn bị tắn công 
liên tục bởi thứ mình ghét và thứ mình thích. Bị tắn công bởi thứ mình thích là 
như thế nào? 


Chính vì thích nên mình mới tìm cách đi tìm, đầu tư để có thêm nữa, nghĩa là 
phải đối mặt với nhiều thứ, hiện tại thì đồ mô hôi sôi nước mắt, còn kiếp sau thì 
đi trầm luân hoài hoài. Mình cứ nghĩ là mình khổ vì mình tiếp xúc với thứ mình 
hét, nhưng thật ra mình khổ còn là vì những thứ mình thích nữa. Một thứ đắt 
tiên bị mắt thì mới đau. Sáu xúc là cách nói khác của thế giới, cũng là một diện 
mạo, một hình dáng khác của thế giới. Nói gì thì nói, nó là biển khổ, ngày nào 
còn mắt tai mũi lưỡi thân ý thì ngày đó còn 6 xúc; còn tiếp cận với trần cảnh, còn 
có thích, còn có ghét và cả hai đều làm cho mình khô. 


3. Tư niệm thực. 


Gọi là thực phẩm ở đây ám chỉ những øì làm nên thế giới này, những øì tạo ra 
hình hài sinh tử của chúng sinh. Tư niệm thực, ám chỉ Tâm sở tư (nói nôm na là 
sự đầu tư ý thức - mental 1nvestmenf). Có ba sự đầu tư: đầu tư trong cõi Dục, đầu 
tư trong cõi Sắc giới và đầu tư trong cõi Vô sắc giới. Tư niệm thực ở đây ám chỉ 
ba Hành trong Duyên khởi. Người đa dục thì làm gì cũng chỉ là tạo thêm điều 
kiện sống ở cõi Dục. Ly dục mà còn thích sắc pháp thì đầu tư để sanh về CỐI Sắc 
giới. Nhàm chán sắc pháp thì sinh về cõi Vô sắc giới. Sống hết tuổi thọ thì tất cả 
đều quay về cõi Dục giới; phước ít quá thì bị sa đọa làm giun dế, trùn, sâu.. 

Trong cuộc sinh tử thì phước luôn ít hơn tội vì ở lòng chúng sinh tâm ác luôn 
nhiều hơn tâm thiện. Nếu không tin bà con thử ngồi nhắm mắt xem lòng mình từ 
sáng đến chiều ra sao. Bước ra đường xem có bao nhiêu kẻ có khả năng kham 
nhân, hành xả, từ tâm, trí tuệ. Một người bị nạn có bao nhiêu người thương xót? 


Chỉ cân nhìn đêu là có thê bị chém. An mặc quân là áo lụa, nhà cao cửa rộng 


ø1àu có, xài toàn đô xịn nhưng lòng dạ còn đê hèn tôi tệ, khi làm trùn làm dê thì 
làm sao tôt cho nôi. 


205 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Con người có hai tay cũng như có hai bản năng thiện ác, vấn đề là thuận tay nào. 
Tât cả Bồ tát đêu thuận tay phải, bản năng thiện rât mạnh, còn phàm phu thì toàn 
thuận tay trái. 


Tư niệm thực là ba Hành, đi đâu thì cuối cùng cũng trở về đơn vị gốc là cõi Dục. 
Gôc của cối Dục là đọa xứ vì ác luôn mạnh hơn thiện. Tư niệm thực tức ba hành, 
giông hệt như hô than hừng. 


4. Thức thực. 


Thức thực ám chỉ 121 tâm. Toàn bộ thế giới này không nằm ngoài 121 tâm. 
Không có tâm thì không có Duyên khởi. Không có Duyên khởi không có sinh tử. 
Không có sinh tử thì không có tâm. Chỉ cần cắt đứt Duyên khởi thì không còn 
tâm nữa. Sinh tử bằng tâm, giải thoát cũng bằng tâm. Niết bàn rồi thì thân tâm 
đều không còn 


Tâm bắt thiện có 12, tâm Quả bắt thiện có 7, tâm thiện Dục Giới có 8, tâm quả 
thiện Dục Giới có 16, tâm thiện Sắc Giới có 5, tâm quả Sắc Giới có 5, tâm thiện 
Vô Sắc Giới có 4, tâm quả Vô Sắc Giới có 4, tâm Thánh đạo có 4, tâm Thánh quả 
có 4. Sở dĩ có chỗ kề tâm thánh đạo có 20 là vì lẫy 4 tầng thánh nhân với 5 tầng 
thiền. Tổng cộng có 121 tâm. 


Thức thực ở đây gồm tất cả tâm, nói gọn lại là tâm nhân và tâm quả. Chính có 
nhân quả mới có sinh tử. Nói khác đi Tư niệm thực cũng là Thức thực và Xúc 
thực. 


Khi giảng Buddhist Anatomy, giảng tới rốn, tôi có nói thế này: Rồn là hình ảnh 
rất sâu sắc trong đạo Phật, rốn năm giữa thân người tượng trưng cho trung đạo, 
không lợi dưỡng, không khô hạnh. Rốn là hình ảnh mở ra toàn bộ hành trình tu 
học của một người cầu đạo giải thoát: Còn trong bụng mẹ đứa bé sông bằng 
nguồn dinh dưỡng từ người mẹ thông qua dây rốn. Mẹ nuôi 100%, hoàn toàn thụ 
động. Ra khỏi bụng mẹ thì đã cắt rốn, từ đó chỉ còn lệ thuộc mẹ nó 70%, cần phải 
bú sữa từ người mẹ, và đến tuổi nào đó chỉ còn lệ thuộc mẹ nó 30%, không còn 
bú nữa mà chỉ ăn babyfood. VN có món cơm ớn xương sông lắm, người mẹ bỏ 
vào miệng nhai nát rôi nhả và muỗng rồi đút cho trẻ nhỏ ăn (cơm sú, cơm búng). 
Lúc này sự lệ thuộc của đứa bé đối với người mẹ giảm dần, từ từ nó bưng chén 
ăn được, rồi từ từ biết nấu cơm, quét nhà, nhưng phải lệ thuộc mẹ đi làm kiếm 
tiền nuôi nó. Rồi một ngày nào đó nó đi làm có tiên nuôi ngược lại mẹ. 


206 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Buối đầu chúng ta học đạo cũng y hệt đứa bé trong bụng mẹ, hoàn toàn tùy thuộc 
tăng mi, họ phán cái gì chúng ta nhắm mắt nhắm mũi nghe theo như sông bằng 
cuống rốn vậy. Từ từ chúng ta phải có khả năng suy tư, nêu không suốt đời này 
chúng ta sẽ mãi là đứa bé chưa cắt cuông rốn, chưa bao giờ dứt sữa, chưa bao giờ 
biết đứng chựng, biết đi, biết chạy. Chúng ta phải đi từng bước: phải cắt cuống 
rốn, phải đứt sữa, phải liệng núm cao su, phải lìa bỏ cái nôi, chiếc xe đây, phải lìa 
khỏi bàn tay mẹ thì mình mới trưởng thành được. Tôi biết tôi nói vậy bà con giận 
lắm, nhưng không nói không được. Bà con phải nhớ rằng tăng ni chỉ là hình thức 
thôi, còn nội dung thì cũng giống như một cư sĩ ở chỗ là sợ sanh tử và cầu đạo 
giải thoát. Họ kinh điển thì mình cũng kinh điền, họ chỉ khác mình là không vợ, 
không chồng, không con, không cái mà thôi. Tăng bảo trong kinh chỉ có 2 trường 
hợp: 


L/ Là thánh nhân nói chung gồm luôn tăng mi cư sĩ, trời, người. 


2/ Là ám chỉ cho tăng hội tỳ kheo hoặc cá nhân tỳ kheo lúc đang nhớ giới. 
Trường hợp 2 này dùng trong trường hợp phàm tăng. 


Toàn bộ Tam tạng nói chung, tạng Luật nói riêng, chỉ nhăm đến hai điều là nên 
làm và không nên làm, không có điều thứ ba. Tỳ kheo nhớ giới là vị tỳ kheo đó 
đang sông trong ý thức rõ ràng chớ còn vị tỳ kheo đó đang nằm ngủ hoặc là cái 
xác chết thì gọi “tăng” là không được. Nếu gượng thì được, có thể quỳ lạy nói 
rằng đây là vị tăng thống vừa viên tịch và đảnh lễ v.v..., nhưng thật ra theo tôi 
được biết trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh, chính Đức Phật xác 
nhận, thi hài hay xác chết đáng được người ta tôn trọng nói gọn chỉ có hai hạng: 
Thánh nhân hoặc phàm phu đức độ như Chuyên Luân Thánh Vương. Nghĩa là 
đức độ và đem lại lợi ích cho vô số chúng sinh khác. Khi ngài là vua thì cả hành 
tinh này đều phải sống thiện hết dưới sự cai quản của ngài, vì vậy khi một vị 
Chuyển Luân Thánh Vương ra đời trên cõi Đao Lợi mừng lắm, trái đất này tu 
thiện thì trên đó mạnh, số người về trên đó nhiều. Thi thể đáng được tôn thờ lập 
tháp là vị Chánh Đắng Giác, hạng thứ hai là Độc Giác, hạng thứ ba là Thanh văn 
giác, hạng thứ tư là Chuyển Luân Vương chớ không có trường hợp tăng ni phàm 
phu. Bây giờ mình chế thêm, hễ đệ tử đông, có nhiều tiền, chùa có tiếng tăm thì 
chết rồi sẽ được tháp lớn, được đệ tử vinh danh bằng những từ ngữ nghe lạnh 
người “an nhiên thâu thân thị tịch”, “an tường xả báo thân”, và sau khi hỏa táng 
đệ tử thu nhặt được vô số xá lợi ngũ sắc. Từ đó mở ra tiền lệ rất đau lòng là một 
vị trưởng lão nằm xuống cư sĩ không quan tâm đến chuyện vị này để lại bao 
nhiêu công trình tác phâm mà quan tâm vị này có đề lại bao nhiêu xá lợi, xá lợi 


207 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có màu gì, khi vị này nhắm mắt đại chúng có nghe mùi hương thoang thoảng 
chung quanh... đó là điều mà ngày nay người ta coi trọng còn ngày xưa thì người 
ta coI trọng vị trưởng lão đó lúc sông bản thân tu học ra sao và đã đề lại di sản 
công trình gì cho thế hệ sau mình, đó mới là điều quan trọng. 


Tăng ở đây được kể hai trường hợp, trường hợp một là thánh nhân, trong bài lễ 
bái Tam Bảo có câu “Suppatipanno Bhagavato savakasamgho”, 
“savakasampgho'là Thanh văn đệ tử Đức Phật, ám chỉ cho thánh nhân. Trường 
hợp hai là vị tỳ kheo lúc đang nhớ giới, còn chỉ đắp y cạo đầu thôi thì chưa kẻ, 
phải là vị đang trong chánh niệm, nhớ mình là một tỳ kheo. 


Hôm nay là thời buổi điện toán internet, bà con hoàn toàn có thể rà soát xem tăng 
ni đó nói có cơ sở hay không, không có chuyện bà con còn bú, chưa cắt cuống 
rốn. Sau khi nghe buổi giảng này rồi thì bà con tự xét. Bài kinh này quá đài 
nhưng hết lờ rôi, gặp lại bà con ngày thứ Bảy, chúc một ngày vui, một năm mới 
vạn sự cát tường, ý như vạn sự và vô lượng an lành. 


208 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 03-01-2015 Ôn lại Tứ Thực 


Ôn lại Tứ Thực: Đoàn thực giống như thịt đứa con. Xúc thực giống như bò bị lột 
da. Tư niệm thực giống như hồ than hừng. Thức thực giống như hình phạt lao 
đâm. Toàn bộ sự hiện hữu của chúng sinh trên đời chỉ là quá trình tiêu thụ thức 
ăn. Chuyện ăn uống là chuyện vạn bất đắc dĩ. Để quán chiếu được điều này thì 
khi no mình mới thấy thâm, chỉ thây ngon khi nào đói, lúc đói thì không có điều 
kiện tâm lý để quán chiếu thấy rằng đó là chuyện khổ sở. Nguôn ôc của miếng 
ăn cũng nhiêu khê và lúc bỏ vào miệng cũng nhiêu khê. Cơ thể giỗng như nhà 
máy và thức ăn cung cấp nguồn năng lượng. Chúng ta sống để đi làm, có tiền 
mua thức ăn, ăn xong thì tiếp tục đi làm. Nếu yêu đời thì thêm vài chỉ tiết nữa, có 
tiên để mua nhà cửa, xe cộ, ăn diện v.v..., nhưng căn bản nhất vẫn là đi cày để 
sông. Một vị tỳ kheo đúng mức mỗi lần ä ăn, uông thuốc, đấp y. sử dụng nhà ở, 
8Iường nằm thì phải luôn tâm niệm răng tất cả những nhu câu vật chất này chỉ là 
miếng vải băng bó vết thương: đặc biệt là chuyện ăn uống, chiếm phân lớn thời 
gian và tâm tư cảm xúc của chúng ta trong đời sống. Có dịp tiếp xúc với người 
Tây Tạng, Miễn Điện mới thấy bài học rất đẹp rất hay đó là họ coi nhẹ đời sống 
vật chất. Xét theo khía cạnh văn minh hiện đại thì kiểu sống đó làm chậm bước 
tiễn của thế giới, nhưng xét theo khía cạnh Phật học thì họ chậm vì họ không có 
lý do để bon chen. Chính ý niệm này dẫn đến sinh phong, nhân sinh quan của họ. 
Những người Phật tử ngoan đạo Tây Tạng, Miền, họ sống chỉ để chờ ngày chết, 
giải thoát. Họ có lý chớ không phải là không. Đoàn thực là quá trình tiêu thụ thực 
phẩm, đó là một cái khổ. Xúc thực là sự làm việc của 6 căn, cũng là một thứ thực 
phẩm, bằng chứng là toàn bộ thế giới này chỉ gói gọn trong số 1§ (6 căn, 6 cảnh, 
6 thức). Chính sự làm việc của 6 căn cũng có thê gọi là đời sông của chúng ta, chỉ 
cần mắt không thấy, tai không nghe..., chúng ta sống bằng cái gì. Toàn bộ đời 
sông chỉ là quá trình làm việc của 6 căn. Sáu căn, sáu cảnh cộng lại thành ra sáu 
thức tức là sáu cái biết, quá trình tiếp xúc này cũng là một thứ thực phâm. Nói 
theo Phật pháp thì toàn bộ đời sống này chỉ là quá trình tiêu thụ năng lượng, ăn 
uống là tiêu thụ năng lượng, 6 căn làm việc là tiêu thụ năng lượng. Tư niệm thực 
chính là ba Hành, muốn cái này, toan tính cái kia, trù hoạch cái nọ, sự toan tính, 
sự đầu tư đó cũng là một thứ thực phẩm. Người sông nặng về tham dục thì chỉ 
biết sắc, thinh, khí, vị, xúc, người khá hơn có thiền định, nhưng cuối cùng thì 
cũng quân quanh trong ba cõi sáu đường. Chuyện ăn uống thì bắt đắc đĩ như vợ 
chồng lạc trong sa mạc phải ăn thịt con. Thời gian tiếp xúc 6 trần chỉ là hành trình 
khổ nạn, nếu sống tỉnh thức thì sẽ một ngày sẽ thấy cái vui cái vừa ý ít hơn cái 
không vui. Vạn hữu luôn vô thường, những ngọt ngào đã ít oi rồi mà lại phù du, 


209 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hành trình tiếp xúc 6 trần là hành trình khổ nạn giống như con bò bị lột da. Chỉ 
cần thất niệm là khả năng khổ tâm cực lòng sẽ rất lớn. Trong kinh nghiệm. thiền 
quán, hành giả phải luôn luôn tính giác, quan sát, quán chiếu, ghi nhận, thấy biết 
là thấy, nghe chỉ là nghe, để giải quyết hai vấn đề: nhân và quả. Khi sông: tỉnh 
thức như vậy thì hạn chế được việc đầu tư nhân sanh tử, bớt được nhân bắt thiện. 
Nhân bắt thiện là một nửa của nhân sinh tử, nửa còn lại là nhân thiện; nhân thiện 
đưa mình đi lên, nhân bất thiện đưa mình đọa. Nhân thiện có hai ý nghĩa: chủng 
tử giác ngộ, tuy cũng là chủng tử luân hồi nhưng nó đưa mình lên trên. Nếu 
chúng ta là những con trùn, con dế thì giờ đầy đâu có gặp gỡ thế này, phải căn 
lành thiện duyên mới được. Nhưng nói rốt ráo thì nhân bất thiện hay thiện cũng 
đều là nhân sinh tử. Vì vậy, phải nói sáu căn là hành trình khổ nạn, còn thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đụngthì mình còn phải đối diện hai vẫn đề thêm nhân sinh tử và 
gánh quả sinh tử, vì còn phải tiếp xúc với những thứ mình không thích, đó là quả 
bất thiện của đời trước. Hễ sáu căn bỏ ngỏ (vivatindriya) thì nguy cơ bị tấn công 
rất lớn. Tư niệm thực là những trù tính lo toan cũng là thứ thực phẩm, kẻ tham 
dục thì đầu tư tham dục, kẻ ưa thích thiền định thì đầu tư thiền định để sanh về 
cõi Phạm thiên, sống hết tuổi thọ lại trở về đơn vị gốc của cõi Dục, đó là bốn khô 
cảnh. Thức thực nghĩa là ngày nào còn có tâm Dục giới, tâm Sắc giới, tâm Vô sắc 
giới, ngày nảo còn tâm thức, thì ngày đó mình còn điều kiện để tái sinh. Hễ còn 
tâm thức thì còn bị tấn công. Y như cách hiểu về xúc thực, còn 6 căn còn làm 
việc thì ta còn cơ hội chịu khổ, còn cơ hội tạo nhân đau khổ. Tâm thức còn thì 
cũng giống như tử tù chịu khổ hình, bị đâm bị chọt suốt ngày. Sáng nay trước khi 
chuông reo báo thức, tôi thức dậy trước vài phút, tôi nghĩ thấm thía điều này, nếu 
tính ngay trước mắt, đời sống có ngọt đắng chua chát, nhưng nếu nhớ lại chuyện 
cũ, toàn bộ quãng đời đã qua thì toàn đắng. Lúc lọt lòng mẹ, một hai tuôi, nếu có 
thể lựa chọn được thì tôi không có cái gan đề tiếp tục đi quãng đường mấy chục 
năm như vậy. Khổ một chỗ, đi từng ngày thì thây có đắng ngọt chua chát, nhưng 
tổng kết lại thì thấy quãng đời đó không đáng sông. Ngày xưa khi coi kinh, tôi 
thấy Đức Phật TIÓI VỀ thế gian, về dòng sinh tử một cách giống như cực đoan, 
Ngài chỉ nói về cái khổ. Tại sao một người giác ngộ an lạc như Ngài lại nói về 
cuộc đời quá mạt hạng như vậy. Thật ra khi có tuôi mới thấy, không thể nói khác 
đi về cuộc đời. Ai cũng thích một hiện tại vui hơn một hiện tại lành, nhưng sau 
này chín mươi tuổi nhớ lại, ai cũng muốn mình có một quá khứ lành hơn một quá 
khứ vui. Hiện tại, ai cũng thích mình có hiện tại vui, được hưởng thụ, nghe nhìn, 
gặp gỡ cái mình thích hơn là hiện tại lành: bát quan một tháng tám ngày, không 
đua đòi hưởng thụ, sống tỉnh giác... Nhưng sau này nhớ lại, ai cũng muốn mình 


210 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


có quá khứ thiện, vì quá khứ vui rất phù phiếm, qua rồi thì chỉ thấy vô duyên. Chỉ 
ngẫm bao nhiêu đó là thấy mình vô minh rồi. 


Còn có tâm thức thì còn có vẫn đề. Trong khi chờ đợi để chấm dứt hoàn toàn sự 
có mặt của danh sắc thì sống chánh niệm cũng là cách, khi đó ta chỉ sống băng 
một nửa chức năng của tâm thức mà thôi. Tâm thức có hai chức năng là thiện và 
ác, khổ và vui, khi sống thiện thì khô sẽ bớt đi. 


CÓ THAM (Atthiragasutta) 


Kinh Có Tham cũng có nội dung về bốn thứ thức ăn. Đức Phật dạy khi ta còn 
thích thú trong việc tiêu thụ thức ăn dù loại nào đi nữa thì mọi khô nạn sẽ có cơ 
hội đề có mặt. 


Suy cho củng, toàn bộ đời sống của ta chỉ là quá trình tồn tại của 6 căn. Khi ta 
chạy theo 6 trần nghĩa là ta đang đầu tư vào chuyện sinh tử. Sáu trần lúc bấy giờ 
là thức ăn, là điều kiện (condition) đề tồn tại. Còn thích trong cảnh dục thì mới có 
cơ hội quay trở lại cõi Dục. Còn thích thú trong thiền định thì mới quay lại các 
cõi thiền. Tuy nhiên, những vị Phạm thiên vẫn sống trong vô thường, khổ, vô 
ngã; hết tuổi thọ quay trở xuống thì mọi sự trở lại như cũ. Cõi Thiền hay cõi Dục 
thì cũng là sự có mặt của danh và sắc; có mặt và chấm dứt trong từng sát-na, tiếp 
nối sanh diệt liên tục. Cði Phạm thiên chỉ là chiếc lá màu xanh, cõi Dục giới là 
chiếc lá màu vàng, cả hai đều như nhau; giống như những giọt nước khác màu, 
dù màu gì rồi cũng sẽ bốc hơi trong một ngày nắng hạ. 


“Này các Ty-kheo, nếu đối với đoàn thực, có tham, có hỷ, có ái, thời có thức 
được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh 
sắc sanh. Chỗ nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào có 
các hành tăng trưởng, chỗ ây hữu được tái sanh trong tương lai. Chỗ nào hữu 
được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, , Đià chết trong tương lai. Chỗ nào 
có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khổ, có não.” 


Khi có sự thích thú trong năm dục thì sẽ có sự tái sinh trở lại các cối Dục giới. Và 
khi đã sinh ra thì chắc chắn phải có lúc chết đi, cứ sinh và tử theo sự tác động của 
tham ái đối với các phiền não, ở đây là tham ái. 


Cứ một lân mình có tâm bât thiện xuât hiện thì nó sẽ tạo tâm đâu thai cho cõi bât 
thiện, ø1eo mâm sanh vê cõi khô, nêu có tâm thiện thì sẽ tạo ra tâm đâu thai cho 
cõi lành, øIeo mâm sanh về cõi vui. Cõi nào thì sông hệt tuôi thọ cũng đi theo 


211 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghiệp cũ của mình. Bản năng (mnstinct) của mình, thiện luôn ít hơn ác, vì vậy 
làm thiện ít hơn làm ác, nói đến tiền nghiệp thì mình phải hiểu ngầm ác nghiệp 
nhiều hơn, nợ lúc nào cũng lớn hơn thu nhập, nên khi sanh về cõi lành, hết tuổi 
thọ lại đi theo điều động của tiền nghiệp quá khứ mà phần lớn là bất thiện, thế là 
khả năng đọa rất lớn. Đây là lý do vì sao Đức Phật dùng hình ảnh con rùa mù để 
nói vô cùng khó khăn mới có cơ hội làm người. Ngày nào còn thích thú trong ăn 
uống, hưởng thụ, tiếp xúc năm trần thì ngày đó còn gieo nhân sinh tử. 


Ở đây có câu hỏi làm thể nào tu cho thoát khỏi Dục. Chán ác mới tu thiện, chán 
dục mới tu thiền. Chán dục là biết sợ, là có khả năng nhàm chán trong việc thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đụng, không tìm kiếm những thứ ngọt ngào trong trần cảnh. Chỉ 
có cách bỏ hết, đi vô tu thiền. 99, 9% Phật tử không sợ sinh tử chỉ sợ khổ, mà khổ 
theo định nghĩa của mình: không đẹp, thiếu tiền, đau nhức, sa đọa làm trùn dễ... 
chớ mình chưa chán sự có mặt trong các cảnh giới. Thật ra mình chưa đủ sợ sanh 
tử đâu, phải can đảm nhìn lại lòng mình xem đúng hay sai. Giờ thấy trên đầu 
mình có tóc bạc, ông chồng bà vợ lơ là mình, nghe trong cơ thể mình có dấu hiệu 
bịnh hoạn, hết hồn mới đi tu, chớ quay lại tuổi còn xanh tươi đẹp, giàu nứt vách, 
muốn gì được này, liệu quí vị có ngồi đây nghe pháp hay không. 


Khi không còn tha thiết trong tứ thực thì phiền não không có cơ hội có mặt, và 
nếu không còn cơ hội có mặt thì mình không còn sinh tử nữa. Đức Phật dùng ví 
dụ: giống như ngôi nhà mà ánh nắng hay ánh trăng muốn có rọi phải có chỗ dựa. 
Ban đêm rọi đèn lên trời thì không thấy chỗ phản chiếu vì trên không gian không 
có chỗ đón nhận tia sáng đó. Tiếp theo là bài kinh Thành Ấp. 


THÀNH ÁP (Nagarasutta) 


Mấy bài kinh này, nội dung khô khan nhức đầu, nêu không có lớp học này thì bà 

con mở ra trong ba giây là ngáp mười lăm cái, đóng sách lại, hoặc là đi ngủ, hoặc 
là đi chơi game, hoặc là đi nghe nhạc, shopping, hoặc là đi tám. Vì vậy lợi ích của 
lớp này là mình có cơ hội ngôi nghe lại, nghe ngủ cũng được. 


Muốn nói kinh này, phải nhắc lại Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanã sutfa) trong 
Trung Bộ Kinh. Đức Phật dạy rằng, trong số những người có mặt trên đời này 
gom chung có hai hạng: 


- Hạng thứ nhât có mặt trong cảnh giới của sanh già đau chêt và tiêp tục gây nợ, 
tiêp tục đâu tư thêm khoản nợ nân đê tiêp tục sanh già đau chêt nữa. Hê còn thích 
thì còn bám còn níu, còn bám còn níu thì còn di chuyên hoài trên cội cây sinh tử, 


212 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giống như con khi, rút tay phải thì đưa tay trái nắm, rút tay trái thì đưa tay phải 
năm nên suôt mùa thu nó ở trên cây. 


- Hạng thứ hai: sanh ra trong cõi sanh già đau chết và biết kinh sợ không muốn 
tiệp tục sanh già đau chêt nữa. Đức Phật gọi hạng này là ariyapariyesana(lý tưởng 
thánh nhân). Sông trong cõi sinh tử mà lại hướng đên cứu cánh không sinh tử. 


“Pariyesana': tìm kiếm, seeking for, looking for. 
“Ariyapariyesana': lý tưởng thánh nhân. 


Sống trong đời, dầu là ông hoàng hay ăn mày cũng yêu đời để tiếp tục sống. 
Trong khi đó, Đức Phật kê lại kinh nghiệm khi Ngài chưa thành Phật, Ngài đã 
trăn trở, thao thức. 


“Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng Chánh Đăng 
Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ 
não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi đau khô này, 
không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này, không biết khi nào được 
biết đến xuất ly khỏi già và chết.” 


Ngài suy nghĩ, không có giây phút chào đời thì làm øì có khổ, sự chào đời đó ở 
đâu ra. Ngài từng thao thức như vậy trong vô số kiếp nhưng Ba-la-mật chưa đủ 
nên không thê có được cái hiểu như trong kiếp chót. Ngài đã tu trong vô số kiếp 
sông nên giờ đây Ngài mới tự trả lời được câu hỏi đó. 


Tôi là phảm nhân trăm phần trăm có giấy chứng nhận luôn, nhưng cả tôi và quý 
vị, có những chuyện mình đã biết đã nghe đã đọc rồi, nhưng biết đề đó, tự nhiên 
một ngày nào đó trong đời, nghĩ lại thì nó bừng lên, hiểu thấu suốt. Tuy nhiên, đó 
chỉ là chuyện vớ vần thôi. Còn một người có tâm nguyện trở thành Phật thì cứ 
gặp chư Phật là họ đi theo học hỏi, làm lành làm thiện, tâm nguyện thành Phật 
trong thời gian một hai kiếp thì chưa thấy gì nhưng càng về sau này thì càng chín 
muôi. Trong 91 đại kiếp trước khi thành Phật, Ngài đã có những dấu hiệu tâm 
linh, tỉnh thân không giống như phàm phu nữa, Ngài xác nhận: Ta nhớ lại trong 
91 đại kiếp đó ta chưa bao giờ là một tu sĩ lừa dối, ruột sao VỎ Vậy, VỎ SaO TuỘf 
vậy. Đây là sự huân tập (accumulation) nhiều đời. Cũng giống như cái bất thiện 
tham sân si, tà kiến, ngã mạn của mình huân tập nhiều đời, chạm vô là bật ra, ai 
đụng tới mình là mình phản ứng lại gấp bội phân, đó là vì sức bật của phiền não 
mà mình đã huân tập. Một vị Bồ tát tu tập thiện pháp cũng y vậy, họ đã nuôi lý 


213 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tưởng suốt nhiều đời, theo năm tháng phước báo càng lúc càng nhiều thì ác pháp 
càng lúc càng mỏng dân. 


Có người hỏi tôi tại sao những vị như hai ngài Chí thượng Thanh văn Xá Lợi 
Phất, Mục Kiên Liên hoặc đại đệ tử như ngài Änanda, Ca Diếp, theo trong kinh 
mô tả được phước báo nhiều quá, sống rất thọ, và được lễ bái cũng đường nhiều 
vô kể, có phải là trong kinh viết thêm. Tôi cũng theo kinh mà trả lời, những bậc 
đại thánh như vậy, khi phát nguyện (trở thành vị Chánh Đăng Giác, Độc Giác, 
Chí thượng Thanh văn, hay đệ nhất...) theo thời gian, công đức càng dày và tánh 
xấu càng lúc càng mòn. Nghiệp xấu cảng lúc càng trả bớt, phước càng lúc càng 
dày thêm, và đến khi gần thành đạo thì hoàn hảo. Giống như một người lên xe 
khi chân còn dính bùn. Chuyến đi càng dài thì khả năng bùn khô rơi rớt đi sẽ rất 
lớn. Khi xuống xe tự dưng sạch sẽ. Chặng đường càng ngăn, thì khả năng bùn 
còn dính sẽ nhiều hơn. Phước nhiều quá thì người ta không còn ghen tị, sanh 
hét, không còn so đo bỏn xẻn vì họ muốn là có. Kẹo là đo bỏn xẻn nhiều đời 
hoặc do xuất thân nghèo khó. Có câu chuyện một anh đi trên sa mạc bị lạc, không 
còn đồ ăn, ăn cả cóc nhái, côn trùng, và mê man. Khi được cứu về bệnh viện, bao 
nhiêu bánh trái người ta đem vào, anh ta giấu hết đưới nệm, bởi vì anh ta bị ám 
ảnh sợ nay mai không còn thức ăn. Câu chuyện này cho thấy bản năng sinh tử 
của mình mạnh đến như thê. Kẻ sát sanh nhiêu đời thì khi sinh ra sẽ bị yêu đuối, 
yêu thọ, khi cơ thể yếu đuối thì sẽ có những cách suy nghĩ kỳ cục, luôn nhút nhát, 
sợ hãi bất an. Người nghèo quá, thiếu phước bồ thí thì khi sanh ra lúc nào cũng sợ 
mắt mát, hao mòn, tốn kém. Kẻ không có lòng tôn kính thì sẽ sinh ra trong một 
dòng họ thấp kém, bị người ta chèn ép, hiếp đáp, thế là lúc nào cái lòng cũng hèn, 
sông băng tâm nô lệ. Vì vậy phải làm công đức đề được có mặt trong điều kiện 
tốt, môi trường tốt, chỉ trong môi trường tốt thì mình mới có cơ hội bỏ đi những 
tật xấu. Nếu không tu tập thì sẽ bị đây vào cảnh thấp và sẽ lại phát sanh thói xâu, 
cái khổ nuôi cái xấu, cái xấu nuôi cái khổ, một lúc nào đó may mắn hãn hữu vô 
cùng mới gặp được bốn điều này: Ì .Hiền cận. 2.Trú xứ thích hợp. 3.Biết lắng 
nghe. 4.Biết thực hành. Có đủ bốn điều này thì mới ngoi lên được. Tuy nhiên, 
thiện luôn ít hơn ác, cho nên khả năng bị đọa lớn vô cùng, đã đọa thì càng khó 
gặp được bốn điều này. You are what you think of, anh chính là cái gì mà anh suy 
nghĩ, khi anh thích gì, ghét cái øì là anh đã tạo ra một con người rồi. Khi mình 
ghét đọc sách là đã tạo ra một thăng dt, khi mình thích bài bạc thì đã tạo ra một 
tay đồ bác, khi mình thích nhậu nhẹt thì mình đã tạo ra một con sâu rượu. Chỉ cần 
biết rõ cái gì mình thích, cái gì mình ghét là đã hình dung ra con người của mình 
rồi. Lão Tử nói đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, suy nghĩ 


214 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhiều lần sẽ thành ra hành động, hành động nhiều lần sẽ thành ra thói quen, thói 
quen làm nên nhân cách, nhân cách chính là sô phận của ta. 


Bài kinh này, Đức Phật dạy hễ còn thích trong thích trong Tứ thực là còn có nhân 
sinh tử. Bốn cái này nói gọn lại chỉ là một. Ngày nào sáu căn còn làm việc với 
sáu trần bằng sự đam mê thì ngày đó còn có điều kiện đề sanh tử. Đức Phật dùng 
hình ảnh giống như ánh nắng qua thêm nếu không có gì hứng thì không có phản 
chiếu như ánh đèn rọi vào không trung ban đêm; trần cảnh đối với vị La-Hán 
giống như gió thôi qua lưới, như giọt nước trên lá sen, như hạt cải trên đầu kim. 


Kinh Thành Ấp (Nagara), tiếng Anh gọi là “city tiếng Ý gọi là “citta”, “citta” theo 
tiếng Pã|i nghĩa là “tâm”. Chữ viết giống nhau vậy thôi chớ không liên quan. 


“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường cũ, đạo lộ cũ ấy do các vị Chánh 
Đăng Giác thuở xưa đã đi qua? 


Đây chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Con đường ây, này các Tỷ-kheo, là con đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc 
Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi qua. Ta đã đi theo con đường ây...” 


Nguyên bài kinh dài về Duyên khởi tôi đã giải thích cả mấy tháng nay, Đức Phật 
xác định: Này các tỳ kheo, hôm nay nhận thức của Như Lai về giáo lý Duyên 
khởi cũng chính là nhận thức mà ngày xưa chư Phật quá khứ đã từng thấy qua. 
Ngài giống như người đi lại con đường xưa và thấy lại một thành quách cũ; Ngài 
không phải là người sáng tạo ra giáo lý Duyên khởi. 


KINH NỘI XÚC 


Kinh Nội Xúc (Sammasanasutta). Đây là kinh có nhiều chuyện đề mình nói với 
nhau. 


Trong Luật tỳ kheo có câu này: “vo pana bhikkhu otiqO viparIqatena ciftena 
mãtugamena saddhim kayasarmnsagøarh samapalJJeyya, hatthagaham va 
vemngaham va aññata rassa va aññaftarassa va angassa paramasanarn, 
sanghadiseso”. VỊ tỳ kheo nào do tham dục tác động mà xúc chạm với phụ nữ 
như là nắm nay, vuốt tóc, hay là sờ chạm bất cứ chỗ nào trên thân người nữ thì 
phạm giới tăng tàn. 


215 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


'paramasanarn': sự sờ chạm. Có điêm thú vị là chữ “mas”, có nghĩa là “xoa vuôt” 
“sờ chạm", “rờ mó”, “mò mâm; đặc biệt giông chữ “massage" trong tiêng Anh. Từ 
đây mới dân đên hiêu lâm “sammasa” nghĩa là sờ chạm. 


'sammasana" là danh từ xuât phát từ động từ “sammasatiˆ nghĩa là quán chiêu. 
“Sammasana": sự quán chiêu. 


Trong bản dịch tiếng Việt Trong bản dịch tiếng Việt “3) Thế Tôn nói như sau: 
Này các Tỷ-kheo, các Ông có năm giữ với nội xúc hay không? 


”Vì sai từ tựa đề kinh nên xuống dưới cũng sai theo. Bản dịch tiếng Việt có 
nhằm lẫn. Trong bản kinh Päli, “antaram sammasaˆˆ được giải thích trong chú 
giải là “abbhantaram paccayasammasanam”; nghĩa là quán xét 12 Duyên khởi 
theo cách nửa chừng. Hễ nói đến Duyên khởi là vô minh duyên hành, hành duyên 
thức... gọi là “adinayena paccayasammasanam'”, nghĩa là quán Duyên khởi theo 
cách từ đầu đến cuối, còn “abbhantaram paccayasammasanam” nghĩa là quán 
chiếu ngang hông, ở giữa. Ví dụ như tỳ kheo trong mùa an cư, có đi đâu thì 
nguyện câu nảy, ; nghĩa là quán xét 12 Duyên khởi theo cách nửa chừng. Hễ nói 
đến Duyên khởi là vô minh duyên hành, hành duyên thức..., gọi là “adinayena 
paccayasammasanam”, nghĩa là quán Duyên khởi theo cách từ đầu đến cuối, còn 
“abbhantaram paccayasammasanam” nghĩa là quán chiếu ngang hông, ở giữa. Ví 
dụ như ty kheo trong mùa an cư, có đi đâu thì nguyện câu này, “Sace me antarayo 
natthi sattahabbhantarenivattissami”: “Nếu không có trục trặc xảy ra cho tôi thì 
tôi sẽ trở về trú xứ nảy trong vòng 7 ngày”. “Satta”: 7, “aha”: ngày. 
-Sattahabbhantare': trong vòng bảy ngày. Không phải là đi suốt bảy ngày mà là 
trong vòng bảy ngày. “abbhantara”ngh1a là ngang hông, ngang xương. 


Vì vậy, ở bài kinh này, với câu Vì vậy, ở bài kinh này, với câu “Này các Tỷ-kheo, 
các Ong có năm giữ với nội xúc hay không? 

” phải dịch lại: Đức Phật hỏi chư tỳ kheo “Các ngươi có biết cách quán chiếu 
Duyên khởi theo cách nửa chừng hay không? 


”. Cách truyền thống “adinayena paccayasammasanam” là quán chiếu Duyên 
khởi tuần tự từ đầu đến đuôi: vô minh duyên hành, hành duyên thức... Còn cách 
ở đây Ngài hỏi là “Đức Phật hỏi chư tỳ kheo “Các ngươi có biết cách quán chiếu 
Duyên khởi theo cách nửa chừng hay không? 


216 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


”, Cách 'ruyên thống “adinayena paccayasammasanam” là quán chiếu Duyên 
khởi tuần tự từ đầu đến đuôi: vô minh duyên hành, hành duyên thức... Còn cách 
ở đây Ngài hỏi là “abbhantaram paccayasammasanam”, quán chiếu giữa chừng. 
Ví dụ nghe một âm thanh nào đó mình thích quá, biết đây là ái, biết ái từ thọ mà 
có, thọ từ xúc mà có, xúc từ đầu mà có, từ lục nhập, từ danh sắc đầu đời, danh sắc 
đầu đời từ 32 thức, thức từ ba hành, hành từ vô minh, vô minh từ tứ lậu, tứ lậu từ 
sanh già đau chết mà ra. Nếu quán chiếu theo chiều khác, nghe âm thanh nào đó 
mà thích thì vị đó biết liền, ái này sẽ dẫn đến thủ, thủ này sẽ dẫn đến hữu, hữu sẽ 
dẫn đến sanh, sanh sẽ dẫn đến già đau chết sâu bi khổ ưu não, quán chiếu như vậy 
nghĩa là quán chiếu giữa chừng, quán chiếu ngang xương, không bắt đầu từ vô 
minh. Duyên khởi là một vòng tròn khép kín, điểm nào cũng có thể là điểm bắt 
đầu, nếu anh còn là phàm phu. Nói theo bài bản thì `. đề sinh ra Khô để” 
nhưng. đối với phàm phu thì không đơn giản như vậy. “ lập để sinh ra Khô đế, 
Khô đề là điều kiện đề tiếp tục tạo ra Tập đế”, khổ quá rồi làm bậy, làm -Dậy lại 
càng khổ, càng khổ càng làm bậy. Cái này nuôi cái kia, Khổ nuôi Tập rôi lập 
nuôi Khô. Đức Phật nói gọn công thức: Tập sinh ra Khô. Trong thực tế, Tập đề 
tạo ra Khổ và Khổ là nền tảng cho Tập. 


Ngài hỏi, “Các ngươi có biết cách quán chiếu Duyên khởi theo cách nửa chừng 
hay không? 


”. Cách nửa chừng ở đây là không bắt đầu từ vô minh mà bắt đầu từ “già”: "Sự 
đau khổ đa loại, đa dạng này khởi lên ở đời với già chết. Sự đau khổ này lẫy sanh 
y làm nhân, lẫy sanh y làm tập khởi, lấy sanh y làm tác sanh, lẫy sanh y làm hiện 
hữu. Do sanh y có mặt, già chết hiện hữu. Do sanh y không có mặt, già chết 
không hiện hữu”. Ở đời có rất nhiều cái khổ, quan trọng nhất là già chết. Khổ già 
chết này từ sanh mà ra, sanh từ sanh y mà ra. Sanh y, tiếng Pã|i là “upadhi°, nghĩa 
là năm uẫn. 


Ở đây có người hỏi, nếu muốn học Päli thì học ở đâu, câu này giống như câu nêu 
muôn đi bác sĩ thì đi ở đâu. Nếu mình ở Huế thì đi bệnh viện trung ương Huề, 
Tam Kỳ hay Quãng Ngãi, nếu ở Phan Rang thì đi Cam Ranh, Ba Ngòi, nếu ở Sài 
Gòn thì bệnh viện chợ Rẫy... Nếu ở trong nước thì có thê đến với ngài Hộ Pháp 
ở Núi Dinh, sư cô Liễu Pháp, còn nếu có điều kiện đi bên ngoài thì tôi có lời 
khuyên đi qua Tích Lan. Theo nhận xét của tôi, Tích Lan là chỗ tốt nhất nếu dốc 
lòng. Từ xưa đến giờ tôi chưa thấy người Phật tử nào học đạo theo kiểu dốc lòng 
hết, chỉ chỗ xong thì nói hỏi cho biết vậy thôi, rồi nói là bận. Tôi nói thiệt đừng 
buồn, nếu là nữ, mà có tuổi rồi thì tập trung học Vi diệu pháp rồi đi tu thiền là tốt 


217 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhất. Nếu mẹ tôi còn sông và nếu mẹ tôi có ý muốn tu học một cách căn bản, 
trong điều kiện tôi có, nếu bà tin tôi, tôi phải hướng dẫn cho bả học A-tỳ-đàm, 
biết Tứ Đế, Duyên khởi, nghiệp báo, tái sanh là thế nào, rồi đề nghị bà về Miễn 
Điện mà tu. Không phải chỗ đó vẻ là đắc, nhưng bối cảnh môi trường, không khí, 
điều kiện tâm lý ở đó rất là tốt. Còn nói tu là tu tâm, phiền não tức cảnh bô đề, thứ 
nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa, cư trần bất nhiễm v.v..., cái đó toàn 
là nói đóc. Sống giữa phôn hoa, vật lộn đôi co với danh lợi với tục lụy thì làm sao 
mà tu. Bối cảnh ở Miễn Điện hay lắm, ví dụ như Chanmyay, Sumin, nơi đó gặp 
mấy ông tây bà đầm mắt xanh tóc vàng, mặc xả rông Miến Điện đi chậm rãi 
thong thả mắt nhìn xuống, nghe tiếng động họ ngước lên nhìn mình khẽ cười 
chào rồi cúi xuống đi tiếp, hình ảnh quá đẹp. Chỉ nhìn thôi là tâm lắng xuống, vừa 
bước chân xuống là mình đã không dám ho, không dám tăng hắng rồi. Không khí 
như vậy đó, tất cả mọi nØƯỜời đều nhìn nhau bằng sự trân quí và tin cậy; ở đâu mà 
được cảnh như vậy. 


Theo chú giải, “Khandhapañcakañhettha upadhitI adhippetam”, sanh y ở đây ám 
chỉ năm uân. (adhippctam': ám chỉ, chỉ cho, trỏ về). Đức Phật hỏi chư tăng có 
biệt quán chiêu Duyên khởi kiêu nửa chừng hay không. 


218 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


219 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 08-01-2015 NỘI XÚC (tt) 
Trở lại bài kinh Nội Xúc (Sammasanasutta). 
“Antaram sammasanti abbhantaram paccayasammasanam” 


Chữ mà HT Minh Châu dịch là “nội xúc" thật ra là “sự quán sát Duyên khởi theo 
cách giữa chừng”. Chữ “nội xúc” ở đây là “Antaram sammasanti”, tôi nghĩ ở đây 
CÓ SỰ nhằm lẫn, bởi vì chữ “Sammasana” có nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là “sự 
sờ chạm”. Nhưng trong chú giải có nói rõ ràng là sự quán sát năm uân theo cách 
giữa chừng. Thông thường thì bắt đầu là vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
nhưng cách này thì không bắt đầu từ vô minh mà từ một chỗ khác, mà bắt đầu từ 
Ái, bắt đầu từ Xúc, trường hợp đó gọi là “antaram sammasana”. Chú giải giải 
thích thêm, “antaram'ở đây là “abbhantaram', nghĩa là “bên trong”, “erữa chừng”. 
Từ số 1 đến số 12, bắt đầu từ số 3, số 9 hay II, gọi là “abbhantaram'. Xét theo 
nguyên lý Duyên khởi, bất cứ chỗ nào trong vòng tròn Duyên khởi cũng có thể là 
điểm bắt đầu, đối với phàm phu. Người có học A-tỳ-đàm sẽ biết trong vòng tròn 
đó cái nào là quả, cái nào là nhân. Ví dụ, ngũ song thức là quả, ái là nhân; mắt tai 
mũi lưỡi không có tội lỗi, chỉ là quả của quá khứ, nhưng đối với phàm phu thì 
giai đoạn nào cũng có thê là điểm bắt đầu cho Duyên khởi. Vị A-la-hán cũng có 
mắt tai mũi lưỡi nhưng không dùng ngũ căn của đời này để đầu tư thêm cho kiếp 
sau. Khi mắt mình nhìn cái gì đó mà thích thì chính cái thích này đưa mình trở lại 
cõi Dục giới, bởi cối Dục giới có đủ mắt tai mũi lưỡi. Đối với một người sanh 
trong cõi Dục ĐIỚI nhưng nhàm chán sắc thanh khí vị xúc, họ lo tu thiền nên sinh 
được vào cõi Sắc giới và Vô sắc giới. Còn vị A- la-hán, trước khi đắc quả ngài 
cũng là người ở cõi Dục giới nhưng sau khi đắc quả rồi ngài cũng có mắt tai mũi 
lưỡi nhưng không thích trong năm dục, và cũng không mê trong thiên, vì vậy 
ngài không có điều kiện để quay về cõi Dục, và cũng không mê trong mây tầng 
thiền nên không có cơ hội quay lại cõi Phạm Thiên. Khi không còn chỗ quay lại 
thì đi đâu bây giờ? 


Chỉ còn chỗ vô sanh Niết bàn. Mình thì có ba cách: thích hưởng dục thì chết rồi. 
quay trở lại cõi Dục; thích thiền Sắc Ggiới, chứng thiên Sắc giới, chết rồi sanh về 
cõi Sắc giới, hết tuổi thọ trở xuống cõi Dục. Thiền vô sắc cũng y vậy, nhàm chán 
Sắc giới, tu thiên Vô sắc, chứng thiền Vô sắc, chết sanh về cõi Vô sắc, hết tuổi 
thọ quay trở về đơn vị gốc. Cõi Dục là gốc của ba cõi. Cảnh giới đọa xứ (địa 
ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, bàng sanh) là gôc của cõi Dục giới. Tam giới lấy cõi Dục 
giới làm gốc. Cõi Dục giới lây bốn cõi khổ làm gốc. Chính vì vậy mới có chuyện 


220 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


quán xét Duyên khởi theo kiểu giữa chừng, nhắc cho mình bất cứ chỗ nào trong 
đời sống phàm phu cũng là chỗ bắt đầu cho dòng sinh tử. Trong bài kinh này 
Ngài bắt đầu từ chỗ sanh. Trước khi thành Phật Ngài từng quán xét ở đời này có 
quá nhiều cái khổ, sanh ly tử biệt, mất mát, bệnh hoạn, tai tiếng, muốn không 
được, thương phải xa, ghét phải gần v.v..., Ngài thấy tất cả những cái khổ này đi 
ra từ việc mình có mặt trên đời này: “Sự đau khô đa loại, đa dạng này khởi lên ở 
đời với già chết. Sự đau khô này lấy sanh y làm nhân, lẫy sanh y làm tập khởi, lẫy 
sanh y làm tác sanh, lấy sanh y làm hiện hữu. Do sanh y có mặt, già chết hiện 
hữu. Do sanh y không có mặt, già chết không hiện hữu” 


Cái khổ gọn nhất ở đời này là già và chết, còn khổ chỉ l¡ thì không biết là bao 
nhiêu. Một người có trí, nhìn người ta đi làm dâu là đã không muốn sanh tử rồi, 
nhìn cảnh mẹ góa con côi, người già cả neo đơn trời mưa gió lạnh lẽo thế này 
phải đi buôn bán từng tờ vé số, từng cái bánh gai, bánh cam trên đường là đã 
không muốn sinh tử. Nhìn một người g1à trong bệnh viện ho sù sụ không ai thăm 
nuôi, nhìn những gia tộc giàu sang phú quí nhưng bên trong gia tộc chia năm xẻ 
bảy tan nát, củi đậu nấu đậu, mình cũng không muốn sinh tử. Một vị trời sung 
sướng, có đầy đủ mọi thứ, nhưng đứng trước giây phút sợ hãi sắp chết, hào quang 
mờ đi, hoa tươi trên người héo, nghe người mỆt mỏi, cảm thấy chục triệu năm 
trong đời không có chỗ dựa tinh thần, giờ không biết đi về đâu, chỉ nghĩ vậy mình 
cũng thấy sợ, cũng không muốn sinh tử. Quí vị hãy nhớ câu nảy: Ai cũng muốn 
có một hiện tại vui, không ai thích một hiện tại thiện nhưng khi mọi sự đã là quá 
khứ, thì ai cũng muốn mình có một quá khứ thiện hơn là quá khứ vui. Bởi vì quá 
khứ thiện sẽ là hành lý để mình cầm đi, quá khứ vui qua rôi thì tẻ nhạt. Tôi có 
chút điều kiện đề 8ặp gỡ một số người ngày xưa từng hét ra lửa lúc trước 75, giờ 
thì lớn tuổi rồi, vật đổi sao dời, bây giờ tuy có tuổi già nhàn hạ, nhưng quá khứ đã 
là quá khứ, chỉ ngồi gặm nhâm dĩ vãng. Nhìn họ tôi nhớ lại những vị Sayadaw 
bên Miễn Điện, tôi nghĩ nêu quá khứ của họ từ đó đến giờ là một Sayadaw thì đỡ 
biết bao nhiêu. Dù trước mắt nhìn đời của một người tu cũng mịt mù mơ hồ quá, 
ăn rồi ôm chồng lá bối học, đi bát trời mưa lạnh lẽo chân không, gai góc; nhưng 
vài chục năm sau, khi cả hai vào tuổi chín mươi thì tình hình lại khác. Khi cả hai 
bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời thì mới thấy, giá như sáu mươi năm qua 
mình là một người tu hơn là sáu mươi năm chăn êm nệm ấm. 

Trong bài kinh này khi Đức Phật hỏi chư tăng có biết quán chiếu Duyên khởi 
theo cách giữa chừng hay không. Chư tăng thỉnh Đức Thế Tôn thuyết. Ngài nói 
răng ngày xưa Ngài đã từng quán xét như vậy, Ngài kế kinh nghiệm của Ngài, 

khi quán xét năm uân theo cách nửa chừng, bắt đầu từ lục nhập, từ ái, từ xúc hay 


221 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


từ sanh cũng được. Quán xét mọi khô trên đời từ sanh, từ sự có mặt. Sự có mặt 
này ở đâu mà có? 


Có từ sanh y. Sanh y (upadH) ở đây chính là năm uân. Năm uân tức là thân và 
tâm, nếu kê ra là sắc uân, thọ uẫn, tưởng uân, hành uân, thức uân. Trường hợp nói 
gọn hơn, năm uân cũng là tâm. 


Sanh y lấy gì làm gốc? 


Các khổ lấy năm uân làm góc. Năm uân lấy Ái làm gốc. Do có Dục ái mới sanh 
ra trong cõi Dục giới, có đủ năm uân. Do có Ái nên mới sanh ra trong cõi Sắc 
giới có năm uấn hoặc một uân. Do có Vô sắc ái nên mới sanh ra trong cõi Vô sắc 
giới, chỉ có bốn uân. Rõ ràng là vì có Ái nên mới có năm uân. 


Ái lấy sáu trần làm gốc. Tu Vipassanã mới thấy rõ điểm này. Nghĩa là toàn bộ đời 
sông của phàm phu chỉ là quá trình làm việc của sáu căn đối với sáu trần. Khi 
mình gặp cảnh vừa ý thì thích trực tiếp. Khi gặp cảnh trái ý thì nghĩ đến việc trồn 
chạy, tránh né, tìm đến cái vừa ý. Đó cũng là một hình thức tham ái. 


Khi tu thiền, ngồi lâu quá, mình bị đau nhức, mình mới có ý muốn thay đôi oai 
nghi. Chuyện mình thích nhìn cái đẹp, nghe cái hay, lưỡi muốn nếm vị ngon, thân 
muốn xúc chạm cái gì ấm trơn mịn thì khỏi nói, còn đàng này hành giả đang tu 
thiền, ngồi lâu quá đau nhức muốn đổi tư thế, từ kiết già muốn đổi qua bán già, 
hoặc muốn duỗi chân, muốn được đứng dậy đi một chút; khi muốn như vậy cũng 
là Ái. Ái bám mình khít khao không có một kẽ hở mà mình không ngờ. Mình cứ 
tưởng Áilà cái gì thích cụ thê như trai gái thích nhau, thích tiền, mê nhậu, cái đó 
thì quá rõ. Có những cái thích nhỏ nhặt bám sát mình trong đời sông đó cũng là 
áI. Ngôi lâu quá muôn sửa tư thế cũng là ÁI, ngứa muôn gãi cũng là Ái, ngứa cổ 
muôn tăng hằng một cái cũng là Ái. Từ lúc mở mắt cho đến khi đi ngủ, từ lúc lọt 
lòng đến lúc chui vô quan tài, Ái bám mình suốt, vì vậy Ái được xem là gốc của 
năm uấn. Chỗ dựa của Ái chính là quá trình tiếp xúc 6 trần của 6 căn. Từ lúc mở 
mắt là con mắt đã tìm chỗ làm việc rồi. Chỉ có tu thiền Tứ Niệm Xứ mới thấy, 
bởi vì quí vị đang có vợ, có chồng, có con cái, nhà cửa xe cộ, quí vị không thấy 
đâu. Phải gác hết, đi vào thiền viện, dự vài khóa, đừng hòng nghĩ đến chuyện ở 
nhà mà tu hành rốt ráo. Tôi cũng biết chuyện ở chung và ở riêng phức tạp như thế 
nảo, chỉ cần trong nhà có hai người, ba người là có tiếng động, có sự nảy sinh va 
chạm dù ngọt ngào hay cay đắng. Hễ có va chạm là có mất thời gian. Cứ sống 
thử một ngày sẽ thấy bài kinh này sâu cỡ nào. Ngài dạy toàn bộ đời sống này chỉ 
là quá trình làm việc của sáu căn. Trong kinh có ví dụ, con chim có dịp là bay về 


222 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trời, con cá có dịp thì nhảy xuống nước, chồn cáo thích về hang, con mắt luôn 
chờ dịp đê nhìn, lỗ tai luôn luôn trong tình trạng săn sàng lăng nghe. Chỉ có sông 
chánh niệm mới thây điêu này. 


Ở đây Đức Phật dạy, năm dục nói riêng và sáu trần nói chung giống như bình 
thuốc độc. Một người khát nước, thấy cái bình đó, họ muôn uông. Có người 
nhắc: đây là bình thuốc độc, uống vô là chết. Quí vị biết rồi, nêu người này vẫn lì 
lợm mà uống thì sẽ bị như thế nào. Trong chú giải có nói: 


Người xuất gia và người cư sĩ nói chung ai cũng có chỗ dựa hết. Người xuất gia 
thì có nhiều thầy, một là “upajjhãya" là vị hòa thượng cho mình đắp y thọ trì giới 
cho mình, hai là “ãcariya”, người dạy giáo lý, kiến thức cho mình, thứ ba là 
“nissäayacarya' là vị cho mình nương tựa. Ít nhất là ba thầy, còn người dạy học 
cho mình A-xà-lê thì có khi là § vị hay 15 vị chứ không phải là một. Chăng hạn 
như ngài Jotika bên Miễn Điện có tám vị thầy, ngài học Luật, học Tạng kinh, học 
A-tỳ-đàm, học thiền Quán, học thiền Chỉ... với từng thầy khác nhau. 


“kalyanamnitto': thiện hữu, bạn lành. 
'ãcariyupajihäyãdiko kalyãnamitto': thầy và bạn 
'ädĩnavañca ãrocento' nói cho biết sự nguy hiểm 


Họ nói cho mình biết sự nguy hiểm nhưng nếu mình không nghe thì... thôi. Dễ 
duôi thì ai cũng dễ duôi nhưng người có nhớ chừng thì vẫn tốt hơn người quên 
băng. Nếu mình nhớ luôn khi thì quá tốt, tối thiêu cũng phải nhớ chừng. Trước 
khi bỏ được năm dục sắc, thinh, khí, vị, xúc thì làm ơn có những tâm niệm để 
chuyện từ bỏ dễ dàng hơn. Ví dụ trong chuyện ăn uống, khi mình no thì nên suy 
nghĩ nhiều về thực phẩm đề thấy chuyện ăn uống là chuyện như thế nào; khi 
mình bệnh hoạn khó chịu, tranh thủ lúc đó nghĩ về năm dục, sẽ thấy năm dục 
đúng là trò hề, phù phiếm và rỗng tuếch. Cũng cơ thể mây chục ký lô này mà lúc 
bình thường thì thích đi du lịch, giao du gặp gỡ, nhưng lúc bịnh rôi thì cả rô hột 
xoàn cũng không thèm ngó. Không cần phải quần quại trên 8iường chết, chỉ cần 
đi tiêu chảy khoảng chừng bốn năm lần, con mắt thụt vô, đầu gối lỏng ra thì mình 
thấy rằng thì ra chuyện: mình sở hữu cái này cái kia, mang mặc trang Sức cái này 
cái nọ vô cùng phù phiếm vô duyên. Không có gì khổ cho bằng trên đời này lúc 
nào mình cũng dựng ra những nhu câu, mà nhu câu đó do chính mình nghĩ ra. Đi 
làm khổ như điên, bóp đầm xách tay loại gì chẳng được, vậy mà phải ráng dành 
tiền mua cho được đồ thời trang đắt tiền. Giày dép thì cái gì tiện dụng vừa chân là 


223 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


được rồi, vậy mà bỏ số tiền rất lớn ra mua đôi giày đề hy vọng người ta sẽ trầm 
trồ ghen tj. Mắt kiếng, đồng hồ cũng vậy, phải mua loại nào cho người ta trầm trồ 
ghen tị. Tôi nói quí vị đừng có buôn, bữa nảo quí vị lén lén mang kiếng đen đỊ, 
nhìn kỹ xem có ai nhìn mình không, chẳng ma nào ngó đâu. Vẫn đề nằm ở chỗ 
đó. Mang kiếng đen đề dễ quan sát. Tin tôi đi, trên đời này có hai trường hợp 
người ta nhìn mình thôi, một là mình quá quái dị, hai là mình là VIP, quá nôi 
tiếng đi. Mình không phải là VIP, vậy là mình lọt vào hạng quá sức quái dị thì 
người ta mới để mắt nhìn. Nếu mình không phải là một trong hai hạng này thì 
không ai nhìn đâu. Khổ nhứt là lúc nào mình cũng nghĩ đến người khác để ăn 
mặc. Đồng ý là bê bối quá thì không nên, nhưng không øì bậy cho bằng đua đòi. 
Không có gì bậy cho bằng ăn mặc để cho người ta ngắm. Mình là cái gì, mình 
cày như con trâu để ăn mặc cho người ta ngắm, mà người ta là ai, không có người 
ta nào hết. Bản chất của năm dục là rỗng tuếch, cái mình thấy đẹp là dựa vào 
nhiều điều kiện, điều kiện tri thức, điều kiện sức khỏe. Nghe hay cũng vậy, có lúc 
mình khoái tân nhạc, có lúc mình khoái cải lương, có lúc khoái Jazz, có lúc thích 
nghe guitar classic, không phải lúc nào cũng vậy. Mùi cũng vậy, vị cũng vậy, 
cũng có khi có thì, không phải mình thích một thứ suốt đời. Một là chán nó, hai là 
không điều kiện hưởng thụ nó, ba là để kiếm được nó mình phải hy sinh cả cuộc 
đời. Không đáng! Năm dục bản thân nó không có giá trị hằng hữu, không phải 
bất biến, nó thay đổi theo nơi chốn và thời gian. 


Đức Phật dạy, những ai trong đời quá khứ, hiện tại, tương lai, đối diện với sáu 
trần băng niềm đam mê thì những người đó không thoát khỏi khổ đau, còn đắm 
đuối đam mê chìm sâu gắm chặt trong sáu trần thì không thê thoát khổ đau. Vì 
toàn bộ cuộc sinh tử của mình chỉ là quá trình làm việc của sáu căn đối với sáu 
trần. Cứ như vậy mà đi từ đời này sang kiếp khác. 


Quán Duyên khởi giữa chừng là tự mình nhìn thăng vô đời sống của mình để 
thấy tất cả những cái khô ở đời có từ năm uân, năm uấn từ đâu mà có, ái này từ 
đâu ra, từ đam mê trong 6 trần, từ đam mê này mới mở ra con đường sinh tử 
trước mặt. “Ngày nào đó có thời giờ, nên dành ra đề tu thiền”. Đây là một trong 
những câu nói ngu nhất trên thế giới mà con người có thể nghĩ ra, bởi chuyện tu 
thiền không thể nảo nói “một ngày nào đó” được. Cũng như không thê nói, một 
ngày nào đó có thời gian thì uống thuốc chăm sóc sức khỏe cho mình đang bị ung 
thư. Chuyện tu học cũng y như vậy, phải nói “ngay bây giờ” chứ không nên nói 
“một ngày nào đó”. Tôi bây giờ, bụng càng lúc càng to, chân càng lúc càng nhỏ 
lại, bắt đầu tôi đã thấy dấu hiệu, nhìn mình mà thấy lạnh xương sống. Hồi xưa ở 
VN tôi có nhìn thấy quyền 24 loại ngạ quỷ của ngài Bửu Chơn, theo mô tả trong 


224 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kinh, tôi nhìn thấy người gì mà xấu đữ dăn, giờ thì tôi cũng y vậy chỉ là chưa có 
lông lá như ngạ quy, làm biếng vận động nên thành ra như vậy. Nhìn mình là biết 
mình gần đi rồi. 


BÓ LAU (NalakaläpTsutta) 


Nếu quí vị có học A-tỳ-đàm và có tu Tứ Niệm Xứ hoặc là có một trong hai thì sẽ 
thây ví dụ vê bó lau này hay không tưởng tượng được. 


Kinh này gồm những câu vấn đáp giữa hai vị cao đồ, một người là Đệ nhất trí 
tuệ, một người là Đệ nhât vô ngại giải. Vô ngại giải là khả năng phản xạ nhanh 
vô cùng, chạm là bật. Cả hai vị hoan hỉ trong pháp và trao đôi với nhau. 


Hai vị biết rằng mâu đối thoại này sẽ đến tai ba trăm tỷ người trong tương lai nên 
mới có mâu đối thoại này. Ngài xác định: Toàn bộ khổ đau ở đời không phải do 
ai tạo ra mà đều do các duyên tác động, giống như bó lau này dựa vào bó lau kia 
mà đứng được. Tại sao Ngài dùng hình ảnh bó lau (sậy)? 


Tôi nghi, nếu mình có một bức tranh chụp bờ lau bãi sậy treo trên tường, vậy là 
đủ rồi. “Bó” nghĩa là nhiều cọng gom lại. Các duyên tạo nên khô đau ở đời cũng 
không phải chỉ có một thứ mà cùng lúc nhiều thứ duyên cộng hưởng với nhau để 
tạo nên các khô. Ví dụ do Ba-la-mật của tôi bị kém, tín, tấn, niệm, định, tuệ của 
tôi kém, tàm úy kém, nên mắt tôi nhìn thấy cái gì đó, thay vì chánh niệm tỉnh giác 
biết thấy là thây, nghe là nghe, tôi lại thích cái này ghét cái kia. Từ chỗ ghét này 
thích kia nó thành nhân phiền não cho đời sau kiếp khác. Phước nhiều thì tái sanh 
vào cối vui cõi lành, phước ít thì đi xuống cống làm con này con kia. Luân hồi thì 
lúc nào đi xuống cũng nhiều hơn. Mỗi người đều có hai bản năng, thiện và bất 
thiện, giống như có hai tay, tay phải và tay trái, vẫn đề là mình thuận tay nào. 


Ngài nói toàn bộ đời sống này là do các duyên. Các duyên ở đây là 12 Duyên 
khởi, nói gọn thì giống như từng duyên hỗ trợ nhau nhưng trong thực tế thì cùng 
lúc có vô số duyên tác động nhau. Chính vì bắt thiện thì dư, Ba-la-mật thì thiếu 
nên vô minh mới duyên cho hành. Vì vậy ngài Xá Lợi Phất nói: Các khổ ở đời 
không do ai tạo, không do mình tạo, không do người khác tạo. Thực ra không có 
cái gì là ta hay người khác. Tất cả đều là các thành tố danh sắc mà thôi. Khi đủ 
duyên thì khô, vui, thiện, ác, sanh tử, trầm luân. Đó là duyên luân hồi. Nếu đủ 
duyên giải thoát tức tròn đủ Ba-la-mật thì tự nhiên ngũ quyên sẽ đủ mạnh để lìa 
bỏ phiền não, chứng ngộ thánh trí. Như vậy dầu là nhân sanh tử hay nhân giải 
thoát cũng đều là những bó lau. Vô minh không phải đi một mình mà do thiếu 


225 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ba-la-mật, bất thiện thì quá nhiều, nên mới cộng thành một bó vô minh. Ngài Xá 
Lợi Phất dùng hình ảnh bó lau rất là hay, ngài nói chuyện gì ở đời dù là tu hành 
giải thoát hay sinh tử trầm luân thì mỗi chuyện đều phải nhờ đến vô số nhân 
duyên và những nhân duyên này không hè đi một mình mà xoăn xít với nhau. 
Biết có vô số duyên làm nên cuộc đời này chúng ta mới thấy cuộc đời này phù 
phiếm. Chính vì thấy rằng vạn pháp do duyên, duyên thì có vô số, nên mình sẽ 
sông trách nhiệm hơn. Một lá me, một sợi tóc, một hạt bụi, cứ ngỡ là nhỏ nhưng 
chúng có thê là điểm bắt đầu cho trận ba đào bão tô nào đó. Một câu nói, một cái 
nhìn của mình cũng có thể làm phiền người khác. Tiếp theo là bài kinh Kosambi. 


KOSAMBI (Kosambisutta) 


Bài kinh này vô cùng hay, nó chạm vô được một sự thật sắn liền với mình. Nội 
dung kinh là cuộc nói chuyện nói chuyện giữa ba vị tỳ kheo bàn về lý Duyên 
khởi. 

Vị tỳ kheo A hỏi vị B: Tôi hỏi thiệt, nếu không kế niềm tin, không kế kiến thức, 
tự đáy lòng của sư, sư có nghĩ rằng mình chấp nhận được lý Duyên khởi hay 
không. Có nhiều người chưa lẫy làm chắc, nhưng vì sư phụ của họ nói như vậy, 
sách vở phi chép như vậy nên đơn giản họ tin như vậy. VỊ B trả lời: Thật ra lý 
Duyên khởi là do tôi tự thâm thía chứ không phải đơn giản là nghe ai khác. 


Sớ giải ghi rằng, ngài Musila là một vị La-Hán. Ngài Sãvittha hỏi: “Như vậy, Tôn 
giả Musila là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc? 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Musila giữ im lặng.”. 


Sa-môn có hai câu không trả lời: Sa-môn có hai câu không trả lời: I. Ngài có đặc 
quả chưa? 


2. Ngài có thích món đồ đó hay không? 

Minh không thích mà nói cũng kỳ, mà thích nói cũng kỳ, đây là hai cầu mà vị tu 
hành chơn chánh không trả lời. Chú giải giải thích vê sự im lặng của ngài. 
Tunhĩ ahos1tI thero khinasavo, im lặng là bởi vì ngài là bậc lậu tận. aham pana 
khimasavotI va na vatI va avatva tunhT1yeva ahosli. Im lặng là vì ngài không tiện 
nói “tôi đã đặc hay chưa đặc” 


226 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nội dung rốt ráo của Duyên khởi là nghiệp hữu không còn thì sanh hữu cũng 
mât. Sanh hữu mất thì không còn tái sinh. Đó chính là Niệt bàn. 


Nghiệp hữu là các nghiệp thiện ác nói chung. Đâm cha chém chú, nhậu nhẹt, câu 
á... øọI là nghiệp hữu bât thiện. Bô thí trì giới, hành thiên... là nghiệp hữu thiện. 


Sinh hữu là quả của các nghiệp thiện ác đó. Chính sinh hữu đưa ta đi đầu thai chỗ 
này chô kia. 


“bhavanrrodho nibbanam namatI sekhehipI Janitabbo pañho esa, ayam pana thero 
Imam theram asekhabhumiya kareti, Immam thanam Jaänapessamr' 'tI etam avoca.” 


“Bhavanirodho nibbãnam': hữu diệt thì Niết bàn. 
'Jãnäpeti': làm cho người khác biết 
“imam thanam: sự tình này 


Lúc đó ngài Sãvittha suy nghĩ rằng câu “hữu diệt thì Niết bàn” vị thánh Hữu học 
cũng trả lời được nhưng cách trả lời của ngài Mustla rõ ràng là một vị A-la-hán. 
Ta phải bằng mọi cách cho người khác biết vị này là vị A-la-hán. Đây là cách 
hành xử của các bậc thánh. Một lần đó có người hỏi ngài Mục Kiền Liên Thế 
Tôn đang ở đâu, dù có thê trả lời được, nhưng ngài Mục Kiền Liên suy nghĩ, hiện 
giờ bên cạnh ta có Anurudha là đệ nhất thiên nhãn, ta phải để cho người khác biết 
vị đó là ai, vi vậy ngài bảo hãy đến hỏi ngài Anurudha. Tìm ra được nơi chốn nào 
mà từng người nơi ây không từng phút tranh thủ vật chất, danh tiếng, quyên lợi, 
quyên lực cho mình, lúc nào sống cũng nghĩ đến người khác, tôi gọi đó là thiên 
đàng. Thiên đàng trong định nghĩa của tôi là nơi chốn như vậy đó; đừng bao giờ 
nói với tôi là ngọc ngà châu báu, vàng son chói lọi rực rỡ nguy la tráng lệ khi mà 
thiếu đi tâm tình mà tôi vừa nói. Trụ xứ của thánh nhân là sự buông bỏ toàn diện, 
bản thân mình có thành tựu chứng đắc cái gì thì cũng không chìm sâu gắm chặt 
trong đó mà lòng luôn nghĩ về người khác. Một lần đó Đức Phật đến thăm đệ tử ở 
một trú xứ và hỏi: “Huynh đệ các ngươi sống có an lạc hay không? 


” Các vị ấy trả lời: “chúng con sống rất an lạc, sống với nhau hòa ái tương kính”. 
Đức Thế Tôn hỏi thế nào là hòa ái. Các vị trả lời: '*Chúng con bỏ tâm mình sống 
bằng tâm người”. Bỏ tâm mình không phải là phóng dật mà là làm cái gì cũng 
nghĩ chuyện có phiền người không. Một nơi chốn gồm toàn những người như 
vậy thì tôi cho rằng đó chính là thiên đàng. 


227 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cái xuất sắc ở bài kinh này là gồm nhiều điểm, các ngài nói chuyện với nhau về 
lý Duyên khởi, xác định toàn bộ thế giới này được vận hành theo nguyên tắc 
Duyên khởi, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt thì cái 
kia diệt, cái này không có thì cái kia không có. 


Ở đây gồm nhiều mâu đối thoại. Kết thúc mẫu đối thoại thứ nhất khi được hỏi có 
phải là thánh hay không thì ngài Musïla im lặng. Mẫu thứ hai, khi được hỏi có 
phải là vị thánh hay không thì ngài không nói phải hay không phải mà trả lời: Tôi 
giông như một người khát nước giữa trưa, nhìn thấy có giếng có gàu nước nhưng 
tôi chưa có thòng gàu xuống lấy nước lên. 


Ngày xưa khi đọc đoạn này mà chưa đọc chú giải, tôi cũng nghĩ, chắc mình cũng 
thuộc loại người này: khát nước, thây giếng nước nhưng chưa múc nước; nhưng 
SỞ giải kinh này nói, hạng người thấy được giếng nước nhưng chưa uống được 
tối thiêu cũng là ám chỉ cho A-na-hàm. Lễ ra vị Sơ quả cũng đáng được gọi là 
người nhìn thấy giêng nước nhưng chưa hết khát. Ở đây sở dĩ chỉ chọn A-na-hàm 
vì đây là nhân tuyên cao nhất. Nhân tuyên là gì? 


Ví dụ tôi đang cần người nâu giùm một bữa đãi khách, cạnh tôi có I0 người, 
nhưng có một người là bếp trưởng trong nhà hàng năm sao, thì ông đó được gọi 
là nhân tuyển tốt nhất. Ở đây thì Sơ quả, Nhị quả, Tam quả đều là nhân tuyên hết 
nhưng ở đây người ta nói vị cao nhất là vị A-na-hàm, vị này biết rõ điều mình 
chưa đạt được là sự chứng ngộ của vị A-la-hán, nay mai mình sẽ đắc thôi, nhưng 
bây giờ thì chưa. 


Bài kinh này gợi ý cho mình: đời sống là quá trình nhận thức. Cũng con người đó 
nhưng khả năng an lạc và giải thoát hoàn toàn tùy thuộc vào cái nhìn của mình. 
Nhìn kiểu nào để tiếp tục sinh tử, nhìn kiểu nào đề thành một bậc thánh Hữu học, 
nhìn kiểu nào đề trở thành vị A-la-hán, nhìn kiểu nào để tiếp tục khát nước và 
nhìn thế nào để không còn khát nữa. Luân hồi hay giải thoát cũng là hành trình 
nhận thức. Có một câu chuyện nhỏ mà tôi rất thích, cách đây mây bữa trong khi 
giải trí, tôi có mở một phim lẻ trên youtube coi. Nội dung phim là một người bị 
kẻ thù truy sát, lẽ ra ông chết, nhưng người chết đó không phải là ông mà là thăng 
con trai duy nhất của ông. Vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, bác sĩ nói đứa con có thể 
được cứu nêu được truyền máu. Người nhiều khả năng cho máu nhất chính là 
ông. Khi thử máu trước khi truyền thì phát hiện ra đứa con không phải là con 
ống, và một người báo cho ông biết đứa con đó là do bà vợ ngoại tình sinh ra. 
Cũng đứa con đó, trước đó ba mươi giây thì ông đau khổ không thể tưởng tượng 


228 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


được. Nhưng ngay khi xác định đó không phải là con mình, thì lòng đau khổ của 
ông chuyển sang hướng khác. Ông ghen vì bà vợ. Tôi coi mà thấy thấm, đắc quả 
là ở chỗ này. Từ xưa đến giờ mình nghĩ là con của mình, dồn bao nhiêu mọi thứ 
thương yêu, rồi một ngày nào đó biết không phải là con mình thì coi như tình 
hình đôi khác. Chứng thánh cũng y như vậy, từ danh sắc của mình, năm uẫn của 
mình, máu thịt xương da này là của mình, tiền bạc danh phận này là của mình 
nhưng khi chứng quả rồi thì con người, trời đất mọi thứ chung quanh cũng y như 
vậy; chỉ có một điều là trong sâu thắm nhận thức của mình, mình nhận ra rằng 
mọi thứ không phải là mình. Không có chi là mình thì làm gì có cái của mình. 
Ngay lúc đó là đắc quả, vô cùng an lạc. Vì vậy trong kinh nói, bất cứ một vị 
Chánh Đăng Giác nào sau khi thành Phật cũng có thể nhịn ăn suốt bảy tuần, sự an 
lạc không tưởng tượng được. Ngài nhìn thấy không có gì ngài không biết, và đặt 
xuống một gánh nặng không thê tưởng tượng được. Giống như thấy xác chết đó 
không phải người thân của mình, thì nhẹ biết chừng nào. Đi chung với nhau, 
nghe nói mắt hành lý, mà mình liếc thấy hành lý của mình vẫn còn là nhẹ lòng 
liên. Chỉ là vẫn đề nhận thức mà thôi. Mới ngày hôm qua tan lớp, tôi ghé chợ một 
chút, ghé xong tôi đi ra trạm xe bus, coI cái receIpf thấy hình như tính lộn mất 
mười mây đồng bạc, lòng nhói một cái. Nhưng khi tính lại thấy không có lộn, thì 
lại thấy quá sá an lạc. Tôi ngồi nghĩ, chăng lẽ niềm vul của mình rẻ như vậy sao, 
chỉ mười mấy đồng bạc chớ đâu phải trúng vé số độc đắc. Lúc đó tôi mới nghĩ ra 
một chuyện thú vỊ, muốn có hạnh phúc thì mình phải từng lọt trong đau khô. 
Từng nghĩ mình bị mắt tiền, khi thấy không mắt tiền thì mới hạnh phúc. Nếu 
không có chuyện coi lại receipt thì đau có khổ, nếu không khổ thì đâu có được 
VUI. 


NƯỚC THỦY TRIÊU DÂNG 


Bài kinh Thủy Triều cũng nói về Duyên khởi. Ngài nói rẳng, giống như khi nước 
thủy triều dâng, sông lớn đầy thì nước sông nhỏ cũng đầy, ao nhỏ cũng đây. Tôi ở 
trong chùa Siêu Lý Vĩnh Long cũng cách xa sông, nhưng khi nhìn ao nước đầy 
lên là tôi biết nước sông cái đang đây. 


Nội dung kinh Thủy Triều là khi các duyên sinh tử hội đủ thì cái này kéo theo cái 
kia, khi nào duyên giải thoát hội đủ thì duyên này kéo theo duyên kia. Khi Ba-la- 
mật đầy đủ thì năm quyên tín, tắn, niệm, định, tuệ đầy đủ, gặp Phật ra đời, Ngài 
thuyết cho mình nghe rồi mình đắc, hoặc xuất gia theo Ngài, ôm bát theo Ngài rồi 
đắc. Giống như nước thủy triều lên cao ngoài sông thì ao hồ cũng nước lên cao. 
Mỗi lần thấy mình giận, thấy mình tham thì biết thủy triều của luân hồi đang lên, 


229 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
vì cái này kéo theo cái kia, và trong đời sông này không có cái gì là nhỏ, cái gì 


cũng có thể là điểm bắt đầu cho vô vàn sự cô khác. Tạm biệt bà con, hẹn gặp lại 
ngày thứ Bảy. 


230 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 10-01-2015 SUSIMA 


Hôm trước học kinh Thủy Triều, ôn lại một chút. Quí vị cứ nhớ vạn pháp ở đời 
do duyên mà có và bất cứ cái gì ở đời cũng có thê là duyên cho một chuỗi sự kiện 
sự có nào đó. Không có gì nhỏ cũng không có chuyện øgì là lớn, mà tùy hoàn 
cảnh, tùy nơi tùy lúc tủy việc. Nội dung kinh Thủy Triều nói đời sống là quá trình 
làm việc của 6 căn, cảnh của 6 căn là 6 trần, 6 trần chính là những gì chúng ta 
thây nghe ngửi nếm đụng suy tư từng phút từng giờ. Một hạt cát, sợi tóc, chiếc lá 
đều có thê là đuyên khởi. Ngay lúc ngặt nghèo nào đó, mắt mình bị bụi. Một sợi 
tóc dài nằm trên gôi trong khi bà vợ tóc ngăn cũng lớn chuyện. Không có gì ở đời 
này là vô nghĩa hết. Cái quan trọng nhất là cách chúng ta xử lý trần cảnh ra sao. 
Nếu sống thiếu suy tư “ayonisomanasikara' thì kiểu sông của mình, kiểu làm việc 
của 6 căn rất có thê là tiền đề mở ra một tỉ vấn đề. Sống theo chiều hướng bất 
thiện thì bất thiện này sẽ nuôi bất thiện kia. Nếu sống thiện thì thiện này sẽ nuôi 
thiện kia. Trong kinh Thủy Triều nói khi nào vô minh nhiều thì kéo theo biết bao 
nhiêu vấn đề, khi nảo trí tuệ, đức tin, thiền định nhiều thì cũng kéo theo nhiều vấn 
đề. Đừng nghĩ rằng mình có thể dễ duôi một giờ một ngày, hoặc nói thôi kệ tháng 
này buông xuôi, tháng sau tu tiếp. Không lúc nào mình có quyền dễ duôi hết. 
Giống như thủy triều, khi nước sông dâng thì trong ao hồ dâng, khi bất thiện đầu 
này thì đầu kia cũng bất thiện. Tôi có kinh nghiệm nho nhỏ, khi nào mình sống 
bất thiện, sông nhiều bằng tâm tham, tâm sân, tâm sĩ thì chuyện đầu tiên là mình 
không an lạc. Từ chỗ không an lạc sẽ dẫn đến những hành động, những chi tiết, 
rất bật thiện khác trong đời sống mà trước đó mình không ngờ. Ví dụ mình sống 
trong tâm trạng tiêu cực bịnh hoạn, bi quan thì tất cả mọi quyết định trong thời 
điểm đó đều phải xét lại hết, còn lúc Tảo mình sông năng động, tích cực, tỉnh tân, 
hướng thượng lợi tha thì những quyết định của mình trong thời điểm đó cũng tốt 
hơn. Bài kinh Thủy Triều này Đức Phật dạy hãy sông cần trọng, hễ có bất thiện 
chen vô thì sẽ là tiền đề cho những bi kịch tiếp nối theo sau. Tôi nhớ câu chuyện 
bà kia có một ông chồng đi lính ngoài biên cương, một ngày kia người bạn chồng 
về báo tin chồng chết. Bà cơm đùm cháo nắm đi đem hài cốt xác chồng về. Bà có 
chút nhan sắc, mặn mà, trên đường đi gặp bao nhiêu cám dỗ nhưng đều vượt qua. 
Lúc nào cũng canh cánh nghĩ năm xương tàn của chồng nơi đất khách giờ đem 
về quê nhà an táng đề cho người đã khuất ngậm cười nơi chín suối. Suốt hành 
trình vạn lý đó, trở ngại nào bà cũng vượt qua, ra tới ngoài biên ải, hỏi xác chồng 
nằm ở đâu, bà tm xương về, trở lui hành trình vạn lý, vượt qua bao nhiêu thử 
thách, nhưng khi về đến con suối gần nhà, bà nhìn thấy một đóa lan rừng mọc 
cheo leo bên gờ đá đẹp quá. Phụ nữ mà, ai không thích hoa đẹp, nhất là lan rừng 


231 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nữa. Một tay ôm bọc xương của chồng, một tay bơi qua suối, chồm hái đóa lan. 
Trượt chân, sút tay, gói xương của chông trôi theo dòng suối đang chảy xiết. Câu 
chuyện đó đối với tôi là một bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Trải qua được 
bao nhiêu cám dỗ thử thách nhưng nhiều khi chết vì một chuyện không đáng. 
Đốn củi ba năm đốt một giờ. Vì vậy, hễ có một chút vẫn đề trong đời sống thì 
vẫn đề này kéo theo vấn đề khác, nhà dột một chỗ thì sẽ kéo theo nhiều chỗ dột 
khác. Cái hang cua ở bờ đê không đáng nhưng nếu không bít thì nước xoi lở bờ. 
Khi phiền não có mặt thì sẽ kéo theo đó một tỉ vấn đề. Qua bài kinh Susima 


Susima là một vị du sĩ (paribbaJaka, wanderer). Bây giờ mà quí vị qua Ấn Độ thì 
thấy vô số tôn chỉ tu hành, tu không mặc 8Ì hết, hoặc quấn một miêng vải đại 
khái trên người cũng có. Tu có chùa có miều hoặc lang thang đầu đường xó chợ 
cũng có. Tu lang thang đó là paribbaJaka. Những người này theo đuôi lý tưởng 
cũng đáng nê lắm, họ buông bỏ, không ôm âp năm giữ, tay trăng nên phải rày đây 
mai đó. Chỉ cần một ngày có gì đó bỏ vô miệng cho khỏi đói, sống trầm tư, học 
hỏi chỗ này chỗ kia. 


Trong chú giải nói Susima là: “vedangesu kusalo”: tính thông Tam Phệ Đà, giáo 
lý Bà-la-môn. 


Ba tập Vệ Đà nguyên thủy có nội dung rất đáng nê: hướng dẫn tu tập thiên định, 
và 18 chuyên khoa gôm ngôn ngữ, thiên văn, toán học, văn chương, bùa chú, bói 
toán, binh pháp, võ thuật, kiếm pháp v.v.. - Thời xưa chỉ có các giai cấp trung lưu 
trở lên mới có quyền học Vệ Đà. Một nô lệ nếu bằng cách nào đó tinh thông Vệ 
Đà cũng có khả năng đổi đời ngoạn mục. 


Ngày xưa bên Tàu không cho đàn bà học chữ nhiều, có người sáng chế ra một 
loại chữ gọi là “Nữ thư” là loại văn tự dùng trong đám phụ nữ với nhau. Bằng 
cách nào đó, biết được như đàn ông thì tốt, nhưng số đó hiếm. Lý Thanh Chiếu là 
một nữ sĩ Trung Quốc nổi tiếng như bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương của 
ta. 


Vệ Đà này như thể sản phẩm độc quyên của giới cao cấp. Susĩma rất giỏi Vệ Đà. 
Vệ Đà là ngoài phần hướng dẫn tu tập thiền định còn có 18 chuyên khoa nữa 
øồm linguistic, thiên văn, toán học, bùa chú... Tôi giới thiệu rất dài vậy để quí vị 
thấy âm mưu rất lớn của ngoại đạo. Trong chú giải có nói: 


ˆsamano gotamo na JãtigottadIn ägamma labhaggappatto Jato”:họ bàn với nhau 
là Sa-môn Cô Đàm (Đức Phật) được mọi người tôn vinh, cung kính, cúng dường 


232 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không phải vì vấn đề xuất thân cũng không phải vì tăng tướng của ngài mà chính 
là vì ngài có hệ thống giáo lý. Chính vì ngài có hệ thống giáo lý xuất sắc như vậy 
nên đệ tử của ngài có khả năng nắm được đại chúng. Vì vậy họ lựa người có khả 
năng để cài căm năm vùng, giống như Trung Quốc bây giờ rải sinh viên đi khắp 
thế giới, qua Đức, Do Thái, Nhật, Anh, Pháp, Mỹ để ăn cắp công nghệ. Đảm du 
sĩ này lựa ra một người đó là du sĩ Susĩma, người có khả năng nhất (patibalo: có 
khả năng nhất) đi xuất gia theo Đức Phật để học giáo lý, học cách trình bày về 
đời sống tâm linh vốn dĩ rất trừu tượng siêu hình. Giáo lý này hơi khó trình bày, 
bày người ta cúng tế thì đễ, còn trình bày một hệ thống giáo lý hơi trừu tượng 
siêu hình thì bắt buộc phải bài bản, chớ còn ăn nói lơ mơ mà đi lập giáo thì khó. 
Bên Ấn Độ có Krishnamurti, Osho; VN có Huỳnh giáo chủ, Minh Đăng Quang, 
Ngô Văn Chiêu sau này người thừa kế là Phạm Công Tắc, Thanh Hải Vô thượng 
sư; thành công nhất là Huỳnh Phú Số, 19 tuổi mà có trong tay hai triệu tín đồ bởi 
vì được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lúc đó mình bị Pháp đô hộ mà hoạt động 
của PGVN rất mơ hồ nên không nắm được người dân. Ngay thời điểm đó, Hòa 
Hảo ra đời như cộng sản ở miền Bắc, mọi người như đang chết đuôi gặp phao. 
Giáo lý Hòa Hảo đơn giản: thờ Phật ăn chay, không cân xuất gia, đặc biệt không 
cần phải hầu hạ quì lạy tăng ni. Phật là Phật chung, ai thích thì theo, không có 
chuyện tôi phải nuôi anh, quì lạy anh, giống như Tin Lành không phải nghe lời 
Vatican vậy đó. Mục sư chỉ là người đại diện Chúa rao giảng tin mừng cho tín 
hữu, có quyên có vợ. Nhờ vậy Hòa Hảo thành công, giáo lý là thơ lục bát dễ 
thuộc, Minh Đăng Quang cũng có thành công nhất định. Sau này có bà Thanh 
Hải nhưng không thành công. Tôi nói lạc đề để cho ai trong room có ý lập giáo 
thì thấy không dễ gặm đâu. 


Lúc bấy giờ Susĩima suy nghĩ mình nên tới gặp ai? 


Tới người nào học giáo lý tốt nhất: ““kassa nu kho santikam gantva aham Imam 
dhammam khippam laddhum sakkhissamT'ˆti? 


”2 


Susima nghĩ tới ngài Ananda. Lúc đó Đức Thế Tôn nhìn thấy Susĩma, Ngài suy 
nghĩ biết ông này đến đây với mục đích ăn cắp giáo lý nhưng sau này sẽ là người 
tỉnh ngộ và chứng đắc quả vị A-la-hán, nên Ngài nói với ngài Ananda cho 
Susĩma xuất gia. Ngài Änanda trao truyền y bát và truyền giới cho Susima. Do 
tinh thông Tam Vệ Đà nên Susima học giáo lý rất nhanh. Ở đây quí vị nên nhớ, 
bằng cấp không là tất cả nhưng kiến thức sâu rộng luôn là nền tảng quan trọng 


233 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cho chuyện học hỏi. Một người có bằng đại học, trừ khi họ quá tệ, họ học tủ vừa 
đủ lẫy điểm, thì khả năng nghiên cứu biên khảo giỏi hơn người khác. Vì vậy các 
ngài Moggalliputtatissa, Buddhaghosa, Nagasena... đều tinh thông Vệ Đà trước 
khi học Phật pháp. Đây là những nhân vật lừng lẫy của Nam Tông. 


Susĩma xuất gia xong thì học rất là nhanh. Trong kinh Tương Ưng kề một chuyện 
mà đọc chú giải mới thấy, có những vị tỳ kheo trước mùa nhập hạ đến gặp Đức 
Thế Tôn, xin phép Thế Tôn cho đến những nơi nào đó để nhập hạ ba tháng. 
Trước khi đi xin Thế Tôn dạy cho đề mục để tu tập trong thời gian ba tháng 
không có Thế Tôn bên cạnh. Khi có yêu cầu như vậy thì Đức Phật quán xét xem 
những vị này hợp với ai thì Ngài gợi ý. Chăng hạn Ngài sẽ hỏi: Các ngươi đã Đặp 
Xá Lợi Phát chưa, gặp Änanda, Ca Diếp chưa. Rồi Ngài bảo họ đến gặp các vị ấy 
để học hỏi. 


A-la-hán có nhiêu loại: 


- 5ukkhavipassaka: tu Tứ Niệm Xứ đề làm khô cạn (sukkha) phiền não rồi chứng 
La-Hán, không có thiên định hay thân thông 


- Samathayanika: trước khi chứng La-Hán đã có thiền định, thần thông 
Phân biệt hai chữ này: Sukha: happiness. Sukkha: dry 


Những vị tỳ kheo sau khi xin được đề mục từ Đức Thế Tôn thì vô rừng sâu núi 
thăm thiền định, rồi đắc quả A-la-hán, về trình pháp với Đức Phật. A-la-hán thì 
không khoe với ai hết nhưng trong trường hợp đặc biệt có thể trình pháp cho thầy 
tô. Cách trình pháp thì bà con có thê vào Trưởng Lão Tăng Kệ để xem câu kệ 
mẫy vị thánh: “Ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong”. “Lời Phật dạy làm 
xong” nghĩa là không còn gì để làm nữa, chứng thánh rồi. 


Susima đã xuất gia làm tỳ kheo, bữa đó tình cờ có mặt trong buổi các vị tỳ kheo 
về trình pháp, ông hiểu ngầm các vị này tự xác nhận trước mặt Thế Tôn là mình 
đã chứng La-Hán, bèn tò mò muốn tìm hiểu thêm nên gặp riêng những vị này để 
hỏi: Nếu tôi không lầm thì các vị xác nhận với Thế Tôn là các vị đã chứng thánh, 
vậy các vị có khả năng thần thông hay không? 

Những vị này trả lời không. SusIma nói, Thật lạ lùng, chứng thánh mà lại không 
có khả năng đó. Các vị tỳ kheo chỉ trả lời một câu: Hiền giả có tin hay không thì 
tùy, nhưng mọi chuyện đúng là như vậy. 


234 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Susĩma nghe lấy làm lạ nên vô hỏi Đức Phật. Đức Phật dạy cho Susima nghe về 
giáo lý Duyên khởi. Đầu tiên, Đức Phật hỏi Susĩma về Tam tướng của năm uân, 
tiếp theo là giáo lý Duyên khởi. Ngài hỏi răng một người hiểu thấu được những 
vấn đề đó có thê là một bậc thánh hay không. Susima đồng ý. Ngài hỏi thêm, nếu 
chứng thánh với những nhận thức đó có thê nào có thêm các thần thông thiền 
định, nêu đương sự không trau dồi riêng những thứ đó? 


Lúc này Susima mới hiệu ra. 


Những câu hỏi của Đức Phật là nội dung của kinh: Các uân là thường hay vô 
thường? 


Cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay vui? 
Cái gì vừa vô thường, vừa khổ, có đáng gọi là của mình hay không? 


Khi một người thấy cái gì cũng vô thường, cũng khổ thì không còn nghĩ đến 
chuyện cái này là tôi, cái này là của tôi nữa. Tiêp theo Đức Thê Tôn hỏi: Ngươi 
có thây toàn bộ thê giới này là biên khô, mà biên khô này đi ra từ hệ thông Duyên 
khởi? 


Nếu một người có nhận thức như nãy giờ ngươi nghe, với những nhận thức đó 
họ đã có được bằng toàn bộ khả năng thấm thía từ bản thân, không vay mượn từ 
ai khác, liệu người đó có phải là thánh nhân hay không. SusIma thưa có. Nếu họ 
thành thánh nhân chỉ với những nhận thức đó, liệu họ có khả năng thăng thiên 
độn thô đi mây về gió hay không? 


Susĩma thưa không. Đến đây Susima đã hiểu và thấy tiếc công phu đi làm ăn 
trộm. Những điều này Susima đã biết từ lâu nhưng hôm nay nghe Thế Tôn nói thì 
mới thấm. Susĩma tỉnh ngộ quỳ sụp trước mặt Thế Tôn, thừa nhận đã đi xuất gia 
với mục đích bất thiện và xin sám hối. Đức Phật dạy, trong truyền thống của chư 
Phật ba đời mười phương, hễ biết mình có lỗi thì người đó đã hết lỗi. Trong kinh 
chỉ văn tắt như vậy, còn trong chú giải thì nói về sau vị này đã chứng A-la-hán. 
Hôm nay bất kế vì lý do nào mình đến với đạo, có thể vì có người thân mất mà đi 
chùa, có thê vì đi theo bạn bẻ hoặc sống ở ngoài không nỗi rồi đi xuất gia, nhưng 
biết đâu, một ngày nào đó bằng vào câu nói, lời kinh nào đó thâm thía mà mình 
thình lình ngộ ra, đó cũng là cái phúc. Trong dòng sinh tử luân hồi, khi nào may 
mắn mình được bốn pháp như bánh xe đưa ta về cõi thiện (cakkadhamma) gồm: 
1.Hiền cận. 2.Trú xứ thích hợp 3.Biết lắng nghe. 4.Biết thực hành.Có bốn điều 


235 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


này mới có cơ hội đi lên, nếu không, gặp toàn những bạn bè nói cho mình những 
chuyện làm cho mình tham, sân, si. Cứ sau hai phút nói chuyện phiếm luận là 
tâm mình phiên rồi, có khi là một phút hoặc ba mươi giây. Những nơi chỗn mình 
có mặt ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tâm linh. Ví dụ ở Mỹ, đề làm những 
chuyện nghiên cứu thì rất dễ dàng, vì thư viện, sách báo, người dạy rất là nhiều. 
Còn ở những quốc gia bị chặn internet thì vô cùng hạn chế. Có những tác phẩm, 
công trình rất lớn nhưng tác giả có vẫn đề chính trị hoặc tác phẩm động tới nhà 
câm quyền thì công trình, tác phẩm đó bị cắm tiếp xúc, câm lưu hành. Không 
gian bối cảnh như vậy thì làm sao cái đầu mình phát triển được. Khi không biết 
lắng nghe thì cũng không thê tiếp nhận được kiến thức. Ao tù là chỗ nước không 
ra vô được. Một con kinh, con sông, con suối muốn sạch muốn trong thì nước 
phải đối lưu, con người phải biết học hỏi từ người khác, biết gạn đục khơi trong. 
Và cần phải thực tập hành trì những điều mình học hỏi được nếu không mình trở 
thành một con người hết xài và chỗ về của mình sẽ quá buôn. 


SA MÔN, BÀ LA MÔN 


Ở kinh Sa-môn, Bà-la-môn này Đức Phật xác định rằng tất cả thánh nhân ba đời 
mười phương đều phải là người hiệu rõ lý Duyên khởi, biệt rõ sanh tử từ đâu đên 
đê từ đó châm dứt ngọn nguôn sinh tử. 


Biết rõ là do vô minh trong Tứ Đề mới có ba hành, từ ba hành mới có 32 Tâm 
quả thiện ác, từ 32 Tâm quả thiện ác mới có 19 Tâm đầu thai, từ chuyện đầu thai 
vào các cõi mới có 6 căn, rồi từ đó là 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 4 thủ, 2 hữu, rồi thì tiếp 
tục sanh già đau chết, sầu bi khổ ưu não. Do vô minh trong Bốn Đề nên khi khổ 
quá lại tiếp tục giải quyết vẫn đề băng cách đầu tư 3 hành. Cứ thế, cuộc trầm luân 
là một vòng tròn khép kín. Chứng thánh là phá nát vòng tròn đó. Điều quan trọng 
nên nhớ thêm là lý Duyên khởi không chỉ là vấn đề của đời này với kiếp khác mà 
phải được hiểu là ngay bây giờ. Khi mắt ta thấy, tai ta nghe, mũi ta biết mùi, đầu 
ta suy nghĩ... thì là lúc 6 căn (lục nhập) làm việc, trong đó có 6 xúc, 6 thọ, 6 áI. 


“Vatta”: luân hồi (cycle, circle). 

“Samsãra”: ngựa quen đường cũ (tum again), quay tới quay lui, lên rồi xuống. 

Ba đời mười phương: ba đời là tất cả mọi thời điểm quá khứ, hiện tại, vị lai; mười 
phương là tât cả mọi phương hướng không gian (Đông, Tây, Nam, Băc, Đông 


Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, trên và dưới). Ba đời mười phương nghĩa là 
không gian thời gian nào đi nữa. 


236 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nội dung bài kinh này là tất cả hiền thánh ba đời mười phương đã là thánh nhân 
thì phải biệt giáo lý Duyên khởi. 


ĐẠO SƯ 


Trong kinh này Đức Phật dạy rằng muốn hết khô phải hiểu ngọn nguồn của khổ 
là hệ thống Duyên khởi, không hiểu được lý Duyên khởi đừng hòng thoát khô. 
Nếu tự mình không thê hiểu được lý Duyên khởi thì phải biết tìm thầy để học. 
Lúc đầu biết qua thầy, sau đó biết bằng chính sự chứng ngộ của mình. 


“satthati buddho va savako va': thầy ở đây là Đức Phật hoặc đệ tử của Ngài. 


Đây là bài kinh cuối cùng của phẩm này. Những bài kinh sau này Đức Phật nhấn 
mạnh một chuyện quan trọng đó là toàn bộ đau khô đi ra từ hệ thống Duyên khởi, 
nếu không biết hệ thống Duyên khởi là cái øì thì làm sao hết khổ. Toàn bộ hiền 
thánh ba đời mười phương đều phải biết rõ những cái khổ ở đâu ra, ngọn nguồn 
từ đâu. Cứ lo tình cảm, lo gia đình mà muốn thoát khổ thì hơi khó. Trong số 
những người quen của tôi có một cô Phật tử thông minh lắm, cổ là một trong số ít 
ỏi người thông minh, có thể hiểu những vấn đề sâu kín trong Phật pháp, nhưng từ 
khi có chồng rồi thì cô chỉ có biết có con, cô coi con như Tam Bảo, vì con mà kêu 
cô làm øì cổ cũng làm. Chúng sinh ở đời, mỗi người có chỗ lụy, kẹt vào đó đừng 
hòng thoát ra. 


Các kinh sau có nội dung đại khái giống nhau: Trau đồi thiện pháp theo lý tưởng 
buông bỏ (lìa xa lý tưởng của ba hành), tránh xa các ác pháp (vốn là tinh thần của 
ba hành) đề từng bước tháo gỡ, phá bỏ vòng tròn khép kín của hệ thống Duyên 
khởi. Xưa nay thấy hay nghe cái gì chỉ biết thích hay ghét, bây giờ khi sáu căn 
làm việc thì để chánh niệm biết sáu căn đang làm gì và cái gì cũng do duyên mà 
có, đã có rồi thì phải vô thường. Chánh niệm ghi nhận, trí tuệ thì biết rõ. Chánh 
niệm thì biết how is, trí tuệ thì biết what ¡s. Ví dụ, ngồi lâu thây quá sức mỏi, trí 
tuệ biết cái khó chịu là khổ thọ, chánh niệm biết là đang khổ, đang muốn đổi oai 
nghĩ; không phải tôi đang khổ mà chỉ là khổ thọ đang có mặt. Trước đây nghĩ 
răng đó là chiếc xe của tôi, bây giờ hiểu rằng đó là một đồng đồ (part) được lắp 
ráp hợp lý để vận hành trên đường. Nhờ hiểu như vậy mà bớt khô, trước đây 
mình nghĩ là ông A, bà B, là tôi, là họ, là nó, là chàng v.v... giờ mình hiểu toàn là 
đồ ráp mà thôi. Chỉ cần một cơn bệnh xảy đến thì coi như những chuyện kề vai 
tựa má gì cũng bỏ hết. Có một bà Phật tử ở Houston, rất sợ ma, chỉ sợ ông chồng 
chết, nếu đêm hôm chưa kịp đem đi, phải ở nhà một mình trong lúc chờ xe nhà 
thương đem đi thì không biết làm sao. Rồi lại sợ chết rồi mà bắt phải nằm một 


237 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình trong nhà quàn (Funeral home: Tang nghĩ quán). Sống băng một ý niệm 
như vậy thì ớn lắm. Thương nhau như vậy, chỉ cần tắt thở thì nhiều người không 
dám rờ tới mình, lúc này mới thấm thía sự bẽ bàng, phũ phàng của gương mặt đời 
sông. Đây là một cảm xúc thường tình, không nói đến chuyện nhân tâm hay đạo 
đức. Chết một hai ngày đã có mùi rồi thì con cháu nảo có thương yêu đến mấy 
cũng ngại. Lúc đó mới thấy ông A, bà B là như vậy, là các protein đang phân 
hủy. Có một lần tôi đi công việc xuống Tampa vải tuần lệ, khi vê nghe một cái 
mùi nhức cả đầu, củ khoai tây để dưới đất có thê nảy mầm, nhưng vì lý do nào nó 
bị hư thì thúi không thể tưởng tượng được. Hôm nay người nào mình tương tư 
hay thương nhớ chỉ cần không thở ba ngày thì tiền muôn bạc vạn mình cũng 
không dám ôm người đó vào lòng. 


Thiện pháp trong lý tưởng giải thoát chỉ là vàng đề vượt biên hay tiền lo giấy tờ 
xuất cảnh, hay tờ giây cây bút được dùng đê làm giấy ly dị, không phải là những. 
thứ mình muôn giữ lại làm của. Không giống như người bình thường làm lành để 
sanh về cõi này cõi kia, người có lý tưởng tu hành coi làm thiện làm phước là Ba- 
la-mật, là động lực đề đi đến giải thoát. 


ĐẦU NGÓN TAY (Nakhasikhäsutta) 
“SIkha”: đỉnh (top); “Nakha”: móng (nall); “Anguli”: ngón (finger). 
Kiến cụ túc là trí tuệ trong Bốn Đề, tối thiểu là Sơ quả. 


Có lần Ngài dạy rằng những vấn đề mà vị Sơ quả đã giải quyết nhiều như dãy núi 
Himalaya, vân đề còn sót lại chỉ là 7 viên sỏi tượng trưng cho 7 kiếp luân hồi 
(nêu có). 


* Đất trên đầu ngón tay 


Trong kinh này Ngài nói những nỗi khổ niềm đau mà vị thánh bỏ lại nhiều như 
trái đất, cái khổ còn sót lại ở vị này như một chút xíu đất trên đầu ngón tay. Cho 
nên, một vị thánh Tu-đà-hoàn, dù nghèo khô, rách nát tả tơi, kỳ hình dị tướng, 
không tiếng tăm học thức, bị cuộc đời chà đạp nguyên rủa, theo trong kinh thì vị 
này vân sung sướng hơn vua Chuyển Luân Thánh Vương hay vua Trời Đề Thích 
hàng triệu hàng tỷ lần. Bởi vì chuyện đầu tiên là vị Tu-đà-hoàn biết chắc chắn 
mình không rơi trở lại con đường sa đọa. Một người biết rõ như vậy thì có đi trên 
máy bay mà có chao thì cũng không sợ. Vị đó cũng biết cái cục thịt mấy chục ký 
này không phải là tôi, không phải là của tôi, vị ấy có khả năng nhìn về mình như 


238 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhìn con người khác. Giống như cảm giác nhẹ nhõm của cái ông bị cắm sừng tôi 
kê trong bài kinh hôm trước, đang đau khô vì con sắp chết thì phát hiện ra không 
phải là con của mình. 


Có hai cách nói về thế giới và chúng sanh, cách thứ nhất là dùng khái niệm và 
ngôn ngữ thế gian đề nói, như kêu gọi không làm ác đề khỏi phải bị sa đọa khổ 
cảnh, làm thiện để được giàu sang, hạnh phúc, sinh thiên đó là thế giới nói theo 
cách thông thường của tạng Kinh, tạng Luật. Còn A-tỳ-đàm là cách Đức Phật nói 
về thế giới này theo lối rốt ráo nhất, như bản chất của cái gọi là chúng sanh chỉ là 
năm uân, chỉ là những thành tố tâm lý (mental compositions). Hiểu nôm na, A-tỳ- 
đàm giống như Physic, Chemical; học tới già tới chết cũng không hết và có thê 
dùng Vật lý, Hóa học để nói về cái bàn, cái chế, chén cơm, chè, cháo v.v..., lúc 
này mình nhìn ngắm thế giới, nói về vật chất bằng cái nhìn khác. A-tỳ-đàm 
không phải là cái gì tách rời hai Tạng kia mà A-ty-đàm là một cách nói khác của 
Đức Phật về bản chất rốt ráo. Trong kinh nói thế giới này gồm hai sự thật: Tục để 
(conventional truth) và Chân đề (ultimate truth) tức sự thật rốt ráo. A-tỳ-đàm là 
nói về thế giới theo cách Chân đề. Hai Tạng kia cũng nói về thế giới này nhưng 
theo cách Tục đế. 


XIn hẹn ngày thứ Ba, nêu tôi còn sông. 


239 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 13-01-2015 ĐẦU NGÓN TAY (t9) 


Có một chuyện lẽ ra phải nói sau buổi giảng nhưng tôi sợ quên. Ngày xưa thông 
tin của người này người kia mình không biết tới, bây giờ là thế giới phăng, một 
ngày chúng ta biết rất nhiều chuyện của thế giới, chuyện của những người quen 
biết và thân thiết, cũng vì vậy trách nhiệm sống của chúng ta cũng nhiều hơn. 
Chúng ta được biết bà cụ Hồ thị Liên là thân mẫu của cô Annette Huỳnh 
(nickname Anitya room Diệu Pháp trước đây), vừa mất ngày 12-1-2015. Thọ 95 
tuôi. Đức chúng như hải, chúng ta cũng lấy năng lượng tập thể của đại chúng gởi 
đến bà cụ một lời cầu nguyện, mong bà ở cảnh giới nào cũng được an lành. 
Chúng tôi dành một tí thời gian như vậy vì hai lý do, thứ nhất là chỗ quen biết, 
thứ hai là hôm nay mình đối xử với người ta như thế nảo thì mai này sẽ nhận lại 
giống vậy. Tây có câu: Anh hãy đối xử với người khác theo cách anh muốn 
người ta đối xử với anh. Hôm nay có người đi mình nhớ đến người ta, mai này 
mình đi thì cũng có người nhớ tới mình. Trong room này người trên 50, 60 không 
ít. Nhiều người hiểu lầm là chỉ có con cháu trong nhà mới hồi hướng, không phải 
vậy, chúng ta cứ nghĩ nếu mình đang ở trong bịnh viện hay trong tù, thì ai thăm 
nuôi cũng quí hết. Hoặc mình trong cơn ngặt nghẻo lo âu, có người đem lại cho 
mình một viên thuốc, một hộp trà, một gói bánh thì quí vô cùng, lúc đó không 
còn là vẫn đề thân sơ nữa. Cũng vậy, một người đã ra đi không biết ở cảnh giới 
nào, có khi con cháu làm đình làm đám hồi hướng um sùm mà không nhận được, 
nhưng trong khi một chút lòng của người dưng nước lã, nhằm lúc mình có tâm 
tùy hỷ, phơi mở lòng hoan hỉ với lời chia phước, thì mới nhận được. Y hệt như ở 
trong tù, trong bệnh viện, con cháu đem đủ thứ hết nhưng nhằm lúc nuốt không 
vô, nhưng người dưng đem vô một hộp bánh Tây mà nhăm lúc mình ăn được. 
Cho nên, hôm nay, chúng ta nhất tâm (nói theo kiểu Làng Mai) gởi đến kẻ còn 
ngưỜi mắt một nguôn năng lượng chia sẻ để cho họ cần cái gì có được cái đó, 
muôn áo có áo, muôn cơm có cơm, quan trọng nhất là đi đâu về đâu lúc nào cũng 
một lòng tin Phật, nhớ lời Phật để sông để hành trì, tự lợi và lợi tha. Trong các 
công đức, công đức nghe pháp và thuyết pháp lớn lắm, vì mang ý nghĩa soi sáng 
cõi đời và cõi lòng u minh nên công đức rất lớn, mình chia sẻ công đức này cho 
nPƯưỜi ta. 

Trở lại Kinh Tương Ung, có một tin vui, nhờ kinh trùng quá nhiều, không cần 
phải giảng nữa, mình chỉ việc liếc cái tựa là xong. Ở đây Đức Phật dạy rằng so 


với địa cầu, so với núi non biển cả, một chút xíu đất trên tay của mình hoàn toàn 
không nghĩa lý gì hết, cũng vậy, tất cả những khổ ải trầm luân mà vị Tu-đà-hoàn 


240 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đã đặt xuống, đã giải quyết xong, nhiều như nước trong bốn biên, như đất trong 
đại địa này, trong khi đó những vẫn đề còn dư sót vị đó chưa giải quyết xong chỉ 
là chút gì đó nhỏ xíu không đáng kể. Hoặc cũng có thể nói theo ngôn ngữ hình 
ảnh hôm nay, cuộc luân hồi giống như cỗ xe chạy mây trắm ngàn tỷ cây số TÔi, 
bây giờ vẫn còn tiếp tục chạy bao nhiêu ngàn tỷ cây số nữa không biết, riêng vị 
Tu-đà-hoàn thì bánh xe của vị ấy chỉ còn là cái trớn lăn thêm bảy mét nữa mà 
thôi. Bài kinh này đọc thoáng qua không thấy øì hết, Đức Phật chỉ mô tả so sánh 
nhè nhẹ, gần như không quan hệ gì đến chuyện tu hành, nhưng ngẫm kỹ thì quan 
trọng lắm. Đề ý xem vị Tu-đà-hoàn đã làm được gì thì mới thấy nội dung bài 
kinh này rất quan trọng. Vị Tu-đà-hoàn về căn bản đã diệt trừ được hai thứ phiền 
não là hoài nghi và tà kiến. Bình thường mình hay kế là ba: thân kiến, hoài nghi, 
giới cấm thủ nhưng thật ra giới cấm thủ .cũng năm trong hai phiền não trên. VỊ ây 
không xem thân này tâm này là một khối như xưa giờ vẫn nghĩ nữa mà vị ấy luôn 
luôn nhớ rõ, tâm niệm và nhận thức một cách đầy đủ rằng cái gọi là thân hay tâm, 
cái gọi là chúng sinh, trời người, phàm thánh, trùn đế, Phạm thiên Đề thích, chư 
Phật hay Thánh tăng, tất cả chỉ là sự ghép nối, cộng hưởng của vô số nhân duyên 
tương tác. Có do duyên và mất cũng do duyên. Vị ấy hiểu rõ như vậy, cái hiểu 
này là do tự thân chứng nghiệm chớ không do nghe, do tin, hay do vay mượn từ 
sách vở, âm thanh, ngôn ngữ mà người khác đem lại. 


Một kẻ phàm phu dù có tỉnh thông Tam tạng, đắc chứng thần thông thiền định, có 
thông minh, có chiều sâu cỡ nào đi nữa, tu tập tuệ quán sâu sắc đúng mức cỡ nào 
đi nữa, hễ còn là phàm phu thì cái biết về khô, vô thường, vô ngã, cái biết về 
duyên sanh duyên diệt của năm uân của danh sắc luôn luôn ở mức độ hạn chế, 
không có khả năng cắt đứt phiền não, tà kiến, hoài nghi như vị Tu-đà-hoàn. Một 
khi vị ấy xác định vạn hữu do duyên mà có, và có thì có lúc mất tiêu, với cái biết 
này vị ấy đặt xuống gánh nặng ba trăm năm chục ngàn tân, nhẹ hơn Tẻ Thiên ra 
khỏi núi Ngũ Hành. Một khi đặt xuống gánh nặng hiểu lầm thì lòng nhẹ lắm. 
Trong chú giải nhắn mạnh rằng, chỉ riêng Sơ quả cũng đã an lạc khó ngờ vì chấm 
dút được hai chuyện: 


1. Chấm dứt sự sa đọa bốn cảnh khổ. 


2. Chấm dứt khả năng tái sinh của kiếp thứ 8 chỉ còn tái sinh tối đa hai lần cõi 
Dục giới và 5 lân cõi Tịnh Cư. 


Chỉ chấm dứt một trong hai thì đã an lạc lắm rồi, biết rõ bây giờ máy bay có rớt, 
xe có cháy, tàu có nô thì mình chắc chắc ngàn phân trăm là không cách chi bị sa 


241 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đọa được, chỉ có đường đi lên, về trời. Với tâm tư đó khó bề quay trở lại thế giới 
xô bồ của nhân loại, trừ phi có tiền nghiệp đặc biệt, hạnh nguyện đặc biệt và trở 
lại trong bối cảnh nhân gian hết sức đặc biệt. Vị đó khó có thể sông chung lẫn trà 
trộn với sự xô bồ phức tạp ngũ trược ác thế, đồng thời sẽ là đại họa cho chúng 
sinh, thánh nhân dù Sơ quả mà sống với người thường, có thể họ xúc phạm báng 
bổ, gây nghiệp. Trong kinh nói vị A-la-hán (trong cối Người) chỉ có hai lựa chọn: 
sông đời sống xuất gia cách ly thiên hạ, hoặc Niết bàn trong thời gian sớm nhất 
có thể, mục đích là tránh cái họa cho người ta. Đời Đức Phật Ca Diếp, có một tỷ 
kheo ni chứng quả A-la-hán, đến thăm người bạn cũ thân thiết. Kế bên vị tỳ kheo 
ni thánh nhân đó có một hộp trang điểm, cô bạn nhờ vị tỷ kheo ni này chuyền tay 
cái hộp. VỊ A-la-hán biết ngay cô bạn mình đang gieo họa. VỊ tỳ kheo ni đó suy 
nghĩ rất là nhanh, không lấy thì cô bạn Phật tử này giận thì thêm tội, nên cứ lấy 
giùm, tối đa thì cô này chỉ gIeo nghiệp đầy tớ thôi. Chỉ vì chuyện nhờ cậy một vị 
A-la-hán mà suốt năm trăm kiếp liên tục sinh ra là đầy tớ cho người ta mãi. 


Nội dung bài kinh này, tất cả những vấn đề vị Tu-đà-hoàn đặt xuống thì lớn và 
nhiều vô kê, vẫn đề còn sót lại chỉ là một ít thôi. Tôi nói bài kinh này quan trọng 
vì muốn quí vị cùng thấy với tôi một điểm đó là: thì ra chuyện mình chấp thủ cái 
tôi và của tôi nó quan trọng, nặng nề, khốc liệt đến như vậy. Anh phải buông, 
chính cái buông làm cho anh được giải thoát, còn nắm níu thì chỉ có tan nát mà 
thôi. Tuy Đức Phật chỉ nói nhẹ nhàng, chuyện vị Tu-đà-hoàn giải quyết được 
nhiều như vậy và chuyện chưa giải quyết còn ít như vậy. Tại sao chuyện diệt trừ 
tà kiến hoài nghỉ lại quan trọng đến như vậy? 


Là bởi vì không còn khả năng kiếp thứ § và vĩnh viễn không còn bị đọa lạc trong 
bôn cõi khô nữa. 


Ôn lại nguyên chương trước: Những hình ảnh nước sông, trái đất, núi, trong 
phâm Minh Kiến tượng trưng cho những øì vị Sơ quả đã đặt xuống so với chút 
đất hay nước trên tay tượng trưng cho những gì còn lại phải giải quyết. Phiền não 
mà vị Sơ quả đoạn trừ chỉ có tà kiến và hoài nghĩ, nhưng vị này đã chấm dứt 
được dòng chảy của cuộc luân hồi, với vài kiếp còn lại chỉ là cái trớn của chiếc xe 
đã chạy vô số kiếp. 


VÍ DỤ NÚI 
Kinh cuối cùng của phẩm này có nội dung là sự chứng ngộ của phàm phu không 


đáng kê so với cái thây của vị Sơ quả. 


242 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở các kinh trước, chuyện phàm phu phải gánh thì nhiều như núi, biển, trái đất. 
Chuyện Sơ quả phải gánh nhỏ và ít như chút gì đó trên ngón tay. Ở kinh cuối thì 
cái biết của vị Sơ quả nhiều như núi so với cái biết của phàm phu vốn ít ỏi không 
đáng kê như hạt đậu hay viên sỏi. Tất cả cái biết, cái thấy của phàm phu chỉ gồm 
những gì quần quanh trong Tam giới, chưa kế những hiểu biết sai lầm, và không 
một cái biết nào của phàm phu được xem là lần đầu, nên cái biết nào cũng chỉ là 
đồ cũ dùng lại. 


Không một cái biết nào của phàm phu được xem là lần đầu nghĩa là không cái 
biết nào của mình mà chưa từng được biết tới trong dòng sinh tử. Một người thất 
học hôm nay không biết đọc không biết viết nhưng trong vô số kiếp quá khứ họ 
đã từng là nhà bác học chuyên nghiệp trong lĩnh vực nào đó: Vật lý, Toán học, 
Khảo cô v.v... Họ cũng từng là nhà ngôn ngữ học biết mấy chục thứ tiếng, từng là 
những người được thiên hạ tôn vinh là đỉnh cao của trí tuệ, tinh anh của tư duy. 
Trong vô số kiếp sinh tử, chúng ta từng là những người uyên bác như vậy và 
trong vô số kiếp sinh tử chúng ta từng là những người thất học mù chữ, là con 
ong cái kiến. Không có cái biết nào của phàm phu được xem là lần đầu mà chỉ là 
lặp đi lặp lại, riêng cái biết của thánh nhân luôn là cái biết đầu tiên, vì chứng quả 
xong là đi luôn đầu có quay lại đầu. 


Cái biết của thánh nhân là cái biết bao quát cả hai cảnh giới phàm thánh, cái biết 
có thê dân đên giải thoát và là cái biệt tính khôi chưa từng có. 


243 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 16-01-2015 GIỚI SAI BIỆT (Nanadhatusutta) 


Kỳ trước trục trặc, không biết bà con nghe tới đâu, CÓ người đề nghị tôi nói lại, 
nhưng nói thiệt, ớn quá đi, qua được mình mừng muốn chết rồi, bây giờ quay trở 
lại ngắn lắm. Có một chuyện lạ tôi không nghĩ là ngẫu nhiên, có những chỗ tôi 
thấy là quan trọng thì chỗ đó hư, như mình bị ai phá vậy. Nếu họ có lòng họ phá 
thì mình không thể nào đỡ nổi đâu, thôi tùy duyên vậy. Sáng nay mình học bài 
kinh GIới SaI Biệt. 


“Nana': various, cái này cái nọ, đủ thứ, sai biệt. 


Bài kinh này ngắn, liếc qua thấy không có gì hết, Ngài kể ra 18 giới. Nhưng thật 
ra một người có học A-ty-đàm, có tu tập thiền Quán, có một chút trí văn, và một 
chút trí tư sẽ thấy bài kinh này rất là sâu, rộng và quan trọng. Ở kinh này Đức 
Phật vẽ ra toàn bộ diện mạo của thế giới, gồm chúng sinh và các cảnh giới. Bao 
gồm tất cả đất đá, sông núi, cây cỏ, muông thú (những loại bò, bay, máy, cựa). 


Tắt cả những øì trên thế giới này, bỏ đi tất cả những thứ mình có thê nhìn thấy 
băng mắt, bỏ đi tất cả những thứ mình có thê biết được bằng lỗ tai, bỏ đi tất cả 
những thứ mình có thê biết được bằng khứu giác, vị giác, xúc giác, bỏ hết những 
thứ mình có thê suy tư bằng tâm ý thì thế giới này còn lại gì? 


` _ biên, từ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Hắc Hải, hồng 

.. bỏ hết vì có thê thấy, sờ chạm, biết bằng mũi, bằng ý thức; tất cả những 
TH núi, từ Himalaya, Alpes, Thái Sơn, Hoàng Liên Sơn, Kilimanjaro, bỏ hết vì 
chúng nằm trong sáu trần; tất cả các lục địa dù lục địa mới hay lục địa cũ, bỏ hết; 
chim muông, con người... thì còn lại gì? 


Tất cả những øì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư trên đời này. đều gom 
gọn trong 18 giới. Do vô minh, tham ái, tà kiến, hoài nghi, mình cứ ngồi vẽ vời 
dệt mộng, đây là nền văn hóa văn minh châu Phi, châu Mỹ; đây là Tàu, Mỹ, 
Nhật, Đức, Đại Hàn, gom chung lại trong cái nhìn thấu suốt của một bậc đại giác 
thì toàn bộ những d) biệt đó chỉ nằm gọn trong T8 giới, trong tất cả những øì ta 
thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư. 

Do có thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý vật tức chỗ 
dựa của tâm (tùy loài mà nói) mà có thế giới này. Có những loài bị cắt làm mây 
khúc vẫn không chết, chỗ dựa của tâm nó nằm ở một chỗ nào đó mình không 
biết, trong kinh nói là “*yam rupam nissaya”tức tâm thức của chúng sinh dựa vào 


244 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chỗ nảo thì chỗ đó là sắc ý vật. Còn có một số truyền thuyết là sắc ở tim, giả 
thuyết này đã bị nghĩ ngờ (hoặc đã bị đánh bật). Có một số học giả xưa dựa vào M 
học cô truyền cho tâm (tim) là gốc của ý thức, nhưng khoa học hôm may cho thấy 
tim có thể tháo và để ra ngoài cho chạy bằng máy. Vì vậy phải nói rằng tùy loài, 
tùy trường hợp mà tâm nương tựa vào chỗ khác nhau, không nên khư khư thấy 
kinh ghi vậy thì mình tin, bởi vì chính Đức Phật không có nói chuyện đó. Có một 
điều đặc biệt bà con làm ơn nhớ giùm, Đức Thế Tôn không bao giờ nói cái gì gây 
hoang mang cho mình. Trong chú giải nói rất sâu và kỹ về mặt trăng mặt trời, 
những thông tin đó, nếu bà con có đọc sách của Ấn, sẽ thây những gì được nói 
trong Thanh Tịnh Đạo về Vũ trụ quan rõ ràng dựa vào nền tảng khoa học đương 
thời của ngài Buddhaghosa. Ngài Buddhaghosa không dựa vào lời Phật mà ngài 
căn cứ vào nên tảng khoa học Ấn Độ lúc đó để ghi. Nếu ngài Buddhaghosa sinh 
ra hôm nay thì ở chỗ đó ngài sẽ viết khác đi. Riêng Đức Thế Tôn không bao giờ 
đi sâu vào những chỉ tiết đó, Ngài chỉ nói những øì mang tính phố cập. 


Thế giới này chỉ là sân chơi của 18 thứ. Thế giới này chỉ là sân chơi của L8 thứ. 
Thần kinh thị giác cộng với cộng với cảnh sắc, cộng với , cộng với tâm nhãn thức 
đề chúng ta có thể biết được cái này cái kia hình dáng màu sắc ra làm sao. Bộ ba 
này có mặt là do sắc ái đời trước, tức sự đam mê trong cảnh sắc. Cũng vậy, nay ta 
có thân kinh vị giác, và tâm thiệt thức đề biết cái gì là mặn ngọt chua cay là do 
dục ái đời trước đã từng thích thú chuyện ăn uống. Nói gọn lại, do năm dục ái đời 
trước mà nay ta có các giác quan vật chất, còn chuyện chúng được hay bị cái gì 
đó đời này là do phước nghiệp khác nữa. Tức là do mình còn thích cái này cái kia 
nên đời sau mình mới có mắt tai mũi lưỡi, còn chuyện mình được ăn ngon hay ăn 
những thứ mình không thích là do nghiệp khác. Ví dụ, tôi và thằng Tèo đều đam 
mê trong cảnh Dục, nhưng tôi thích bồ thí cơm nước, y phục nhà cửa, thuốc men, 
xe cộ, hỗ trợ điều kiện làm việc cho người khác, thì đời sau sinh ra tôi được mặc 
quân là áo lụa, ăn sơn hào hải vị, đi đâu có kẻ đón người đưa. Thằng To cũng 
đam mê năm dục nhưng không làm phước nên đời sau sanh ra con mắt của nó từ 
bé đến già thấy toàn những thứ không muôn thấy, lỗ tai nghe toàn những thứ 
không muôn nghe, lỗ mũi cũng vậy. Có những người sanh ra cho đến lúc đi vào 
quan tài chỉ quân quanh có mây sào đất và họ không thể ngờ răng trên thế giới 
nảy có những món ngon như vậy, có những phong cảnh, hình ảnh, âm thanh, 

màu sắc, mùi vị như vậy. Họ không biết rằng đám trung lưu, thượng lưu, tỉ phú 
họ sông thực sự ra làm sao, họ chỉ nghĩ tay làm hàm nhat, giật gầu vá vai, cả đời 
chỉ biết có vậy, đó là do năm dục thì y như người ta nhưng công đức thì không 
đủ. 


245 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Sai biệt (nana) ở đây có nhiều nghĩa, có lúc ta nhận biết thế giới qua con mắt, có 
lúc nhận biết qua lỗ tai, có lúc qua suy nghĩ. Do ba thứ: tiền nghiệp, khuynh 
hướng tâm lý, môi trường sống hiện tại khiến trước một cảnh mỗi người có một 
phản ứng tâm lý khác nhau, vui hay buôn, thích hay ghét, thiện hay ác. Chăng 
hạn sáng hôm nay tôi đọc báo biết được bên Mỹ mới bắt được một nghi phạm 
người VN, trong một thời gian dải cô cứ phá mấy tượng Phật trong chùa mà 
người ta không biết là ai, mấy tượng cứ hư hoài. Người ta bắt được cô nhờ nhân 
viên bảo vệ nhận diện qua camera. Có biết bao nhiêu người nhìn hình Phật thì 
thích, không biết cổ giận hờn ai mà nhìn hình Phật thì ghét rồi cổ phá. Mấy ông 
Hồi Giáo cũng vậy, tượng Phật ở Bamiyan đẹp biết bao nhiêu, 1500 năm lịch sử 
hoành tráng. Bức tượng ngày xưa ngài Huyền Trang đã nhìn thấy và ghi lại trong 
quyền Đại Đường Tây Vức Ký, pho tượng được xem là chứng nhân của lịch sử 
PG, của Con đường Tơ Lụa, của một thời hoàng kim văn minh của Afghamstan, 
ấy vậy mà các cậu Hỏi Giáo Taliban đành đoạn lấy súng lấy đạn mà phá nát. Tôi 
có coi clip lúc họ bắn trái pháo vô bức tượng. Đơn giản lắm, bức tượng cao 5Š 
mét (154ft) chỉ cần bắn một phát một là gương mặt biến mắt trong không gian, họ 
làm thêm mấẫy phát nữa thì để lại một khoảng không vời vợi. Họ nhìn họ nghĩ cái 
øì mình không biết, hình ảnh Đức Phật làm cho họ khó chịu nên họ phải phá nát 
như vậy mới hài lòng. Thế giới này sai biệt là vậy, tùm lum tà la, có lúc ta sông 
chìm sâu trong những øì mình thấy, nghe, ngửi, nễm, đụng. Có lúc mình dẹp hết 
bảy tỉ rưỡi người trên hành tính, cha mẹ, bạn bè, mình không thèm nhớ, chỉ vùi 
đầu vào game thôi. Có lúc ta quên đi hành tỉnh này gồm trăng sao hoa lá, con 
người, chúng ta vùi đầu vào những bản nhạc, có lúc chúng ta bỏ hết mọi thứ vùi 
đầu vào trong chích choác say sưa nghiện ngập, có những lúc ta vùi đầu trong 
giấc ngủ, có lúc ta đẹp hết tất cả đề vùi sâu tâm khảm của mình vào trong một 
cuộc tình thành công hay thất bại, một cuộc tình mới hay một cuộc tình vừa đội 
nón ra đi. Có lúc chúng ta vùi sâu tâm ý của mình trong chuyện chơi lan kiếng, 
tiền xưa, bạc cắc, cô vật. Có lúc chúng ta chìm sâu trong những giây phút sống 
chánh niệm, có lúc chúng ta chìm sâu trong những trang kinh, hay sách võ hiệp 
của Kim Dung, hay trong thế giới computer, chat chít, bạn bè v.v... Mỗi một lúc 
chúng ta có một cách chìm sâu, có con đường chìm sâu, có ngõ riêng để chìm sâu 
trong thế giới này. Cũng trong hình ảnh âm thanh đó mà chúng ta sông bằng 
những tâm trạng vui buôn, thiện ác, thương ghét khác nhau, tất cả những thứ này 
làm nên diện mạo của thế Iới. Hôm nay chúng ta biết được Phật pháp, sống 
chánh niệm, làm gì biết nẫy, có nghĩa là chúng ta không còn để cho 18 thứ này 
xoay vần mình mà giờ mình ngôi yên lại nhìn chúng. Tu Tứ Niệm Xứ là tu chỗ 
đó. Hành giả tu Tứ Niệm Xứ đề mục hơi thở, biết hơi thở ra vô đó là sắc pháp, 


246 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chỗ chạm của hơi thở ra vô là sắc pháp. Cái biết hơi thở ra vô đài ngắn đang 
chạm ở đâu đó là danh pháp. Bây giờ mình bỏ hết toàn bộ thế giới, vũ trụ hoa lá 
trăng sao chỉ còn tập trung vào một điểm biết rõ danh sắc đang làm việc với nhau. 
Lúc bấy giờ mình không chạy theo 6 trần nữa mà ngồi yên quan sát 6 căn. Vì sao 
mình phải làm chuyện đó? 


Bởi vì nếu mình tiếp tục thích trong các căn trần thì đời sau sanh ra sẽ tiếp tục, hễ 
có 6 ái đời trước thì có 6 căn đời sau. Sáu căn đời sau lại là điều kiện để 6 ái xuất 
hiện. Tu Ba-la-mật là mài mòn phiền não, vun bồi niệm và tuệ, đề đời sau nếu 
mình là bậc tự ngộ Độc Giác hay Chánh Đăng Giác thì khỏi nói rồi, còn nêu 
mình chỉ là Thanh văn thì mình mài mòn phiền não như vậy để niệm và tuệ 
mạnh, khi gặp Phật nghe pháp là mình nhìn thấy danh sắc, nhìn thấy 18 giới này 
rõ ràng và dễ dàng, nhờ vậy mới lìa bỏ được phiền não và chứng đắc thánh trí. 
Thế giới này chỉ có 18 thứ này, chính vì thích trong 6 trần nên mới có 18 giới 
này. Mười tám này là toàn bộ thế giới. Do có lục nhập mới có xúc, từ xúc mới ra 
thọ, từ thọ mới ra ái, do ái, thủ đời này mới có sự tái sinh đời sau kiếp khác. 


Ý giới là gồm có Tâm khai Ngũ môn và hai tâm Tiếp thâu. Theo A- tỷ-đàm, quá 
trình tâm lý của chúng ta lúc nhận biết cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc diễn ra rất 
phức tạp. Quí vị nào có dùng máy ảnh cơ mới biết. Khi bắm nút chụp, màn trập 
mở ra đem hình ảnh vảo trong và lưu trữ trên phim, ở đây cũng vậy, khi đối diện 
cảnh trần với âm thanh, hình ảnh, mùi vị, màu sắc... thì tâm khai Ngũ môn làm 
tiền trạm để đón nhận cảnh đó. Tâm Ngũ song thức đi sau. Khi đón nhận cảnh đó 
mình mới đánh giá cảnh như thế nào, những sát-na tâm tiếp nối nhau, tiếp thâu, 
quan sát, đoán định. Tiếp theo là bảy sát-na Tâm Đồng lực, thích hay ghét, thiện 
hay ác là lúc này, còn trước đó nó làm việc rất máy móc, chỉ có nhận. Có liên tục 
nhiều lộ tâm tiếp nối, sau khi chụp xong thì chuyển qua các tâm lộ khác mới biết 
rõ cái này mình từng biết qua chưa, gom lại tất cả chỉ tiết vừa nghe. (Tổng hợp 
các chỉ tiết của đối tượng: Samihaggahanacittavithi). Phải gom hết tất cả chỉ tiết 
mới biết cái này là nhạc Tây hay nhạc Ta, cải lương hay hát bội... Tôi biết một 
cô Phật tử biết ba bồn thứ tiếng, cổ kế cho tôi nghe một chuyện, nhiều khi đi ra 
đường nghe người ta nói cái gì lúc khẩn cấp nhưng không biết người fa nói thứ 
tiếng nào. Điều đó cho thấy tâm lý mình rất phức tạp, để nhận biết điều gì đó phải 
trải qua nhiều tiễn trình tâm lý khác nhau. (Namaggahanavithi: định danh, gọi tên 
cái đó là cái gì). Cái này thì bà con coi tiếp trong cuốn Triết Học A-tỳ-đàm. 
Trung bình một trường hợp mình biết cái đó là cái gì, hình ảnh gì, vật gì, màu sắc 
gì, âm thanh gì, vị gì, mùi gì, tưởng đơn giản nhưng thật ra tâm thức đòi hỏi nhiều 
“process” khác nhau, tiếng Pä|i gọi là “vithi”. Xé nhỏ ra thì thấy thế giới này rồi 


247 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


như vậy nhưng nó có trật tự hệ thống của nó. Mình thấy cái này hay ho, cái này là 
du thuyên, đây là chuyên cơ, đây là vòng vàng v.v... nhưng toàn bộ chỉ nằm trong 
18 giới. Do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống hiện tại khiến 
cho mình có những phản ứng ra sao trước các cảnh. Nếu mình có thiện pháp thì 
khi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, toàn bằng tâm thiện, toàn chánh niệm, trí 
tuệ, tín, tấn, niệm, định, tuệ, còn không có tu thì khi gặp cái gì thích thì tham, gặp 
cái gì ghét sợ thì sân. Như vậy toàn bộ đời sống của mình chỉ là những giây phút 
thích và ghét, toàn là chủng tử bất thiện. Minh phải tu Tứ Niệm Xứ là hạn chế cái 
thích và ghét, không tiếp tục gieo trồng chủng tử phiền não luân hồi nữa. Đó là lý 
do tại sao phải tu Tứ Niệm Xứ, còn nêu không thì sẽ bị 18 thứ xoay vần, phét 
thích, thích ghét. Ghét hay thích đều là phiền não. Sống chánh niệm là để nó 
không xoay mình như ngày xưa nữa, nếu đủ duyên Ba-la-mật thì chứng thánh, 
còn không thì chuyện tu hành hôm nay sẽ trợ duyên cho đời sau kiếp khác. 


Bài Kinh Xúc cũng y hệt như vậy. Do duyên giới sai biệt thì sinh ra xúc sai biỆt. 
Tôi giảng bài kinh GIới sai biệt cũng có nghĩa là tôi giảng luôn bài kinh Xúc sai 
biệt. Khi mắt thấy cái gì đó, ngay giây phút mắt thấy, sự gặp nhau của căn, cảnh, 
thức được gọi là xúc. Mình nói mình tu theo Bát Chánh Đạo cũng đúng, tu Tam 
học cũng đúng, tu Xúc cũng đúng mà tu Thọ cũng không sai. Nghĩa là ngày xưa 
mình đi tìm cái này cái kia mình thích đề hưởng thụ, bây giờ không đi tìm nữa là 
tu Xúc, không để cho mắt đi tìm cảnh sắc, tai không đi tìm âm thanh, mũi không 
tìm mùi, lưỡi không tìm vị, không màng nữa. Tu Thọ là ngày xưa phải như vậy 
mình mới vui, mới thích, giờ đây thì không, đắng cay mặn ngọt cái gì xảy ra, 
mình chỉ ngồi yên nhìn nó bằng chánh niệm, vậy là mình đang tu Thọ. Khi 6 căn 
biết 6 trần, mình có chánh niệm thì không bị xoay như ngày xưa. Xúc duyên Thọ, 
thay vì Thọ duyên Ái¡ thì bây giờ Thọ không duyên Ái nữa mà duyên cho tín, tấn, 
niệm, định, tuệ; nhiều lần như vậy nếu đủ duyên thì chứng thánh, còn không thì 
gieo duyên giác ngộ cho đời sau kiếp khác. 


Cứ nhớ là, do tiền nghiệp, cộng khuynh hướng tâm lý, cộng môi trường sống 
hiện tại mà ta có bị chìm sâu cắm chặt ở trong sáu trần hay không. Có nhiều vị cứ 
tưởng mình là thánh, vì thấy mình không thích gì hết, tôi Xin nói rõ, chẳng qua là 
anh chưa gặp cái anh thích mà thôi. Chứ còn nêu biết rằng trong thế giới này có 
vô số cảnh sắc, vô số cảnh thính, vô số cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp lúc 
đó mình mới biết rằng thì ra vì mình chưa gặp thứ mình thích đó thôi, chứ gặp 
đúng thì mình vẫn y hệt như người ta. Toàn bộ thế giới này chỉ nằm trong mây 
bài kinh này, chuyện tu Tứ Niệm Xứ là để mình biết chuyện gì đang xảy ra và 


248 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bản chât thật sự của nó là gì. Một điêu nhăn gởi sau cùng là hãy luôn luôn cảnh 
giác với bản tâm của mình. 


Trong chú giải có nói rõ chỗ này, do sự xúc chạm của mắt, 
'cakkhusamphassãdayo', do sự xúc chạm của các thần kinh từ đó mới phát sinh 
ra các tâm và các pháp tương ưng đó là tâm và tâm sở. Do có M xúc trong ý môn, 
từ đó mới nảy ra các pháp tương ưng với tâm “pathamajavana'- tâm đồng. lực đầu 
tiên trong mỗi lộ tâm. Do có mắt, cảnh sắc, nhãn thức mới làm nên cái biết của 
mình. Trong tâm thức cũng vậy, mỗi lần mình suy tư là cộng hưởng của ý giới, ý 
thức giới và pháp giới. Pháp giới là cảnh pháp gôm tâm, tâm sở, sác tế và Niết 
bàn chế định. Những cái gì mình thây chê gớm như đây là bậc chân tu, đây là 
người có thiền định, đây là người đắc thần thông, đây là bậc thánh... toàn bộ chỉ 
là 1§ giới. 


Do mình ở cõi Dục nên mình mới đủ 1Š giới, tức là đủ 6 căn. Chính vì đủ 6 căn 
nên mới ra 6 xúc, từ 6 xúc mới có 6 thọ. Theo cách liệt kê như vậy thì tưởng mối 
quan hệ này theo hệ thống hàng dọc nhưng thật ra nó xảy ra cùng lúc, giống như 
có ông đó thích đánh bài, vì thích đánh bài nên ống đi mượn nợ, vì đi mượn nợ 
nên dính tụi cho vay nặng lãi, không trả nợ được nên xã hội đen tới siết nhà, bắt 
cóc con ông, vợ Ông tự tử, ông đi trả thù rồi vô tù, nghe như có hệ thống chiều 
dọc nhưng những chuyện đó xảy ra cùng một lúc chính vì ông nghiện bài bạc. 


Do chìm sâu trong năm dục nên mới có đủ 6 giới, do đủ nhãn giới, nhĩ giới nên 
có nhãn xúc, nhĩ xúc. Phạm thiên cõi Sắc Giới chỉ có ba: nhãn, nhĩ và ý thức. 
Phạm thiên cõi Vô sắc chỉ có một ý thức. Bài kinh này có mây hàng nhưng rất 
sâu. Phiền não càng nhiều thì sự hiện hữu của mình càng rôi rám. Rồi rắm là vì 
mình có đủ 6 căn, trong khi Phạm thiên ít hơn. Nếu thiếu phước thì 6 căn này sẽ 
là nguồn khổ. Sáu căn đối với phàm phu chính là 6 cửa đề rước phiền não, là 6 
cửa để rước quả khô, vì vậy việc có 6 căn chỉ là cái họa. Nhưng khổ nỗi không có 
không được, bởi muốn tu hành là phải nhờ có nó. Phạm thiên không cần đủ 6, họ 
chỉ có 3 vẫn tu được. 


Chính vì mình có năm dục, còn thích trong năm dục sắc thỉnh khí vị xúc nên 
mình có đủ mắt tai mũi lưỡi. Chính vì có đủ nên mình mới có nhiều nguồn khô, 
nếu biết Phật pháp thì mình mới có cơ hội nhìn thấy nó là nguồn khổ. Nhìn thấy 
như vậy thì mới gọi là tu. Nếu không biết Phật pháp, không tu tập thiền Quán, 
Niệm Xứ thì sự có mặt của 6 căn chỉ là họa, vì đó là 6 nguồn để phiền não phát 
khởi và là cửa để đón khổ vào đời, bởi vì có mắt nên mình nhìn thấy cái mình 


249 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


muôn mà mình không chiêm hữu được, tai cũng vậy, khi nghe những thứ mình 
không muôn, hoặc nghe thứ mình muôn mà không chiêm hữu được, kiêu nào 
cũng khô. 


Ở đây Đức Phật nói, giới sai biệt nên sanh ra xúc sai biệt, nghe qua thấy không có 
øì nhưng lại quan trọng. Tại vì đâu mà có giới sai biệt? 


Vì có ái sai biệt. A1 sai biệt là do thích tùm lum nên mới có 6 căn, do có 6 căn 
nên mới có 6 xúc, 6 thọ, 6 á1, và cứ thê tiêp tục vòng quay. 


Do phiền não mới có 6 căn, nhưng 6 căn đó biết được cảnh tốt hay xấu, vừa ý hay 
không là do phước nghiệp. Còn chuyện người tàn tật là chuyện khác, sanh ra bị 
mù, bị điếc không phải do họ không tham ái mà do họ thiếu phước. Nếu không 
có mà do ly dục thì họ phải sinh ở cối Phạm thiên, còn sanh ở cõi này mà thiếu là 
do nghiệp xấu. Phạm thiên không có vì họ không cần, hơn nữa mặt mũi họ đẹp 
tuyệt vời, vẻ đẹp chuẩn của Tam giới. Chư Phật được mô tả đẹp như Phạm thiên, 
âm thanh của Đức Phật được mô tả là Phạm âm (bhramasara). 


Không đủ ngũ căn mà do ly dục là chuyện tốt. Không đủ ngũ căn mà do nghiệp 
ác là chuyện xâu. Bài kinh tiêp theo là Không Phải Như Vậy, cũng cứ vậy mà 
hiểu. 


KHÔNG PHẢÁI NHƯ VẬY 


Ngài xác định, do giới sai biệt mới sanh ra xúc sai biệt. Do mắt mình thấy mới 
sanh ra nhãn xúc, do tai mình nghe mới sanh ra nhĩ xúc. Không phải do xúc mới 
có các căn mà phải nói là do các căn mà mới có xúc thì đúng hơn. Ngài xác nhận, 
do có mắt mới có nhãn xúc, do có tai mới có nhĩ xúc, do có mũi mới có tỷ 

xúc... Bài kinh này bà con có thê hiểu y như những gì đã giảng ở hai bài kinh 
trước. Ngài xác định do có sáu căn nên mới sanh ra 6 xúc, do có 6 xúc nên mới 
sanh ra 6 thọ. 


Loạt kinh này là ôn về Duyên khởi. Có lúc chúng ta nhận biết thế giới này qua 
mắt, có lúc qua tai. Cũng cảnh sắc đó mà có lúc chúng ta nhận biết nó bằng tâm 
thiện, có lúc nhìn thấy cảnh sắc xong thì chúng ta lại có cái bất thiện. Với một 
người có tu, đàng sau cái thấy này không giông như của một người không có tu. 
Cái thấy máy móc thì ai cũng giống nhau hết; dù Đức Phật hay chúng ta đều 
giống nhau hết ở giai đoạn nhìn thấy. Đức Phật nhìn chiếc lá rơi y như mình thấy. 
Nhưng mình nhìn chiếc lá rơi thì nhớ mùa thu năm ấy, nhớ chuyện xưa tích cũ, 


250 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật thì không. Có lúc chúng ta nghe một mùi hương mà đủ ngậm ngùi. Có 
lúc chúng ta thưởng thức một món ăn mà nhớ lại chuyện xưa cũ. Một đêm đông 
nào đó năm trùm mền ấm áp, cái ấm áp lúc đó cũng có thể gợi nhớ cho mình một 
chuyện cũ ngày xưa, hoặc tình cờ mình ngồi nhớ ra chuyện cũ rồi buôn vui với 
riêng mình. Mình sống trong sự chi phối của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi khác 
nhau. Cũng hình ảnh âm thanh đó, nhưng tâm trạng thì lúc vây lúc khác. Những 
sai biệt này dẫn đến buôn vui, thiện ác, thích ghét khác nhau. Tu Tứ Niệm Xứ 
nghĩa là quan sát rõ cái gì đang xảy ra đề không chạy theo cái thích và không 
chạy theo cái ghét. Một loạt kinh y chang như nhau, không muốn giảng nữa, nghe 
nhiêu đó đủ bà con nhức đầu rồi. Bà con nghe tới nghe lui, nhớ lại mấy điều sau 
nay: |. Do có 6 ái nên mới có đủ 6 căn. Sáu căn không đủ do ly dục không giống 
6 căn không đủ do ác nghiệp. 2. Có lúc chúng ta sông băng con mắt, có lúc chúng 
ta nhận biết thế giới này qua lỗ tai. Chắng hạn như người đang nghe nhạc thì bao 
nhiêu nhân loại, đất đai sông núi đều mất sạch, lúc đó chỉ còn những øì đang 
nghe. Đối với người đang đói bụng thì chỉ có thức ăn trước mặt, còn cái gì cũng 
không quan trọng. Nguyễn Hiến Lê nói răng cái răng của mình đang nhức còn 
quan trọng hơn mây triệu người đang bị thiên tai hay chết đói nữa. Chẳng hạn 
như mình đọc báo thấy có sóng thần làm chết hai trăm bốn chục ngàn, thấy số đó 
cũng nhiều, nhưng sau khi đọc con SỐ. đó xong thì mình hoàn toàn có thể đi vô 
giường ngủ tỉnh bơ vì buồn ngủ quá rồi, đù mới vừa đọc cái tin hai trắm bốn chục 
ngàn người chết chưa kể hàng triệu người đêm nay phải sông cảnh màn trời chiếu 
đất và ngày mai thì mù mịt không biết sẽ về đâu. Ấy vậy mà chúng ta sẵn sàng đi 
ngủ thắng căng. Trong khi đó chỉ cần chiều nay mình tính lộn tiền, không biết 
chạy đi đâu một trắm đồng là khó ngủ, phải ráng thức đề tìm cho bằng được. Chỉ 
cần chiều nay có tí chuyện nhỏ trong nhà mình là mình không ngủ được, chỉ cân 
chiều nay có một email, một cú phone, một message là không ngủ được, chỉ cần 
cái răng mình nhức là mình không ngủ được. Rõ ràng răng thì là thế giới này có 
bao la cách mấy, con người có trùng điệp cách mấy thì mỗi lúc chúng ta chỉ sông 
chìm sâu trong một thứ nào đó mà thôi, chứ đừng nói tôi có mấy cái bằng đại 
học, tôi có mấy triệu trong nhà băng... Thật ra mình chẳng là gì hết, mỗi phút 
như vậy mình chỉ sống có một cách - một cảnh, một kiểu nào đó trong 6 giác 
quan. Cũng cảnh đó thôi mà tùy lúc chúng ta buôn vui, thiện ác, hướng thượng 
hay thối đọa. 


Tu Tứ Niệm Xứ có nghĩa là mình có dịp quan sát toàn bộ con người thật của 
mình qua sự hoạt động vận hành của 1§ giới, không tiêp tục đê chạy theo thích và 
ghét nữa. Nêu đời này đủ duyên chứng thánh thì quá tôt, còn không thì mình 


251 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


được hai điều lợi ích đó là ít nhất cũng được an lạc trong hiện tại và ø1eo được 
chủng tử lành cho đời sau. Hạnh phúc hay sự an lạc không cách chi có được ở 
con người thất niệm. Thất niệm là đừng hòng có an lạc. Quí vị có thể nói ông A 
bà B đâu có tu hành, thiền định øì đâu vẫn thấy họ nhăn răng cười mà sao nói 
không an lạc. Cái nhăn răng đó kéo dài được bao lâu, đó chỉ là niềm vui hỷ áI, 
không phải là sự an lạc của bậc thánh. Sự an lạc đến từ chánh niệm là sự an toàn 
ở mọi nơi mọi lúc, sự vững tâm mọi nơi mọi lúc. Toàn bộ đời sông chỉ là sự hiện 
hữu, sự hoạt động, sự vận hành của 18 giới. Tu Tứ Niệm Xứ là quan sát sự vận 
hành, sự hoạt động đó. Chỉ có sự quan sát này mới đem lại cho mình sự vững tâm 
để mà sông ở đời. Hãy nhớ răng, tất cả những mất mát đồ vỡ hoàn toàn có thể 
xảy ra bất cứ lúc nào, và đề đối phó với tình huống đó thì trên đời chỉ có một 
người duy nhất đó là người chánh niệm. Người không chánh niệm là hoàn toàn 
đánh mất khả năng đối phó, khả năng an lạc của họ hoàn toàn bị bỏ ngỏ. Đó là lý 
do tại sao sáng nay khi bắt đầu bài kinh này tôi nói với bà con là bài kinh này rất 
buồn ngủ, rất nhức đầu, rất tẻ nhạt nhưng nội dung lại bao gồm tất cả mọi sự ở 
đời, khi Ngài vạch trần ra cho chúng ta thấy thế giới này là 18 giới chứ chăng là 
øì hết. Đó là cách nói của người lớn. Khi nói cho con nít mình nói con ăn kẹo nên 
răng con bị hư, con không tắm nên con bị ngứa, ngủ không được. Còn với người 
lớn, chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi: “ủa sao thau đồ còn năm ở cầu thang” là người 
nghe kia đã nghĩ ra một tỉ chuyện, thau đồ còn ở cầu thang nghĩa là chưa giặt, lỡ 
chiều nay cần đồ sạch mặc thì không có, phải mặc lại đồ cũ thì không dám đi đâu, 
tối nay có sinh nhật, đám cưới, cái áo vừa ý nhất đang năm trong thau đồ đơ v.v... 
Trong trường hợp này Đức Phật chỉ nói gọn I8 giới, với một người có đạo tâm 
đạo căn là hiểu ý của Ngài muốn nói thế giới này vô duyên, tào lao như vậy đó, 
chỉ có 18 cái này chứ không có gì khác, và tu là quan sát nó, mình luân hồi vì 
sông chìm đắm trong nó, mình tu Tứ Niệm Xứ là tỉnh táo trong nó và để cuối 
cùng mình lìa bỏ nó. Đừng ham nghe nhiều, nghe bao nhiêu đó mà nhớ kỹ là 
nhiều lắm rồi. Tôi từng tham dự bữa ăn tắm món mà khi về vẫn đói vì không có 
món nào nuốt được. Nhưng có lần một bà Miễn Điện ở bên Thụy Sĩ mời tôi về 
nhà cho ăn cà ri, mới vô tôi thất vọng thiệt, thấy bả dọn chỉ có một món một, 
nhưng phải nói là đó là tô cà rI ngon nhất trong cuộc đời tôi được ăn. Một tô một 
mà no tới chiều vì có nước cốt dừa, cà ri ăn với spaghetti. Kế cho bà con nghe mà 
tôi đói bụng. Mì Ý có nhiều loại, bả lấy loại cọng tương đối vừa, luộc cho mềm 
rồi chan cả ri lên, ngon không tưởng tượng được. Tôi không nói buôi giảng sáng 
nay là hay, nhưng buổi giảng sáng nay là cần thiết, và đó chính là tô cả ri ngon 
mà tôi muốn gởi cho bà con. Ok. Hẹn gặp lại nhau ngày mai. 


252 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 17-01-2015 Ôn lại các kinh ngày hôm qua một chút. 


Do có giới sai biệt nên mới có xúc sai biệt, do có xúc sai biệt nên mới có thọ sai 
biệt. Mình từng học giáo lý Duyên khởi rồi, nên đọc cái này là hiểu ngay Ngài 
đang nhắc lại giáo lý Duyên khởi. Giới sai biệt là do mình có dục á1, cho nên mới 
có đủ sáu căn. Từ đó mới có xúc. Xúc là sự gặp nhau g1ữa căn, cảnh và thức. 


Chiều sâu của bài kinh này là tùy thuộc vào phiền não của mình, căn cơ của mình 
mà mình có mặt nào trong cảnh giới nào trong ba cảnh Dục, Sắc và Vô sắc ĐIỚI. 
Có hai lý do mình có mặt ở cõi Dục giới nói chung và luân hồi nói riêng: phiền 
não và tâm nguyện. Chư Phật luôn luôn ra đời ở cõi Dục. Trước khi thành Phật 
một phút, Ngài vẫn còn là phàm. Sở đĩ Ngài phải sanh ở cõi Dục, nhất là cõi 
Người vì ở đây Ngài có đủ điều kiện để hoằng pháp. Trong thân xác nhân loại 
Ngài có những trải nghiệm không thê có nêu mang thân chư thiên. Không thể so 
mình với Ngài được, vì hạnh nguyện thành Phật Ngài mới có mặt ở đây. Về mặt 
kỹ thuật, khi muốn sanh ở cõi này thì vị đó cũng phải có cái thích trong Dục, bởi 
khi bắt đầu một kiếp sống (trừ cõi Vô tưởng) thì Tâm đồng lực đầu tiên của kiếp 
sông phải là Tâm tham. Trong kinh mô tả giống như con khi từ nhánh này đi 
nhánh kia thì khi tay này rời nhánh A thì tay kia chụp nhánh B. Mình cũng vậy, 
khi tái sanh từ cõi này qua cõi khác thì loạt âm xuất hiện đầu tiên — tâm nhân, đó 
là tâm tham. Bồ tát từ cõi trời Đâu Suất xuống cõi Người thì bảy Tâm đồng lực 
đầu tiên trong đời phải là tâm tham trước, chụp cảnh giới này trước cái đã. Ngài ở 
trong cõi Dục là do hạnh nguyện, chớ khả năng của Ngài là có thể đắc chứng 
thiền định Vô sắc, những chuyện thần thông đối với Ngài là chuyện nhỏ. Giống 
như mẫy ông kỹ sư nông nghiệp khi cân thì cũng xắn quần nhảy xuống ruộng, 
nhưng không thể vì vậy mà tưởng mấy ông cũng như nông dân không biết chữ. 
Chuyện nhảy xuống ruộng có hai trường hợp: hoặc là vì công việc, hoặc vì hoàn 
cảnh sống. Có mặt ở cõi Dục cũng vậy, hoặc do hạnh nguyện, hoặc do phiên não. 
Đây là lý do vì sao có khái niệm thị hiện, hiểu đúng thì cũng hay lắm chớ không 
phải dở, nhưng có người lại hiểu quá xa. Họ cho tất cả những chuyện tào lao 
trong lúc còn phàm trước khi thành Phật là do thị hiện. Có hai cách hiểu, một 
đúng một sai. Hiểu đúng là nếu Bồ tát Thích Ca Mâu Ni cách đây 4 a-tăng-kỳ 
nếu không có lòng nguyện thành Phật thì Ngài dư sức trở thành vị A-la-hán, lục 
thông tam minh, tứ tuệ phân tích, vô ngại giải. Nhưng vì đại nguyện cưu mang 
chúng sinh nên Ngài không có chứng quả được mà tiếp tục luân hồi thêm 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Đại kiếp là tuổi thọ của một trái đất, vô số tỷ năm. 
a-tăng-kỳ là 10140 đại kiếp. A-tăng-kỳ có hai nghĩa, một là con số, hai là đơn vị 


253 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thời gian. Giả định một thùng vuông mỗi cạnh là 11 cây số, đựng đầy hột mè, 
một trăm năm lấy ra một hột, lẫy khi nào hết số mè đó thì gọi là a-tăng-kỳ năm, 
a-tăng-kỳ lúc này mang nghĩa là đơn vị thời gian. Còn nói Bồ tát tu hành 4 a- 
tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp thì a-tăng-kỳ đây là con số. Giống như chữ “năm” (số 
5/ hoặc là “year”). Vì đại nguyện Phật quả cho mình, tế độ chúng sinh, tế độ 
quyến thuộc mà Ngài phải đi thêm chặng đường dài thăm thăm. Ngài Xá Lợi 
Phất và Mục Kiền Liên muốn trở thành hai vị Chí thượng Thanh văn, phải trải 
qua thời gian I A-tăng-kỳ, 100 ngàn đại kiếp. Đề trở thành Phật Độc Giác thì 
phải trải qua 2 A-tăng-kỳ, 100 ngàn đại kiếp. Muốn trở thành Phật Chánh Đắng 
Chánh Giác hạnh trí tuệ thì phải trải qua 4 A-tăng-kỳ, 100 ngàn đại kiếp, hạnh 
đức tin thì phải gấp đôi: 8 A-tăng-kỳ, 100 ngàn đại kiếp, hạnh tinh tấn thì phải 16 
a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp. Tại sao trên đời này có những người chịu siêng 
chịu khổ như vậy, ít nhất vì hai lý do: 1. Lòng tha thiết với chúng sinh chắng hạn 
như Bồ tát Chánh Đăng Giác. 2. Có những chúng sinh có khuynh hướng tâm lý 
không cho phép họ chọn cái gì nhỏ ít, đơn giản. Trong đời thường, có người có 
khả năng mua tám cái nhà nhưng họ lại thích ở cái nhà rất nhỏ, đơn giản, thậm 
chí ở nhà thuê và đề tiền trong bank. Có người thì thích ở nhà rộng. Có ông tỷ 
phú Mittal của Ấn Độ, bỏ ra một tỷ hai để cất cái nhà ở Mumbai. Có người thích 
đồ tiền ra để sưu tập cô vật hoặc tác phẩm nghệ thuật, có người thích quãng bạc 
tỷ đề làm từ thiện nhưng có người thích quãng tiền ra để đi Macau, Monaco hay 
Las Vegas đề đánh bài. Có người thì tha thiết cầu đạo giải thoát vô sanh bằng 
cách nào nhanh nhất ngắn nhất thì họ chọn con đường đó. Nhưng có người không 
như vậy, họ cũng cầu đạo giải thoát, họ không hợp với việc đi nhanh, đi, đi một 
mình; trước khi Niết bàn họ phải là một đại nhân vật trong vũ trụ này. Chuyện 
mình có mặt trong cõi Dục cũng là hai lý do: phiền não và tâm nguyện. Tôi có 
một câu thần chú đề dành sống đời, hành đạo, đó là “Thây vậy mà không phải 
vậy”, thấy người ta như vậy nhưng chưa chắc người ta giông mình, đó là trong 
đối nhân xử thế. Trong bắt cứ tình huống nào đó cũng nhắc mình cân thận ““Thấy 
vậy mà không phải vậy”. Trong phiền não, vật dục, sắc thanh khí vị xúc cũng 
luôn nhớ câu này, coi chừng nghen, thấy vậy mà không phải vậy. Tới lúc tu tập 
thiền quán, thấy danh sắc, hơi thở ra vô, thấy bắt tịnh, cũng nhớ niệm '“Thây vậy 
mà không phải vậy”. Hành giả chứng đắc A-la-hán cũng nhờ cái câu “Thấy vậy 
mà không phải vậy”. Tình huồng nguy cấp cũng nên nhớ câu này. 


Toàn bộ đời sông con người chỉ là sự hiện hữu của 6 căn, chỉ là quá trình làm 
việc của 6 căn. Buôn vui, khô lạc, thiện ác cũng ở 6 căn. 


254 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vô minh trong Tứ Đề là do không thấy mọi hiện hữu là khổ. Không thấy gốc của 
khổ là 6 ái. Không thấy được rằng chỉ có chấm dứt sanh tử mới là chấm dứt khổ 
rốt ráo. Khi khô thì đi tìm kiếm những cứu cánh mơ hồ, viễn mộng, muốn sanh 
về cõi này cõi kia hoặc đi tìm trò hề nào đó để giải trí, tìm đến cứu cánh thoát khô 
nằm ngoài Niết bàn do không hiểu Diệt đề là gì. Không biết Đạo đế, khổ quá mà 
không biết cách nào hành trì để sống cho hết khổ cứ vùi đầu trong bất thiện trong 
ác pháp, thế là cứ khổ triền miên dai dẫng. Đức Phật xác nhận rõ là do 6 đục mới 
có 6 căn, từ 6 căn mới có 6 xúc, từ 6 xúc mới ra 6 thọ, kinh này là toàn bộ nội 
dung của Tam Tạng, là toàn bộ nội dung chứng đắc của chư Phật ba đời mười 
phương. 


Những giác quan luôn sẵn sảng để làm việc, tu Tứ Niệm Xứ là không để 6 căn đi 
kiếm 6 trần mà phải quan sát trong trường hợp không tránh được. Những bài kinh 
này nói về bản chất của thế giới và nói về đời sống của chúng ta, và cũng là mấy 
bài kinh trình bày về Tứ Niệm Xứ một cách không thể hay hơn dù những bài 
kinh này không hề nhắc về Tứ Niệm Xứ. Nếu có học Tứ Niệm Xứ thì mình sẽ 
nhớ, thì ra khi ta có chánh niệm thì ta hạn chế 6 xúc; khi ta hạn chế 6 xúc thì có 
nghĩa ta đang hạn chế 6 thọ; khi ta đang kiểm soát được 6 thọ thì ta kiểm soát 
được 6 ái; kiêm soát được 6 ái thì cũng kiểm soát được 4 thủ; kiểm soát được 4 
thủ có nghĩa là kiểm soát được 2 hữu, cứ như vậy. 


Tùy theo căn cơ, khuynh hướng tâm lý mà mỗi người có cái đam mê, có cái ghét 
riêng và nếu tu hành thì cũng có kiêu tu khác nhau. Có người tu hành nhờ lỗ tai 
rất là nhiều, có người dùng con mắt rất là nhiều. Có người khoái tụng niệm, có 
người khoái ngồi thiền, có người khoái nghiên cứu kinh điền, có người ở đầu 
cũng tu được nhưng có người phải rừng sâu núi thăm hoang vắng cheo leo mới tu 
được. Có người trí tuệ siêu quân, đức tin Phật pháp ngàn trùng, giới hạnh thanh 
tịnh, cái gì cũng điểm mười nhưng lại khó khăn trong vân đề ăn uống. Tôi có tiếp 
xúc với một vị như vậy, có người chạy làng Miền Điện chỉ vì nóng quá chịu 
không nồi, có người vì nuốt đồ ăn không vô. có người vì họ không chịu được dơ. 
Bà con ở đây ai mà đi Miễn Điện chắc biết Hòn Đá Vàng, cảnh ở đó đẹp lộng 
lẫy, mùa nóng mà ở đó mát lạnh như Sapa, Đà Lạt. Chỗ đẹp như vậy, tâm mình 
là tâm phàm, chỉ cần đến đó là tâm nghe tịnh liền, cảm nhận như chư thiên lắng 
vắng rất đông. Nhưng phía sau núi là một đống rác mây trăm ngàn tấn. Người 
Miền Điện ở dơ không chịu nồi, họ bắt mình phải đi chân không. Tôi đi chân 
không đạp vũng nước là tôi rùng mình. Mỗi người có cái ky. Mang tiếng là có 6 
căn giỗng nhau nhưng mỗi người có cái thích khác nhau, cái ghét khác nhau và vì 
vậy tu hành cũng khác nhau. Hôm nay trong từng ngày chúng ta suy nghĩ cái gì, 


255 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hành động ra sao, những cái đó ảnh hưởng tất lớn trong việc quyết định mai này 
chúng ta sẽ luân hôi kiểu gì, đi về cảnh giới nảo, thích cái gì, ghét cái gì. Ví đụ 
ø1eo nghiệp làm giàu thì mai này thích phần người. Ngay bây giờ quí vị không 
tin, nhưng do hành động của mình ngay bây giờ đã tạo ra cái nghiệp làm con dòi, 
mai này làm con dòi rồi thì sẽ thích ăn phân, ăn xác chết phân hủy. Minh thích 
ghét cái gì là đo ba nhân: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, hoàn cảnh hiện tại. 
Mang tiếng đến Miễn Điện chớ có người đến đề hành hương, có người đến đề 
mua tượng Phật, lụa là, có người đến đề hành thiền, có nØưỜời đến để nghiên cứu 
Phật pháp. Có người đến thì thích truyền thống Mahasi, có người thích U 
Pandita..., mỗi truyền thống thì lại khác nữa, có người thích thiền sư A chứ 
không thích thiền sư B, có người ăn dở chịu không được, có người trời nóng chịu 
không được, những sai biệt đó là do 6 căn của họ. Điều quan trọng nhất của 
người tu Phật là chỉ nên ky một thứ, đó là cái gì bất thiện, thêm nữa là cái gì ảnh 
hưởng đến mạng sông thì nên kiêng. Ky nhiều quá thì khó tu, ghét cái này thích 
cái kia quá thì chỉ sống với phiền não thôi. Cái mình tưởng là ghê gớm, là thị 
hiếu, là dị ứng, thì Đức Phật nói: Vì dục sai biệt nên các dẫn đến căn sai biệt, các 
căn sai biệt nên dẫn đến xúc sai biệt, xúc sai biệt dẫn đến thọ sai biệt, thọ sai biệt 
dẫn đến ái sai biệt, dẫn đến khuynh hướng tâm lý sai biệt, hạnh nghiệp sai biệt. 
Hạnh nghiệp sai biệt dẫn đến cảnh giới tái sanh sai biệt, dẫn đến sở thích sai biệt, 
thế là cứ tiếp tục vòng vòng (samsara), ngựa quen đường cũ. Tu hành là giang 
sơn thu về một môi băng chánh niệm, tức là ngồi yên quan sát. Không đề mình bị 
những thứ sai biệt điều khiến nữa. 


Tôi nhớ câu chuyện có ông thiền sư nghe nói là đã đắc đạo, nhiều người kính 
phục lắm và cũng nhiều người ghen ghét muốn thử. Tám ngọn gió đời không 
nghĩa lý gì với vị này. Một ngày kia đang ngồi nói ¡ chuyện với khách, đệ tử có 
chuyện gấp chạy vào. Chỗ thiền sư tiếp khách là tâm thảm đắt tiền, đệ tử thì chân 
dính toàn sình, miệng thiền sư thì nói chuyện mà mắt thì nhìn chân đệ tử. Khách 
là một pháp sư, hỏi một câu vừa thử, vừa thách: Bát phong bất động, chỉ có bàn 
chân dính sình mà lòng không yên. Vậy có phải là thánh hay không. 


Từ câu chuyện trên, tôi nhớ câu chuyện thứ hai, tôi ở Đức một mình, thỉnh 
thoảng cuối tuần tôi chạy về Thụy Sĩ, cô Phật tử khoe mua được bắp cải ngon, tới 
giờ cô hành thiền nên tôi nói cô đi vô để tôi nấu, cô đi rồi quay lại nói muôn hành 
thiền nhưng sợ tôi nâu hư : mây cái bắp cải của cô. Tôi nói cái tâm của cổ quan 
trọng hơn mẫy bắp cải, nấu hư thì tôi ăn chớ đâu phải cô ăn, miệng nói hành thiền 
nhưng sợ hư bắp cải. Khi hành thiền thì quan sát danh sắc, để thấy rằng nó là vô 
thường, khổ, vô ngã, nhưng tôi đoán chắc cổ vô ngồi thiền mà niệm toàn bắp cải. 


256 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thì ra mỗi người đều có cái nhược. Tôi còn nhớ một chuyện nữa là cái thời trước 
năm 89 lúc khối Đông Âu chưa rã, bên Bulgaria (Bulgaria là xứ kẹo nỗi tiếng, 
dân Gabrovo đó) có ông cán bộ đang đi có chuyện gâp, cân người ta khiêng đồ 
cho ông. Ông thấy có một anh nông dân gánh rơm trên đường, ông nói với anh 
nông dân: Gánh rơm này trị giá bao nhiêu. Anh nông dân nói 5 kopeck. Ông cán 
bộ nói, tôi trả ông 7 đồng, ông khiêng đồ giùm cho tôi. Anh nông dân mừng quá, 
nhưng khi đi rồi thì con mắt anh cứ nhìn gánh rơm hoài. Đi mà cái lòng không 
yên. Ông cán bộ hỏi, nhìn gì vậy. Anh nông dân nói tiếc gánh rơm. Ông cán bộ 
nói tôi trả 7 đồng mà sao còn tiếc. Anh nông dân nói anh phải gom góp rất lâu, 
giành giựt mới được mớ rơm đó, giờ bỏ như vậy tiếc quá. Câu chuyện nghe qua 
không quan hệ gì với bài học, thật ra rất quan hệ. Cái tâm của mình luôn luôn 
kiếm cái gì để nó thích, luôn luôn kiếm cái gì đó để nó ghét, luôn luôn kiếm cái gì 
đó đề nó bị ràng buộc, bị giam bị nhốt. Sáng nay tôi gom một lúc ba bốn bài kinh 
để giảng chung một đề tài đó là chúng ta do dục sai biệt nên mới có các căn sai 
biệt, có đủ 6 căn. Từ chỗ có đủ 6 căn nên mới có 6 xúc, 6 thọ, 6 ái, 4 thủ. Và cũng 
từ chỗ có những sai biệt này nên mới dẫn đến cảnh giới tái sanh sai biệt. Khi lọt 
vô cảnh giới sai biệt thì lại bắt đầu một vòng tròn mới. Do nghiệp sai biệt nên 
mới dẫn đến sở thích sai biệt, điều ghét bỏ sai biệt, điều kiêng ky sai biệt. Do cái 
ghét cái thương sai biệt nên mới dẫn đến những hành động không giống nhau. Có 
người do thích cái gì đó, ghét cái gì đó mà hướng tới hành động nào đó. Có một 
chuyện tôi ngán ngâm vô cùng, đó là thí dụ bản thân mình không lo chuyện ăn, 
mặc, ở. Mình ở một mình mình bao nhiêu tuế toái trong lòng đã giải quyết không 
nổi rồi, mà sao tới tuổi nào đó người ta nghĩ đến hôn nhân. Đi ra đường thấy 
người ta đầy xe con nít tôi thấy ngán muốn chết. Tôi chỉ biết dịch kinh, dạy học 
thôi, dịch kinh khó hơn thay tã con nít chớ, nhưng mà giờ kêu tôi thay tã tôi 
không biết làm sao. Tôi nghĩ, đây xe như vậy mà nó khóc đòi thay tã thì làm sao. 
Vậy mà cứ đến tuôi thì kiếm thêm người về cho rắc rối, tại sao lại như vậy, đó là 
vì sở thích sa1 biệt. Một người tu mà quá nhiều bận rộn, phải lo cho đệ tử, lo cho 
chùa, lo cho đạo tràng, tổ chức lễ lạt, tôi nói thiệt, tôi xin cúi đầu kính phục sự hy 
sinh vô bờ bến của các vị, nhưng phải nhìn nhận là mình ngán giùm. Một người 
xuất gia phải bận rộn lãng xăng vậy thì ngán quá, sợ người này buồn, sợ người 
kia giận, phải alo dàn xêp, năn nỉ, giải thích, trần an phủ dụ đủ điều. Sung sướng 
thay một người sống chánh niệm, không có gì bận rộn. Cuộc sống khô một điểm, 
khi người ta sướng người ta không biết. Khi tôi về Miến Điện, thấy những ông 
Tây bà Đầm đi nhẹ nhàng thanh thản, chạm mặt chảo lịch sự dễ thương, tôi nhìn 
mà không biết họ có biết họ đang may mắn hạnh phúc không, trong khi ở những 
nhà ga metro buôi sáng ở London, New York, Tokyo người ta phải bôn ba tất tả 


257 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


một nắng hai sương. Vậy mà bằng cách nào đó mấy ông Tây bà Đầm lại có mặt ở 
đây, không chồng, không vợ, không con cái nhà cửa gì hết, họ chỉ nhìn những gì 
diễn ra trên tay, trên chân của họ. Tay đang làm øì, chân đang bước hay đang 
đứng, biết rõ mình đang thở ra thở vô. Khô nỗi người thích điều này không nhiều, 
họ thích lăng xăng, họ thích khổ rồi đưa ra cả ngàn lý do, lý do nào cũng làm 
mình ngã mũ kính phục. Họ nói sông phải có trách nhiệm, ai cũng khép cửa tu 
hành thì ai xây thiền viện này, ai làm thiền sư, ai nấu cơm nấu nước cho thiền 
sinh ăn. Họ nói hay lắm, cuối cùng thì họ đứng bên ngoài thiền viện, ngồi bên 
ngoài thiền thất. 


Do có sở thích sai biệt dẫn đến hành động sai biệt, cảnh giới sai biệt và nếu mai 
này đủ duyên chứng thánh thì kiểu tu hành của mình cũng là tu hành sai biệt. Có 
người tu hành đắc thánh nhờ cảnh sắc, cảnh thỉnh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, 
cảnh pháp và trong cảnh sắc cũng khác nhau, có người thành thánh nhờ thấy cảnh 
tốt, thấy Phật, thấy hoa nở, thấy trời xanh năng vàng. Có người thành thánh 
nhưng thấy cái gì xấu như lá vàng, người bệnh, xác chết. Trong Tăng Chi Bộ 
kinh, Đức Phật dạy, có những người tu tập dễ mà đắc nhanh, có người tu dễ mà 
đắc chậm, có người tu khó đắc nhanh, có người tu khó đắc chậm. Tu khó đắc 
nhanh là như thế nào? 


Khó ở đây là những đề mục khó gặm, khó nuốt khó nhìn như đề mục tử thi, thê 
trược, quán tưởng vật thực. 


'asubhasanna': bất tịnh quán; “ahare patikulasanni': quán vật thực đáng gớm; 
“kayagatasati': 32 thê trược. 


Những người đắc đạo từ những đề mục trên gọi là tu khó. Đắc nhanh hay chậm 
thì tùy người, bởi có người đức tin mạnh, có người tín, tần, niệm, định, tuệ mạnh. 
Lúc đắc quả thì năm quyền cân bằng, nhưng ngoài phút đó ra thì mỗi người mạnh 
yếu khác nhau, có người đức tin mạnh trội hơn những cái khác, có người định 
mạnh trội hơn, có người niệm mạnh trội hơn, có người trí tuệ trội hơn những cái 
khác, là vì kiểu tu hành trong tiền kiếp khác nhau. Có kiểu tu hành khác nhau là 
do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sông. Ví đụ do tiền nghiệp 
mà bây giờ tôi vỆ Miền Điện, quí vị cũng về Miễn Điện, đó là giống nhau, nhưng 
do tiền nghiệp đây tôi ở trên Kayah còn quí vị ở Yangon. Ông thầy của tôi chủ 
trương tu thiền Chỉ trước, tu Quán sau, còn ông thầy của quí vị tập trung thiền 
Quán thôi. Ông thầy của thăng Tèo coi nặng vấn đề sinh hoạt đại chúng, cái gì 
cũng chung, chỗ ở của thiền sinh gần như tập trung, ông thầy của thằng Tý thì coi 


258 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nặng sinh hoạt cá nhân, mỗi ngày một tiếng cho trình pháp, còn lại thì thả hồ về 
rừng. Có ông thây thì bắt phải giỏi A-tỳ-đàm trước rồi mới tu thiền Quán sau, còn 
có ông thầy thì bảo phải vô đây với cái đầu như tờ giấy trắng, . chén trồng thì mới 
rót nước được, chén đầy thì không rót được, nói cũng hay, cuối cùng ông nhận 
toàn mây thằng dốt không. Lý do là vì ông thầy cũng là một khối sai biệt mà hành 
giả cũng ôm một khối sai biệt. Những sai biệt này gặp nhau trên đường đời hoặc 
đường đạo. Sáng nay nói nhiêu đó cũng quá sức mệt rồi, quí vị đừng ham nghe 
nhiều, bao nhiêu đó quí vị nghe kỹ là cũng đủ lợi lạc cho một tuần lễ chứ đừng 
nói một ngày. Quí vị cứ nhớ hoài những điều sáng nay tôi nói: Do vô minh trong 
Bồn Đề nên dẫn đến ba Hành, đó là nguyên tắc chung, nhưng kiểu vô minh mỗi 
người khác nhau một chút nên đầu tư trên ba Hành cũng khác nhau một chút, đó 
là sự sai biệt. Chính vì ba Hành khác biệt một chút nên dẫn đến Thức khác biệt 
một chút. Ba Hành dẫn đến 32 Tâm quả hiệp thế, từ đó dẫn đến 19 Tâm Tái tục. 
19 Tâm tái tục này, cái thì dẫn đi cõi này, cái thì dẫn đến cõi kia khiến xui cho 
mình đủ hoặc không đủ 6 căn. Chính sự sai biệt trong Tâm tái tục dẫn đến sai biệt 
trong 6 căn. Chính sự sai biệt trong 6 căn mới dẫn đến sai biệt trong 6 xúc, 6 thọ, 
6 ái, dẫn đến sai biệt trong 4 thủ, 2 hữu.... trong chuyện tái sinh và vòng tròn lặp 
lại lần nữa. Cứ như vậy đó, sở thích sai biệt, khuynh hướng tâm lý sai biệt dẫn 
đến hạnh nghiệp sai biệt, hạnh nghiệp sai biệt tiếp tục tạo ra những điều kiện môi 
trường hoàn cảnh sống sai biệt để cho mình gặp hôn sư ác hữu hay minh sư thiện 
hữu. Tại sao mình lại sanh ra trong thời kỳ có chánh pháp mà mình lại là người tà 
kiến, tại sao mình sanh ra trong thời kỳ có chánh pháp mà mình lại có chánh kiến, 
tại sao mình là người có chánh kiến gặp Phật pháp mà mình lại không có điều 
kiện để tu tập thiền quán, tại sao những người có điều kiện tu tập thiền Quán 
nhưng lại có người trục trặc về gia đình, trục trặc về tâm lý, trục trặc về sức khỏe? 


Đó là do sai biệt, sai biệt này do từ tiền nghiệp, tiền nghiệp này do vô minh trong 
Bôn Đê dân đên 3 Hành... 


Giả dụ tôi và quí vị cái gì cũng giống nhau được làm người Miến Điện, có đức tin 
Phật pháp, được hành thiền học đạo giống nhau nhưng làm sao giống nhau khi 
hai vị pháp sư Tam tạng khác nhau, hai vị đó chỉ thuộc lòng Tam tạng giống nhau 
chứ còn trong đầu hai vị đó cứu cánh lý tưởng khác nhau. Có một chuyện cảm 
động, có một vị hiện giờ còn sông bên Miến Điện, ngài là một người kém trí nhớ 
nỗi tiếng luôn, bạn bè đồng song đều biết ngài nhớ rất dở, học chậm, nhưng ngài 
có sự tỉnh tấn vô bờ bến và không ngại ngần xác nhận ngài có đại nguyện trở 
thành vị Chánh Đăng Giác. Ngài nói thời gian trở thành Phật lâu như vậy không 
ngại sao ngại thời gian học Tam tạng, thế là ngài dùi mài, ngài nói ngài học gấp 


259 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đôi gấp ba gấp năm gấp tám người ta thì ngài cũng thuộc. Vị ấy giờ đang ở Miễn 
Điện, thuộc lòng Tam tạng mà bằng sự tinh tấn là chủ yếu, dù bạn bè đều biết 
ngài nhớ rất đở, ai cũng ngao ngán, nhưng ai cũng cúi đầu ngả nón trước khả 
năng tinh tắn của ngài. Đó là do khuynh hướng sai biệt. Khuynh hướng sai biệt, 
dục sai biệt, ái sai biệt, kiến sai biệt, trí sai biệt, thiện pháp ác pháp nói chung đều 
sai biệt nên dẫn tới hạnh nghiệp sai biệt, cảnh giới tái sanh sai biỆt; kiểu tu hành 
của từng người cũng khác nhau, tới lúc chứng ngộ rồi mới giống nhau chứ lúc 
đứng bên thềm giác ngộ cũng khác nhau. Trừ chư Phật Chánh Đăng Giác ra thì 
ngay cả Độc Giác và Thanh văn giác, trong trí chứng ngộ thì giông nhưng đời 
sông sau khi chứng ngộ thì khác. Có vị thích â ân cư, có vị thích dân thân hoằng 
dương độ chúng. Vì vậy, mỗi ngày từng phút từng giờ bà con hãy nhớ từng hành 
động lớn nhỏ, câu nói, suy nghĩ của mình sẽ góp phần quan trọng cho đời sống và 
cuộc tu của mình trước mắt và mai này. Cùng là nhân loại, cùng biết Phật pháp, 
cùng được gặp Phật, cùng được xuất gia nhưng có những khác nhau, do tiền 
nghiệp; cái khác đó dễ chịu hay khó chịu tùy phước mỗi người. Như ngài 
Angulimala, sức khỏe của ngài khác người ta, trong kinh nói sức chạy của ngài 
tương đương bốn con ngựa, trong khi có vị như tỳ kheo Tissa thì bệnh trầm kha, 
cũng chứng quả A-la-hán nhưng phải ra đi trong sự đau đớn. Ta hành động ra sao 
chính ta là kẻ kế thừa những thứ ấy, đĩ nhiên là nói theo khía cạnh tục đề thôi, 
chớ chân đề thì không có gì của ta hết. Những gì mình nói, làm, suy nghĩ bây giờ 
sẽ tạo ra đời sống trong tương lai của mình, đời sông đó thế nào tùy thuộc vào 
những khía cạnh trong đời sông hiện tại. Hẹn lại bà con ngày thứ Ba. 


260 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 22-01-2015 KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY 


Có một loạt kinh chỉ cần nghe giảng một bài là hiểu được những bài kinh còn lại. 
Ở đây có bài Đức Phật giảng 18 giới, có bài chỉ 6 giới. Kinh tiếp theo sáng nay 
mình học là Kinh Không Phải Như Vậy, Ngài xác định giới sai biệt dẫn đến 
tưởng sai biệt, tư duy sai biệt, dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt. 
Giới ở đây là 6 hoặc 18. Khi nãy bắt đầu vô buôi giảng có nghe bà con mở lại 
băng giảng hôm qua nói đến chỗ này, tức là tôi đã nhắc qua chỗ này rồi. Nói 18 ở 
đây có nghĩa là 6 căn, 6 cảnh, cộng với 6 thức, còn nói 6 thì chỉ nói 6 căn. Nói 
rộng là nói 18, nói gọn là nói 6, ý nghĩa tương đương nhau. Toàn bộ đời sống của 
chúng sinh chỉ quân quanh trong 6 căn. Có người nặng về cái nhìn, có người 
nặng về cái nghe, có người nặng về ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ... có người nặng 
hai thứ, ba thứ, có người nặng cả sáu thứ. Cái thích cảnh sắc của tôi cũng không 
giống như cái thích cảnh sắc của quí vị. Quí vị thích mặc đẹp, tôi thì thích nhà 
đẹp, có người thích xe đẹp, có người thích nhan sắc đẹp, có bao nhiêu tiền thì bỏ 
ra đi thâm mỹ, họ muốn môi đẹp, cám đẹp, trán đẹp, da đẹp... Có người thì nặng 
cái bên ngoài một chút, họ muốn quân áo giày dép nữ trang đẹp. Có người coi 
nặng cái nhà đẹp, có người coi nặng thân thê đẹp. Chỉ riêng con mắt thôi đã khác 
nhau. Tai cũng vậy, có người thích nghe nhạc xưa, có người thích nghe nhạc nay. 
Trong nhạc xưa, nhạc nay thì cũng vô cùng đa dạng, mỗi người thích một kiêu. 
Mùi vị cũng vậy và xúc cũng vậy, mỗi người thì thích kiểu êm ấm khác nhau, 
người thích êm âm trong phòng ngủ, người thích êm âm trong phòng làm việc, 
người thì thích êm âm trong áo quân, trang phục. Hễ mình còn phảm đặc biệt là 
sông trong cõi dục thì mình luôn luôn sông vùi đầu, shim sâu cắm chặt trong sáu 
trần, mỗi người một sở thích khác nhau. Từ sở thích khác nhau dẫn đến có chỗ 
ghét, ky khác nhau. Ky này đi ra từ đâu? 


Tôi cho quí vị một địa chỉ tuyệt vời, đó là Kinh Sanidassanasutta, Có Nhân 
Duyên, phẩm Giới Sai Biệt, Tương Ưng Bộ kinh. Chú giải của kinh này nói rõ 
chuyện tôi đang nói, lý do của việc ta ghét thứ này, ky thứ kia là do ta thích cái 
này cái nọ. Ba nhân duyên khiến ta thích ghét nảy nọ là tiền nghiệp, khuynh 
hướng tâm lý, môi trường sống hiện tại. Đây là nói rộng, còn nói vô cốt lõi rốt 
ráo, là do tiền nghiệp, ví dụ tiền nghiệp đây mình vô cảnh giới nào đó làm con 
dòi, con đễ, con trùn, con cá. Trong kinh nói những người bố thí xong rồi tiếc, đời 
sau sanh ra có không dám hưởng. Mỗi lần phải xài cái gì đó hơi đất tiền, sang 
trọng quí hiễm một chút họ rất lấy làm khó chịu. Tôi đã gặp qua những trường 
hợp như thể này, họ giàu có vô cùng nhưng vì hoàn cảnh nào đó phải tiêu xài họ 


261 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khó chịu lắm, cái làm cho họ an tâm hạnh phúc sung sướng nhất là họ xài cái gì 
đó ít tốn kém, đồ hư đồ đỏm mà lòng họ yên, còn xải cái gì tốt hơn thì họ không 
yên. Phần nữa là do khuynh hướng tâm lý. Quí vị đã học rồi, một lần vua 
Pasenadi đi hầu Phật và thưa hôm đó vừa đi tịch biên ø1a tài một ông triệu phú, 
vô cùng giàu có nhưng lại sống như ăn mày. Đức Phật dạy, ông ta giàu vì do đời 
trước có bồ thí cho một vị Phật Độc Giác, nhưng cơ cực vì cho xong rồi tiếc. Thứ 
hai là do khuynh hướng tâm lý ông ta bỏn xẻn. Ông này không bị môi trường, 
nhưng người khác thì do môi trường. Nhiều khi tiền nghiệp, khuynh hướng tâm 
lý mình không đến nỗi tệ nhưng môi trường sống và người thân cận khiến cho 
mình thích cái này ghét cái kia. Đức Phật nói chiều sâu rốt ráo lý do mình có cái 
ghét là bởi có cái thích. Mình ghét cái này cái kia là do mình thích cái này cái kia, 
và thích là do ba lý do đã nêu trên. Do có thích mới sanh ra ghét. Khi ta thích cái 
êm ấm thì tự nhiên phải ghét cái gì không êm ấm. Thích ăn ngon thì tự nhiên 
không thích cái gì không ngon. Bậc thánh không thích cái gì nên không ghét cái 
gì. Quí vị thích cái người vui tính thì tự nhiên gặp cái người cộc căn mình không 
chịu nổi. Có cái thích thì tự nhiên sanh ra cái ghét, còn không quan tâm cái gì 
thích thì cái ghét tự động giảm đi hoặc không có nữa. Nếu quí vị bực mình nhiều 
quá tức là đang có nhu cầu øì đó. Ví dụ nói tu hành là tránh chỗ ồn; tránh khác 
với ghét. Xét về mặt kỹ thuật, thiền định mà ở chỗ ồn không thích hợp thì mình 
kiếm chỗ văng chớ không phải mình ghét. Trong kỹ thuật thiền Quán, ta không 
nên có thái độ kình chống cái khổ, cái khó chịu mà chỉ lặng lẽ quan sát chúng. 
Thông thường, người không có tu học, lắng nghe trong thân trong tâm của mình 
có cái øì bực thì nhiều khi làm cho lớn chuyện. Chỉ là tê, mỏi, nhức một chút, 
mình lặng lẽ quan sát, hoặc nhắm chịu không nỗi thì mình thay đối oai nghi cho 
nhẹ nhàng: nhưng không, mình sợ nó, mình ghét nó, mình chạy trốn nó, đây là 
một thái độ tâm lý không nên có ở một hành giả. Đối với một cái khô mà mình có 
tâm lý kình chống hay trồn chạy nó thì cái khô được nhân đôi, nhân ba, nhân năm 
nhân mười, bành trướng theo câp số nhân. Trong khi đó, chỉ cần nhìn thấy nó là 
nó thôi. Tôi đang nói về mặt lý thuyết thôi, chứ còn để làm được điều này cần 
phải có thân chứng và thể nghiệm. Mình càng chống nó nghĩa là mình càng tô 
đậm nó. Tôi lại nhớ câu thơ của Phạm Công Thiện, “Pari chiều nay nhân loại 
ngủ, em đi đi và nhớ quên anh”. Câu này nghe kỳ nhưng rất sâu, kêu người ta 
nhớ mua giùm chai nước, bao gạo thì có lý, chớ còn dặn người ta nhớ quên mình 
thì sẽ lại càng nhớ thêm. Có câu chuyện này tôi đã kế nhiều lần, một hành giả hỏi 
thiền sư thế nào là vọng tâm, thiền sư đưa cho hành giả tờ giấy trắng và bảo cứ tôi 
nay cứ nhìn vô tờ giấy trắng nảy, được quyên suy nghĩ mọi chuyện nhưng nhớ 
một điều là không được quyền nghĩ tới con khi, đó là điều đại ky. Sáng sớm hôm 


262 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sau hành giả kiếm vị thiền sư và nói rằng nếu hình ảnh con khi không nên nhớ thì 
ngài đừng nhắc tới, suốt đêm hôm qua cứ nhìn tờ giấy là con thấy con khi nhảy 
lăn tăn trên đó. Khi cố quên là lòng càng nhớ thêm là vậy đó. Nếu thấy không hay 
không đẹp thì thầy đừng nhắc, kế từ khi thầy dặn con thì con không cách chi quên 
được con khi. Vọng tâm là chỗ đó. Hễ muốn quên thì phải bôi xóa chớ mắc gì tô 
đậm thêm cái khổ. Khổ thọ xảy đến cho hành giả cũng vậy, không coi nặng thì tự 
động nó đi mất, đam mê chạy theo nó là một cách tô đậm đã đành TÔI, nhưng ghét 
nó cũng là một cách để mà tô đậm nó. Có người, cha mẹ chết rồi họ không dám 
giữ kỹ vật, cho được thì cho, bỏ được thì bỏ, bán được thì bán, bán tống bán tháo 
không dám giữ, có người do quá thương nhớ nên giữ lại không dám bỏ cái gì hết. 
Cả hai người đều có lý hết nhưng quí vị biết là cái nào tốt rồi. 


Loạt kinh này nói tất cả những gì mình ghét là do mình thích cái gì đó, càng ham 
vui thì càng chịu khổ, càng thích vui chừng nào thì khả năng chịu khổ càng ít 
chừng đó. Khi ai hỏi làm sao đề sông an lòng giữa thị phi, chúng ta chỉ nên trả lời 
một câu: Bớt thích khen thì vững lòng trước cái chê. Không thể nào trên đời có 
chuyện một người khoái khen lại có thể vững lòng khi bị chê. Không có chuyện 
một người mê ngọt mà vững lòng khi gặp đắng cay. Con nít Đấp đắng cay thì 
khóc bởi vì nó dành cho cái ngọt băng tất cả tình cảm tuyệt đối mù quáng và 
cuồng tín, còn người lớn thì đã chuẩn bị tâm lý rồi. Con nít mà bị sôc thì chịu 
không nôi, thích khen, thích được rờ đầu, khen ĐIỎI, nếu mình nạt nó là nó mếu 
liền. Tôi biết một cậu bé năm nay 1Š tuổi, má nó cứ khen nó hoài là thông minh. 
Tôi biết nó có cái nhược là nếu cuộc đời mà chê nó là nó chết điếng chịu không 
nồi. Ba má nó phải chịu trách nhiệm trong sự tình này của nó. 


Do cái dục sai biệt, lúc thích cái này, thích cái kia trong sắc trong thính, trong khí, 
vị, xúc mới dẫn đến lúc thì ghét cái này cái kia. Khi thì sống nhiều qua mắt qua 
tai, khi thì thích nhìn cái này, lúc thích nhìn cái kia, từ đó mới có chuyện ghét 
nhìn cái này, ghét nghe cái kia. Từ chỗ giới sai biệt (various sense) mới dẫn đến 
tưởng sai biỆt (various perception). Tưởng ở đây tức là ý niệm (conception, 
perception). Do các căn sai biệt dẫn đến ý niệm sai biệt. Trong số những người 
thích nghe nhạc xưa, có người thích nghe hát chầu văn, quan họ, hát xâm của 
miền Bắc, mái nhì, mái đây của miền Trung, cải lương của miền Nam. Ngay 
trong nhạc là đã muôn màu rồi, có người nghe nhạc thì liên tưởng đến ánh sáng 
chớp giựt, có người nghe nhạc thì mơ đến lũy tre ao làng, có người nghe nhạc 
nhớ thời sinh viên hẹn hò công viên ghế đá, có người nghe nhạc nhớ thời chinh 
chiến miền biên ải xa xôi có ta có thù, có hỏa châu đêm đêm rọi sáng một vùng 
biên giới, có người nghe nhạc nhớ một thời ở trại tỊ nạn xa xứ không biết bao giờ 


263 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trở lại, có người nghe nhạc để thèm có lại một buổi chiều mưa cùng với a1 đó nơi 
hiên nhà hay gác trọ đầu đó. Chí riêng nhạc thôi, đã có tân nhạc cổ nhạc. Và thế 
giới người ta muốn trôi về đó cũng không giống nhau, chỉ riêng âm thanh mình 
thích, chưa kế âm thanh mình hét. Có người sợ tiếng muông cạo đáy nôi, hoặc 
tiếng móng tay cào trên bảng. Mỗi loài động vật có tân số âm thanh khác nhau, 
con người mình cao nhất là 120 đB, nếu cao hơn nữa thì chịu không nôi nên về 
mặt kỹ thuật, mình đã bị những giới hạn, còn về khuynh hướng tâm lý thì giới 
hạn càng nhiều nữa. Có những cái mình nghe qua chỉ thấy buôn khổ, lo sợ, tạo ra 
nhưng liên tưởng hình dung mình không thích hoặc làm mình đăm đuối đê mê. 


Tóm lại, do giới sai biệt dẫn đến tưởng sai biệt, từ tưởng sai biệt dẫn đến tư duy 
sai biệt. Tưởng ở đây là những khái niệm chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo; kê 
cả khoa học, văn chương cũng đều là tưởng, khái niệm. Trong interior decor cũng 
vậy, quí vị vào trong Google gõ chữ ““zen style” sẽ thấy trang trí nội thất có 
những cái mình không tưởng tượng được, có người thì thích cái phòng như tiệm 
bán đồ trang trí nội thật, có người muốn màu sắc diêm dúa, có người muốn gam 
màu chìm, rất thiền, rất dịu. Khái niệm về thâm mỹ cũng là tưởng. 


Do duyên sai biệt dẫn đến tư duy sai biệt, dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt, tầm cầu 
sai biệt sanh khởi. Do ta sống nặng sông nhiều trong cái gì ở 6 căn 6 trần thì từ đó 
mới dẫn đến cách nghĩ thích hay ghét, dẫn đến những đường hướng suy tư khác 
nhau. Đôi khi thể trạng quyết định não trạng và tâm trạng. Ví dụ mình là người 
Phật tử, xưa mình thích mùi nước hoa này nước hoa kia, nhưng khi biết đạo rồi 
mình mới có nhu cầu đốt nhang, rồi lại nảy ra nhu cầu đốt trầm. Như hồi xưa tôi 
ở VN, tôi còn thích thêm mùi hoa lài, người ta xỏ xâu thành từng tràng. Bất cứ đi 
đâu nghe mùi hoa lài là tôi nhớ chùa miều, nghe mùi trầm miếng cũng liên tưởng 
những buổi lễ ở chùa. 


Cứ như vậy mà hiểu các kinh còn lại. 
BẢY PHÁP NÀY (Sattadhatusutta) 


Kinh này mả bà con không được nghe là đọc không hiểu. Kinh này Đức Phật nói 
đến những đề mục thiền Chỉ dành cho người tu nhanh. Ôn lại kinh Bốn Cách 
Hành Trì trong Tăng Chị Bộ kinh. Ngày hôm qua tôi thức khuya, tính là coi chú 
giải hết tất cả các kinh sáng dạy bù cho bà con nhưng lại quên vặn chuông đồng 
hồ. Coi nhiều rồi ngủ quên luôn. 

#2) -- Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này. 


264 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thê nào là bảy? 


Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu 
xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, Diệt thọ tưởng giới.” 


Chữ “Tịnh' ở đây được dịch từ chữ “subha", Sớ giải giải thích là Đẹp, không phải 
Sạch. Sớ giải ghi rõ “subha” ở đây là 'suvanna' (đẹp) là cái øì đối lập với 
'dubbanna' (xấu). Hồi đó đến giờ mình quen nói “đề mục bất tịnh” thật ra chữ 
'subha” không có nghĩa là “tịnh”, mà là “sạch” và “đẹp”, không hiểu sao trong Hán 
Tạng ngài Huyền Trang, Pháp Hiển, An Thế Cao, Cưu Ma La Thập không biết vị 
nảo đầu tiên dịch chữ “subha' là Tịnh. Người đầu tiên chọn nghĩa nào thì người 
đời sau cứ vậy mà dùng. Từ đó về sau có chữ “bất tịnh”. Chữ “asubha' dịch là “bất 
tịnh” thì hơi kẹt, phải dịch là “bất mỹ”. (Phải vào Tika của kinh này mới thấy điều 
tôi vừa nói). 


Trong các đề mục tu thiền, có hai loại chính là đẹp và không đẹp (subha và 
asubha). Đối với người sơ cơ (trí chậm, biết ít) các đề mục được chia ra rất chỉ li, 
các đề mục bất mỹ như tử thi, tử thi mới chết, tử thi trương phình, tử thi bị đứt 
khúc từng phần. Thể trược gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương... hoặc 
đề mục màu xanh, vàng, đỏ, trắng, hoặc đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, 
đề mục tứ đại v.v... Nhưng khi phải nói gọn thì thiền Chỉ (Samatha) chỉ là sự tập 
trung tư tưởng vào một hình ảnh nào đó, đẹp hoặc xấu. Ví dụ, hơi thở không phải 
là xấu, màu xanh màu vàng, màu đỏ, không có xấu. 


Đức Phật dạy trong trường hợp nói về xấu thì gồm có những đề mục nào nhìn vô 
thấy khó chịu. Trong Tăng Chí Bộ giải thích, hành dễ là tu băng những đề mục 
đẹp mất, sạch sẽ, không gây khó chịu; hành khó là tu bằng những đề mục khó 
nhìn, khó ngửi. Có bốn hạng hành giả: hành dễ đắc chậm, hành dễ đắc nhanh, 
hành khó đắc chậm, hành khó đắc nhanh. 


Kinh Bảy Giới nói đến loại đề mục của người hành dễ. Tức là tu bằng đề mục 
ánh sáng, đề mục sạch đẹp. Có 6 căn tánh tâm lý gồm: tham, sân, si, tầm, tín, 
giác. Đề mục ánh sáng được dùng đề trấn áp hôn trầm cho hành giả, đặc biệt 
thích hợp với người có căn tánh trí tuệ. Theo Thanh Tịnh Đạo, hành giả đặt một 
nguôn sáng (có thể là ngọn lửa, hay đèn ngủ) phía sau một tấm màn che (bằng 
øÔô, băng giấy, băng da hoặc bằng vải) có khoét lỗ tròn đường kính dài một gang 
cộng bốn ngón tay khép lại (ước chừng 24cm) để tạo một quâng sáng. Hành giả 
nhìn vào quằng sáng đó và niệm “aloka, aloka” (ánh sáng, ánh sáng). Niệm đến 
một lúc nào đó nếu đủ duyên thì đắc định, đắc thần thông bằng đề mục đó. Với 


265 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


người đắc định đắc thần thông bằng đề mục ánh sáng họ có thể làm được điều 
này: 


1. Biến ban đêm thành ban ngày cho riêng họ, cho cả một vùng đất hoặc cho cả 
một hành tinh. 


2. Làm cho đương sự không buôn ngủ. 


Trong kinh dạy, khi nào buồn ngủ, nên ngồi trong phòng riêng ban đêm hoặc 
khuya, niệm đề mục ánh sáng sẽ có cảm giác đang ngôi giữa trời trống thanh 
thiên bạch nhật. Ngài Mục Kiền Liên khi đi tu lúc chưa đắc A-la-hán, Đức Phật 
có dạy kinh nghiệm này, Ngài nói khi buồn ngủ dùng hai tay tự xoa bóp vào hai 
lỗ tai và bóp hai cánh tay, co duỗi rồi đi rửa mặt bằng nước lạnh. Theo tôi biết, 
mùa đông rửa mặt băng nước lạnh vẫn tốt hơn rửa mặt bằng nước nóng,, nếu kẹt 
quá thì dùng nước âm. Rửa mặt nước lạnh làm cho mình tỉnh. Trong cuôn sách 
của một bà ở Texas, Chánh án người Việt ở Canada, có bày kinh nghiệm tôi đã 
làm qua tôi thấy hay là khi nào mình bị stress, quá căng thắng sắp chết tới nơi mà 
sợ đứt gân máu, cách nhanh nhất lúc đó là đến lavabo xả nước lạnh vào hai cổ tay 
(wrIst) để giảm stress. Hoặc khi suy nhược mệt mỏi cũng làm như vậy, hoặc đi 
ngoài đường có chai nước suối cũng làm như vậy sẽ nghe khỏe liền, vì thân nhiệt 
tập trung nơi đó, nơi bắt mạch. 


Có người tu bằng đề mục ánh sáng, có người tu bằng đề mục sạch sẽ (tức là 
không phải đê mục khó nhìn, khó ngửi). 


Sau 2 đê mục ánh sáng và các đê mục đẹp là các đê mục Vô sắc và thiên diệt, thọ, 
tưởng. 


Nói cho rốt ráo, toàn bộ Phật pháp chỉ có giới, định, tuệ. Gi1ới nghĩa là sự thu thúc 
thân nghiệp và khâu nghiệp. Nghĩa là mình không tiệp tục nói, làm những chuyện 
như là mình thích mà phải làm theo lời dạy của Đức Phật. 


Định là sự tập trung tư tưởng. Cách thức duy nhất đề tập trung tư tưởng là không 
để nó đi lang thang nữa mà phải gom, cột nó vào một chỗ (đề mục). Tâm không 
lang thang nữa thì sẽ có một sức mạnh không thê nào tưởng tượng được. Khi 
muốn tu hành giải thoát thì trước hết mình phải có thân nghiệp khâu nghiệp sạch 
sẽ. Một người có đời sống bê bối thì tâm không yên làm sao có định. Định ở đây 
là sự cột tâm vào cảnh đẹp hay xấu. Người phước nhiều chỉ tu bằng đề mục đẹp, 
nhẹ. Họ không cần phải vào rừng sâu núi thắm sống cơ cực quán tưởng thể trược 


266 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mới đắc. Chư Phật khổ hạnh lâu nhất chỉ 10 tháng và chỉ trải qua một ít thời gian 
khổ hạnh cho biết chứ không phải tự đày đọa ghê gớm như Bồ tát Tất Đạt. Có vị 
ba tháng, có vị một tháng, như Bồ Tát Di Lạc thì chỉ một tuần lễ. Chỉ dùng đề 
mục hơi thở là xong, từ đó có tất cả. Bồ tát Tất Đạt thì trải qua sáu năm ròng khổ 
hạnh trong rừng, ăn dơ ở dơ, đói rách lạnh lẽo nóng bức, muỗi mòng côn trùng 
chích đốt. Nói gọn lại trường hợp Ngài là đặc biệt do nghiệp riêng ám chứ còn 
người trí nhiều phước nhiều thì tu không khó như vậy. Trong kinh nói ngài 
Cuapanthaka đời xưa là người cực kỳ thông tuệ học đâu hiểu đó, nhưng trong 
một lúc dễ duôi đã có câu nói bất kính đối với một vị tỳ kheo già trí nhớ chậm với 
ý giễu cợt. Do lòng tự cao tự đại, khinh bỉ người khác như vậy, nhiều kiếp sống 
sau đó trong vòng luân hồi, trí nhớ của ngải tệ không tưởng tượng được. Đến đời 
Đức Phật Thích Ca, trí nhớ của ngài quá tệ đến nỗi mười hai câu học hoài không 
thuộc. Đức Phật đưa cho ngài cái khăn, ngài nhìn và quán niệm vô thường, đắc 
A-la-hán, lập tức chứng lục thông tam minh, tứ tuệ phân tích và trí nhớ như biển. 


Tuệ: sau khi có khả năng định tâm thì người đó có đủ điều kiện đề quan sát, ghi 
nhận cái gì đang xảy ra và bản chất thật sự của nó (“what 1s” and “how 1s”). Ví dụ 
hành giả biết rõ mình đang bị đau nhức, biết rõ đây là khổ thọ (đó là trí), biết 
mình đang muốn đời đổi oai nghi (đó là niệm), biết rõ cái muốn này là tham ái. 
Khi dời đổi oai nghi biết rõ mình đang dời đổi oai nghi, khi đời đổi oai nghi thì 
cảm thấy dễ chịu lập tức biết rõ đây là lạc thọ. Thấy mình thích thì biết cái thích 
này chính là tâm tham. 


Nếu mình có đủ trí đủ phước thì đâu có cần thiết phải tu băng những đề mục khó 
khăn, khó nhìn, khó ngửi. Nếu đủ phước đủ trí chỉ tu đề mục hơi thở là đủ. Nhiều 
người cứ hiệu lầm tu là phải chịu khổ, chịu cực, hiểu vậy không đúng. Tu không 
có nghĩa là đi kiếm cái khổ cái cực, lý do người tu khô cực là vì họ không đi kiếm 
cái sướng, chớ không phải khô cực là tu. Giống như một thời gian rất dài, người 
cộng sản cứ nghĩ là cộng sản phải xấu, nghẻo, còn gì đẹp ngon là tàn dư của đề 
quôc. Người lên tiếng nói về điều hiểu lầm đó là nhà báo Trần Bạch Đẳng. Tu 
không hăắn là đi tìm cái khổ mà quan trọng là cái thái độ của mình trước cái khổ 
và cái vui chớ không phải là trốn vui tìm cái khổ. 


So với các đề mục nặng nề thì ánh sáng có vẻ nhẹ nhàng hơn. So với các đề mục 
dơ xấu thì đề mục sạch đẹp vẫn dễ chịu hơn. So với các đề mục thuộc vật chất thì 
đề mục phi vật chất vẫn tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Ngay trong lúc mình còn là 
phàm chưa là thánh thì cách tu của mình quyết định sau này mình sẽ chứng thánh 
kiểu nào, có người gặp Đức Phật chỉ nghe một câu là thành thánh, không cần phải 


267 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trải qua những năm tháng cạo đầu đắp y, mang bát đi chân không nẵng gió mưa 
sương, bữa đói bữa no bữa đói, bữa lạnh, thiêu thuôc, bởi giác ngộ hay chứng 
thánh chỉ là sự thay đôi cách nhìn. 


Kẹt mới phải tu với các đề mục dơ xấu chớ nếu lựa thì ai cũng chọn đề mục sạch 
đẹp. Khô nỗi, không phải lựa là được bởi do căn tánh tu hành. Có người đời trước 
có bố thí trì giới học đạo cung kính nên đời này có sức khỏe, có tài sản, nhan sắc 
có tiếng tăm quyên lực, trí tuệ, họ đi tu mới sướng biết bao, còn học hành dang 
dở thiếu kiến thức đi tu hơi khó, sức khỏe yếu, tài chính eo hẹp cũng khó tu. Một 
người tu có tài sản vẫn dễ tu hơn. Tài sản ở đây tức là khả năng tài chính, ví dụ 
như đau răng, đau bụng có tiền đi bác sĩ; không có khả năng tài chánh thì nhức 
răng chỉ biết ngậm muối. Đó là lý do tại sao mình phải có Ba-la-mật, phải có bố 
thí, phải có trì giới. Bồ thí là để mài mòn bỏn xẻn, là đề đời sau kiếp khác sanh ra 
lúc nào cũng thoải mái. Nghèo quá mới đi ăn cướp, lừa đảo, trộm cắp, nghèo quá 
mới tham cái này thích cái kia, còn Bồ tát sanh ra nhìn gia tài như bãi nước bọt. 
Khi thiếu phước thì tu khó vô cùng. Một người không tu tạo công đức mà cứ 
buông trôi thả nổi sáu căn, thích tùm lum mà không đủ phước đề hưởng thì giống 
y như kẻ đa tình thiếu điều kiện hào hoa. Tu tập Tứ Niệm Xứ có lợi là nêu mình 
nhiều phước thì mình bớt được tâm tham, còn ít phước thì bớt được tâm sân. Hơn 
nữa, tu Tứ Niệm Xứ sẽ không gieo nhân tham trước cảnh mình thích và không 
ø1eo nhân sân trước cảnh mình ghét. 


Nội dung kinh này là ta chuẩn bị thế nào đề có thê tu bằng đề mục sạch đẹp, và 
muốn trau dồi Định học bằng đề mục Vô Sắc thì trước tiên ta phải đắc thiền Sắc 
giới. Định học ở mỗi người CÓ nhiều cấp độ (level) khác nhau: Sát-na định, Cận 
định, Sắc giới định, Vô sắc định. Giới học của mỗi người cũng khác nhau: 5 giới, 
8 giới, 10 giới, sadi giới, tỳ kheo giới. Không phải muôn giữ bao nhiêu giới là 
muốn, có người cứ tưởng chỉ cần tinh tấn là được, không phải vậy, cần phải có 
phước duyên đời trước nữa. Có người nhịn ăn chiều là bị đau bao tử, chưa kế có 
người hoàn cảnh sông không cho phép họ giữ bát quan, họ là người nấu ăn phải 
nêm nêm, phải làm lụng cực khổ không nhịn bữa chiều được, hoặc đi làm bảy 
ngày trong tuần không thể bát quan. Hoặc những người không thê không giữ tiền, 
phải tự mình lo cho mình mà không giữ tiền thì không thê. Sự hỗ trợ từ người 
khác cũng rất quan trọng nếu người èo uột bịnh quanh năm phải xài tiền, phải 
uống thuốc. Vì vậy, phải chuẩn bị Ba-la-mật thế nào đó đề mai sau chứng thánh 
theo cách mình muốn. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, đang sung sướng làm công 
tử, đi xuất gia gặp ngài Assaji nói một câu là đắc Tu-đà-hoàn, quá sướng luôn, 
trong khi đó có những vị tu mấy chục năm rừng sâu núi thắm rắn rít muỗi mòng 


268 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chích đốt, rồi bị chúng đánh chửi, đi bát xong quay về thấy cốc bị đốt thành đồng 
tro tàn. Thầy tu mà muốn cất cái cốc không dễ, một thân một mình làm sao gây 
dựng lại cái chòi lá. Ở Mỹ tôi có làm cái chòi kiểu Mỹ, tôi ra ngoài Home Depot 
mua ván về ghép thành ba miếng lớn hình chữ nhật, ba miếng này nói kết bằng 
những bản lề lớn, tạo thành một hình tam giác. Thế là có cái cốc rất gọn, rất đơn 
giản, ngày xưa tu sĩ làm gì có ván có bản lề đề làm như vậy. 


CÓ NHÂN (Sanidãnasutta) 


Kinh Có Nhân, nội dung y hệt như phân đâu của buôi giảng sáng nay: Do có giới 
sai biệt nên mới có Dục sai biệt, có tư duy sai biệt, có tâm sai biệt, não hại sai biệt 
v.v... Cứ như vậy mà hiệu. 


Chữ “giới” trong kinh này ám chỉ cho tà tư duy và chánh tư duy. Đức Phật xác 
nhận do có Dục tư duy mới có Sân tư duy và Hại tư duy. Do có Ly dục tư duy 
mới có Vô sân tư duy và Bât hại tư duy. 


Ở trong mấy chục bài trước tôi đã nhắc đi nhắc lại nhắn mạnh không biết bao 
nhiêu lần đó là ở đâu có thích thì ở đâu có ghét. Ở đâu có đam mê thì ở đó có bất 
mãn. Hai cái này là một cặp. Khi ta còn đam mê năm dục thì ta còn phải đối diện 
với nỗi khô từ năm dục. Khi ta vui với cái ta thích thì ta sẽ khổ với cái gì đối lập 
với nó. Dục tư duy là những suy nghĩ chìm đắm trong đam mê năm dục. Từ chỗ 
do có đam mê này mới có Sân tư duy. Sân tư duy là sự bất mãn, khó chịu với 
người hay vật nào đó. Hại tư duy là suy nghĩ muốn đạp đỏ, tàn phá, xóa dâu 
người hay vật nào đó. Thánh Nhị quả giảm nhẹ Dục ái và Sân. Tam quả dứt hắn 
Dục ái và Sân. Cõi Phạm Thiên không có Dục ái và Sân. 


Trong thiền Chỉ, ở tầng thiền thứ tư, hành giả không còn cảm giác khô và lạc. 
Khổ là nhân sanh của Sân, Lạc là nhân của Tham. Khổ và Lạc là một cặp. Dục ái 
và Sân là một cặp. Thích khen sợ chê là một cặp. Yêu và ghét là một cặp. Phải bỏ 
hết mới giải thoát, không thể giữ lại một trong hai. Đây là nội dung của bài kinh 
này. 

Thích khen sợ chê: 

Khi nghe người ta khen mà còn khoái là phải hiểu ngầm, mai này nghe ai mà 
chửi chê thì mình chỉ có nước nháy lầu thôi. Tôi không phải là thiền sư, không 
phải hành giả, càng không phải là thánh nhân nhưng tôi sợ khổ tâm, tôi tự nhủ 
lòng: nhớ nghen, càng mê ngọt thì tới hồi đắng là chịu không nổi. Cũng có người 


269 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khen tôi nhưng tôi luôn luôn nhủ lòng cái này là đồ giả và hại mình. Người ta 
khen xong người fa quên mắt tiêu, người ta có chê mình xong người ta cũng trùm 
mền ngủ quên mắt tiêu. Vấn đề là mình ôm cái lời khen chê đó vào giường, ôm đi 
ngoài đường, chớ khi người ta nói xong là người không còn nhớ gì nữa, chỉ có 
mình cõng về đề buồn vui với cái khen chê đó. Kẻ nào càng mê hưởng thụ thì khi 
gặp khổ chỉ có chết thôi. Kẻ còn mê cái gì đó thì có lúc sẽ khổ vì bất mãn cái gì 
đó. Không mê lời khen thì sẽ không khô vì lời chê. Không có quá vui khi gặp 
được cái mình thích thì sẽ không quá khô khi gặp cái mình ghét. Đây là lý do tại 
sao Đức Phật dạy mình phải tu hành để giải thoát, để buông hết, không giữ lại gì 
hết, giữ một cái thì sẽ kéo theo một ngàn vấn đề. Người Tàu có câu “sinh sự thì 
sự sinh”, nghĩa là mình thêm một chuyện thì nó lại thêm một chuyện, bớt được 
một chuyện thì sẽ bót được một chuyện. Ví dụ, khoái tiệc tùng thì phải mời mọc 
bạn bè về nấu nướng, lúc ăn uống thế nào cũng lời qua tiếng lại, nói những câu bị 
sốc, bị phiền. Ông Voltaire nói: Khi không còn gì để nói thì người ta sẽ nói bậy. 
Không có gì để làm thì sẽ làm bậy. Không có gì để nghĩ thì sẽ nghĩ bậy. Ráp lại 
với nhau là sẽ nói chuyện, khi cạn đề tài thì lại nói bậy, khen đãi bôi cũng làm 
người ta phiền. 


Ở đây Đức Phật dùng một ví dụ miêu tả hình ảnh người tu giỗng như một người 
nhanh tay dập lửa khi lỡ tay quăng lửa vào đám cỏ khô.Nghĩa là ngay khi biết 
được đây là suy nghĩ bất thiện thì lập tức nó biến mất. Nếu chưa mất luôn, nó còn 
quay trở lại thì tiếp tục nhận diện nó lần nữa. Buổi đầu chưa được, lâu ngày sẽ 
được. Ví dụ quí vị nhận cái emaIl của a1 đó giận quá, quí vị muốn viết email chửi 
người ta, khi muốn viết, lập tức chánh niệm báo cho biết là cái này không nên, 
bày ra được coi chừng dẹp không được, thôi chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. 
Nhưng lát sau muốn nữa, mình lại tiếp tục ghi nhận: cái này không nên. Vì vậy 
Đức Phật dùng hình ảnh người tu giống như kẻ nhanh tay dập lửa sau khi lỡ tay 
quãng lửa; vừa có một suy nghĩ hay sắp có một hành động, một câu nói hại mình 
hại người thì tìm cách kiềm chế. 


CĂN NHÀ GẠCH (Giñjakãvasathasutta) 

'GinJaka': gạch (brick). Chỉ giảng một kinh này bà con sẽ hiểu hết chục bải tiếp 
theo. Có người nói với tôi đại sao kinh trùng mà các vị kêt tập lại không bỏ. Việc 
đê lại kinh trùng có các điêu quan trọng: 

- Cho chúng ta thấy tính trung thực. Chúng tôi thây trùng nhưng ngài Ananda 
thuật lại thê nào chúng tôi g1ữ nguyên như vậy, nhiêu khi chỉ khác chô giảng, khi 


270 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thì Thê Tôn ở nơi này, khi ở nơi khác, đôi tượng là các vị ty kheo, và nội dung 
cũng y chang. 


- Cho mình tâm cảnh. Vấn đề được nhắc đi nhắc lại sẽ làm cho mình nhớ, và biết 
vân đề được Đức Phật quan tâm nhiêu đên như vậy; tạo cho mình không khí suy 
nghĩ. 


Bài kinh này cũng vậy, là bắt đầu cho mấy chục bài kinh sau với nội dung giống 
y hệt. Nội dung là “Bài kinh này cũng vậy, là bắt đầu cho mấy chục bài kinh sau 
với nội dung giống y hệt. Nội dung là “you are what you think of, cuộc đời anh 
chính là những gì anh suy nghĩ. Những suy nghĩ, toan tính, ước mơ, trù hoạch của 
ta hôm nay sẽ tạo ra một con người như thế nào đó trong tương lai. 


Chánh văn: 


3) Thể Tôn nói như sau: - Này các Ty-kheo, do duyên giới, tưởng sanh khởi, 
kiên sanh khởi, tâm sanh khởi.” 


4) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Saddha Kaccayana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, 
kiến này giữa những vị không Chánh Đăng Chánh Giác, có vị Chánh Đăng 
Chánh Giác. Bạch Thế Tôn, kiến này do duyên øì được hiển lộ? 


Lê) 


Đức Phật giải thích, Giới (dhatu) ở đây có nghĩa là bản chất. Câu dịch của ngài 
Minh Châu chỗ này hơi tối, nhìn chú giải rõ hơn. Theo chú giải, những vị chưa 
phải Chánh Đăng Giác ở đây ám chỉ 6 vị giáo chủ ngoại đạo đương thời với Đức 
Phật. Khi nghe Đức Phật nói gọn như vậy, ngài Kaccãyana hỏi: Trong thời điểm 
này, giữa lúc có nhiều tôn giáo (nhiều giáo chủ) như vậy, câu này rất là hay 
nhưng có thê bị hiểu lầm theo cách nghĩ của những vị giáo chủ kia xin Ngài nói 
rõ hơn một chút. 


Đức Phật xác nhận: Nếu như vậy thì ta phải nói rõ, chữ giới đang nói ở đây là do 

vô minh. Do vô minh giới (bản chất vô minh) khiến phàm phu tạo ra ba hành: 

Hành hạ đăng, ám chỉ phi phúc hành; Hành trung đẳng, ám chỉ cho phúc hành và 

Bắt động hành (tức tất cả Thiện hiệp thế), người tu phải hướng đến Thắng hành 

tức tu tập Tứ Niệm Xứ để chứng ngộ 9 pháp Siêu thế (gồm 4 Đạo, 4 Quả, Niết 
bàn). 


271 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tức là do vô minh nên chúng sinh mới chia làm hai hạng. Một là sống trong bất 
thiện, nói bắt thiện, làm bắt thiện, suy nghĩ bất thiện; nói bằng tâm tham, làm 
bằng tâm tham, suy nghĩ bằng tâm tham; nói bằng tâm sân, làm bằng tâm sân, 
suy nghĩ bằng tâm sân, đó là hành hạ đăng. Còn hành trung đẳng là có những 
chúng sinh cũng do vô minh trong Bốn Đé, không biết mọi hiện hữu là khổ, 
không biết mọi đam mê là nguồn khổ, không biết Niết bàn là cứu cánh dứt khổ; 
do vô minh trong Diệt đề, người ta cứ tưởng muốn hết khổ là phải sanh về cái cõi 
nảo đó, thấy khổ thì sợ nhưng không cam tâm đành lòng nghĩ tới một cứu cánh 
mất sạch sẽ, họ muốn tiếp tục tồn tại trong hình thức nào đó, ở một không gian 
một nơi chốn nào đó, họ chỉ sợ những cái khô sanh ly tử biệt, muốn mà không 
được thôi, mà không hề biết ra rằng còn có cái khổ khác nữa đó là mọi có mặt 
đều là khổ. Mọi có mặt đều là khổ vì mọi vật biến đôi không ngừng, ngay bản 
thân sự biến đổi đó trong cái nhìn rốt ráo nhất nó cũng là sự đáng chán. Người ta 
thấy cái này là vui cái kia là hạnh phúc bởi vì mang thân người, từ tâm thân đến 
đời sông tâm lý, cái gì đáp ứng nhu câu thì mình gọi là hạnh phúc. Giả định như 
sông mà không cần ăn thì chuyện ăn ngon đâu còn quan trọng. Nếu tắm thân này 
là sương khói không cần áo quân thì đâu còn cái niềm hạnh phúc của người thích 
phục sức đẹp. Chính vì mình có những nhu cầu này nọ, khi những nhu cầu được 
đáp ứng như ý thì ta đặt tên cho khoảnh khắc đó là hạnh phúc. Nếu mình không 
có nhu cầu thì làm gì có thỏa mãn nhu cầu, nếu không có thỏa mãn nhu cầu thì 
chữ hạnh phúc gắn vào đâu? 


“Hết nhu cầu' là hết theo kiểu thánh nhân chớ không phải là do bệnh lý mà 
không có nhu cầu ví như đang mắc bịnh gì đó đang sốt, đăng miệng, mệt mỏi 
trong người không thèm ăn, không muốn vui chơi nhậu nhẹt, bài bạc. Không nhu 
cầu nghĩa là không tìm ra một lý do nào để chìm đắm trong đó nữa thì mới gọi là 
giải thoát. Không thích chưa chắc là thánh, không thích của thánh khác với không 
thích của mình. Không thích của mình là do có phiền não khác chen vô, ví dụ tôi 
không thích A vì tôi đang có tâm sân, hoặc đang thích B nên không thích A. 
Thánh nhân không thích vì thấy rõ bản chất của nó không có gì để thích. Do vô 
minh nên phàm phu mới chọn những hướng đi sai lầm, đi đâu thì cũng là quân 
quanh trong tam giới, ngôi nhà đang cháy. 

Kinh Liệt Ý Chí, Kinh Nghiệp, Kinh Các Bài Kệ, Kinh Bất Tín có cùng nội dung 
là chúng sinh ở đời luôn gom thành nhóm theo khuynh hướng tâm lý, tức là ngưu 
tầm ngưu, mã tầm mã. Câu ' 'neưu tầm ngưu, mã tầm mã” ngoài đời ý nghĩa khác 


trong Phật pháp. Trong Phật pháp, tu thiền Tứ Niệm Xứ chính là ngưu tầm ngưu, 
mã tâm mã, nghĩa là dùng tâm đê trị tâm, dùng tâm quan sát tâm, ngựa và bò là 


272 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hai con thú được dùng làm hình ảnh tượng trưng cho cái tâm mỗi người. Theo 
chú giải Trường Bộ, tâm của hành giả giống như con bò, đề mục là chỗ cột, 
chánh niệm là sợi dây. Trong Thập Mục Ngưu Đồ của thiền tông, “ngưu' là dùng 
chung cho bò và trâu, những con thuộc bộ có móng guốc, ăn cỏ, một hàm răng, 
có hai sừng đều gọi là ngưu. Giống như chữ Trúc trong tiếng Hán ám chỉ cho tất 
cả những øì thuộc họ cây tre: lồ ô, trúc, tre, nứa, tầm vông... 


Chúng sinh trong đời luôn đi từng nhóm theo căn cơ sở tánh, thích hợp. Giống 
nhau nên mới có password của nhau để tìm vào cảnh giới của đối phương. Ví dụ, 
mở kinh điển ra, có người đọc hai dòng thì ngáp rồi, có người thì muốn nghe. 
Cùng bài kinh thì tùy người thích hiểu theo kiểu nào. Trong kinh Đức Phật dạy 
thân tâm chỉ là sự ghép nói, không có tôi, của tôi, không có ông A bà B, ngày nảo 
còn chấp thủ tôi và của tôi thì ngày đó còn khổ. Vậy mà có loại Phật tử luôn tự 
đắc tôi là người hiểu đạo, trong khi hiểu đạo là khả năng buông bỏ. Người hiểu 
đạo là người không thích khoe, không thấy có gì đề tự hào tự đắc. Vị A-la-hán thì 
đáng kính với người khác, còn bản thân ngài thì không coi sự chứng đắc đó là gì 
hay ho để tự kiêu tự mãn, ngài luôn tự hiểu mình là người bịnh vừa hết bịnh. Một 
người vừa được tòa tha bồng, trắng án thì có gì mà tự hào. Tôi biết có những 
người VN lớn tuổi, từng gặp ngài Hộ Tông, ngài Hộ giác, ngài Bửu Chơn, và Đặp 
cả những cao tăng ở Miễn Điện, gặp xong thay vì về tu, . nhưng không, về khoe dữ 
dội. Phật pháp càng học thì phải thây mình càng ngu, vấn đề của mình cảng lớn, 
càng học mình càng phải khiêm tốn, có đâu mà càng học càng nô. Khuynh hướng 
như vậy đó sẽ khiến xui mình sau này sẽ dính chùm với những người giông như 
mình. Có những người có cháu ngoại mà mà không hiểu điều này: hiếm bao giờ 
ta vui khi nghe người khác khoe, sao ta lại khoái khoe và bắt người khác nghe. 
Bản chất con người là ganh tị, vì sao lại cứ gặp người khác là khoe. Người ta kêu 
già đầu còn dại, có cháu ngoại còn ngu là ở chỗ đó, nhiều bà khoe vô duyên 
không tưởng tượng được, khi gặp mình khoe cháu khoe con mà đứa cháu rõ ràng 
khi gặp mình nó không biết chào, gặp người lớn vận ôm cái máy chơi game, rõ 
ràng nó không được dạy dỗ đúng mức, vậy mà bả vẫn khoe là nó đứng đầu lớp, 
nó khôn lắm v.v... Muốn gặp thánh nhân thì trước hết phải bắt được tần số của 
họ, phải giống họ phần nào mới mong gặp được họ. 


Hai người thờ Phật luôn có quả báo khác nhau vì cách hiểu về Ngài ở mỗi người 
khác nhau. Theo A-tỳ-đàm thì tâm thiện hợp trí của người này không giống của 
người kia, thọ hỷ của người này cũng khác người kia; sự vô trợ hay hữu trợ cũng 
vậy. Trong A-tỳ-đàm nói tâm thiện của mình có tám trường hợp. Tâm thiện đó là 
thọ hỷ, hào hứng hay là sự lãnh đạm. Có lúc người ta kêu quét chùa mình cũng 


273 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


quét nhưng lòng mình nguội lạnh lắm gọi là thọ xả, làm hào hứng thì gọi là thọ 
hỷ. Hợp trí là khi làm mình biết rõ mình đang làm gì và việc này dẫn đến quả 
lành trong tương lai, cái biết này được gọi là hợp trí. Biết về Tam tướng, biết về 
nhân quả, biết đây là tâm thiện đó là trí, biết tâm thiện này rồi cũng vô thường, đó 
là trí. Biết đây là tâm thiện sẽ cho quả vui, đó là trí. Biết quả vui đó rồi cũng vô 
thường, đó là trí. Khổ một chỗ là không phải ai cũng có trí tuệ giống nhau, có 
người chỉ biết phân nửa, chẳng hạn họ biết làm lành sẽ được công đức, họ không 
biết thêm nữa. Hợp trí của thằng Tèo không giống thằng Tý. Thọ hỷ cũng vậy, sự 
hào hứng thích thú của thằng Tèo không giông hảo hứng thích thú của thằng Tý, 
vì cái hào hứng đó có liên quan đến trí tuệ, khả năng, kiến thức của hai đứa. Vô 
trợ, hữu trợ cũng vậy, hành động tự phát hay do sự thúc đây bởi người khác, hay 
bằng sự do dự của bản thân. Nếu một việc thiện được thực hiện bằng sự do dự 
của bản thân hay cần sự tác động thúc đây của người khác thì việc thiện đó được 
gọi là hữu trợ. Còn việc bộc phát do chính mình, không do dự, muốn là làm liền 
và không cần ai tác động, gọi là tâm thiện vô trợ. Vô trợ của người này không 
giống người kia, thọ hỷ thọ xả của người này cũng không giống người kia và từ 
đó hợp trí của người này cũng không giông của người kia. Cho nên, cùng là thờ 
Phật nhưng công đức khác nhau, vì cách hiểu của môi người không giông nhau. 
Không giông nhau vì kiến thức giáo lý của mỗi người không giỗng nhau. Cho dù 
hai người đều thuộc lòng Tam tạng hết, cách nhận thức của hai người về Đức 
Phật cũng tuyệt đối không cách nào giống nhau. Ví dụ, có người hỏi HT Nhất 
Hạnh có tin là Đức Phật rất đẹp hay không, Đức Phật có 32 tướng tốt hay không. 
HT Nhất Hạnh trả lời thế này: Đẹp xấu ở mỗi nền văn hóa, ở mỗi thời đại, có 
những chuẩn mực khác nhau, vì vậy chưa chắc bây giờ người VN của thế kỷ 21 
lại chấp nhận cái đẹp của người Ấn Độ mây chục thế kỷ trước. Hòa thượng nói, 
trong hình dung của HT thì Đức Phật giống như Thánh Gandhi nhưng đẹp trai 
hơn chút. Tôi không dám bất kính, vì đó là tự do tư tưởng, nhưng tôi nghe tôi giựt 
mình, à thì ra có một người cũng là VN như mình nhưng nghĩ về Đức Phật khác 
mình dễ sợ như vậy. Tượng Phật của người Tàu khác người Việt mình. Họ giỏi 
tướng số nên họ lựa tướng nào có tiền, đại phú đại quí, con đông, có danh phận 
chức tước, họ đặt lên gương mặt của pho tượng. Người Thái, Tích Lan thì mê cơ 
bắp, tượng phải hình chữ V, ngực nở, eo thon. VN mình thì mê đẹp trai nên cân 
đối. Nói ra kỳ nhưng đó là sự thật, để bà con có đặt tượng thì bà con tránh. VN 
mình đặt tượng là phải đẹp trai cái đã còn cân đối thì có nhiều chuyện rất khó nói. 
Có những tượng nhìn mặt rất đẹp nhưng nếu tượng mà đứng lên được thì nửa 
thân trên dài gấp rưỡi nửa thân dưới, và khoảng cách giữa hai vai so với khoảng 
cách giữa hai đầu gối không hợp lý. Phải có tỉ lệ nhất định. Tôi rất ngạc nhiên là 


274 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


các vị tôn túc trong nước, do lớn lên trong xã hội cũ, không có khái niệm về giải 
phẫu học, nên khi nhà nước Hà Nội cho phép lựa mẫu tượng để tạc kim thân từ 
khối ngọc quý mấy chục tấn, họ hỏi ý chư tôn đức xin gợi ý cho một mẫu tượng. 
Chư tôn đức của nhà ta thuộc thế hệ quá xưa nên các vị không màng øì tới vấn đề 
thấm mỹ và lịch sử văn hóa đương thời, cứ thích tượng nào y áo lùm xùm theo 
kiểu Tàu, trước ngực phải có chữ Vạn, dây lưng thì buộc ngang ngực, ngực để hở 
ra một phần dành chỗ cho chữ Vạn. Trên thì vai trần khoác tắm vải mỏng. Không 
biết quí vị có bao giờ suy nghĩ là có con người nào ăn mặc như vậy hay không, 
cái củng kéo lên tới ngực rồi cột giây, ở trên thì vai trần khoác tắm vải mỏng, 
trông rất phản thời trang, đi đứng khó khăn. Các tượng A Di Đà thì đeo vòng 
vàng, y lết phết trên đất, đội mũ mang hia đi đứng trên tòa sen, Tôi không biết 
những điều này đi ra từ đâu, cuối cùng tôi chợt nhớ bài kinh này, nhớ loạt kinh 
mình đang làm việc với nhau, khuynh hướng tâm lý chúng sinh hợp nhau thì kéo 
về với nhau. Một vị linh mục trong nước đã phán một câu hơi độc nhưng buồn 
thay là không sai: Vị đó nói rằng chống Tàu là trên khẩu hiệu nói cho vui chớ 
chống làm sao nồi trong khi kinh kệ của quí sư thầy trong PG toàn là tiếng Tàu, 
kiến trúc của các chùa là kiến trúc của Tàu, tô chức sinh hoạt của chùa cũng là tô 
chức theo Tàu. Hầu hết kinh kệ trong các buổi công phu của quí thầy VN đều dựa 
theo Ngọc Lâm Quốc Sư của nhà Thanh (không phải Ngọc Lâm trong Thoát 
Vòng Tục Lụy). Ngọc Lâm Quốc Sư là có thiệt, giống như Thất Tử Toàn Chân 
cũng có một phần là thật như Khưu Xử Cơ là có thật. 


Các kinh sau y hệt như vậy. Nội dung của loạt kinh này là chúng sinh loại nào sẽ 
đi theo loại đó. Hôm nay ta phải chuẩn bị mình như thế nào đó đề gặp thánh nhân 
sau này. Có giống các ngài mới gặp gỡ và hòa tan với các ngài. Hòa tan nghĩa là 
mình có thể cộng trú, cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác với các ngài. Trong kinh 
nói ngài Xá Lợi Phất có 500 đệ tử, ngài Mục Kiền Liên có 500 đệ tử, ngài 
Ananda cũng có 500 đệ tử.. . đều là những vị A-la-hán, khi những vị này ngôi lại 
với nhau đều tạo ra hiện tượng hòa tan, không có gì riêng hết, các vị luôn sống 
như thế nào đó đề người bên cạnh được an lạc. Khi mình chú ý đến sự an lạc của 
người khác thì lúc đó mình cũng không có thì giờ đề bất thiện. Khi mình sống mà 
chú ý đến người khác thì mình bớt khổ, mình khổ vì mình coi trọng mình quá. 
Một cọng rơm, một sợi tóc một tờ giấy rơi từ tầng thượng mây chục mét không 
hè hắn gì, trọng lượng quá nhẹ không đủ để tạo nên sự gãy vỡ nào hết, còn một 
con người, một cái chén, một cái tô, là những yếu tố khiến cho xảy ra hiện tượng 
bể vỡ nếu rơi từ độ cao nào đó xuống đất. Tu hành là biến mình nhỏ đi, nhẹ đi để 
sẵn sàng hòa tan dễ dàng với thiên hạ, với trời đất. Tu như thế nào để sống trong 


275 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


trời đất này như nước về sông, như sông về biển. Sống như thế nào khi gặp thánh 
nhân mình dễ dàng hòa tan. Trang Tử nói: Phần diện tích lớn nhất trên mặt đất 
chính là đại dương. Vì nó là chỗ lớn nhất nhưng cũng là chỗ thấp nhất nên nước 
muôn sông cứ đồ về biển. Hãy sống khiêm tốn, hạ mình xuống một chút thì bao 
nhiêu cái hay của thiên hạ sẽ đồ hết về cho mình. “Bắt sĩ hạ vẫn”, người muốn trở 
thành uyên bác thì phải có gan không mắc cỡ, khom mình xuống hỏi người dưới 
mình. Không biết thẹn là vô tàm, không biết sợ là vô úy. Không biết thẹn là 
không biết tự xâu hồ khi làm bậy, không biết sợ là không biết e ngại khi làm bậy. 
Sợ là khi mình bắt đầu làm chuyện bất thiện thì nghĩ lương tâm mình có yên hay 
không, tiếng đời dị nghi, pháp luật có để yên cho mình hay không và đời sau kiếp 
khác có được yên thân hay không. Ví dụ khi mình pha trà, trắng âm băng nước 
sôi rồi tạt ra ngoài cửa số, đời sau kiếp khác mình sẽ có tai nạn bị chết trong nước 
sôi, trong lửa, cũng do vô tình. Không ai có ý hại mình nhưng mình cứ bị nạn 
ngẫu nhiên chết trong dầu sôi lửa bỏng, do mình tạo nghiệp vô tình. Vì vậy khi 
mình sắp làm gì hãy nhớ, cái quả của nó mình chịu không nỗi đâu. Hôm nay 
mình đập đầu con cá, giết con mối, con ruồi hay con trùn, nhưng mai này trong 
dòng sinh tử luân hồi, mình không biết sẽ bị người ta giết trong lúc nào. Bây giờ 
mình giết nó, nó là con ruồi, nhưng mai này tới phiên mình trô quả, không biết 
chắc lúc đó mình là gì, có khi là hoàng đề vừa lên ngôi, một hoa hậu mới vừa 
đăng quang, một tổng thống mới vừa nhậm chức, thế là chết. “Trong kinh nói có 
những người gặp Đức Phật mừng lắm, nhưng chưa kịp đi xuất gia thì bị chết vì 
tai nạn. Đức Phật biết nhưng cứu không được. Vì vậy dù không sợ trời không sợ 
đất nhưng cũng phải sợ nghiệp. Bây giờ đã chín giờ kém, coi như tôi đã giảng bù 
cho quí vị, xin hẹn thứ Bảy. Chúc bà con một ngày vui, tôi không ngờ bữa nay tôi 
giảng quá lâu. 


276 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 24-1-2015 CĂN NHÀ GẠCH (ft) 


Vào thời điểm này chúng ta sẽ học sướng lắm. Học một bài cho nhiều bài. Bây 
giờ ôn lại một số chuyện của kỳ trước. Bài kinh Căn Nhà Gạch, Đức Phật dạy 
chúng sanh cỡ nào thì cộng hưởng, cộng trú, cộng sinh, cộng nghiệp với những 
người tương đương với mình. Gom chung lại thì gồm trong ba câp chúng sinh: 
thượng, trung, hạ. Dựa trên hai tiêu chí: “thấp và cao. Ở giữa thì gọi là Trung. 
Thấp ở đây là sống theo bất thiện và chỗ tái sinh sau này cũng thấp, trong cảnh 
giới sa đọa hoặc được làm người cũng trong tầng lớp thập vê mọi mặt. Bậc trung 
ở đây là sống trong thiện pháp hiệp thế, và chỗ sinh về cũng quân quanh trong 
các cõi lành. Bậc thượng là hướng đến giải thoát Niết bàn. Bậc hạ là sống trong 
bất thiện, tham, sân, si, tà kiến, ngã mạn, tham á ái, sân, tật, lận, hối v.v... Sống 
trong bất thiện nhiều quá mai này chỗ mình đi về cũng có điểm tương tự, "hoặc là 
mình bị đọa vào bốn cảnh khổ (A-tu-la, ngạ quỷ, bàng sanh, địa ngục), nếu làm 
người thì cũng sanh vào tầng lớp thấp về mọi mặt. Thấp là lớp những người ít 
học, ít trí, ít tài sản, ít sức khỏe, cái gì cũng thua người ta. Nếu mình may mắn 
sanh ra trong một gia đình có HếHg tăm, tiền bạc, học thức nhưng nếu hình tướng 
mình kỳ cục thi cũng bị người trong giới đó coi thường. Nói chung nghiệp bất 
thiện lúc nào cũng dẫn đến mình thấp hơn NGƯỜI. ta. Bậc trung là hạnh nghiệp, đời 
sông, hành động lý tưởng mục đích của mình quân quanh trong thiện pháp hiệp 
thế, làm thiện vì cầu danh cầu lợi hoặc sanh về cõi này cõi kia, không hướng đến 
giải thoát. Bậc thượng là hướng đến giải thoát, chứng ngộ Niết bàn. Mình không 
lựa, cứ sống như là mình muốn, cứ thế là dòng luân hồi đây đưa, cuối cùng có 
chỗ mình đứng. Mình thích đánh bài thì tự nhiên mình đi đến casino, thích ăn 
nhậu thì tự nhiên mình đến quán bar, trà đình tửu điềm, thích học hành nghiên 
cứu thì tự nhiên mình vô trường đại học... Những người như vậy sẽ tìm đến với 
nhau. Bài kinh này, đối với tôi mà nói, là kim chỉ nam trong đời sông, tôi luôn 
tâm niệm, mình sống như thế nào đó để mai này người mình cộng sinh, cộng trú, 
cộng nghiệp phải là người cỡ nào. Kiểu sông của mình bây giờ, hợp với loại 
TBƯỜI nảo. Nếu mình không nhớ, rất có thể mình đang sống theo chiều hướng 
thấp kém, không hướng thượng. 


LIỆT Ý CHÍ 


Những bài kinh tiếp theo y như vậy. Tôi chỉ chú thích từ khó. 


277 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


'Assaddhä':bát tín, không có niềm tin nơi Tam bảo, không tin nghiệp lý, luân hồi, 
người khuất mặt, sự chứng đắc của ai đó. Đây là bốn điều căn bản của niềm bất 
tín. 


- Không tin nghiệp lý nghĩa là không tin chuyện làm lành làm thiện làm ác sẽ để 
lại hậu quả. 


- Không tin luân hồi là không tin giáo lý Duyên khởi, cứ nghĩ chết rồi là hết. 


- Không tin người khuất mặt thì không tin vào loài hóa sanh, cái gì khả năng của 
mình chứng minh không nỗi thì mình bèn cho rằng không có. Nhiều người tưởng 
đó là văn minh là khoa học. Từ lâu tuôi trẻ VN được giáo dục mình không tin tức 
là người có học thức, có lý luận, còn tin dễ dàng thì gọi là dốt nát, mê tín. Thái độ 
khoa học không phải như vậy. Tin tầm bậy tầm bạ ông Tà ông Táo thì không nên, 
nhưng cái gì cũng bác vì không chứng minh được thì đó là thái độ phản khoa học. 
Ví dụ tôi đang ở trong tòa cao ốc của thành phố New York, 80 tầng, quí vị nói có 
con rắn dài tám mét, thì tôi lấy làm lạ, tôi muốn bác thì phải dựa vào nền tảng lý 
luận nào đó, chớ không phải là không chứng minh được chuyện đó có thì cho 
răng không có. Sức của mình tới đâu mà nói là chứng minh không được? 


Một người bình thường thì chứng minh về con vi trùng như thế nào? 


Chuyện mình biết, so với chuyện mình không biết nhỏ hơn tỉ lệ một phần một tỷ. 
Vì con số 1 là hữu hạn, và một tỷ cũng là con số hữu hạn. Trong khi đó cái mình 
biết là hữu hạn, còn chuyện mình không biết là vô hạn. Phải nhớ rằng, Đức Phật 
dạy: Cho dù không có kiếp trước kiếp sau, không có luân hồi quả báo, thiện ác 
báo ứng thì ta nói người làm lành vẫn được an lạc hơn người sống bất thiện. 


Biếng nhác nghĩa là không tỉnh tắn: không cầu tiễn, không hướng thượng. Người 
sông không nô lực trong thiện pháp cũng có thê kê là một loại bât thiện khác. 


Ít nghe: không lắng nghe những điều được tuyên thuyết bởi hiền nhân. 


Thất niệm: sống không chánh niệm. Chánh niệm là đời sống tỉnh thức, toàn bộ 
Phật pháp gom gọn trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Kinh Tứ Niệm Xứ kêu gọi mình 
sông theo hai tiêu chí: Chánh niệm và Tỉnh giác. Chánh niệm là biết rõ cái Bì 
đang xảy ra trong thân tâm của mình (how 1s), trí tuệ thì biết rõ what is, biết rõ 
bản chất của thân tâm là cái øì. Toàn bộ rắc rồi của thế giới này được khởi đi từ sự 
thất niệm của phàm phu, chúng ta không kiểm soát được, không quan sát kịp thời 
những gì mình nói, sắp nói, những gì mình đang làm, sắp làm, những gì mình 


278 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đang suy nghĩ, đã suy nghĩ, sắp sửa suy nghĩ thì mình không kiểm soát được. 
Thất niệm sẽ dẫn đến cái rối răm của thế giới. Cái rôi rắm của thế giới sẽ không 
xảy đến cho những con người sống tỉnh thức, sống chánh niệm. Trí tuệ cũng vậy, 
không phải là học giỏi, có học vị mà là sống biết rõ điều gì có lợi ích cho mình 
cho người đời này kiếp khác, cái gì hại mình hại người, đời này đời khác. 


Không biết sợ, không biết thẹn: không có tàm úy. 


Đức Phật có vô số ân đức nhưng gom lại có ba đức lớn: bị đức, tịnh đức, trí đức. 
Trí đức là cái gì Ngài cũng biết, bi đức là ai Ngài cũng thương. Tịnh đức là đức 
lành nào Ngài cũng có, dầu cho Thế Tôn sống giữa rừng người hay sống một 
mình giữa rừng sâu thì Thế Tôn trước sau là một. Phàm phu thì khác, khi mình 
sông giữa rừng người thì khác, sông bên cạnh người thân thì khác, khi lùi vào 
một góc khuất nào đó thì mình lại có thể là con người khác. Bốn ý nghĩa của chữ 
Như Lai: Từ đêm thành đạo, đến đêm Niết bàn, Thế Tôn nói sao thì làm vậy, làm 
sao thì nói vậy. Từ đêm thành đạo, đến đêm Niết bàn, những øì Thế Tôn nói thì 
không thể sửa khác được. Những ý nghĩa đó làm nên cái gọi là hồng danh Như 
Lai. 


Ủy: sắp làm sắp nói điều gì bất thiện thì luôn luôn bị ám ảnh bởi một trong những 
nỗi sợ: sự căn rứt của bản thân, sợ dư luận, sợ pháp luật trừng phạt, sợ ác báo quả 
khổ sau này. 


Thất niệm là sống không tỉnh thức, sống như kẻ chết rồi mà chưa chôn. Chôn rồi 
mà chưa chết là những người khi sông có thực hiện những điều lành, có đóng góp 
cho chúng sinh, dù họ có đi mất thì dư hương, ảnh hưởng tích cực của họ vân còn 
lại ở đời, không mất. Ví dụ như Đức Phật, các bậc hiền thánh, Không Tử, Huyền 
Trang, ngài Ajahn Chah... họ không còn nữa nhưng đóng góp của họ vẫn sừng 
sững giữa đời như một ngọn núi. Đó là những người có chánh niệm. 


Ác tuệ: người không trí, hành động mà không dựa trên hiểu biết sáu tiêu chí: lợi, 
hại, mình, người, đời này, kiêp khác. Sông không quan tâm đên 6 khía cạnh này 
gọi là ác tuệ. Đủ sáu khía cạnh này thì gọi là hiện trí. 


Trong quá khứ, trong hiện tại, trong thời vị lai, bất cứ không gian thời gian nào 
thì những điều này vẫn như vậy: chúng sanh cỡ nào thì cộng hưởng, cộng trú, 
cộng sinh, cộng nghiệp với những người tương đương với mình. Có người có đức 
tin trong sạch nhưng tại sao họ sống chung với những người vô thần, dị kiến? 


279 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Lòng của người này luôn nghĩ về người kia, cũng là một cách cộng hưởng. Ví dụ 
tôi có đức tin Tam Bảo, có kiến thức Phật pháp. nhưng lại là người thiếu pháp bố 
thí, không nghiêm trì giới luật, mai này có thê tôi sanh ra trong bối cảnh không 
tốt đẹp lắm. Nhưng với những øì tôi có, tôi cũng là một điểm hẹn của các bậc 
hiền trí, do tôi thiếu phước nên cơ hội gặp những vị đó hơi ít so với các bạn lành 
của tôi. Trong kinh Đức Phật có dạy, khi tỳ kheo đến một địa phương nào đó thì 
ưu tiên cho người có giới hơn là người không có giới, ưu tiên cho người có hạnh 
bố thí hơn là người không biết bố thí, ưu tiên cho người đa văn hơn người không 
lắng nghe, ưu tiên cho người có tàm úy chớ không phải người không có tàm úy, 
ưu tiên cho người có đức tin chớ không phải không có đức tin. Ví dụ có người 
nào đó mời tôi đến Bắc Âu hoặc tôi tự lây vé máy bay đi qua Đan Mạch, thì chỗ 
tôi tìm đến phải là một ông thầy, một sư cô hay cư sĩ nào đó có niềm tin Phật 
pháp. Nếu phải ghé chỗ nảo đó thì tôi vẫn thích ghé chỗ người có lòng tu hơn, dù 
họ nghèo nản cách mấy đi nữa nhưng tôi vẫn ưu tiên bởi họ có niềm tin. Dù họ có 
sông cô đơn quạnh hiu ở Bắc Âu nhưng nội dung tâm hồn của họ là điểm hẹn của 
những người giông họ. Người thích nhiếp ảnh, thì tìm đến người thích nhiếp ảnh, 
người thích chơi tem tìm đến người chơi tem, người thích chơi đỗ cô tìm đến 
người thích chơi đồ cô. Trên thế giới này người ta lập ra những câu lạc bộ để 
những người đồng sở thích tìm đến nhau, câu lạc bộ của những người đua ngựa, 
người chơi du thuyền, chơi xe, đánh bài, uống rượu, người độc thân, người li dị, 
thích làm chính trị, hoặc câu lạc bộ cho những người ủng hộ những phong trào 
nào đó. Các câu lạc bộ đó là điểm hẹn cho những người ở cùng cảnh giới với 
nhau trong lĩnh vực nào đó. 


Tôi đã giảng một lèo cả chục bài kinh. Tiếp theo là bài Năm Học Pháp. 
NĂM HỌC GIỚI (Pancasikkhapadasutta) 
*Ngũ giới 


Bài kinh này HT Minh Châu ghi là Năm Học Pháp nhưng phải hiểu là Năm Học 
Giới, là Kinh Ngũ Giới. Tại sao tôi dừng lại ở kinh này? 

Có một số chuyện phải nói rõ với bà con ở đây. Trong chú giải có ghi rõ. 
Nghiệp sát sinh: 

“pãnãtipato dosamohavasena dvimũlako”: nghiệp sát sinh có từ hai căn bất thiện 
là sân và s1. 


280 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nhiều người không biết cứ nghĩ đi săn bắn, câu cá là đo thích. Hoặc người đang 
làm cá, hoặc làm thịt con này con kia là do thích. Cảm giác ngôi rình con môi để 
câu, để băn, thì lúc đó là tâm tham, nhưng động cơ rốt ráo của động tác chấm dứt 
mạng sống của đối tượng thì bắt buộc phải được thực hiện tử tâm sân. Tâm sân là 
sự tàn phá hủy diệt đối tượng. Ngay khoảnh khắc quyết định xuống tay cướp 
mạng sống của đối tượng, lúc đó phải là tâm sân nhưng quá nhanh nên mình 
không ngờ. Thấy người ngôi câu cá chỉ ngồi thong thả cười vậy thôi nhưng lúc 
quyết định giật sợi dây câu dính miệng con cá thì lúc đó phải có cái ác trong đó. 
Săn bắn cũng vậy, lúc bóp cò hoặc cầm con dao cứa cô con thú lúc đó phải có 
tâm sân, phải có chút yêu tố tâm lý là sự tàn phá hủy diệt, sự chà đạp giày xéo lên 
đối tượng. Đó là giới sát sanh. Nghiệp sát sanh do hai căn bất thiện là sân và sỉ 


Nghiệp trộm cướp có từ ba căn bắt thiện là sân và sĩ hoặc tham và si. Nhiều khi 
mình cô ý lây món gì đó cho bõ ghét, hoặc tàn phá món đô người nào đó ưa 
thích, gọi là lây do giận hoặc do tham 


Nghiệp tà dâm do hai căn tham và s1. Tà dâm là chung chạ với người khác cũng 
là do tham hoặc do tham cộng với s1. 


Nghiệp nói dôi (vọng ngữ) do ba căn sân và s1, hoặc tham và sI. 


Nghiệp lưỡng thiệt (pisunavãc8) và nghiệp phiếm luận cũng do ba căn như 
nghiệp vọng ngữ. 


Nghiệp ác ngữ (pharusaväc8) do hai căn bất thiện là sân và sĩ. 


Trong mọi trường hợp, hễ bất thiện là có phải sỉ đi cùng. Bởi sĩ là vô minh trong 
Bốn Đề (nói một cách chuyên môn) hoặc nói khác đi là không thấy được nghiệp 
lý không thấy được luân hồi. Ngay khoảnh khắc đó mình coi nhẹ những điều đó 
hoặc không quan tâm, không nhớ, không thấy. Một vị Tu-đà-hoản thì không cách 
chỉ sát sanh được vì vị ấy luôn luôn có nhận thức thường trực về nghiệp lý. Mình 
học đạo chẳng có gì để mình kiêu nøạo, VÌ cái hiểu của mình không đủ để chấm 
dứt phiền não, và không đủ đề thay đổi con người của mình trở nên tốt hơn; cái 
hiểu của mình về Phật pháp chỉ có tác dụng đời này chứ đời sau (mà có thê là một 
lát nữa đây) sanh ra trong gia đình cộng sản vô thần, gia đình Hồi giáo, Cơ Đốc 
giáo hay tào lao giáo nào nữa thì bao nhiêu cái học của mình lúc đó thành zero. 
Bây giờ mình học A-ty-đàm, làm hành giá Tứ Niệm Xứ ở Miền Điện, chứ lát nữa 
chui vào bụng ông cán bộ cao cấp, ông gởi qua TQ, Cuba, Bắc Hàn tập huấn rồi 
cho ngồi ngôi cao chức cả, tối ngày cứ lo củng có cái quyền lợi, còn nhớ gì Phật 


281 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


pháp nữa không. Tu học là gieo chủng tử Phật pháp, nhưng tôi cũng báo cho quí 
vị biết một tin buồn, chủng tử là khi nào mà mình gặp được hiền thánh, khi nào 
mình sanh ra trong điều kiện thích hợp với cái mình đã học, đã tu, đã suy nghĩ thì 
chủng tử đó mới có điều kiện đề lộ diện, chứ còn nếu mình chỉ học thôi mà còn là 
phàm phu, lại do tiền nghiệp quá khứ nhiều biết bao nhiêu, chỉ cần tái sanh vào 
chỗ trời ơi đất hỡi thì những cái mình học tạm thời xếp xó. Tạm thời này trong 
thời gian bao lâu? 


Tạm thời này có thể là một năm, mười năm, hai mươi năm hoặc một kiếp, hai 
kiếp, một trăm kiếp, tám chục ngàn kiếp. Trong chú giải Bồn Sự kể rằng, có một 
vị A-la-hán thời Đức Phật mới có năm tuổi. Lúc đầu tôi nghĩ kinh ghi nhằm số, 
trong bản Thái ghi số 5, đò trong bản Päli ghi là Pañca. Năm tuổi hiểu được cái gì 
mà lại đắc A-la-hán? 


Vị này lần đầu tiên sơ phát bồ đề tâm cầu giải thoát thời gian đó lâu đến nỗi quí 
vị nghe mà hết hồn. Trong ngày Bồ tát Sumedha trải mình lên đống sình cho Đức 
Phật và chư thánh tăng dẫm mà đi, ngài sơ phát bồ đề tâm, phát đại nguyện trở 
thành Chánh Đắng Chánh Giác. Vị sadi năm tuổi này lúc đó là có mặt trong đám 
đông mục kích toàn bộ quang cảnh đó, khi mọi người nghe Phật Nhiên Đăng xác 
nhận: “Đây là vị Phật tương la1” (bodhisatta, buddhankura). “Ankura': lộc, chồi 
non, đọt măng. “Buddhankura' là vị Phật tương lai. Lúc đó trong đám đông (gồm 
chư thiên và loài người) có một cô gái, thấy Bồ tát được thọ ký mừng lắm, có 
mấy cái bông bèn chia hai đưa cho Bồ tát và nói rằng: Ngài cúng cho Phật đi. 
Đức Phật Nhiên Đăng mới nói rằng cô gái này sẽ cùng với Bồ tát (đang nằm dưới 
đất) chung vui cộng khổ và sau cùng người nữ này sẽ là người đi theo Bồ tát suốt 
hành trình Phật đạo, lý tưởng Ba-la-mật, đó chính là bà Yasodhara (Da- Du-Đà- 
La). Cũng trong hội chúng đó, nhiều người hoan hỉ và phát nguyện trở thành 
Phật, nhưng một tỉ người phát nguyện cũng chỉ một người thành. Trong số đó có 
một người vô danh cũng hoan hỉ nhưng tàn cuộc thì người này sau này chơi với 
bạn xâu, phạm tội giết cha giết mẹ, cứ vậy trầm luân sa đọa, thỉnh thoảng cũng 
trồi lên làm người, tu hành lai rai chút ít rồi đọa tiếp, cứ như vậy suốt bốn a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiếp tương đương Bồ tát Thích Ca Mâu Ni tu hành Ba- 
la-mật, tương đương bà Yasodhara, đến đời Đức Phật Thích Ca thì đắc quả A-la- 
hán lúc bảy tuôi. Tôi kế chuyện này ý muốn nói rằng mình làm phước làm thiện 
thì không có mắt, nếu có lòng hướng đến quả vị giải thoát. Nhưng nếu tu hành 
giải đãi thì rất lâu. Những øì mình học mình tu bây giờ mà tự hào tự đắc, thấy cao 
siêu vĩ đại nhưng thật ra chỉ cần 15 phút nữa không thở nữa thì chuyện mình đi về 
đâu có trời biết, lát nữa đây mình sanh ra làm rắn chuột, cào cào, châu chấu gì đó 


282 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cũng không biệt, và nêu làm người mà lọt vào xứ Trung Đông hoặc Châu Au 
ngoan đạo TCG hoặc cộng sản vô thân thì mọi sự sẽ khác đi nhiêu lăm. 


Trong này tôi thấy cái gì cần thì giải thích thêm, phần còn lại bà con tự biên tự 
diễn nghen. Trong đây nói mỗi một nghiệp có bao nhiêu khía cạnh phải phân 
tích, tôi nghĩ chăng cần thiết, bà con là dân không chuyên mà tôi đi chuyên quá 
thì mất thời gian của mình mà cũng uống thời gian của quí vị. Trong đây nói 
nghiệp ác như vậy xét trên khía cạnh cảnh, khía cạnh thọ, khía cạnh căn. Khía 
cạnh cảnh: nghiệp sát sanh lây mạng sống của chúng sinh làm cảnh, thuộc về 
cảnh hữu vi. Nghiệp trộm cắp cũng lẫy chúng sinh làm cảnh. Nghiệp nói dối 
cũng lấy chúng sinh làm cảnh, nhưng nghiệp phiếm luận lấy chúng sinh làm cảnh 
đã đành, mà còn lẫy những điều thuộc về cảnh pháp, những điều liên hệ trực tiếp 
và gián tiếp. Có cái liên hệ trực tiếp cảnh sắc, cảnh thính, cảnh khí, cảnh vị. Có 
cái liên hệ cảnh pháp. Khía cạnh thọ:nghiệp sát sinh thuộc về khổ thọ, tâm sân. 
Nghiệp trộm cắp đủ 3 thọ (khô, lạc, xả), có lúc lẫy vì vui, có lúc lẫy vì bực mình, 
có lúc hờ hững lãnh đạm. Tà dâm thì có hai thọ (xả hoặc lạc). Nói dối có đủ ba 
thọ, nói đâm thọc, nói ác ngữ có khô thọ. Phiếm luận có đủ ba thọ. 


MƯỜI TÀ ĐẠO 


Người sông theo chánh đạo sẽ đên với nhau. Kẻ tà đạo cũng đên với người tà 
đạo. 


Chúng ta đang kết thúc phẩm thứ ba với kinh Mười Chỉ. Phẩm thứ tư sẽ bắt đầu 
với kinh Bôn. 


MƯỜI CHI 
*Bbát Chánh Đạo. 


Chánh kiến là trí tuệ thấy rõ Tam tướng và nghiệp lý. Tam tướng là biết rõ vạn 
hữu do duyên mà có, đã có rồi phải có lúc biến mất. Trí thấy nghiệp lý là biết rõ 
tâm thiện, việc thiện, lời thiện dẫn đến quả lành; tâm ác, việc ác, lời ác dẫn đến 
quả khổ. Nói rộng thì chánh kiến là trí tuệ trong Bốn Đế. Khổ đề là mọi hiện hữu 
ở đời. Tập để tạo ra (make, create) Khô đề. Đạo đề dẫn đến (lead) Diệt đề. 

Do hiểu mọi hiện hữu là khô nên không tha thiết với bất cứ hình thức hiện hữu 
nào ở đời. Do hiểu tham thích là nguồn khổ nên e sợ trước mọi đam mê. Do hiểu 
cứu cánh giải thoát thật sự phải là sự văng mặt của danh sắc, phiền não nên 
không màng đến những cứu cánh nửa vời nào đó như mong sanh về cõi này hay 


283 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cảnh nọ. Do hiểu con đường giải thoát chỉ có một là Bát Chánh Đạo nên không đi 
theo những pháp môn hành trì năm ngoài Bát Chánh Đạo. 


Chánh tư duy là ngược lại với tà tư duy. Chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sân tư 
duy, và bât hại tư duy. 


Ly dục tư duy là không suy nghĩ đam mê trong năm trần cảnh, là những suy nghĩ 
đi ngược lại ham thích ở đời. Chỉ có những suy nghĩ chỉ gôm tín, tân, niệm, định, 
tuệ, vô thường, nhân quả, Tam tướng... 


Vô sân tư duy là không bất mãn những gì ở đời theo nghĩa tiêu cực (ghét, không 
ưa, giận, phiên cái này cái nọ người này người kia). 


Hại tư duy là những suy nghĩ mang nội dung chống phá, đập đồ, hủy diệt, chà 
đạp đôi tượng, mong cho ai đó bị cái này cái kia, hoặc vật gì đó tan nát, hư hao. 
Không như vậy thì gọi là bât hại tư duy. 


Có một cảnh giới tạm thời không có ly dục tư duy, vô sân tư duy, và bất hại tư 
duy đó là cõi Phạm Thiên. Trên cõi Phạm Thiên Sắc giới trở lên không có dục tư 
duy, sân tư duy và hại tư duy. (Tôi đang giảng dựa theo chú giải của Đề Phân 
Biệt Kinh, Kinh Trung Bộ.) 


Chánh ngữ: cách nói năng đi ngược lại với tà ngữ. Tà ngữ là nói dối, nói đâm 
thọc, nói lời độc ác, nói lời vô ích. Chánh ngữ là những đề tài nói chuyện dẫn đến 
sự thành tựu, sự hỗ trợ Bát Chánh Đạo, hỗ trợ tu tập, khiến thiện pháp sanh 
trưởng. Gồm có 10, cách nói năng nào hỗ trợ Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định, 
Chánh giải thoát, Chánh trí thì gọi là Chánh ngữ. Còn mở miệng ra mà không 
giúp được 10 điều trên thì gọi là tà ngữ. Gặp nhau mà nói toàn tham hay sân là 
thua rồi. Chánh ngữ là đề tài nói chuyện nào khiến thiện pháp tăng trưởng. Năm 
nay tÔiI già rồi, gần 50, mới ngộ H một điều tại sao tôi thường xuyên sống bực 
mình suốt “mùa thu cách mạng”, tôi ngộ ra, ngày nào trên tay mình còn có cục a 
lô, ngày nào còn check emaIl là còn bực mình, ngày nào còn gặp ông Tám bà Tư 
là ngày đó còn khổ. Tôi phát hiện một điều đó là bà con muốn tu thiền Chỉ, thiền 
Quán, đặc biệt là tu tâm từ, thì chuyện đầu tiên là cắt đứt mọi quan hệ với thiên 
hạ kế cả người thân thiết nhất (cha, mẹ, vợ chồng, con cái, thầy tổ...) chỉ nên gặp 
người nào mà họ giúp cho mình công phu tu tập trước mắt, còn sự có mặt nào 
không giúp được gì thì làm ơn né. Còn cầm cục alô, còn trả lời email, còn có 
facebook, paltalk, skype thì tôi xin hứa một ngàn hai trăm phần trăm đừng hòng 


284 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nói chuyện tu tâm. Chánh ngữ vô cùng quan trọng, hễ thấy đề tài tào lao là làm 
ơn cắt ngay. 


Chánh nghiệp: trong kinh có định nghĩa rất mềm cho bà con sơ cơ: không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Nói cho rốt ráo, tất cả thân nghiệp của mình 
đều phải là thiện, là lành mới là chánh nghiệp. Không phải chỉ né sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm; cách nói này cũng là mẹo: khi một người không sát sanh, trộm cắp, 
tà đâm thì họ có một mức độ tối thiểu như thế nào rồi. Không sát sanh là lòng 
luôn luôn tôn trọng tánh mạng, cảm giác, cảm xúc của người khác. Không trộm 
cắp là lòng luôn luôn tôn trọng quyền lợi của người khác. Không tà dâm nghĩa là 
co¡ nhẹ tình cảm nam nữ. Đơn vị gôc của tam giới này chính là cối Dục. Có đi về 
cõi nào đi nữa, hễ sống hết tuổi thọ là trở về cõi Dục. Nếu về cõi Dục mà ngồi 
yên không có gắng gì hết thì đi về 4 đọa xứ. Vì sao vậy, vì phiền não trong người 
lúc nào cũng mạnh hơn tất cả, nặng hơn thiện pháp. Các thành tố tâm lý gồm có 
thiện ác, nhưng ác là gốc của mình, chỉ sơ ý lơ đễnh một chút thì sẽ trở về với cái 
bất thiện. Trong nghiệp bất thiện, tham ái vô minh là sốc. Trong Tăng Chi Bộ 
Kinh bài đầu tiên Đức Phật nói: Ta không thấy một sắc, thinh, khí, vị, xúc nào 
xâm chiếm và ngự trị tâm người nam như sắc, thinh, khí, vị, xúc từ người nữ. Và 
không thấy những gì làm cho người nữ đam mê hơn là những gì xuất phát từ 
người nam. Đơn vị gốc. của phàm phu là tình cảm nam nữ. Cốt lõi của chánh 
nghiệp là tôn trọng quyên lợi của người khác, quyền sông và quyên sở hữu. Ý 
nghĩa thứ hai của chánh nghiệp là đối phó “tội tổ tông” trong PG. 


Chánh mạng: Tôi từng hỏi nhiều người chánh mạng là gì, và họ trả lời là không 
tà mạng. Như vậy thì một người nằm thiêm thiếp trên giường cũng là chánh 
mạng sao. Nếu nói chánh ngữ là không nói dối, không đâm thọc, không nói lời ác 
ngữ... thì một người nằm liệt giường hay đứa bé còn bú chưa biết nói là đang 
chánh ngữ sao. Chánh mạng là sống bằng tinh thần đối lập với tà mạng. Tà mạng 
là kiêu sống bằng phương cách bất thiện. Theo tỉnh thân rốt ráo của Phật pháp, 
mọi hiện hữu ở đời là khổ cho nên chuyện tha thiết sông ở đời đã là chuyện 
không đúng. Bây giờ muốn duy trì sự có mặt đó băng cách đàng hoàng đã bậy. 
nói chỉ là duy trì sự có mặt đó bằng cách tầm bậy thì còn bậy cỡ nào nữa. Hành 
giả luôn luôn nhớ rằng duy trì sự có mặt này đã là bậy rồi, mà duy trì bằng cách 
giựt dọc, đe dọa, nịnh bợ, lừa dối, buôn gian bán lận, bán những thứ hại mình hại 
đời, kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác v.v.. . gọI là tà mạng Người xuất gia 
sông theo cách phi Sa-môn thì gọi là tà mạng. Cách sông của Sa-môn, tăng mi là 
trang nghiêm bản thân và sông băng niềm tin của cư sĩ. Đó là chánh mạng của 
hàng xuất gia. Tất cả những phương thức làm thầy bà, phong thủy, bói toán, cầu 


285 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đảo; hoặc dọa người ta là sao La Hâu, sao Kê Đô chiêu mạng, cần phải cúng sao 
giải hạn v.v... đều là tà mạng. 


Bát Chánh Đạo không phải là hình thức nhìn bằng mắt, Bát Chánh Đạo ở đây là 
tinh thần nhiều hơn thê hiện. Ví dụ trong kinh nói giây phút chứng đạo mình phải 
có đủ bát chi đạo, nếu mình định nghĩa chánh mạng là nuôi mạng chân chánh thì 
trong một khoảnh khắc ngắn như vậy mình nuôi mạng kiểu gì. Vì vậy chỉ nói về 
mặt tinh thần, tinh thần nào đối lập với tà mạng thì gọi là chánh mạng, tinh thần 
nảo đối lập với tà ngữ thì gọi là chánh ngữ, tinh thần nào đối lập với tà nghiệp thì 
gọi là chánh nghiệp. A1 nghĩ ngờ điều tôi nói thì xin vào đọc trong Vô Ngại Giải 
Đạo, tiếng Việt đã có; Tam Tạng cuốn 31, phần Maggakathä. 


Chánh niệm: niệm ở đây phải là chánh niệm của hành giả tu Tứ Niệm Xứ. Niệm 
của một anh chàng ăn trộm trèo tường hay một kẻ ngoại tình trốn dưới giường thì 
không gọi là chánh niệm. Niệm là ghi nhận cái gì đang xảy ra, để cho trí tuệ làm 
việc. Đụng chạm, nóng, lạnh, đi, đứng, nằm, ngồi, buôn, vui biết rõ. Biết rõ cái 
này là tham, cái này là sân, cái này là thọ hý, thọ khô, thọ lạc... cái này là hỷ giác 
chỉ, cần giác chị, cái này là dục triền cái, sân triền cái v.v... đó chính là trí tuệ. 
Một người Hồi Giáo, Ấn Giáo, Do Thái giáo, họ vẫn có chánh niệm, nhưng niệm 
đó không được gọi là chánh niệm trong Bát Chánh Đạo 


Chánh định: là một trong ba thứ định: sát-na định, cận định, kiên cô định 
(khanikasamadhi, upacarasamadhi, appanasamadhi). 


Sát-na định: khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. 
Cận định: khả năng tập trung của của người sắp đắc thiên. 
Kiên cô định: là định của tầng Sơ thiền trở lên. 


Định là sự tập trung tư tưởng của người đang hành đạo giải thoát, không phải của 
người thích trâm luân. Đang lái xe, đang ngôi sửa đông hô hay chơi tem cũng là 
định nhưng không phải là chánh định. 


Chánh tinh tấn gồm ‹ thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Thận cần là ngừa điều xấu 
chưa xảy đến. Trừ cần là sự nỗ lực ngăn chặn điều xâu đang có, là nô lực phát 
triên điều tốt đẹp chưa có, làm cho nó phát sinh. Tu cần là nỗ lực tìm thêm việc 
tốt trước đây chưa có. Bảo cần là gìn giữ sự tốt đẹp không để mắt. 


286 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nếu mình là hành giả, CÓ người rủ chiều nay đi shopping, mình biết niệm mình 
đang mạnh, đang tốt, nếu mình đi thì chánh niệm sẽ bị mất. Ngay trong suy nghĩ 
đó là có đủ tứ chánh cần. Vì đó là chuyện chưa xảy ra, mình còn đang trong thiền 
viện, mình đã lường trước sẽ thất niệm, không muốn ác pháp sẽ có, sẽ bị phiên 
não, đó gọi là thận cần, và khi có chánh niệm như vậy cũng đang có trừ cân, đang 
đối phó với cái tham. Bốn cái thận, trừ, tu, bảo này luôn có mặt. 


ĐI ngược Bát Chánh Đạo tức là bát tà đạo. Mười Đạo là có chánh trí và chánh 
giải thoát. Chánh trí là 19 trí phản khán. Tà giải thoát (micchavimuttI = 
kusalavimutti) là sự giải thoát bằng cách quân quanh trong Tam giới bằng các 
thiện nghiệp hữu lậu. 


Tà trí là phản khán sai lầm. Người ta có đắc thiệt thì mới có chánh trí để nhìn lại. 


287 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 31-1-2015 NĂM HỌC GIỚI (tt) 


Ôn lại bài cũ, Đức Phật dạy, chúng sinh loại nào đi theo loại đó. Loại người nào 
tìm loại người đó đề chơi, thông thường là vậy. Có vui thì người ta mới đi kiếm 
chỗ chơi. Người thích đàn ca hát xướng, ăn uông, câu cá sẵn bắn, ngôi lê đôi 
mách có khuynh hướng tìm đến nhau. Đặc biệt là những người nhiều chuyện, bản 
thân họ biết những điều đó là do mình bịa ra, và đối phương cũng là dân nhiều 
chuyện như mình, chuyện bé xé ra to, nhưng chính người nhiều chuyện là người 
thường bị cuốn hút bởi chuyện tào lao của thiên hạ. Mình thường hay nói dối, lẽ 
ra mình phải cảnh giác đề phòng chứ, vậy mà khi người khác gạt mình vẫn tin 
như thường. Chính mình biết đó là người xấu người ác, chỉ cần mình sa cơ là họ 
xuống tay không thương tiếc, nhưng làm øì làm chưa gặp chuyện là cứ xáp vô 
chơi. “Cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi”. Có trường hợp, người ta chỉ cần 
giống người mình thích là mình đã khoái. Vì vậy, hãy cần thận lựa bạn mà chơi. 


Trở lại một chút bài Năm Học Giới, ngài Minh Châu dịch là “Năm Học Pháp” 
nghe rât lạ. Dịch là Ngũ giới cũng không saI. 


Để gọi là sát sanh thì phải đòi hỏi 5 yếu tố: Trước hết, đó phải là chúng sinh, biết 
đó là chúng sinh, có tâm sát hại, sự nô lực, động vật đó bị chêt do sự nô lực của 
minh. 


Sự nỗ lực có thê bằng nhiều cách, ví dụ di ngón tay, chế nước sôi, bật quẹt cho 
mấy con kiến chết. Nếu nhìn hột mè mà tưởng là con kiến thì không phải là sát 
sanh, sát sanh là biết rõ đây là con kiến. Năm điều này có thể xem trong cuốn 
Kinh Nhật Hành của HT Hộ Tông. Ở đây tôi chỉ kể những chuyện mà trong đó 
không nói. 


Theo Chú giải, sát sanh là chuyện phải tránh vì chính mỗi người đều sợ người 
khác tấn công, sao lại tân công người khác. Không ai muốn đau đớn chết chóc, 
sao lại làm cho người khác phải đau đớn chết chóc. Có người làm khó hỏi tôi, 
nếu như nhà nhiều chuột nhiều gián, nếu không giết thì phải làm sao. Trong sỐ 
người hỏi này có người thật lòng, có người thì làm khó. Đề trả lời câu hỏi đó, 
hoặc như câu hỏi, đạo Phật là đạo từ bị, nhưng có ai muốn làm hại mình thì sao, 
tôi chỉ có một câu trả lời chung, đó là có tới trăm ngàn trường hợp làm sao có thể 
tìm ra một hướng giải quyết cho tất cả tình huống được. Câu trả lời duy nhất là: 
Anh hãy tự hỏi lòng anh đi, anh có muốn sát sanh hay không, anh có tham của 
người hay không, anh có lòng hại người hay không? 


288 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nếu anh trả lời thật lòng không muốn, thì ở mỗi hoàn cảnh sẽ có lối thoát. Ví dụ 
nếu biết đó là những con kiến, con chuột, con gián, giết nó mình sẽ bị cái gì đó, 
không nói đến nghiệp báo xa xôi, chỉ cần biết giết con kiến xong mình mất ngủ 
hai đêm, giết con chuột xong mình nổi dị ứng một tuần, giết con gián xong thì 
mụn đầy mặt v.v..., nêu giết xong quả báo nhãn tiền như vậy thì tự nhiên mình sẽ 
tìm ra lỗi thoát ngay. Còn đây là lòng mình thật ra không tha thiết lắm trong 
chuyện từ bị, thương chúng sanh. Khi mình thương con mình, con mình đưa 
mình vào biết bao nhiêu hoàn cảnh khó xử mình đã giải quyết ra sao? 


Rất là ngoạn mục! Bởi vì mình thương con. Vì vậy trong những hoàn cảnh thế 
này mình cũng có cách lách rât linh động, hãy hỏi lòng mình, mình có thật sự 
muôn giữ giới hay không, nếu muốn thì ở mỗi hoàn cảnh mình sẽ tìm ra cách giải 
quyết tốt nhất. 


Năm yếu tố cấu thành tội sát sanh: 


Pañca sambhara honti — pano, panasaññita, vadhakacittam, upakkamo, tena 
maranant (1.Đôi tượng là chúng sinh. 2.Minh biệt đó là chúng sinh. 3.Có tâm cô 
sát. 4.Ra sức giệt. 5.Đôi tượng bị chêt dưới tay mình) 


Quí vị chịu khó đi, quí vị nào ghét Pa]I cũng chịu khó, đây là cơ hội để mình học 
bản gốc. Dùng điện thoại nói dóc thì được, mà học cái khó thì nói mình không có 
thời gian. Vừa rồi tôi đi Anh, giữa thành phố Luân Đôn hoa lệ vậy mà mỗi ngày 
vẫn có những Phật tử Miễn Điện đến chùa cúng dường thức ăn. Giàu có, nghèo 
có, bữa ăn sơ sài nhưng cách của họ đẹp lắm. Họ tác bạch bằng tiếng Miến Điện. 
Tắt cả những người trong nhóm đều đứng chạm tay vào bàn đề dâng chư tăng, 
dầu các sư nói tiếng gì với họ trong đó toàn là thuật ngữ Päli. Tôi rất hoan hỉ và 
nhớ đến bà con VN mà chạnh lòng. Tuy trong ngôn ngữ của họ có tiếng Päli sẵn, 
nhưng không phải vay mượn Pä|i nhiều như vậy. Ông sư nói chuyện với Phật tử 
xài từ Pãli nhiều như là thầy Bắc tông giảng cho Phật tử VN xài từ Hán Việt. Các 
sư Thái Lan, Tích Lan hay Min Điện nói chuyện với Phật tử, tiếng gì không cần 
biết nhưng xài từ Pa]I rất nhiều vì đệ tử của họ được học. Nếu quí vị cứ sợ những 
chữ này, mai này đi qua các thiền viện Thái Lan, Miễn Điện sẽ bỏ lỡ nhiều cơ 
hội, thí dụ mình đi trình pháp chăng hạn, ông thầy phần lớn vẫn xài chữ sati, 
sampajãna, uddhaccakukkucca, thay vì niệm, tỉnh giác, trạo hối. 


Tiếng Đức có chữ rất kỳ: 'anhaften'; có chỗ người ta dùng đề dịch chữ “tanhã” 
(khát ái), có chô dùng đê dịch chữ “upadana' (thủ) trong Duyên khởi. Đây là lý 
do tại sao chúng ta phải học Pa]I. 


289 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Năm yếu tố cấu thành tội trộm cướp: 


Pañca sambhara honti — paraparigøahitam, paraparigeahitasaññita, theyyacttam, 
upakkamo, tena haranant (1I.Đó là vật của người khác. 2.Minh biệt rõ điêu đó. 
3.Có tâm sang đoạt. 4.Ra sức chiêm hữu. 5.Đã lây được.) 


Bồn yếu tô cầu thành tội tà đâm: 


Cattaro sambhara — aøamaniyavatthu, tasmim sevanacIftam, sevanappayogo, 
maggenamagsapatIpattiadhivasananti. (I.Đôi tượng cầm ky. 2.Mình có lòng ham 
muôn gân gũi. 3.Ra sức. 4.Đã thực hiện xong) 


Đối tượng cấm ky ở đây là người được gia đình, thân nhân, kẻ giám hộ, luật pháp 
bảo vệ. Ví dụ ở gân cô nhi viện, trong đó có một cô bé dễ thương, nêu tìm cách 
chiếm hữu cô bé vẫn gọi là tội tà dâm, vì cô là người được giám hộ. Chỉ có một 
đối tượng ok là trên 1§ tuổi, có ý thức tự vệ rõ ràng và xã hội không lên án. Có 
những nơi người trên 1§ tuổi có quyền tự quyết. Nếu đối tượng đó bị mất trí, hôn 
mê, say rượu cũng không được. Bên Vân Nam, Trung Quốc, có những dân tộc có 
tập tục lạ, phụ nữ ra đường gặp đàn ông mình thích thì đến bắt chuyện rồi lấy 
ngón tay cào vào lòng bàn tay đàn ông, đề lại địa chỉ. Tối đó người đàn ông tìm 
đến nhà cô ta theo lối cửa số. Và hôm sau khi rời nhà cô ta thì ân đoạn nghĩa 
tuyệt như chưa từng quen biết. Giới tà đâm ở chỗ này không giống chỗ kia, ở chỗ 
A cho là phạm nhưng ở chỗ B thì không. Nhưng nói chung, theo lời Đức Phật, thì 
chúng ta hạn chế tối đa giao du với người khác phái ngoại trừ người hôn phối hợp 
pháp với mình. 


Bôn yêu tô câu thành tội nói dôi: 


Cattaro sambhara honti — atatham vatthu, visamvadanactftam, taJJo vayamo, 
parassa tadatthaviananant (I.Chuyện không thật. 2.Có lòng khuynh đảo thị phi. 
3.Tìm cách thuyêt phục đôi tượng. 4.Người ta chầp nhận lời mình) 


Trong trường hợp nào giới SÁT SANH được gọi là tội nặng, trường hợp nào 
được gọi là tội nhẹ? 


So gunavirahifesu tiracchanagatadrsu panesu khuddake pãne appasävaJJo, 
mahãsarIre mahasävaJJo. Kasma? 


Payogamahantataya, payogasamattepI vatthumahantataya. Gunavantesu 
manussadIsu appague appasavajJJo, mahagune mahãsavaJJo. Sarragunanam 


290 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


pana samabhave satI kilesanam upakkamanañca mudutäya appasavalJo, ttbbataya 
mahasavajJot 


Đối tượng bị giết không có đức độ, thân xác nhỏ bé thì tội ít, ngược lại thì tội 
nhiều. 


Khi giết một con người, con voi thì phải ra sức nhiêu, phải có cố ý đàn dựng sắp 
xếp, tô chức có hệ thống, c còn giết con kiến, con ruôi thì đơn giản, không phải ra 
sức. Đối tượng bị giết càng đức độ thì tội càng lớn, đối tượng to xác, thì tội nhiều 
hơn. Tâm lúc ra tay mà ý sát mạnh hơn thì tội cũng nhiều hơn. Ví đụ thấy nØƯưỜời 
ta bị đau tim lên cơn té xuống mà chai thuốc lăn ra, thay vì mình lượm chai thuốc 
cho người ta mình đứng ngó xem người ta làm gì, hoặc lẫy chân đá chai thuốc 
cho lăn ra xa mất tiêu. Một đằng mình ngó không ra tay, một đằng mình ra sức đá 
chai thuốc sang một bên, phải bằng một phiền não mãnh liệt (tibbakilesa) mới 
làm được chuyện đó. Chuyện mình đá hộp thuốc là mình đã cướp đi hy vọng sau 
cùng của người ta rồi, đây là ác dữ! 


Trong trường hợp nào giới TRỘM CƯỚP được gọi là tội nặng, trường hợp nào 
được gọi là tội nhẹ? 


Tam hĩne parasantake appasävajJam, parnte mahasavajJJam. Kasma? 


Vatthupamtataya. Vatthusamatte sati gunadhikanam santake vatthusmim 
mahasävaJJam, tam tam gunadhIkam upadaya tato tato hinagunassa santake 
vatthusmim appasävaJJam. 


Vật có giá trị sẽ tội nhiều hơn, lấy của người đức độ tội nhiều hơn. Từ đó suy ra, 
lấy của tập thê tội nhiều hơn của cá nhân. Như cúng dường tập thê Tăng thì công 
đức cúng dường lớn hơn cá nhân, vì trong đó hạng nào cũng có. Lấy vật giá trị tội 
nhiều hơn cũng là do phiền não mãnh liệt (tibbakilesa). Lấy trộm viên kim cương 
thì cái lòng muốn lấy phải mãnh liệt hơn lấy củ khoai củ sắn. Cúng dường trai 
tăng cho đông đảo chư tăng vô phân biệt thí thì công đức lớn hơn vì trong đó đủ 
hạng người, có vị sẽ thành Phật Chánh Đăng Giác, có vị sẽ thành Độc Giác, 
thành Chí thượng Thanh văn, có vị đã là Tu-đà-hoản, có vị sửa soạn thành A-na- 
hàm, có vị đang là A-la-hán, có vị có đại nguyện, có vị có tiểu nguyện. Vì vậy, 
nói tới đám đông thì phước cũng nhiều hơn và tội cũng nhiều hơn nêu mình có 
hành động nào nhắm tới tập thê đó. 


291 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong kinh Cúng Dường Phân Biệt, Trung Bộ Kinh có câu: Trong kinh Cúng 
Dường Phân Biệt, Trung Bộ Kinh có câu: “sangghe dinne amhepI dinnam”: Khi 
tăng chúng được cúng dường cũng là lúc Ta được cúng dường. Vì sao vậy? 


VÌ trong tập thể Tăng ấy hạng nảo cũng có, và khi nhìn vào tập thê Tăng không 
ai có thể không nghĩ đến Phật. Nhìn một tập thể Tăng trùng trùng điệp điệp mà 
không nghĩ đến Đức Phật thì không thể nảo làm được, giống như nhìn vô rừng 
mà không thấy lá nhìn mặt biển mà không thấy nước. 


Phước tội nào mà nhăm đên tập thê thì quả báo cũng lớn hơn nhăm vào cá nhân. 


Nếu bà con ở chỗ không có tăng ni thì thỉnh thoảng mời bà con bạn đạo đến nhà 
ăn bữa cơm thì đó cũng là sự cúng dường cho tập thể. Nếu tụ tập uống bia hát 
karaoke thì không phải, còn nếu tập trung lại hành thiền, lễ Phật, tụng kinh v.v... 
thì cũng gọi là cúng dường. 


Trong trường hợp nào gIới TÀ DÂM được gọi là tội nặng, trường hợp nào được 
gọt là tội nhẹ? 


Giới tà dâm cũng giống vậy, cá nhân đó là người có đức độ mà mình ra sức 
quyến rũ, rù quên đề người ta có phút xao lòng, đốn củi ba năm đốt một giờ với 
mình thì gọi là tội nặng. Còn đối tượng đó vôn lắng lơ trắc nết lăng loàn thì tội 
nhẹ một chút. 


So panesa micchacaro s1ladigunarahIte azamanIyatthane appasävaJJo, 
s1ladipgunasampanne mahasävaJJo. 


Đối tượng mình xâm phạm không có đức độ thì tội nhẹ, ngược lại thì tội nặng. 
Có người nói rằng, hạng người mà đã gật đầu với người lạ thì đâu có gọi là đức 
độ. Nói vậy thì chung chung. Ví dụ trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc, người A là 
người tu hành tinh tấn, nết na đoan trang thùy mỊị, hoặc là một người chung thủy 
vợ con, cần thận giới luật, nhăm ngay lúc nhất thời nào đó mà nhẹ dạ mềm lòng 
xuôi tay, còn người B kia thì một năm 365 ngày quanh năm đi kiếm tình mới, sẵn 
sàng ngã vào vòng tay kẻ lạ thì có lỡ xâm phạm với người B này tội sẽ nhẹ hơn 
với người A. Luật nhân quả không giống như pháp luật xã hội, không phải dựa 
vảo có quá trình tốt hay mới phạm lần đầu mà châm chế. Muối luôn mặn, đường 
luôn ngọt dù năm ở đâu. Một bất thiện mình tạo ra dù mình thiện cỡ nào đi nữa 
thì bất thiện vẫn là bất thiện. Có điều, dụ khi rù quến một người xưa nay trong 
sạch thì tội nặng hơn kẻ quen thói ong bướm suốt mùa thu cách mạng. Nếu lỡ tồi, 


292 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


muốn bớt ăn năn, đi điều tra lý lịch người ta thấy ““vành ngoài bảy chữ vành trong 
tám nghề” thì mình yên tâm ngủ ngon. 


Tốt nhất đừng có làm bậy. Giới sát sanh không chỉ gây ra nghiệp yếu thọ bệnh tật 
cho đời sau mà còn gây ra vô số quả xâu nữa. Ngoài chuyện yêu thọ, chết oan, 
chết thê thảm, còn bị những cái khác như bệnh tật triền miên từ nhỏ đến Ø1à, và 
sông trong cảnh sanh ly tử biệt suốt đời. Có những đứa bé vừa lọt lòng mẹ mà 
cha mẹ phải chia tay rồi, có đứa bị cha mẹ đem gởi ở nhà cô dì, chú bác hoặc bạn 
bè của cha mẹ, bị đối xử ghẻ lạnh, tàn tệ, lớn lên phải sông trong cảnh chén cơm 
chan nước mắt, trong niềm nhung nhớ người thân mà không được ở gần. Khi giết 
một con rắn, con cua, con chuột chúng ta đã để lại bao nhiêu giọt lệ biệt ly. Khi 
bắn chết con chim mẹ mình đâu biết đêm nay chim con ở tổ tụi nó lạnh biết 
chừng nào khi không có mẹ ủ ấm, ngày mai ai tìm thức ăn cho tụi nó. Đàng sau 
nhà tôi bên Mỹ có cây kiếng, bữa đó tôi dọn cây thấy có tô chim tôi phải ngưng 
lại vì sợ có mùi tay người chim mẹ không dám về thì chim con sẽ bị đói lạnh. 


Do quả sát sinh khiến ta tìm vào những chỗ yếu thọ mà góp mặt. Người cha 
người mẹ cũng có nghiệp yếu thọ nên người con mang nghiệp sát sanh mới tìm 
sanh vào đó đề bị mô côi. Chỉ kiếm nơi nào hưởng đương mà chui vô chớ không 
phải là hưởng thọ. Không phải người mang nghiệp sát sanh đi vào gia đình nào là 
người ta chết yêu tới đó mà do nghiệp chuyên họ tìm đến đó, tìm vào nhà có gene 
chết yếu. Theo Phật pháp, gene có hai: tâm lý và sinh lý. Khoái tự tử, khoái trác 
táng là gene tâm lý; bệnh di truyền là gene sinh lý. VN có câu hơi kỳ: “mua heo 
lựa nái, cưới gái lựa dòng”. Nhìn con heo mẹ ok thì con heo con mới tốt. Bên 
Anh có con ngựa mỗi lần nó cho giống là 50 ngàn bảng, bởi nó là con ngựa lớn 
nhất thế giới. Thường người mẹ có vẫn đề về hôn nhân và tình cảm thì đứa con 
gái ít nhiều có gene đó. Tôi không có gia đình nhưng chuyện này tôi tin, hoàn 
cảnh bối cảnh hôn nhân của cha mẹ thường có ảnh hưởng rất lớn đối với con cái, 
tuy không tuyệt đối. Có người không đồng ý điều nảy, nhưng thường là như vậy, 
bố mẹ nghiện ngập bài bạc thì đứa con cũng rất có thể như vậy, bố mẹ có vấn đề 
về hôn nhân thì đứa con cũng rất có thể gặp rắc rồi trong tình cảm. 


Chúng sanh loại nào đi tìm loại đó mà chơi. Có hai cách đên với nhau: Chơi với 
nhau và sanh vào làm thân nhân. 


Chơi với nhau cũng có hai cách: gần và xa. Như ta có thê yêu thích cuốn sách hay 
bộ phim của một tác giả ngoại quôc đã chết từ rât lâu. Tác giả ngoại quôc thì cách 


293 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


xa chúng ta về không gian, và chết từ rất lâu nghĩa là cách xa chúng ta về thời 
ø1an. 


Nếu ta yêu kính Đức Phật được cũng có nghĩa là ta có điểm nào đó giống Ngài. 
Dĩ nhiên là có điểm nào đó thôi chớ không phải là được giống trọn vẹn đâu. 
Chúng ta cách Ngài về không gian Ân Độ -VN, và thời gian thì cách nhau hai 
mươi lăm thế kỷ, biết gì đâu mà thương. Chúng ta biết Ngài qua những trang 
kinh, qua lời dạy của táng mi, của bè bạn, rôi ta thỉnh bức tranh tượng của Ngài về 
treo, rõ ràng ta cũng có giống Ngài ở điểm nào đó ta mới thương chứ. Người có 
khuynh hướng như thế nào thì sẽ tìm đến đối tượng tương ứng như thế đó. 


Kẻ phạm giới trộm cắp thì đời sau sanh ra thường xuyên bị nghèo, bị mất mát, 
thường xuyên bị người khác ghét bỏ, thân tướng không đẹp. Vì làm cho người ta 
bị khô, bị mât mát, bị thiêu thôn nên đời sau thân tướng cũng sẽ bị khiêm khuyết. 


Phạm giới tà dâm thì đời sau không có được hôn nhân như ý, thường xuyên bị 
ghét bỏ, bị ghẻ lạnh. Có vị tỷ kheo ni thời Đức Phật, xuất thân là tiêu thư con nhà 
trâm anh khuê các, đẹp lộng lẫy giàu có muôn hộ. Nhưng bao nhiêu công tử tới 
nhìn mặt là ra đi không hẹn ngày trở lại. Cha cô quyết định gả không cần sính lễ 
cũng không ai lấy. Có một cậu công tử cũng đến, nhưng vài bữa thì bỏ của chạy 
lấy người. Cha cô cuối cùng tuyên bó, sáng mai ai tới trước ông gả không đứa 
con gái xinh đẹp cho người đó. Sáng hôm đó gã ăn mày tới sớm nhất, và cha cô 
gả luôn. Gã ăn mày được tắm rửa sạch sẽ phục sức sang trọng bảnh bao mày râu 
nhãn nhụi. Vậy mà vài bữa sau thăng rễ ăn mảy lui cui tìm trong nhà kho cái nồi 
đất và cây gậy cũ đề tiếp tục đi ăn mày. Bồ vợ hỏi lý do, có phải con gái của ông 
không đủ đức hạnh, nhan sắc. Rễ ăn mày trả lời: Dạ không, vợ con hoàn hảo, 
nhan sắc đức hạnh trên cả tuyệt vời, thắp đuốc trên đời này cũng không tìm được 
người như vậy, nhưng không hiểu sao nhìn mặt vợ là thấy lạnh người. Tổng cộng 
trong đời cô tiểu thư ây đến mấy đời chồng, buôn quá cô không muôn sông nữa, 
lúc ấy lại gặp những người đi chùa, cô tháp tùng theo và xuất gia, chứng quả A- 
la-hán. Sau khi chứng quả, nhớ lại thì ra cách đây 14 kiếp trước, cô là một công 
tử hào hoa phong nhã, được quí bà quí cô mến mộ, một gã phong tình sớm đào 
tối mận suốt mùa thu. Chết rồi bị đọa địa ngục, khi trở lên bị nghiệp không làm 
nữ thì bị thiễn, không bị thiến thì cũng không được làm đàn ông đích thực, thân 
tướng luôn có vấn đề. Dính tới hôn nhân là tan nát gãy đồ vì quả của tà dâm, 
không phải chỉ riêng người khác phái ghét mà đồng phái cũng không ưa. 


294 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Phạm giới nói dối thì đời sau sanh ra không ai tin. Theo chú giải, do nghiệp vọng 
ngữ sẽ bị tình trạng dư hay thiêu ở thân tướng ngoại hình. 


Trong room có câu hỏi “nhờ vào nhân nào mà đặc được A-la-hán? 


”'Tất cả thánh nhân đều có hành trình giống nhau là sợ khô sinh tử, làm thiện rồi 
phát nguyện giải thoát. Phải có sợ khổ sanh tử. Có nhiều người Phật tử không 
được hướng dẫn kỹ, thấy chồng, vợ mình tệ quá, con mình tệ quá, ba má đối xử 
với mình kỳ quá, công ăn việc làm bất như ý, buôn chán rồi đi vô chùa làm 
phước. Những điều đó không tính là Ba-la-mật mà phải là sợ sanh tử. Sợ sanh tử 
là sợ cái gì? 


Chính câu trả lời của câu hỏi này là một trong những nguyên nhân mà tôi đã lập 
nên room Vietheravada này. Rất nhiều người miệng nói là cầu giải thoát nhưng 
thật sự họ không sợ sanh tử, vì nếu họ. biết rằng có những cảnh giới sông hàng tỷ 
năm, muốn gì có nấy, đi đứng chỉ muốn là đi, không chầu chực xe cộ, không 
nắng gió mưa sương, liệu họ có muốn Niết bàn, muốn chấm dứt sinh tử hay 
không. Tôi nghĩ rằng rất là hiếm. Người sợ sinh tử là người thật sự ngán ngâm, 
thấy rằng có sung sướng đến máy rồi cũng đến lúc phủi tay. Chuyện sa đọa đau 
khổ thì khỏi nói, nghe đã lạnh người rồi. Giờ này người ta đang ngủ ngon, những 
con thú như heo, bò, gà bị lùa vào lò sát sinh chờ làm thịt để người ta mang ra 
chợ cho tươi. Cơ hội làm người giống như con rùa mù dưới biến, một trăm năm 
mới trồi đầu lên một lần, bằng cơ may hãn hữu tình cờ chui vào lỗ của một tắm 
ván đang trôi bềnh bồng trên mặt biển từ bờ Đông sang bờ Tây, từ bờ Nam sang 
bờ Bắc. Cơ hội khả thể cho con rùa chui đầu vào lỗ ván đó hiểm vô cùng. Được 
làm người đã khó mà sống trong điều kiện như thế nào cũng là vấn đề khác. Theo 
tiêu chuẩn thế giới, làm người phải có điều kiện giáo dục, y tế, đi lại, truyền 
thông. Có điều kiện giáo dục nghĩa là có khả năng học đại học hay không. Xứ sở 
nảo, xã hội nào mà người dân không có khả năng đi vào đại học dù đở dang thì 
xứ sở đó có vấn đề. Về y tế, đau răng mà mồ xẻ có khả năng hay không? 


Về chuyện đi lại, tôi nhớ ngày xưa VN có thời kỳ rất dài, từ Sài Gòn về Vĩnh 
Long tôi phải sắp hàng lúc 3 giờ sáng để lấy vé, quãng đường 136km mà đi tới ba 
giờ chiều mới tới. Về truyền thông, ở một xứ sở mà người dân không có điều 
kiện tiếp xúc với báo chí sách vở truyền hình truyền thanh thì họ làm sao có kỹ 
năng sông. Chiều hôm qua tôi đọc bài báo mà thương thì ít giận thì nhiều, dân 
mình cứ bị Tàu gạt hoài. Tụi Tàu hứa mua cái móng trâu, dân mình chặt bán, chặt 
xong nó nói đổi ý không mua nữa; rồi tụi nó nói mua măng cụt non, dân mình hái 


295 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hết trái còn non rồi nó không mua nữa. Do không có phương tiện truyền thông 
nên không có phương tiện tiếp cận truyền thông trong nước, trong khu vực và cả 
thế giới. Được mang thân người không phải dễ, mà có những điều kiện tiêu 
chuân trên càng không đễ nữa. Có những người cũng là người VN mà họ coi 
chuyện đi vacation dễ ẹt, họ than không có thời gian, còn có người thì chuyện lên 
máy bay ngồi cho âm chỗ rồi đi xuống cũng không dễ. Vì thấy chỗ này nên người 
ta mới sợ sanh tử, sợ sanh tử vì hạnh phúc nào cũng là mong manh. Phân tích rốt 
ráo, hạnh phúc chỉ là giải pháp đối phó đau khổ. There is no any happIness, but 
solutions (không có hạnh phúc chỉ có giải pháp). Đói quá ăn thấy ngon, thấy hạnh 
phúc, lạnh quá được mặc âm, thây hạnh phúc. Thật sự không có hạnh phúc, chỉ 
có giải pháp thôi. Nhớ nhau đến chảy nước mắt thì gặp nhau mới mừng ra nước 
mắt. Gặp nhau mà không ấn tượng øì thì xa nhau không nhớ, xa nhau không nhớ 
thì gặp nhau đâu có mừng, cái gì càng ao ước càng tha thiết, càng da diết thì khi 
có được mới sung sướng. Hạnh phúc chỉ là giải pháp. Tuy nhiên, trong A-ty-đàm 
nói có khô thọ có lạc thọ chớ không phải không có. Có là có theo kiểu giải pháp, 
đối phó. Nếu biết có vui thì có khổ, thà răng đừng khổ cũng đừng vui, người biết 
như vậy thì mới sợ sinh tử theo đúng tinh thần nhà Phật còn hầu hết 99.9% Phật 
tử miệng nói đời là khô thật ra họ khổ vì hoàn cảnh, vì gia đạo, vì sức khỏe, vì túi 
tiền, con cái vợ chồng họ chứ còn nếu mọi thứ ok thì họ đi chùa để cầu tài lộc chớ 
không phải cầu giải thoát đâu. Nếu quí vị biết chắc quí vị sống 100 tuổi, nhà băng 
có 100 triệu, trọng lượng dưới 100 ký, thì nghĩ xem quí vị có đi chùa hay không? 


Một tháng như vậy quí vị sẽ đi shopping, đi du lịch, làm gì có thì giờ đi chùa, lúc 
đó quí vị nhìn về Phật với con mắt xa lạ. Người cầu giải thoát trước hết phải là 
người sợ sinh tử, người sợ sinh tử là người thấy rằng hạnh phúc chỉ là giải pháp 
đối phó với đau khổ, thấy như vậy mới gọi là sợ sinh tử. 


Các kinh tiếp theo Bảy Nghiệp Đạo, Mười Nghiệp Đạo cũng cứ vậy mà hiểu. 
KINH TÁM CHI, MƯỜI CHI 

Kinh Tám Chi, Mười Chỉ có nội dung giống nhau. 

Người tà kiên đi kiếm người tà kiến để chơi. Nếu như quí vị khoái đạo ông Tư bà 
Tám, Bà Liêu Hạnh, bà Chúa Xứ, Mẫu Thượng Ngàn v.v... mà đi gặp người 


chánh kiến thì họ không trao đổi với mình. Họ giải thích cho mình nghe rằng như 
vậy là mê tín; liệu mình có chịu nôi không? 


Minh phải kiếm người tin tầm bậy tầm bạ như mình thì chơi mới vui. 


296 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tà kiến là do không hiểu lý nhân quả và Tam tướng nên nhìn đâu cũng thấy sai 
lầm, mắc vào thường hay đoạn kiến. Đoạn kiến gồm có ba: vô nhân kiến 
(ahetuka) cho răng cái gì cũng do ngầu nhiên mà có; vô hành kiến (akiriya) cho 
răng không có gì là thiện hay ác, giông nhau thôi; vô hữu kiến (natthika) cho rằng 
cái gì không chứng minh được thì đều không có, như chuyện báo ứng, chuyện tái 
sinh, người khuất mặt, sự chứng ngộ của thánh nhân. Thường kiến cũng có ba: 
Tìn vào một đẳng chí tôn nào đó, tin vào một cái tôi nào đó, tin vào một cõi thiên 
đường vĩnh cửu nào đó. Trong kinh nói tà kiến có 62 nhưng gom gọn lại chỉ còn 
6 tà kiến trên. 


Đức Phật là người mà ai Ngài cũng thương, chuyện gì Ngài cũng biết, đức lành 
nảo Ngài cũng có, nhưng không phải chuyện gì cũng làm được. Ngài không phải 
người tạo ra vạn vật, có quyền ban phước tha tội cho ai. Ngài chỉ có thể tế độ cho 
những người hữu duyên. Có duyên lành với Ngài thì Ngài thuyết pháp cho nghe, 
hướng dẫn cho tu học, xuất gia. Nhưng đương sự phải đắc chứng bằng phước 
duyên, công đức tu hành của chính mình, Ngài không thê nảo vì lòng đại bĩ mà 
dùng cách nào đó để cho người khác đắc. Trong kinh nói, giống như người lọt 
xuông hầm phân, ló lên được nửa người, tới vai, hoặc tới cô, hoặc búi tóc, thì 
nắm kéo lên được. Còn nêu lọt xuống mà không còn ló lên chút gì thì biết đường 
đâu mà cứu. Cũng vậy, những người gặp hiền thánh ở đời, cần phải có chút gì đó 
đề hiền thánh cứu, nếu tệ quá, đầu đặc sệt thì chỗ đâu nhét vô. Lôi không phải 
hiền thánh, nhưng khi tôi thuyết pháp tôi có tiếp xúc với một SỐ Phật tử bất trị, họ 
cứ chờ dịp đề họ hiểu lầm mà thôi. Phải nói là bó tay. Chỉ còn có một cách là khô 
quá thì nguyện giải thoát, và luôn nguyện một điều: thầy bà nào, kinh sách nảo, 
truyền thống nào dẫn đến giải thoát, con xin được gặp thầy bà đó, được hành trì 
theo truyền thống đó; chớ cái kiểu hành đạo do tin thây thì rất là nguy. Phải luôn 
luôn biết nghi ngờ con đường dưới chân mình, bước đi mà mắt phải dòm ngó một 
chút, “có đúng vậy không ta? 


3266 {ˆ? 


thấy vậy mà không phải vậy!” Bậy nhất trên đời này đó là cơ hội làm người rất 
khó mà mình lại quá dễ dàng giao phó cuộc đời, niêm tin, sức khỏe của mình một 
cách bất cân cho người khác. Dù đó là sự giao phó về chính trị, văn hóa, tôn giáo, 
hôn nhân, xã hội, nêu giao phó bất cần thì đó là sự hoang phí một đời. Lấy chồng 
lấy vợ mà không coi cũng khô, bây giờ có lí dị còn đỡ, ngày xưa thế nào cũng 
ráng gồng. Nhưng cái lầm về tôn giáo, chính trị khổ hơn lầm về hôn nhân. Hôn 
nhân còn l¡ dị được, lầm về tôn giáo, chính trị, SẼ mất nguyên một đời. Tôi nhớ 
tôi có viết bài Vàng Mã, thấy người ta bỏ tiền ra mua giấy vàng bạc đốt, mình 
cho là mê tín, là phí tiền, sao không nghĩ bản thân mình cũng là từng ngày đốt 


297 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giấy vàng bạc mà không biết, từng ngày hoang phí thời gian sức khỏe cho những 
mục đích sống chắng ra gì hết. Mình đã nướng cả cuộc đời của mình vào sòng 
bạc của nhân sinh, vào những lý tưởng quan hoài về chính trị về xã hội mà không 
một lần nào nhìn lại có phải là ảo vọng hay không. Hết giờ rồi, hẹn bà con vào 
ngày thứ Ba. Chúc quí vị một ngày vuI. 


298 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 3-2-2015 Ôn sơ về phẩm trước 


Ôn sơ về phẩm trước, chúng sinh có khuynh hướng tâm lý thế nào đó thì tìm đến 
với nhau. Tìm đến với nhau có hai cách: gần và xa. Gần là tìm đến cộng trú với 
nhau qua những mối quan hệ gia đình bè bạn, làm ăn giao dịch. Xa thì tìm hiểu 
đem lòng yêu thích một tác giá, một cá nhân, một học thuyết nào đó đã ra đời 
cách mình xa về không gian và thời gian. Thích cái gì thì sẽ đi tìm về cái đó. 
Muốn ĐặP ĐỠ chư Phật hiền thánh ở đời thì trước hết mình phải có điểm gì đó 
tương đồng với các ngài chứ không thê nào sống như một kẻ phàm phu trong 
lòng không trau dôi thì cũng hơi khó. Muốn gặp Phật thì mình phải có sự hàm 
dưỡng nhất định trong đời sống tâm linh của mình chớ không phải tìm đến Phật 
thánh là vì muốn hưởng phước, giàu có tài lộc, may mắn tình duyên rồi về chùa 
khấn khứa tùm lum rồi nghĩa là trở về với Phật. Kiểu này rất phô biến ở cộng 
đồng người Việt trong và ngoài nước, đây là đến với Phật theo kiểu hữu lậu, đầu 
tư sinh tử thì khó khăn lắm. Mình huân tập cái gì nhiều thì sẽ đi về sống với 
người tương tự mình, đó là điều đáng để mình lưu tâm. 


BỒN ĐẠI 
*Ba cõi 


Sáng nay mình học phẩm thứ tư, nói về Bốn Đại, tôi sẽ gom chung các kinh này 
lại giảng thành một bài. 


Bài kinh này Đức Thê Tôn giảng ở cõi Dục giới, tức là cõi Người của mình. Tam 
giới gôm có ba kiêu hiện hữu: 


Cõi Dục giới, chúng sinh sinh ra, chết đi, buồn vui bằng cách dựa vào năm dục. 
Họ buồn vui theo những gì họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Cái chết, cái sống của 
họ cũng gắn liền với thấy, nghe, ngửi, nêm, đụng. Nếu con mắt của mình không 
tiếp tục làm việc nữa, không tìm cái để nhìn nữa, lỗ tai không tìm cái để nghe 
nữa, mũi không tìm cái để ngửi, lưỡi không tìm cách làm việc nữa, xúc giác cũng 
không làm việc nữa, những gì dính với năm trần mình bỏ hết, thì đời sống của 
mình sạch sẽ không còn gì hết. Vì sao vậy, vì chúng ta là người ở cõi Dục. Sanh 
ra, chết đi, buồn vui hoàn toàn dựa vào năm dục. 


Cõi Sắc giới. Chúng sinh cõi này không dính vào năm dục nữa, sống hoàn toàn y 
cứ vào thiên định Sắc giới. Thiên định Sắc giới là những thiên định có được do 
tập chú tập trung tinh thân vào những đê mục vật chât. Ví dụ muôn đặc Sơ, Nhị, 


299 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tam, Tứ thiền họ dựa vào những đề mục: đất, nước, lửa, ø1ó, xanh, vàng, đỏ, 
trắng, hư không, ảnh sáng v.v... Do dựa vào những đề mục vật chất này họ mới 
đắc Sơ, Nhị, Tam, Tứ thiền và sau khi chết họ sanh về cõi Phạm thiên. Ở đó họ 
không hưởng dục mà chỉ sống bằng sự an lạc của thiền định. Tuy nhiên do đề 
mục ngày trước họ dùng để tu thiền thuộc về đề mục vật chất cho nên bây giờ ở 
cảnh giới Phạm thiên Sắc giới, thân họ vẫn là vật chất và chỗ ở của họ vẫn là vật 
chất. Mặc dù vi tế hơn vật chất ở cõi Dục giới, nhưng vẫn là vật chất. Rồi có 
những vị Phạm thiên Sắc giới này, hoặc những người đắc thiền Sắc giới họ thấy 
Sắc giới vẫn còn thấp, vẫn còn dính líu tới vật chất, còn nặng nè, còn thô thiên 
thấp kém nên họ hướng đến một cảnh giới khác cao hơn đó là thiền Vô sắc giới. 
Đề mục đề đắc thiền Vô sắc không dính líu gì tới vật chất. Chăng hạn như ngày 
trước đề chứng thiền Sắc giới, người ta dùng đề mục hư không. Hư không trong 
đề mục Sắc giới là khoảng cách, là khe hở, lỗ trống giữa hai cái gì đó như hai 
miếng gỗ nằm cạnh nhau có cái khe chính giữa, hoặc là một cái vòng tròn khoét 
trên vách trên tường hay tấm vải, tắm giấy. Vị đó chỉ tác ý hư không là vô biên, 
hư không này không còn là lỗ trống, khe hở như trước đây nữa mà đó là sự vô 
biên, vô cùng, vô tận, không biên giới của vũ trụ bao la; họ lấy đó làm đề mục. 
Cái gọi là hư không lúc này không dính líu gì tới vật chất nữa. Với đề mục này họ 
đủ duyên thì chứng đắc Hư không vô biên. Nêu người phước báu nhiều thì họ 
thấy hư không tuy vô biên nhưng vẫn bị cái tâm biết, như vậy thì cái tâm mới thật 
sự là vô biên. Cứ như vậy, đề mục Vô sắc giới là đề mục không dính líu gì vật 
chất. Khi đắc thiền họ sanh về cõi Vô sắc, ở đó họ không có thân xác vật chất. 
Cái gọi là cõi Vô sắc là nói để hình dung vậy thôi chớ thật ra ở đó không có gì là 
cõi, chúng sinh ở đó không có hình danh sắc tướng làm gì cần đến chỗ ở như ở 
các cõi Phạm thiên Sắc giới. 


Tam giới gồm ba chỗ lui tới của chúng sinh, lúc thì Dục, lúc thì Sắc, lúc thì Vô 
sắc. Tuy nhiên đơn vị gốc của Tam giới vẫn là cõi Dục. Đơn vị ốc có nghĩa là 
một chúng sinh sanh vê cõi Phạm thiên Vô sắc thì phải nỗ lực ghê gớm lắm, 
nhưng mai này hết tuổi thọ thì họ phải quay xuống cõi Dục giới. Phạm thiên Sắc 
giới cũng vậy, chỉ cần hết tuổi thọ là quay lại cõi Dục giới, không cần phải nỗ lực 
gì cả. 


Khi trở lại cõi Dục giới, chỉ cần thiếu bốn điều kiện: 1/Thây bạn tốt. 2/Trú xứ tốt. 
3/ Sự lắng nghe. 4/ Sự hành trì, thì lập tức sẽ rớt xuống bốn cõi Đọa (Gọi là 4 
cảnh giới thì đúng hơn). Sở đĩ tôi không nói bốn cõi mà nói là bốn cảnh giới vì 
xưa giờ Phật tử VN cứ nghe tới nghe lui mà không tìm hiểu, cứ gọi là bốn cõi. 
Chỉ có Địa ngục thì có cõi chứ nhưng bàng sanh (súc vật), ngạ quỷ, A-tu-la thì 


300 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


làm gì có cõi riêng. Họ ở rải rác, ở ké trên cõi Tứ thiên Vương, cõi Người và cõi 
Địa ngục chứ không có cõi riêng. ĐI đâu thì đi, tự động rót thì vẫn trở về cõi Dục 
giới. Về cõi Dục giới mà sơ sây một chút thì rớt xuống bốn cõi Đọa, là gốc của 
tam gIới. Gốc ở đây cũng như cái cây, muốn lên đọt hoặc cành nhánh lưng chừng 
phải có sự cố gắng nhưng muốn có mặt Ở gốc cây thì không cần cố găng. Cứ ngồi 
cả đời ở gốc cây thì không cần có gắng. 


Tại sao nguyên phẩm này Ngài nói là bốn đại? 


Bởi vì bốn đại chỉ có ở cõi Dục, ở cõi Sắc. Niềm đam mê trong Dục chỉ có ở cõi 
Dục. Cõi Sắc giới vẫn có bốn đại nhưng người ta không đam mê trong dục, còn ở 
cõi Dục người ta có bốn đại và đam mê trong dục. Bài kinh này nhắm đến chúng 
sinh ở cõi Dục. Nếu ta nhàm chán bốn đại trong cõi Dục thì chắc chắn sẽ viên 
tịch Niết bàn. Vị Tu-đà-hoàn giảm 95% phiền não sinh tử. Riêng vị Nhị quả trừ 
thêm 1%% nữa, vị đó giảm nhẹ dục ái và sân. Lên tới A-na-hàm vị đó chấm dứt 
hắn Dục ái và Sân giảm 99% phiền não sinh tử, chỉ còn lại 1%. 


Ở đây Thế Tôn nói về bản chất của thế giới bằng thuật ngữ chuyên môn và khái 
niệm chuyên môn. Ở đây Ngài không nói đến cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, 
Ngài không nói đến cõi Trời cõi Người, Ngài nói đến bốn khía cạnh rốt ráo nhất 
của cái gọi là thế giới này. 


Tôi đã đánh một vòng khá xa để xác định trong Tam giới thì cõi Dục là đơn vị 
gốc, và bốn đại là nền tảng của cõi Dục. Niềm đam mê trong bốn đại là nền tảng 
của cõi Dục. Tại sao ở đây Ngài không nói sắc, thanh, khí, vị, xúc mà nói bốn 
đại? 

Có trường hợp Ngài nói bằng ngôn ngữ và khái niệm thông thường nhưng cũng 
có trường hợp Ngài nói bằng khái niệm và từ ngữ rốt ráo. Với người hữu duyên 
đại căn, đại trí, Ngài không nói bằng khái niệm bình thường mà nói khái niệm rỐt 
ráo, nghĩa là thay vì Ngài nói cái gì mình nghe, mình thấy, mình ngửi, thì Ngài 
nói chỉ còn có bốn thứ đó là bốn đại. Một người nhàm chán bốn đại (đất, nước, 
lửa, gió) thì họ không còn chỗ nào đề mà bám víu. 


* Tứ đại 


Đất là gì? 


301 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong Phật pháp nói chung và A-ty-đàm nói riêng định nghĩa về Đất không 
giông như đât mình hiệu trong đời sông bình thường. “Đât” ở đây gọi chung cho 
tât cả những øì có thuộc tính là gì? 


Trong Phật pháp nói chung và A-f-đàm nói riêng định nghĩa về Đất không 
giông như đất mình hiểu trong đời sông bình TT. “Đất ở đây gọi chung cho 
tất cả những gì có thuộc tính cứng, mềm, mịn, nhám.. 


Nói tới xúc giác thì mình nghĩ đến bàn tay sờ chạm. Khái niệm đất trong A-tỳ- 
đàm nói đến khía cạnh xúc giác nhưng rất sâu rộng. Ví dụ một muỗng tàu hủ 
chưa đông bỏ vào miệng sẽ cho cảm giác khác miếng tàu hủ đặc. Tàu hũ chiên 
khác với chưa chiên, và của bà A chiên sẽ cho cảm giác khác với miếng bà B 
chiên, giòn hơn chẳng hạn. Ngay miếng ăn trong miệng đã có chuyện cứng, 
mềm, thô, nhám. Áo quân, các loại vải linen, coton, polyester. .. sẽ cho mình cảm 
xúc khác nhau. Chăn đệm mùng mên, ghế sofa, divan, khăn choàng ‹ cô, đồng hô, 
nón, son môi, giày dép... tất cả đều cho mình cảm giác khác nhau về cứng, mềm, 
mịn, nhám. TẤt cả những thứ đó đều gọi là Đất 


Nước là gì? 


Nước đây không phải là water, liquid. Nước ở đây ám chỉ cho cái gì có 2 thực 
tính là gì? 


Nước đây không phải là water, liquid. Nước ở đây ám chỉ cho cái gì có 2 thực 
tính tan chảy (melt) và nôi kêt. 


Ví dụ, khi gọi: “bức tường bê tông”, dù là tiếng Anh hay tiếng Đức thì “bức 
tường” (wall, mur, wand) đều là số ít. Cát, nước, xi măng là số nhiều, nghĩa là 
gồm nhiều thứ hóa chất trong đó. Khi trộn cát, sỏi, xi măng, nước với nhau và các 
cốt thép làm nên cây cột, hoặc bức tường; cây cột và bức tường là SỐ Ít, nhưng lại 
là sản phẩm được nối kết bởi nhiều thứ khác. Không có gì ở đời này là pure, 
massive, solid. Tất cả đều nối kết. Ngón tay hay sợi tóc, được làm nên bởi rất 
nhiều thứ. Một cái khăn cũng được đan dệt bằng nhiều cọng chỉ nhỏ, mà mỗi 
cọng chỉ cũng được cầu thành bởi nhiều thành tố. Đó là sự nối kết. Cái gì nối kết 
ở đây đều được gọi là nước. 


Lửa là gì? 


Lửa ở đây là là gì? 


302 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Lửa ở đây là tất cả những øì thuộc về nhiệt độ dầu nóng hay lạnh, dù bên ngoài 
hay bên trong cơ thê con người. 


Gió là gì? 
Gió là tất cả những gì gồm 2 thuộc tính là gì? 


Gió là tất cả những gì gồm 2 thuộc tính di động và áp lực (movemert, 
pressure).(movement, pressure). Áp lực gồm sự trương phông và xô đầy. Hơi 
trong bong bóng cũng là áp lực; ợ hơi hoặc ngáp cũng là áp lực. 


Trên thế giới không có vật chất nào không có những điều này: choán chỗ, khói 
lửa, nhiệt độ. Mọi nguyên tử phân tử luôn vận động trong quỹ đạo của nó, không 
có vật chất nào tồn tại băng cách đứng yên, kể cả viên kim cương, nhìn tưởng là 
đứng yên nhưng những thành tố bên trong vẫn luôn luôn vận động. A-tỳ-đàm gọi 
là gió. 


Đức Phật dạy, toàn bộ cái gọi là thế giới này đều nằm trong thế giới của bốn đại. 
Nghĩa là thế giới của cứng mềm mịn nhám, tan chảy và nối kết, sức nóng lạnh, di 
động và áp lực. 


Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, thuở xưa khi còn là Bồ tát ta từng đi kiếm vị ngọt 
của bốn đại. Bên cạnh vị ngọt đó ta còn thấy Sự nguy hiểm, mặt trái của nó nữa. 
Lúc đó Ngài chưa biết bốn đại là gì, Ngài nhìn ngắm những cánh hoa, những 
quần là áo lụa, trướng gầm màn thêu, cung vàng điện ngục, phố xá kinh thành, 
cung tần mỹ nữ, nhìn đâu cũng thấy đồ giả, vì vậy Ngài bỏ đi tu. Khi thành Phật 
Ngài kể lại chuyện xưa, có khi Ngài kể băng ngôn ngữ bình thường, có khi Ngài 
dùng ngôn ngữ như trong bài kinh này. 


Vô sắc giới. Là chỗ của những người chán cõi Sắc giới. Lên Vô sắc ở mà hết tuổi 
thọ thì rớt thắng xuống cõi Dục. Khi về tới cõi Dục rồi, 99.9% chỉ có đi cõi đọa. 
Bởi vì cơ hội sinh về cõi Dục gặp được bốn điều kiện hướng thượng (thầy bạn 
tốt, trú xứ tốt, sự lắng nghe, sự hành trì) cũng rất khó. 


Qui vị tìm giùm tôi, có ai trong sô người quen của quí vị, có chắc họ có được bôn 
điêu trên hay không? 


Về thiên viện ở Miên Điện cũng chưa chăc có. Thiên sinh bạn bè tôt thiệt, nhưng 
họ có nói chuyện với mình được không? 


303 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Toàn là nhờ người dịch, họ siêng thì dịch hết, làm biếng thì dịch ba mớ, chưa kể 
dịch sai ý mình. Thiền sư bữa nào siêng thì nói đầy đủ, bữa nào mệt thì nói qua 
loa. Bạn tu thì mạnh ai nây tu chớ không ai dòm ngó gì mình. Lắng nghe thì biết 
øì mà nghe. Hành trì thì hành được bao nhiêu? 


Tất cả hành giả tôi được biết, họ đều kế giống nhau: vô thiền viện giống như ở 
tù, thèm tùm lum hêt, thèm ăn (buôi chiêu thì bát quan, thức ăn hạn chê, đô ăn thì 
khó nuôt), thèm ngủ (luôn có cảm giác thiêu ngủ). 


Nếu lìa được lòng tham chấp nơi bốn đại mới có thể là con đường giải thoát. 
Toàn bộ những øì từ đầu tới chân mình đều là bốn đại. Từ mũ nón cho tới giày 
dép, những øì mình ăn, mình xức vào mũi để ngửi, nghe nơi tai, cũng gọi là bốn 
đại. Âm thanh là sắc y đại sinh; y đại nghĩa là dựa vào bốn đại mà có. Những gì 
mình thấy, mình nghe, ngửi, nêm, đụng đều là tứ đại hoặc y đại. Theo trong A-tỳ- 
đàm, ánh sáng cũng là vật chất, âm thanh cũng là vật chất. 


Đam mê trong năm dục cũng là đam mê trong bốn đại. Nói đến bốn đại cũng là 
nói đến năm dục. Không thể nào một người nhàm chán năm dục mà lại tiếp tục 
đam mê bốn đại, và không thê nào có người đam mê trong bốn đại mà không 
thích năm dục. Một số rất đông những người tự cho mình là không thích gì hết, 
họ khẳng định như vậy. Họ nói ăn gì cũng được, xài gì cũng được, vợ đưa gì xài 
cái đó, không tha thiết chuyện đi du lịch, mua sắm v.v... Nhưng thật ra, một là họ 
nói đóc, hai là chắng qua họ chưa gặp đúng thứ họ muốn, ba là bị vợ kiềm tỏa. 
Những thứ đó sẽ nén lại chờ dịp bộc phát, trong kiếp này hoặc kiếp khác. 


Tôi nhớ câu chuyện một giáo sư tâm lý học mở lớp dạy cho người lớn. Bữa đó 
giáo sư đang giảng đề tài sợ VỢ, giáO SƯ HÓI: Ở đây ai sợ vợ thì giơ tay lên. Một SỐ 
người giơ tay. Giáo sư nói tiếp: Ai thấy mình không sợ vợ thì giơ tay. Một số 
người giơ tay. Đặc biệt có một ông ngồi cạnh vợ không giơ tay cả hai trường hợp. 
Giáo sư hỏi: Ông thuộc về phe nào? 


Ông ta trả lời: Tôi đang bàn với vợ xem tôi thuộc về phe nào! Nghĩa là ngay 
chuyện phát biểu cũng phải hỏi ý vợ. Có những chuyện mình tưởng mình không 
có thích nhưng thật ra chỉ là vì hoàn cảnh mình không nhận ra. Vì thiếu chánh 
niệm tỉnh giác nên mình không biết thực sự mình thích cái gì, và do hoàn cảnh 
nên mình . cũng không có điều kiện đề biểu lộ mình thích cái Ø1, ngay. lúc này 
không thấy nhưng một lúc nào đó có thể thấy, hoặc kiếp sau trong điều kiện nào 
đó tự động nó khởi lên. 


304 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cái quan trọng của Phật pháp là thấy được bản chất thật sự của danh và sắc là cái 
gì rồi tu Ba-la-mật nguyện giải thoát. Khi nào Ba-la-mật chín muỗi thì cái thấy 
bằng trí tuệ phàm phu hôm nay sẽ trở thành cái thấy của thánh nhân, thấy bằng trí 
tu, bằng sự thân chứng, thể nghiệm, một cái biết không vay mượn. 


Nếu không có sự nhàm chán trong năm dục, bốn đại, thì ta có là ai cũng suốt kiếp 
quân quanh trong bốn đại, năm dục. Một vị giáo sư đại học dù nhiều tiền trong 
bank, nhiều bất động sản, uyên bác nói được I8 thứ tiếng, vẫn quân quanh trong 
chuyện nhà đẹp, quần áo đẹp, khăn choàng, đồng hồ, jaket, manteau v.v... mọi 
thứ đều đẹp. Một nhà nghiên cứu nghệ thuật, họa sĩ, nhạc sĩ ... cũng quân quanh 
trong thanh, khí, vị, xúc. Rạp hát, viện bảo tàng, disneyland, discotheque, 
sauna... toàn bộ đều phục vụ cho năm dục. 


Bản chất rốt ráo của năm dục chính là bốn đại. Vạn pháp ở đời luôn tổn tại bằng 
sự biến đồi, lúc vầy lúc khác. Mặt A chính là vị ngọt so với mặt B; sinh đối với 
tử; già với trẻ; đen với trắng: mập với ốm v.v.. 


Ở đây Ngài nói rằng nếu không có vị ngọt của bốn đại thì chúng sinh không đam 
mê. VỊ ngọt ở đây là gì? 


VỊ ngọt là mặt thứ hai. Ví dụ, một cây lúc mới mọc, gọi là cây non, về sau khi 
gần chết thì gọi là cây già. Non so với già, có người thích cây non, có người thích 
cây già mà không thích cây non (những người chơi bonsal), có người thích cây 
không có bông hơn là có bông. Đàng sau chỗ tôi ở có những gôc cây hông, gôc 
rất đẹp, nhưng có một điều bông ra nhiều quá tôi không thích, nhìn thấy cải 
lương. Tôi thích chỉ chừng vài cái hoa nhỏ xíu điểm xuyết trên gốc cây già cằn 
côi mà thôi. Đối với tôi, gốc cây như vậy mới là vị ngọt. Có người thì thích hoa 
đầy cây như mâm xôi. Người thích A thì thấy A ngọt, người thích B thì thấy B 
ngọt. Không có cái ngọt nào có định hằng hữu vì vạn vật không tồn tại bằng cách 
đứng yên. Xin đọc lại bài kinh Ba Cô Con Gái (Maradhitasutta) trong Tăng Chi 
và Tương Ưng kinh)(1]. Nghe tựa kinh tự nhiên nôi da gà, giông Miều Ba cô. Khi 
Ngài thành Phật rồi, ba cô gái này nói với Ác Ma Thiên Tử: Cha mạnh tay quá, 
xài tới quân sự, cứng quá, tụi con dùng biện pháp mềm, không dùng bạo lực, tụi 
con sẽ dùng đường lối văn hóa, kinh tế, chính trị mềm đẻo để tân công Sa-môn 
Gotama. Chú giải nói ba cô này cao tay ấn lắm. Thay vì dùng mỹ nhân kế thì 
dùng cái gì đẹp nhất, ba cô này bàn bạc với nhau rằng sở thích đàn ông thiên hình 
vạn trạng. Họ biến hình ra đủ hình thức. Người có suy tư đọc đoạn kinh này sẽ 
thấy thú vị. Mình tưởng mình không thích nữ sắc chớ thật ra mình không gặp 


305 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đúng người mình muốn. Mập ú, đẫy đà phốp pháp hoặc có khi ốm như cò ma 
xanh lè lại lọt vào mắt xanh của mình, có người thích nước đa đen như da trâu, có 
người thích trắng như bông bưởi. Tây có những câu rất hay: “Đẹp nghĩa là con 
cóc đực trong mắt con cóc cái”, “Khi ta yêu một người chột thì sẽ thấy thiên hạ bị 
dư một con mắt”. Như vậy mới thấy, vị ngọt của bốn đại không có cái gì hết, 
chẳng qua là mình lây cái A mà đem so với cái B. Khi ta yêu một người mập thì 
ta thấy cả thiên hạ đều là suy dinh dưỡng, khi ta yêu một người ốm thì thây cả 
thiên hạ đều là bị thịt. Khi ta yêu một người cao thì ta thấy cả thiên hạ đều là 
người lùn, khi ta yêu một người lùn thì ta thấy thiên hạ chỉ là rừng tre miễu. 
Chính do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống hiện tại nên đầy 
mình thích hay ghét cái gì đó. 


Bên cạnh những người chỉ thấy cái ngọt của bốn đại, của năm dục thì có nØƯưỜời 
thầy ra bê trái của chúng. Bê trái ở đây là sự biên đôi vô thường. 


Em ruột của ngài Xá Lợi Phất, tên là Revata. (Thời Đức Phật có nhiều vị tên 
Revata. Vị này về sau đi xuất gia ở trong khu rừng keo và ở suốt đời trong đó nên 
ngài được gọi là Revata: Rừng keo). Lúc ở ngoài đời, gia đình sắp xếp cho ngải 
lấy vợ, ngày hôn lễ người ta mời người lớn tuôi nhất của dòng họ câm bình nước 
rót vào tay của cô dâu chú rê đề chúc phúc. Bà ngoại của chú rễ đã 120 tuôi, rót 
nước vào tay của đôi tân lang tân nương, ngài Revata nhìn cô vợ đẹp rực rỡ rồi 
nhìn bà ngoại, nghĩ bụng đến lúc nào đó cô vợ của mình cũng như bà ngoại. Ngài 
viện cớ không khỏe, rồi lẻn ra, bỏ đám cưới luôn rồi đi xuất gia. Không phải tôi 
kể chuyện này ở đây để xúi dại bả con bỏ vợ bỏ chồng bỏ đám cưới rồi đi tu, mà 
chỉ muốn kê chuyện xưa để cho quí vị thấy có những người trên đời này họ có 
những tỉnh táo lạ thường. Mình sông theo đường quen nẻo thuộc, thiên hạ sao 
mình vậy. Dòng luân hồi này dựng lên bởi những con người đi theo lối mòn. Xã 
hội quy định như vậy, gia đình, dòng tộc, thế giới này, hành tinh này, toàn thể 
nhân loại này, chung quanh mình ai cũng như vậy, bây giờ mình sông ngược lại 
không giông ai thì thấy l hình như suy nghĩ của mình có vấn đề. Nghĩ như vậy là 
họ lạnh xương sống, thế là họ lập tức quay trở lại với tâm lý bầy đàn. Tâm lý bầy 
đàn này chính là tâm thức sinh tử. Nếu thế giới này không có gì để thích thì làm 
sao có chuyện trầm luân, mà nếu thế giới này không có bề trái làm sao có người 
chán nó mà lìa bỏ. Nếu không có giây phút tỉnh táo nhìn lại làm gì có sự lìa bỏ, 
nếu không có sự lìa bỏ làm gì có giải thoát. 


Trên triền núi Hìmalaya có một bộ tộc sống bằng nghề săn bắt khi. Họ làm cái 
bây như cái hộp đê thức ăn trong đó, và khoét cái lô băng bàn tay của khỉ. Họ bỏ 


306 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vào đó những thức ăn mà con khi thích. Họ thò tay lẫy thức ăn ra, giả vờ ăn cho 
khi thấy đề bắt chước. Rồi họ lánh đi. Khi những con khi thò tay vào đó, họ xuất 
hiện. Con người mình khi thò tay vào cần rút tay ra chỉ việc xuôi tay, nhưng con 
khi không đủ khôn ngoan để biết điều đó. Khi nó hốt một nắm to thức ăn thì nó 
không thê rút tay ra vì nó không chịu thả thức ăn ra. Đức Phật nói kẻ phàm phu 
không biết thoát thân trong dòng sinh tử khi bàn tay họ cứ năm chặt như đám khi 
ngu khờ trong Himalaya. Ngày xưa tôi có đọc câu chuyện ngắn “Chuột thành 
phố” của Tô Hoài. Một ngày kia con chuột nhà đi chơi gặp con chuột phố ôm 
nhách suy dinh dưỡng, chuột nhà rủ chuột phố về nhà đề có thức ăn, khỏi đi lang 
thang bị mèo giết, cũng không phải giành thức ăn với lũ chuột hoang. Nhà có hũ 
mút, chuột nhà dặn chuột phố ăn chỉ vừa đủ thôi vì cái lỗ này nhỏ, nếu ăn no thì 
chui ra không được. Con chuột kia đói quá, càng ăn càng lớn, cuối cùng ra không 
được. Câu chuyện này gợi ý cho mình là nên vừa chừng thôi. Muốn thoát thân tu 
hành thì phải buông bớt, bàn tay nắm hoài sao thoát, bụng chứa nhiều quá sao 
thoát. Trong giờ cận tử, giây phút quyết liệt nhất trong đời của mình, nếu lúc đó 
mình tỉnh táo thì còn đỡ đỡ một chút, chớ nếu tâm thức đang chập chờn thì lúc đó 
mình trở về với đơn VỊ gốc của mình. Bình thường mình nóng tánh, tham lam, cô 
chấp thì lúc đó là lúc tất cả những tánh xấu đó đồ về trước mặt mình. Ví dụ như 
lúc đó mình nghe ngứa quá mà không biết làm sao nhờ gãi, tay bắt cánh chuồn 
rồi mà, đâu có nói được nữa; nêu bình thường mình có khả năng chịu đựng thì 
không sao, còn bình thường sông sướng quen, hò hét như vua, có tiền bạc, có kẻ 
hầu người hạ, nhờ là người ta làm, bây giờ trong lúc đó nhờ không được, đâm 
bực. Hoặc trong cơn ảo giác cận tử mình sẽ thấy nhiều cái mà bình thường mình 
rất là thích như chơi tem, chơi xe, vòng vàng nữ trang, thích ăn ngon, thích món 
này món nọ, lúc đó có thê nó sẽ xuất hiện ảo giác. Những lúc đó nếu mình không 
biết buông, cứ ôm lấy thì tâm mình sẽ dính chặt vào đó, nếu ghét thì sẽ ra đi với 
tâm sân hận. Hoặc giống như có lần mình nằm mơ thấy mình mua hay ai đó mới 
cho mình cái gì đó thiệt là thích, chưa enjoy hết mình thì đã giựt mình vì tiếng 
động thây ghét nào đó. Phải nghĩ là bây giờ bong bóng sắp vỡ rồi, bọt xà phòng 
sắp fan rồi, hoặc nắm cát sắp được tung ra rồi, phải nghĩ như vậy thì bớt sợ; hơn 
là nghĩ mình sắp gặp tai nạn, sắp xa người thân yêu, nghĩ vậy dễ sợ lắm. Đừng 
nói tôi nói chuyện trên mây, bây giờ không nhớ tôi đâu, lúc đó mới thây nhớ tới 
tôi, nhớ ông sư từng nói, khi ngặt nghèo này là phải buông, phải nghĩ răng mình 
chỉ là một năm cát, mình chỉ là một cái bọt xà phòng. Bắt cứ là ai đi nữa mả trên 
sáu mươi tuôi rồi mà vẫn còn dính chặt vào tiền, thích đếm tiền, nặng về tình 
thân, nặng về quan hệ bè bạn kiểu ái luyến gia tộc quyến thuộc, hoặc tệ hơn nữa 
là còn thích làm đẹp, còn mê quyên lực không nghĩ đến chuyện buông bỏ là tôi 


307 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ngại giùm rồi. Cỡ tuổi đó đã muộn lắm lắm lắm rồi. Tôi biết nói như vậy có nhiều 
người rất là phiền, họ sẽ nói rằng nói như vậy như có vẻ chống lại lịch sử văn 
minh nhân loại, tuổi già thì phải được an ủi là nhờ con cháu quây quần. Nghĩ như 
vậy là nghĩ theo kiểu lỗi mòn, chứ theo tinh thần nhà Phật thì càng buông bỏ là 
càng nhẹ. Trách nhiệm không phải là gánh nặng. Duty khác với burden. Ngoài 
phi trường quí vị thấy người ta ghi chữ duty-free thì “duty' này rất nhẹ. Nếu 
không duty-fiee thì khi mua mình phải đóng thuế. Tôi nhìn chữ đó tôi khó chịu. 
Tôi nghĩ như trường hợp mẹ phải lo cho con, con phải lo cho ba mẹ, nghĩ vậy là 
hơi ngán rồi đó, không làm thì không được; còn cái kia mình không đóng thuế thì 
đừng có mua. Theo tôi thì mình đừng đồng hóa trách nhiệm với gánh nặng. Có 
người cũng lo cho gia đình nhưng luôn luôn trong tình trạng tâm lý sẵn sàng ra đi. 


Tóm lại, thế giới này là của bốn đại và năm dục, bốn chính là năm. Cái gọI là VỊ 
ngọt của chúng chỉ là khía cạnh nào đó mà ta thích. Không nhàm chán thì sẽ 
không lìa bỏ, không lìa bỏ thì không thê giải thoát. Đây là toàn bộ nội dung của 
phâm này. Hễ còn thích thì mình còn là con khi dính bẫy. Ngay đời này có thể 
không buông hết thì chỉ cần có tâm nguyện thôi: “Con biết, ngay bây giờ con 
chưa buông được nhưng con biết dính như vậy là bậy lắm, dính như vậy sẽ trầm 
luân.” Trầm luân là bất trắc. Bất trắc nghĩa là mình không liệu được, không lường 
được. Cứ tưởng tượng khuya nay hai giờ sáng bị người ta bịt mắt đây mình lên 
chiếc xe, theo những øì mình nghe được thì đây là đám Hồi Giáo cực đoan, nghĩ 
bao nhiêu đó là lạnh xương sông rôi. Trong khi đó, chuyện tối nay mình tắt thở 
mình đi đâu còn ghê hơn chuyện Hồi Giáo cực đoan bịt mắt mình nữa, vì chuyện 
đó 50/50, hoặc nó giết mình, hoặc nó gây áp lực quốc tế thôi. Còn chuyện mình 
tắt thở rồi đi đâu thì chỉ trời biết có bao nhiêu con đường đang chờ mình, một là 
đi về địa ngục bị đầm chém, hai là sanh làm con trùn, con dễ, con đòi ở hằm cầu 
ông cống, hoặc làm thủ tướng, giáo hoàng, hoa hậu nào đó... Trong kinh kể 
nhiều điều đáng sợ trong luân hồi lắm như sự bất trắc trong cảnh giới (không biết 
mình sanh về đâu), sự bắt trắc trong người gặp gỡ (gặp minh sư thiện hữu thì 
hiếm, còn loại trời ơi thì nhiêu), sự bất trắc trong tri kiến (không biết mình sinh ra 
trong xứ tôn giáo nào, tả kiến kiểu xứ nào, như dân Thái Lan là cực kỳ mê tín) và 
sự bắt trắc trong điều kiện sống(trong vùng sâu vùng xa, hoặc điều kiện sống 
đáng buồn, đơn điệu chỉ biết ăn uông, sanh con đẻ cái, hoặc xứ châu Phi ăn cả 
cào cào châu chấu...). 


Nội dung Phẩm Bồn Đại này là Đức Phật dạy ai không hiểu bốn đại là gì thì sẽ 
không nhàm chán bôn đại, và sẽ không nhàm chán trong năm dục; không nhàm 


308 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


chán trong năm dục thì sẽ ở đơn vị gốc của Tam giới; ở đơn vị gốc của Tam giới 
thì sẽ tiêp tục sinh tử. Ok, mình sẽ gặp nhau vào ngày thứ Năm. 


309 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 5-2-2015 CHƯƠNG IV. TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ 
PHẨM VÔ THỈ 


Sáng nay mình học cả một phẩm - Phẩm Vô Thi (Anamatagga). Vô thỉ, vô thủy 
là không có điêm bắt đâu. 


Có tất cả các bài kinh: Cỏ và Củi, Quả Đất, Nước Mắt, Sữa Mẹ, Núi Non, Hột 
Cải, Các Đệ Tử, Sông Hằng, Cây Gậy, Người, gom chung lại trong một buôi 
giảng hôm nay. 

CÓ VÀ CỦI 

Ở đây, Đức Phật dạy rằng những kiếp sống mà chúng ta đã trải qua nhiều không 
kế xiết. Điểm độc đáo trong Phật pháp là Đức Phật không bao giờ nói đến cái gì 
gọi là điểm bắt đầu của dòng luân hồi theo cách nghĩ thông thường, cũng không 
nói đến cái gọi là hữu biên hay vô biên của vũ trụ. Cho nên, theo Theravada thì 
không thể chấp nhận được lời nguyện: “Khi nào còn người sinh tử thì ta không 
thành Phật.” Nam Tông không nhìn nhận câu này. Khi nói câu này có nghĩa là 
nói đến sự giới hạn. Trong Phật pháp thì không có tự đưa mình vào thế kẹt như 
vậy, vì vậy trong kinh điển Nguyên thủy không có lời nguyện lạ lùng như vậy. Ở 
đây tôi xin nghiêm túc và một cách đầy trách nhiệm không hề có ý bôi bác dè bỉu 
châm biếm, tôi chỉ hy vọng bả con khách quan. Ngay bây giờ quí vị vào Google 
gõ “48 đại nguyện của Phật Di Đà” sẽ thấy những lời nguyện lạ lùng mà bên 
Nam Tông không chấp nhận. Ví dụ “...không đủ 32 tướng tốt thì ta không thành 
Phật” thì cũng lạ, “mọi người còn phiền não không hiểu lý giải thoát thì ta không 
thành Phật”... những câu như vậy bên PGNT không chấp nhận được. 


Khi nói đến dòng luân hồi vô thủy, Đức Phật xác nhận rằng chúng ta đã trải qua 
rất là nhiều, Ngài nói “thật là đã quá đủ để chúng ta nhàm chán, xả ly”. Dù chúng 
ta có là Phạm thiên, Đề Thích, có là Hoàng hậu, Đề Vương, giàu sang trí thức 
tiếng tăm quyền lực cỡ nảo đi nữa thì cứ hết tuổi đời là phải nằm xuống về đất. 
Cứ như vậy đó, giả định trong vài ngàn tỷ kiếp liên tục cứ được hưởng vinh hoa 
phú quí như vậy rồi thì sao? 


Cứ lặp đi lặp lại. Cái gọi là vinh hoa phú quí chỉ là một sự giả định. Quí vị nhìn 
xuống mặt đất thấy một bầy kiến mấy triệu con đang di chuyên. Giả định như 
vậy. Trong mấy triệu đó có con làm thủ tướng, tổng thống, có nam nữ, đẹp xấu, 
giàu nghẻo, bình dân, trí thức, cũng có thương hận tình thù, yêu ghét, tôn vinh 


310 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


v.v.... Tất cả những cái gì diễn ra trong “xã hội” loài kiến buồn cười cỡ nào thì xã 
hội loài người y hệt như vậy. Lấy chiều cao của người cao mét bảy mét tám sông 
trong xã hội này, trên mặt đất này, hành tinh này thì thấy ghê gớm thiệt, chứ ngồi 
trên máy bay nhìn xuống thì thấy nản rồi. Nhà cửa lúc nhúc bên dưới, chung cư 
cao cấp thì giống như đồng hộp quẹt chồng lên nhau, vậy mà cái hộp quẹt đó cả 
đời mình cày chưa chắc mua nỘI. Tất cả những gì mình thấy ghê gớm (tài sản, 
chủ quyên, danh phận, quyền lực v.v...) chỉ là trò hề trong mắt Người ngoại cuộc 
nhìn vào mà thôi. Vậy mà vòng luân quần trẻ con này đã diễn ra hằng vô số kiếp 
rồi. Cứ sanh ra trong môi trường nảo thì mình thấy tất cả những gì xảy ra trong 
môi trường đó là quan trọng. Ví đụ mình làm con trùn chỉ mà con nít bắt về cho 
cả ăn, hoặc làm đòi, làm sâu, suốt vô số kiếp mình trải qua đời sông vô vị như 
vậy, tất cả chỉ là sự lặp đi lặp lại do vô minh che phủ và do tham ái trói buộc. Hết 
đời này tới đời khác, sanh ra ở đâu được chút đỉnh øì thì thấy quan trọng, ôm ấp 
giữ chặt trong tay không chịu buông ra. Thái độ giữ chặt này cứ đây mình đi tới, 
mình không có cơ hội để biết rõ mình là ai. Lâu lâu trong chúng sinh xuất hiện 
nhân vật Sattasara (tỉnh hoa trong đám phàm phu), tức vị Bồ tát. Bồ tát 
(bodhisatta) là chúng sinh có sự nhận thức. Quí vị đọc thêm kinh Thánh Câu 
(Ariyapariyesanasutta) trong Trung Bộ Kinh để thấy được rằng trong vô số chúng 
sinh ở đời, tuyệt đại đa số sanh ra trong bối cảnh sanh già đau chết, cứ tiếp tục 
đầu tư kiếm tìm thêm cơ hội sanh già đau chết. Lâu lâu mới có một người sanh ra 
trong cảnh sanh già đau chết mà biết chán biết sợ, biết nghĩ đến con đường thoát. 
Người đi tìm kiếm hành trình giải thoát đó là hành trình của thánh nhân. “Ariya': 
thánh nhân; “pariyesana”: sự tầm cầu, kiếm tìm con đường giải thoát. Đa phần thì 
sanh ra trong bối cảnh nảo thì chìm sâu gắm chặt trong cảnh giới đó. Nếu mình 
có niềm tin thật sự thì thấy cơ hội làm người rất khó, cơ hội gặp được chánh pháp 
(tức cơ hội biết được mình là ai, từ đâu tới, sẽ làm gì) thì trăm ngàn muôn triệu tỷ 
ức kiếp mới có một lần. 


Đức Phật nói: Giả định như lấy hết tất cả những cây cối trên mặt đất này chẻ nhỏ 
ra như những que diêm. Lẫy những que diêm đó nói rằng đây là cha, mẹ trong 
đời quá khứ. Cho dù đồn sạch cây cối trên hành tinh này chẻ nhỏ ra từng que 
diêm như vậy thì số kiếp mình đã từng luân hồi cũng không hết. Ngài dùng hình 
ảnh này bởi đây là buổi nói chuyện diễn ra cách đây hơn 2500 năm trước tại Ân 
Độ, tùy vào bối cảnh xã hội, văn hóa, trình độ người nghe ngồi trước mặt mà Đức 
Thế Tôn dùng vô lượng ví dụ cho phù hợp gần gũi với người nghe. Nói xong rồi 
Ngài nói: Thật là vừa đủ để nhàm chán, để xả ly. 


311 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“6) Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng khô, chịu đựng 
thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên”. 


'Katasï vaddhita': “các mộ phần ngày một lớn lên.” 
“Katasr: nghĩa địa. 
“vaddhitä”: (pp của vaddheti: enlarge) phát triển, bảnh trướng 


Katasï vaddhita: nghĩa trang phát triển. Luân hồi chỉ là hành trình nới rộng nghĩa 
trang. 


QUÁ ĐẤT 


Chu vi trái đất là bốn mươi ngàn cây số. Ngài giả định toàn bộ trái đất chỉ băng 
đất sét, không có sỏi đá kim loại. Cứ vò từng viên nhỏ nhỏ và nói, đây là cha tôi, 
đây là mẹ tôi, số đất đó có thê hết nhưng không thể nào kể cho hết được số kiếp 
mình đã tái sanh và mệnh chung. 


NƯỚC MẮT 


Ngài dạy rằng, nước mắt mình đồ ra trong dòng sinh tử nhiều hơn nước trong bốn 
biển. 


Thời xưa, người Ân Độ đã biết được thế giới gồm bón biên lớn: Ân Độ Dương, 
Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, tên các đại dương hồi đó là 
tên khác. Ba phần tư của trái đất này là nước biển, vậy mà trong khi đó nước mắt 
mình khóc trong dòng luân hồi vì cảnh sanh ly tử biệt, nạn tai v.v... nhiều hơn 
nước trong bốn biên. 


Thời Đức Phật còn tại thế có một cô nàng tên Patãcãrã, xuất thân là một tiêu thư, 
đem lòng yêu một người giúp việc. Cha mẹ không chấp nhận, cô lén cùng anh ta 
trỗn đi, sống với nhau và có được ba bốn đứa con. Lần chuyền đạ sau cùng, thấy 
phải ở cữ trong cảnh túng thiếu khổ sở quá, cô xin phép chồng trở về nhà cha mẹ 
rồi sau đó trở lại. Anh chồng không đồng ý vì sợ vợ đi luôn. Cô trốn chồng về 
nhà. Chồng đuổi theo kịp thì cô đã vô giữa rừng, cô mới vừa sanh con giữa rừng. 
Anh chồng thấy cảnh hai bên hai đứa con nhỏ, còn cô vợ thì khom lưng che cho 
đứa con mới sanh dưới cơn mưa tầm tã giữa rừng, liền vội đi kiếm củi đề đốt lửa 
cho vợ con được ấm, nhưng anh ta lại bị rấn cần chết. Cô đi tìm chồng thấy ‹ đã 
chết, lòng tan nát, đành bổng con dắt hai đứa nhỏ đi. Lội qua sông, nước cuốn trôi 


312 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hết chỉ còn một thân một mình. Cô về đến nhà thì nghe nói đêm trước mưa to nhà 
sập đè cha mẹ chêt hêt. Cô hóa điên, cởi hệt áo quân lang thang vô chùa, gặp Đức 
Phật đang thuyết pháp. Đức Phật nhìn thấy, biết cô đã tu một trăm ngàn đại kiếp, 
thời gian tu Ba-la-mật tương đương ngài Ananda, Ca Diếp, nhưng bây giờ khổ 
tâm như vậy. Ngài nói: “Con đã khóc từ vô số kiếp, nước mắt của con nhiều hơn 
bôn biên giờ chưa đủ hay sao còn khóc nữa.” Cô nghe như vậy tỉnh liên, quì sụp 
xuông. Những người xung quanh liệng khăn choàng cho cô che thân. Cô xuât gia 
chứng A-la-hán, trở thành Đệ nhât trì luật. Bên tăng có ngài Upali, bên ni có bà 
Patacara là Đệ nhât trì luật. Hai vị này rât giỏi vê những gì liên hệ đên Luật của 
tăng m1. 

“Vinayadhara': trì luật 

SỬA MẸ 

Ngài dạy, sữa mẹ mà mình đã bú trong suốt dòng luân hồi nhiều hơn bốn biển. 
NÚI 

Ngài giả định một hòn đá hay ngọn núi đặc ruột mỗi một cạnh là một do tuần 
(khoảng 1 Ikm), cứ một trắm năm có người đên lây tâm kãsi (vải mịn nhât) quét 
ngang một lần, cho đên bao giờ núi mòn đi (l gram, 2 gram) do chuyện quét vải 
là một kiêp. 

HỘT CẢI 

Ngài giả định có một cái thùng hột cải, mỗi cạnh là một do tuần. Cứ một trăm 
năm lấy ra một hạt cải, lấy chừng nào hết thùng, thì đó là một kiếp. Một dịp khác 
Ngài dùng ví dụ khác, giả định như có bốn vị đệ tử chứng Túc mạng minh, mỗi 
một ngày họ nhớ lại một trắm ngàn đại kiếp, suốt một trăm năm như vậy (100 


ngàn x 100 năm), s số kiếp sống mà họ nhớ được thì cũng không nghĩa lý gì so với 
số lượng kiếp sống mà chúng ta đã trải qua. 


SÔNG HÀNG 


Sô cát sông Hăng có nhiêu cỡ nào cũng chỉ là hữu hạn, nhưng sô kiệp luân hôi là 
vô hạn, vô lượng. 


CÂY GẬY 


313 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Giống như một khúc cây liệng lên phải rớt xuống ở đầu này hay đầu kia, một 
chúng sinh còn phàm phu, chết rồi là phải có chỗ đi. Ngày xưa ngài Narada cũng 
có ví dụ, nếu cầm miếng đất hay cục đá nhắm mắt lại tung lên, thì chắc chắn là từ 
vị trí mình đứng, sức tung, và trọng lượnghòn đá sẽ quyết định hòn đá rớt ở đầu, 
lệch về phía nào. Một người còn là phàm phu dù không biết Phật pháp, không 
biết tu hành hay tu hành giỏi giang thì khi tắt thở là tự nhiên cũng có chỗ để tái 
sinh. Một người còn vô minh tham ái thì chết rồi là có chỗ đề đi. Khổ nỗi, suốt 
dòng luân hồi thăm thắm, cơ hội làm người và nghe được giáo pháp của Phật thì 
rất là hiếm. Bao nhiêu người Hồi Giáo cũng sanh ra làm người, trong thời điểm 
Phật pháp tồn tại ở đời đó chứ, nhưng họ đâu được gặp Phật pháp. Phật tử 
Campuchia, Lào, cơ hội để nghe Phật pháp so với Phật tử Thái Lan Tích Lan đã 
không giống. Số lượng Phật tử Thái Lan tìm đến với A-ty-đàm, nghiên cứu kinh 
điển thì rất hiểm, họ chỉ khoái làm phước cúng dường, cầu phúc, bùa phép, đeo 
tượng này tượng kia, đeo dây ngũ sắc tùm lum. Có chuyện rất là đáng buồn, khi 
tôi về Bangkok tôi tìm sách A-tỳ-đàm rất hiếm thấy. Đã hiếm mà còn có những 
cuốn in giấy xâu, đen thui. Tôi hỏi sư bạn, sao mà cũng kinh sách mà cuốn nảy in 
đẹp quá còn cuốn kia in xấu. Sư trả lời, mấy cuốn này bán ai mua. Nghe mà 
ngậm ngùi. Có tiếp xúc với chùa miều tăng mi thấy mới thấy điều này, đã có dấu 
hiệu mạt pháp rồi. Đi vào chùa học mấy cái này họ chán dữ lắm, nhưng nếu bày 
cúng sao cúng vong giải hạn thì đông dữ lắm. Phần đông người ta đến chùa thì 
cầu gia đạo bình yên tình duyên như ý. Thời này làm gì có chuyện vô chùa tìm 
hiểu Khô, Tập, Diệt, Đạo, Duyên khởi, Bát Chánh Đạo... Vì vậy, mang thân 
người là khó, được gặp chánh pháp là khó, mà còn phải tùy thuộc sanh ra trong 
bối cảnh nào, tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, môi trường hiện tại như thế nào. 


Trong chú giải có câu này hay: “kira dvinnam buddhanam anfare yoJanam 
pathav1 ussanna” nghĩa là, trong trái đât này có năm vị Phật, khoảng thời gian 
giữa hai vị vừa đủ đê trái đât này dày thêm một do tuân. 


NGƯỜI 


Trong bài kinh này Ngài xác nhận, số xương mình luân hồi, chất lại có thể bằng 
ngọn núi. Vì sao như vậy? 


Vì trong suốt thời gian đó mình không có cơ hội để hành trì Bát Chánh Đạo. Cơ 
hội hành trì Bát Chánh Đạo gồm rất nhiều điều kiện. Phải được mang thân người, 
bối cảnh sống môi trường ra sao, chớ đi chủa mà cứ gặp ông thầy cứ bảo cúng 
dường, rồi cầu an cầu siêu, lễ lạy sì sụp, chớ hề động tới giáo lý thì không có cơ 


314 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hội hành trì Bát Chánh Đạo. Phật tử thì tăng ni nói gì cứ nghe theo như sắm. Có 
nhiêu Phật tử có suy nghĩ rất lạ là chỉ có tăng ni học Phật pháp Còn cư sĩ thì có 
quyền đốt Phật pháp. Nếu còn là phàm phu thì tăng ni hay cư Sĩ giống y như nhau 
một hành trình thăm thắm phía trước, giông hệt nhau trên giường chết, tại sao 
mình nghĩ người ta cần giỏi Phật pháp còn mình thì không cần giỏi. Phước báu 
của quí vị nhiều hay ít tùy thuộc vào tâm. Ví dụ lúc làm thiện hào hứng hay hờ 
hững, tâm đại thiện thọ hý hay thọ xả. Hữu trợ hay vô trợ, việc lành đó do mình 
sốt sắng tự nguyện hay do sự do dự tính toán, ai đó xúi giục tác động. Hợp trí hay 
ly trí, lúc làm thiện có nhận thức hiểu biết hay do người ta xúi. Đừng tưởng ai 
giỏi ai siêng thì học giáo lý còn tôi thì lo làm phước. Trạng thái tâm thiện quyết 
định quả báo nhiều hay ít. Chính khả năng hiểu biết của mình góp phần vào cái 
gọt là trạng thái tâm thiện đó. Vì vậy, mang thân người, gặp được Phật pháp, tùy 
căn cơ sở tánh, khả năng tiếp thu của mình tới đâu thì mới quyết định việc công 
đức của mình được bao nhiêu. Nếu không đủ trí khi gặp Phật pháp mình chỉ biết 
làm phước rồi nhìn Đức Phật như ông thần ông bụt, chỉ biết quì lạy van xin khẩn 
khứa mà không biết øì khác. Krishnamurti nói Đức Phật như lu nước, để mình 
dùng, mình uống chớ không phải là để mình quỳ lạy. Không ai mua cái lu về quì 
lạy. Ông dùng hình ảnh thiếu tôn kính nhưng thực tế. Đức Phật không phải là một 
hình ảnh thần thánh đề mình quì lạy mà để mình tìm hiểu Ngài giác ngộ cái gì, 
hành trì cái gì, giảng dạy cái gì, đó mới là điều quan trọng. Khô nỗi trong dòng 
luân hồi này khi có chư Phật ra đời thì mình không có cơ hội học hỏi, khi mình có 
khả năng học hỏi thì không gặp chư Phật. Tôi đọc sách và tôi tiếp xúc ở ngoài, 
lâu lâu tôi cũng gặp vài người, tôi nghĩ nếu gặp được Đức Phật thì tôi không biết 
họ đắc hay không nhưng tôi có cảm giác là họ có khả năng đắc rất là nhiều. Theo 
nhận xét của tôi, họ là người thiểu dục, có từ tâm, rất là thông minh, có nhiều đức 
tánh tốt. Xui một chỗ là người thời nay đáng làm thầy của họ thì khó kiếm quá. 
Minh nghĩ với tâm hồn đó mà gặp được ngài Änanda, Xá Lợi Phất thì tốt biết bao 
nhiêu. Giờ họ sanh ra trong thời nảy, tìm hiểu Phật pháp qua sách qua tăng ni thì 
cũng chung chung mức độ nào đó thôi. 


Phẩm thứ hai: KHÔN CỪNG -AN LẠC 

Khi mình thấy khổ quá hãy suy tư rằng ta đã phải chịu cảnh này từ vô số kiếp. 
Khi thây mình đang an lạc thì cũng nhớ răng mình đã trải qua cảnh này trong vô 
sô kiệp. Tại sao phải nhớ như vậy? 


Nhớ đề lạnh xương sống! Dù có sung sướng hạnh phúc bao nhiêu kiếp thì cũng 
cứ trôi lên trụt xuông. Quí vị có sung sướng cỡ nào đi nữa thì làm ơn nhớ giùm 


315 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tôi một chuyện thôi, nếu nhớ liên tục thì cuộc đời quí vị chắc chắn có thay đồi, đó 
là Đức Phật dạy rằng: Chỉ riêng sự sợ chết, nỗi sợ lúc sắp ra đi cũng đủ làm cho 
ta kinh hãi dòng luân hồi. Tôi, người đang nói chuyện với các vị đây, tết này là 
41, tôi đã từng trải qua cảm giác cận tử ở phòng cấp cứu, tôi biết. Sợ lắm. Lúc 
tỉnh táo khỏe mạnh, mình nhìn người khác chết, mình nghĩ về cái chết “có gì đâu, 
Sớm nở tối tàn, phù du mà!” Nhưng cảm giác của người sắp ra đi, đễ sợ lắm. Tùy 
người, mỗi người có một cái sợ riêng. Tôi là người nam, là ông sư, không hiểu 
sao cứ nói đến dòng luân hồi là tôi nghĩ đến cảnh làm dâu. Đức Phật có dạy trong 
kinh Tăng Chi: Bất hạnh thay là thân nữ nhân. Từ bé đến già phải chịu nhiều bất 
hạnh. Mỗi tháng phải chịu bắt tịnh. Lấy chồng phải về với người lạ. Phải đau đớn 
mang thai, sinh sản, chăm sóc con nhỏ. Đây là Ngài kê những nét chính thôi, chớ 
còn cảnh làm dâu, cảnh nhìn người thương của mình bị khổ mà cứu không được, 
bị chèn ép áp bức mà không dám lên tiếng, liệt giường ngứa lưng mà không biết 
làm sao mà gãi. Hãy nhớ từ nhỏ đến giờ giây phút mình có thê cười được chiếm 
bao nhiêu phần trăm thời gian trong đời? 


Tôi không phải là khổ cực gì nhưng nhớ lại khoảng đời đã qua tôi nghĩ tốt hơn 
hết là đừng có. Vì vậy Đức Phật dạy, khi buôn khô hay hạnh phúc thì phải nhớ 
răng cảnh này đã diên ra bao nhiêu lân rôi. 


KHOẢNG BA MƯƠI 


“Ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Päva, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang 
y phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử” 


Chú giải nói răng ba mươi vị tỳ kheo này đu là thánh Hữu học, không ai trong 
sô này là phàm phu hay La-Hán. Tât cả đêu là những vị trì hạnh Đầu đà 
(dhutañga). 


Bên cạnh giới luật bắt buộc phải giữ, vị tỳ kheo nếu muốn có thể phát nguyện giữ 
thêm một hay vài hoặc cả mười ba hạnh Đầu đà như: suốt đời không năm, chỉ ăn 
mỗi ngày một bữa (một muỗng cơm cũng kể là một bữa ăn), chỉ giữ ba y (rách 
nát mới tìm cái mới, không dự trữ y dư), chỉ sống chỗ không mái che, chỉ mặc y 
may từ vải lượm... 


Sabbe araññikatiadisu dhutañgasamadanavasena tesam araññikadibhavo 
veditabbo. Sabbe sasamyoJanati sabbe sabandhana, kec1 sotapanna, keci 
sakadägãmino, keci anägãmino. Tesu hi puthujjano vã khinäsavo vã natthi. Tất cả 
các vị trì hạnh đầu đà như hạnh ân lâm chăng hạn, còn kiết sử, tâm còn trói buộc 


316 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bởi vì có một sô vị trong đó đã đặc quả Tu-đà-hoàn, Dự lưu rôi, một sô vị đã đặc 
Tư-đà-hàm tôi, một sô vị đặc A-na-hàm rôi. Trong sô đó không hê có phàm phu 
hay là La-Hán. 


Khi Đức Phật nhìn thấy các vị này, Ngài suy nghĩ nên nói điều gì để họ đi hết 
đoạn đường còn lại. Sau khi xét căn cơ các vị này, Ngài chọn đề tài là sự vô thi 
luân hồi. Ngoại trừ Đức Phật ra, người nói pháp. thông thường thường nói điều 
mình muôn nói. Riêng Đức Phật thì Ngài nói điều người ta cần được nghe. Tôi 
cho rằng bí quyết hôn nhân, bí quyết gìn g1ữ tình bạn cũng vậy, xưa giờ mình chỉ 
quen nói những điều mình muôn nói, mình bắt người thân mình nghe điều mình 
muôn nói, trong khi đó họ muốn nghe điều họ cần được nghe. Đó là bí quyết 
sông ở đời. Tại sao gia đình là địa ngục? 


Bởi những thành viên trong đó phát biểu toàn điều mình muốn nói. Muốn gia 
đạo thành công, phải làm ngược lại, nói những điêu người kia cân nghe, muôn 
nghe. 


Ngài dạy: Các vị hãy nhớ máu của mình đồ ra trong dòng luân hồi lúc mình làm 
người làm thú, nhiêu hơn nước trong bôn biên. Kinh này Đức Phật chỉ nói vê 
máu. 


Tại sao mình phải gặp một người như Đức Phật? 


Tại vì ngoài chuyện Ngài hiểu mình muốn nghe cái gì, mình cần nghe cái gì, còn 
có một điều nữa là gương mặt, âm thanh của Đức Phật và từ trường từ Ngài tỏa 
ra. Có những người khi mình nhìn họ, mình thấy danh lợi quan trọng, mình phải 
phần đấu, cạnh tranh, hơn thua; nhưng có những người khi nhìn họ, mình thấy 
toan tính của mình chỉ là trò hề, cuộc chơi của trẻ con. Tôi không được gặp thánh 
nhưng tôi có may mắn trong đời gặp được những người như tôi vừa kể. Có người 
tôi gặp họ tôi thây tôi giông như người đời, nhưng có những người tôi gặp họ, 
nhiều khi trong số đó có cư sĩ, nhìn họ tôi thấy mình lâu nay rất dễ duôi, có 
những người, nhìn họ tôi thấy mình quá sức ngon lành. Ở đây cũng vậy, bối cảnh 
có thánh chúng vây quanh, âm thanh, gương mặt và từ trường của Ngài lan tỏa 
rất quan trọng. Đức Phật có hai cách giáo hóa chúng sinh: ngôn giáo và thân giáo. 
Phải tu hành nhiều kiếp mới gặp người có thân giáo. Họ không nÓI ØÌ hết, mình 
chỉ nhìn họ đi đứng năm ngồi, chỉ nhìn ảnh mắt, nụ cười, ngôi bên họ thôi là 
mình đã thấy thay đổi rồi. Tôi từng tiếp xúc với vài vị từng gặp ngài Narada, các 
vị đó kê rằng, dù họ có hiểu hay không hiểu tiếng Anh, khi ngồi gần ngài Narada 
họ nghe cảm giác mát mẻ an lạc không tưởng được. Họ thấy mọi sự trên đời này 


317 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


rất đơn giản, cho dù họ có lăn đùng ra chết họ cũng không thấy øì sợ hãi miễn là 
có ngài ngồi đó. Tôi được tận mắt nhìn người kế chuyện đó, tận tai tôi nghe họ, 
và tôi có thê lấy tay chạm vào nhân chứng sông. Có người họ kề là ngài Hộ Tông. 
Lạ lắm, trước mặt vị này họ có lăn ra chết cũng không sợ. Tôi nghe tôi thấy rất là 
vui, vì trên đời này thánh là có thật. Hai vị ấy dù là còn phàm mà còn có từ 
trường như vậy huống hồ gì là ngài Änanda, là Đức Phật. Chuyện mình tu học, 
ngoài chuyện an lạc cho mình, còn là sự an lạc cho người khác nữa, làm sao mà 
người ta nghe mình nói, ngồi gần mình, nhìn mặt mình, người ta thấy ra sự thay 
đổi lớn trong tâm hồn thì đó là sự lợi tha rất lớn. Ở đây Ngài chỉ nói chuyện máu 
mà người ta đã giải thoát rồi. 


MẸ - CHA - ANH - CHỊ - CON TRAI - CON GÁI 


Một loạt kinh tiếp theo là nói về các quan hệ gia đình. Ngài dạy rằng không dễ gì 
tìm thây được ai đó chưa từng là thân thuộc của mình trong quá khứ. 


“cakkavala': vũ trụ (universe) gồm có mặt trăng, mặt trời, Saturn (Thổ tinh), Mars 
(Hỏa tính), Venus (Kim Tĩnh) tức là thái dương hệ gôm các ngôi sao trong đó. 
Cứ một galaxy system như vậy làm thành một cakkavala. Có vô sô galaxy như 
vậy. 


“Imamha cakkavalä satta paracakkavalam, paracakkavalä ca mmam cakkavalam 
samsaranti”: Từ vũ trụ này đầu thai qua vũ trụ khác, từ vũ trụ khác trở qua vũ trụ 
a, b, c, d, đi tới đi lui như vậy, lớn vô cùng. Trong vô số galaxy như vậy đó mà 
tìm được người chưa từng là cha mẹ anh em của mình không phải là dễ. Mênh 
mông như vậy mà mình đã đi không biết là bao nhiêu kiếp. Trong thời gian đó 
vui ít khổ nhiều. Vì sao vậy? 


Vì Dục giới là đơn vị gốc của Tam giới. Mỗi galaxy như vậy có đủ 3l cõi. Trong 
31 cõi chia thành ba phần: Dục, Sắc, Vô sắc thì cõi Dục là sốc. Cõi khô là gốc 
của Dục giới. Trong cõi Dục, 4 cõi khổ là gốc. 12 bÁt. thiện là gốc của cõi khô. Ở 
mỗi người chúng ta lúc nào đi nữa phần thiện cũng yếu hơn bắt thiện. Lâu lắm 
mới có một người thiện ngang với ác. Thiện nhiều hơn ác càng hiếm hoi hơn nữa. 
Trên đời có ba hạng người: thiện ít hơn ác, ác ít hơn thiện, thiện ác bằng nhau. 
Không thiện không ác là vị La-Hán, hiếm nhất. 


Tăng Chị Bộ kinh ghi răng, trong các loài chúng sinh nói chung, loài thấp sinh 
nhiêu nhât. Trong các loài chúng sinh, bàng sinh là nhiêu nhât. 


318 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Người không giới, không thí nhiều hơn người có giới, có thí. Người phàm có tu 
tập đông hơn Sơ quả. Sơ quả đông hơn Nhị quả. Nhị quả đông hơn Tam quả. 
Tam quả đông hơn Tứ quả. Tứ quả không gì đặc biệt đông hơn Tứ quả có khả 
năng khác thường (trí tuệ, thần thông, biện tài, thuyết pháp, trí nhớ...). Đại thinh 
văn có 47 nhưng Chí thượng Thinh văn chỉ có 2. Hiếm nhất vẫn là chư Phật Toàn 
Giác. 


Tóm lại, khó tìm người nào chưa từng là con trai của mình, con gái của mình, cha 
mình, mẹ mình, anh mình, chị mình, không phải chỉ trong hành tĩnh này mà còn 
bao gồm vô số thế giới khác. Trong suốt thời gian đó luôn luôn là vui ít khô nhiều 
vì một lý do cực kỳ đơn giản đó là bản chất bất thiện của mình luôn nhiều hơn 
thiện. Kẻ nào không tin thì làm ơn ngôi yên lại nhìn xem mình từ sáng thức dậy 
cho tới lúc vào giường ngủ thì cái suy nghĩ tốt đẹp với suy nghĩ tào lao cái nào 
nhiều hơn. 


VEPULLUA 


Chiều cao của núi non trên mặt đất này không phải là cô định như nhiều người 
nghĩ. Có những ngọn núi theo năm tháng vì lý do địa chất nào đó mà càng lúc 
cảng thấp dần, nhưng cũng có những ngọn núi lớn dần theo thời gian. Người ta 
nói Everest đang cao thêm. Tên gọi của các ngọn núi cũng theo năm tháng mà 
thay đôi. Đỉnh Everest là tên của người đầu tiên leo lên đó, trước đây không phải 
tên đó. Các dân tộc trong Ấn Độ gọi Everest băng những cái tên khác nhau, kế từ 
khi có người Tây phương leo lên đầu tiên, ngọn núi này mang tên Everest. 


Đức Phật dạy rằng núi Vepulla ở thành Vương Xá này theo năm tháng đổi tên 
nhiều lần và chiều cao cũng thay đôi. Núi này ngày xưa rất lớn, người ta phải mất 
bốn ngày mới lên tới đỉnh. Bài kinh trước nói rằng, khoảng cách giữa hai vị Phật 
lâu đến mức đủ cho trái đất này dày thêm một do tuần, nhưng bài kinh này thì 
ngược lại, có một số chỗ mòn đi, giảm bớt. 


“cattalIsavassasahassayukakale nibbatto 3yuppamanam pañca kotthase katva 
catfaro thatva pañcame v1Jjamaneyeva parinibbuto. Tam ãyu parihayamanam 
dasavassakalam patva puna vaddhamanam asañkheyyam hutväã tato 
parihayamanam timsavassasahassayukakale thitam, tada konagamano nIbbatto. 
Tasmimp tatheva parintbbute tam äyu dasavassakalam patva puna 
vaddhamanam asankheyyam hutva parihäyItväa vIisavassasahassakale thitam, tada 
kassapo bhagava nibbatto. Tasmimpi tatheva parinibbute tam äyu 
dasavassakalam patva puna vaddhamanam asañkheyyam hutväa parihay1tva 


319 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


vassasatakalam pattam, atha amhakam sammasambuddho nibbatto.” Tuổi thọ của 
chúng sinh trong trái đất này lúc nhiều lúc ít. Thời đầu tiên chúng sinh sống được 
bốn chục ngàn tuổi. Chư Phật luôn sống ít hơn chúng sinh đương thời một ít, như 
Phật Kakusandha (Củ Lưu Tôn) chỉ sống bốn phần năm mức tuôi thọ đương thời 
(40.000 năm). Các vị Phật khác cũng vậy. Sở dĩ như vậy là để làm chúng sinh 
kinh cảm. Sau khi Phật Kakusandha viên tịch thì tuổi thọ chúng sinh giảm dân. 
Mỗi trăm năm giảm một tuôi. Cứ như vậy đến lúc nhân loại chỉ còn mười tuổi, 
cao dưới 1 feet, năm tuôi đã có gia đình, sinh hoạt như loài thú. Có một SỐ nØƯưỜời 
nhận ra nếp sống thấp kém của loài người lúc đó nên bắt đầu giữ giới sát sinh, 
không giết, không trộm, không quan hệ bừa bãi, không nói dối, không say sưa. 
Nhờ vậy tuổi thọ tăng dần đến a-tăng-kỳ tuổi (asankheyya: 10140). 


Từ mức tuổi này lại giảm dần xuống còn ba mươi ngàn tuổi thì lúc đó Phật 
Konagamana (Câu Na Hàm Mu N)) ra đời. Sau khi Đức Phật viên tịch thì tuôi 
thọ của chúng sinh lại giảm rôi tăng theo cách cũ. 


Từ mức cao nhất giảm xuống còn hai mươi ngàn tuổi thì Phật Ca Diếp (Kassapa) 
ra đời. Sau khi Phật Ca Diệp viên tịch, tuôi thọ chúng sinh lại giảm rồi tăng theo 
cách cũ, sau đó giảm xuông đến mức 100 tuôi thì Phật Thích Ca ra đời. Từ đó 
đến nay mọi sự diễn ra như ta thấy. 


Bảy giờ bốn mươi hai rồi, xin hẹn bà con ngày thứ Bảy. Vạn nhất trục trặc gì đó 
không giảng thì bà con nghe lại bài này cho kỹ. Bữa nào vô room thấy bà con mở 
lại, tôi nghĩ bà con cũng có ý nghe. Tôi giảng sáu tháng, tám tháng, một năm bà 
con chỉ cần nghe lại bài cũ thôi. Cái room này, cái chính vẫn là tôi giảng theo 
commentary của kinh chớ không phải là những øì tôi suy nghĩ. Còn cái gì lâu lâu 
tôi điểm xuyết thêm thì tôi nói cái này tôi nói chớ không phải là kinh nói. Nếu 
hôm nay có một vị tăng mi cư sĩ nào đó mở một cái room giảng Kinh Tạng dựa 
theo chú giải như vậy thì tôi hết sức tôn kính lắng nghe. Có lợi quá, có người coi 
kinh giùm mình sướng quá mắc gì không nghe. Kể từ dự lớp này xong, bà con 
cân thận, Kinh Tạng nghe ai giải thích thì hỏi “Thưa thầy, thưa sư, thưa (...) cái 
này dựa vào đâu? 


” Xin chúc các vị một ngày vui. 


320 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 7-2-2015 TƯƠNG ƯNG KASSAPA (Ca-diếp) 
I. TRI TÚC 


Sáng nay mình bắt đầu chương Kassapa. Tương Ưng Ca Diếp. Thời Đức Phật có 
rất nhiều vị trùng tên nhau. Sau khi thành đạo, Ngài có độ được ba anh em đều có 
tên là Kassapa. (Gayã Kassapa, NadI Kassapa, Uravelã Kassapa). Về sau này 
Ngài có một vị đệ tử nhỏ xíu bảy tuổi cũng tên Kassapa. Đề phân biệt, Ngài gọi 
vị này là Kumara Kassapa. Kumara nghĩa là boy, cậu bé. Một vị nữa mà chúng ta 
đang học sáng nay là vị Đệ nhất biệt hạnh Đầu đà là Maha Kassapa. Trước mắt là 
có năm vị có tên tuổi, ngoài ra có hàng chục vị khác vì tên gọi Kassapa là tên gọi 
rất là phô biến. Theo các nhà ngôn ngữ học, chữ “Kassapa” này bên tiếng SanskrIt 
là 'Kasyapa', tiếng P|i là 'Kassapa”. Có người ngờ rằng tên này cùng nguồn gốc 
với chữ “kacchapa", có nghĩa là “con rùa”. Bởi vì xưa người ta có khuynh hướng 
thờ bái vật, mỗi dòng họ người ta chọn một con vật. 


Mahakassapa (Đại Ca Diếp) 


Trong kinh nói rằng trước khi ngài gặp được Đức Phật kiếp cuối cùng để chứng 
thành quả vị La-Hán ngài là vị Phạm thiên từ cối Phạm thiên sanh xuống. Ngài 
Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Änanda thì từ cõi Đâu Suất xuống chung với Bồ 
tát. Theo trong kinh nói những vị từ cõi Phạm thiên sinh xuống thì có một số 
điểm đặc biệt. Họ đối với năm dục hờ hững lắm vì một thời gian rất đài lòng 
nguội lạnh. Trong kinh nói ngài có một SỐ tướng tốt giống như Đức Phật: 


- Mã âm tàng - bộ phận sinh dục rất đặc biệt, tướng này ở ngoài đời thì sẽ có 
nhiêu quí tử toàn anh hùng, giỏi giang, bác học. 


- Lưỡi dài rộng, người này đời sông vật chât hoàn toàn không có gì lo lăng, nói ra 
là thiên hạ tin 


- Khi đứng thăng, bàn tay sờ được đầu gồi. 


Đức Phật có 32 tướng, đệ tử của Ngài thì rải rác, có vị có năm tướng, bảy tướng. 
Ngài Maha Kassapa sinh ra trong một gia tộc rất giàu có, trang trại rộng lớn đến 
mức phải đi ngựa, không đi bộ được. Giống như mấy cái farm của Mỹ hoặc Úc 
vậy, rất mênh mông, phải đi bằng xe hơi. Buồi trưa ngài cưỡi ngựa đề đi thăm 
nom trang trại, thăm kho thóc kho đậu, chuồng trại..., ngài nhìn thấy giữa trưa 
năng chang chang, những con trùn bò ra đất thì bị chim ăn, chim nhỏ bị chim lớn 


321 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giành giựt cấu xé. Ngài nản quá, ngài nghĩ đời sông sao chán như vậy, may là 
chưa ai đụng tới mình nhưng chắc chắn cũng có kẻ dòm ngó mình như những 
con chim dòm con trùn, con mạnh dòm con yêu. Lúc trở về, gia đình hối ngài 
phải lập gia đình. Ngài quá nản nên từ chối máy lần, nhưng thấy cha mẹ buôn nên 
ngài nói kiếm cô nào giống như cái tượng này thì ngài lấy, ngài tính đưa ra cái cớ 
đê thoát thân. Không ngờ gia đình ngài giảu quá, “cái gì không mua được băng. 
tiền thì mua được băng rất nhiều tiền” (Năm Cam), họ vung tiền ra đi tìm và cuối 
cùng tìm được cô gái rất đẹp, tên là Bhaddã Kãpilani. Đây là nhân vật rất quan. 
trọng và có rất nhiều chuyện mà các vị nên biết, cần biết, phải biết vì không mây 
khi các vị biết câu chuyện này, câu chuyện này không có trong bản kinh tiếng 
Việt. Cô này cũng ở trên Phạm thiên sanh xuông, lễ ra cô phải mang thân nam, 
nhưng cô có lời nguyễn tiền kiếp là thương ngài dữ lắm, cổ thương đến mức mà 
“đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam”. Ngài đi tu 
thiền cỗ cũng đi tu thiền, ngài đắc cổ cũng đắc, khi ngài trở về cõi Dục thì cỗ 
cũng đóng vai trò tri âm, tri kỷ. Một số đông người mình chỉ biết thương chớ 
không biết chia sẻ lý tưởng, trong đạo lẫn ngoài đời. Nhiều khi mình thương 
chồng, thương anh em, bạn bè, sư phụ, nhưng chỉ biết nâu cơm giặt giữ, chăm sóc 
chớ không biết chia sẻ lý tưởng tâm tư của người ta. Xin mở ngoặc nói chuyện 
này, những người hộ trì tôi, nhiều lúc tôi lén lén đòm họ, tôi nghĩ không có họ thì 
mình cũng mệt, nhưng mà không có mợ thì chợ cũng đông. Có điều tôi tưởng 
tượng những người này mà ở gần mình suốt một tháng chắc một đêm nào đó tôi 
cũng tay bị tay gậy khăn áo lên đường chớ chịu không thấu. Bởi vì kiểu họ lo cho 
mình trớt quớt, họ lo cho mình ăn mập cái thây, chớ chuyện mình làm họ không 
chia sẻ được và nhiều lúc phát biểu nhiều câu không hay. 


Ngoài đời ngài không có tên Maha Kassapa mà là tên PIppali. Khi tìm được 
nàng, hai gia đình gặp gỡ nhau và bắt đầu nói chuyện trầu cau chạm ngõ, đính 
hôn, kết hôn. Trong ngày cưới, ngài viết lá thư cho nàng Bhadda Kapilan nói là 
vì chiều ý cha mẹ nên mới chịu làm đám cưới vậy thôi chớ ngài không muốn lẫy 
vợ, ngài mong rằng nêu được thì nàng làm bạn với ngài và đừng trông đợi ở ngài 
vai trò trách nhiệm của một người chồng. Không ngờ lá thơ gởi đi cũng cùng lúc 
nàng viết cho ngài lá thơ nội dung cũng y hệt như vậy. Hôn lễ vẫn tô chức. Cả hai 
đều đẹp lộng lẫy như tiên đồng ngọc nữ. Đêm hợp cần, họ lây vòng hoa tươi để 
giữa hai người và nói với nhau một câu nửa đùa nửa thật: Sáng mai thức dậy, hoa 
héo bên cạnh nào thì người đó là kẻ hư, nói được làm không được. Sống với nhau 
được mấy ngày, sáng thức dậy thấy hoa vẫn còn tươi, họ nề nhau hơn. Bắt đầu 
sáng hôm sau cũng diễn cho người ta thấy, hai người trong vai vợ chồng đưa 


322 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nhau đi tu. Đi một đoạn nào đó họ thấy không thê đi cùng nhau, khi rời nhà họ đã 
mặc đồ tu. Họ chia tay nơi ngã ba đường. Ngài dặn ai tìm được đạo giải thoát 
trước thì nhớ quay về tìm người kia. Đọc ngay chỗ này, tôi nhớ đến tình cảm của 
ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất. Cũng ngay chỗ này, trong lòng tôi, tôi 
biết nội lực của mình đến đâu. Riêng tôi, một người hồng nhan tri kỷ như vậy dù 
không có lòng tà với họ nhưng thật không có cái gan để nàng đi một mình giữa 
trời đất bao la, giang hồ hiểm ác, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Lòng 
người này phải nguội lạnh đễ sợ lắm chớ như tôi chắc chịu không thấu. Trong 
kinh nói khi hai vị nói lời chia tay nhau ở ngã ba đường, địa cầu rung động. Nàng 
đi về một phương, chàng đi về một hướng. Ngài Maha Kassapa đi một đỗi vào 
cánh rừng thì gặp một vị Sa-môn ngồi đó, ba mươi hai tướng tốt, hào quang rực 
rỡ. Irong kinh nói rằng ngài chưa bao giờ gặp vị đó, vậy mà ngài đi thăng tới và 
quỳ sụp xuống. Tiếng Pä|i là Bhagãvã, theo Tàu gọi là Thế Tôn, chữ này ở Ấn 
Độ là chữ kính ngữ dùng để xưng hô cho những bậc khả kính: 


-Bạch Thê Tôn, con là đệ tử của Thê Tôn và Thê Tôn là đạo sư của con. 


Khi ngài ngồi xuống, Đức Phật hỏi thăm một vài câu rồi Ngài khen lá y ngài 
Maha Kassapa đang mặc. Vì sao ngài Maha Kassapa chưa đi tu mà tâm vải khoác 
lên người gọi là lá y? 


Bởi vì buổi đầu của PG, lá y chưa may thành từng miếng, từng điều lớn điều nhỏ 
như bây giờ mà chỉ là tắm vải nhuộm màu. Trong kinh gọi là màu kãsãva. Về sau 
lấy tên gọi cái màu này kãsãva gọi tên cho giáo phục của tăng ni. Buổi đầu 
käsava gọi chung cho màu cỏ úa, màu xám tro, màu đất. 


Đức Phật nói: Cái y của Kassapa đẹp. Một ông vua đi tu là bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác mà lại khen cái y của ngài Kassapa đẹp! Ngài Kassapa nói: Bạch Thế 
Tôn, con mong ngài vì lòng đại bi mà đổi y cho con, cho con xin lá y của ngài rồi 
con cúng cho ngài lá y con đang mặc. 


Thế là nảy ra chuyện đôi y giữa thầy trò. Lá y Đức Phật đôi cho ngài Kassapa 
không phải là lá y bình thường. Trong kinh nói trong đời mỗi vị Phật có ít nhất 
một lân tự tay mình lượm vải làm y mặc. Tắm y mà Đức Phật đổi cho ngài 
Kassapa là tắm vải bó xác của Punna, một nô tỳ chết và bị ném xác trong rừng. 
Xác cô được quấn bằng một tấm vải rẻ tiền. Lúc đó Đức Phật vảo trong rừng một 
mình, đến chỗ người ta liệng xác, thây tắm vải đó còn dùng được, Ngài mới lấy 
tâm vải đó về giặt làm lá y. Câu chuyện ‹ diễn ra lúc Ngài giặt y và phơi ly kỳ lắm, 
nhưng tôi suy nghĩ ba ngày ba đêm quyết định không kề, lý do là không cần thiết. 


323 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ngài đem vải đó về cho ngài Änanda nhuộm và may thành lá y. Ngài mặc trên 
người trước khi gặp ngài Kassapa, và sau khi đổi y Ngài cho ngài Kassapa biết 
thêm lá y này từ đâu mà có. Cũng chính từ chuyện đổi y này mới có hai tình tiết 
nỗi tiếng sau này. 


Tình tiết thứ nhất, khi nhận lá y đó ngài Kassapa thấy rằng trên đời này không có 
gì hay cho bằng hạnh Đầu đà. Tưởng tượng cảnh ông thầy tu ngày một bữa ôm 
bát đi ngoài làng, có khoai ăn khoaI, có cháo ăn cháo, không nhận lời đến nhà ai 
ăn mâm cao cỗ đây. Y áo thì lượm đem về tự mình nhuộm may, rách thì vá, rồi đi 
kiếm miếng khác. Cuộc sông nhẹ nhàng, không lệ thuộc học trò làm eo làm 
phách. Ngài Kassapa phát nguyện trì 13 hạnh Đầu đà suốt một đời kể từ đó. 


Tình tiết thứ hai, sau khi đức Phật Niết Bàn không lâu, anh em huynh đệ một số 
bất đồng nhau vài vấn đề về giáo lý, lối hành trì, bất đồng trong cách hiểu, trong 
cách tu tập, chưa kế lý do danh lợi, hoàn cảnh văn hóa địa phương khiến cho các 
vị có những thay đổi trong thuyết giảng. Một số anh em đã tách nhau ra, không đi 
theo các vị tôn túc nữa. Ví dụ mình thấy một số tăng trẻ VN khoái truyền thống 
của ngài Hộ Tông. Một số vị đi Thái Lan học theo kiểu của Thái Lan thấy hay, cả 
đời hành trì theo kiểu Thái Lan. Có một số vị ở bên Mỹ, bên Pháp, nhưng cách 
tu, cách mặc y, nói năng, hành tri y chang như Thái Lan. Có những vị xuất thân 
từ Miễn Điện thì từ màu y, cách quấn y cũng của Miền Điện, kinh sách trong 
phòng trong tủ cũng của Miền Điện, và đối với Miến Điện hình như có giao tình 
rất mặn mà thâm thía tương chao hơn chư tăng xứ khác. Từ chỗ anh em tách 
nhau ra, mới nảy ra dị biệt về giáo lý. Câu chuyện đổi y của ngài Kassapa được 
sửa thành chuyện Tổ Ca Diếp được Đức Phật trao truyền chánh pháp nhãn tạng 
và y bát đề xác lập trở thành đệ nhất tô của Thiền tông, người đứng đầu trong 33 
vị tô Ân Hoa. Nghĩa là bắt đầu là tổ Ca Diếp, truyền y bát cho tổ Ananda, truyền 
riết đến Bồ Đề Đạt Ma, là tổ 28 của Ấn Độ, nhưng là tổ số 1 ở Tàu khi qua TQ 
truyền đạo. Sau đó mới truyền cho tổ Huệ Khả, Đạo Tính, Tăng Xáng, Hoằng 
Nhẫn... đến đời tô thứ 6 là tổ Huệ Năng thì hết. Nghe thì hay, nhưng ngâm lại, 
Phật ăn mặc như thế nảo, truyền riết cả ngàn năm sau qua tới TỌ lá y đó vân còn 
là chuyện lạ. Lạ thứ hai nữa Đức Phật đắp y kiểu gì mà truyền riết theo đến Lục 
tô Huệ Năng thì Lục tổ ăn mặc theo kiểu người Tàu. Hôm nay về Quảng Đông, 
quí vị ghé chùa Hoa Dung, chiêm bái báu thân bắt hoại của Lục Tổ. Ở Quảng 
Đông người ta tin đây là di hài của Lục Tỏ. 


Không biết cá nhân hay tập thể nào đã làm một chuyện rất lạ, họ thay đôi một SỐ 
nội dung trong kinh điên Pali. Trong kinh điên Pa|I thì ngài Mục Kiên Liên găn 


324 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


liền với sự tích bất hiếu trong quá khứ và hình ảnh đại hiếu thật ra là của ngài Xá 
Lợi Phất. Không hiểu vì sao nhánh PG Bắc Truyền ghét ngài Xá Lợi Phất kinh 
hoàng, họ chửi ngài không còn nước non nào. Ví dụ, trong kinh Duy Ma, một vị 
A-la-hán, lục thông tam minh, tứ tuệ phân tích, Đệ nhất Thinh văn, Đệ nhất trí tuệ 
mà trở thành một vị không ra gì hết, đi đứng thăm bệnh người ta mà nghe ông 
Duy Ma nói: Ở đây một lát nữa sẽ có vô số chư Phật, Bồ tát, long thần hộ pháp, 
thiên long bát bộ tới viếng, ngài thắc mắc nhà chật như vậy sao chứa hết chừng 
đó. Một lát sau gần tới giờ cơm thì lo lắng bồn chồn không biết trưa nay ăn uỗống 
ra sao. Họ mạt sát phỉ báng, dè bỉu ngài không còn gì nữa. Sẵn đây tôi cũng nói 
luôn, bà con vào internet sẽ thấy một bài “Tăng Triệu với Tánh Không của tỷ 
kheo mi Tuệ Hạnh”. Nhân vật Tuệ Hạnh này còn có một pháp danh nữa là Quảng 
Nhơn. Tôi xin thưa thiệt với quí vị, năm 93, 94 tôi có trực tiếp gặp mặt Ni Sư Trí 
Hải, tôi chỉ chào chứ chưa được hầu chuyện. Nhưng đặc biệt NI sư Quảng Nhơn 
này là một vị tiễn sĩ ở Úc, Ni sư du học trước 1975. Tôi có gặp NI sư ở Houston, 
ít nhất là trên một lần. Ni sư là người cực kỳ uyên bác và quí vị có thể bằng cách 
nào đó có dịp tìm cách liên lạc. Đây là một vị tiễn sĩ thứ thiệt của Úc. Ngoài 
chuyện uyên bác do trường lớp ra, vị này còn là một giáo sư đại học, một thời 
được hầu trà cho các vị tôn túc lừng danh như HT Mãn Giác bên Mỹ, HT Tuệ Sỹ. 
HT Tuệ Sỹ biết rất rõ về cô Tuệ Hạnh. Từ cô Tuệ Hạnh tôi biết một câu chuyện, 
đó là HT Thích Mãn Giác trước khi mắt có viết một bài không hiểu là HT đối ý ý 
hay có ai đó cô ý đìm mắt bài đó, bài đó có nội dung là “Kinh Duy Ma là một âm 
mưu của Bảà-la-môn giáo”. Bài đó ngay lập tức bị dìm mắt, và sư cô là người đã 
đọc bài đó. Quí vị muốn biết HT Mãn Giác là ai thì tôi có thê cung cấp chút 
thông tin có trên Internet, HT Mãn Giác là tiễn sĩ từ Nhật, viện chủ chùa VN ở 
Los Angeles Hoa Kỳ. Ni sư Tuệ Hạnh là người VN ở Ức, tôi chỉ biết một chuyện 
là có một dạo Ni sư ở Mỹ vì tôi gặp Ni sư ở Mỹ, sau đó nghe nói là Ni sư trở về 
Úc để chăm sóc cho cha mẹ già. Đó là lần cuối cùng được nghe thấy tin tức về 
nhau. Ni sư bây giờ ít nhất cũng phải 65 cho đến 67 tuổi (vì du học trước 75, từ 
75 đến giờ cũng đã 40 năm). Ni sư là người nhỏ con, sức khỏe không tốt nhưng 
mà cực kỳ uyên bác. Tôi rất tiết kiệm không mấy khi dùng bốn chữ này cho Tăng 
nói chỉ là Ni. Ở VN hiện giờ, những người tôi có thê hiến tặng bốn chữ này đếm 
được là HT Thiện Nhơn, một nhân vật bây giờ ghế cao lắm trong PGVN ở trong 
nước, HT như máy photocopy, đọc sách liếc qua là nhớ, thủ khoa của PHV Huệ 
Nghiêm. Chúng tôi có được học HT năm 93, 94. Thứ hai là HT Tuệ Sỹ, GS 
Mạnh Thát, rồi Ni sư Tuệ Hạnh. Tại sao tôi gọi là uyên bác? 


325 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Các vị ấy khi muốn tìm hiểu một dòng thiền, một truyền thống PH, một vấn đề 
triết học, một vấn đề lịch sử, hay một môn ngoại ngữ nào đó, chỉ mắt có vài 
tháng. Khi tiếp xúc với họ thì mình thấy kiến thức của mình chỉ là mớ giấy lộn. 
Tôi đếm mãi chỉ có bốn vị mà trong đó có Ni sư Tuệ Hạnh là tôi phải đắn đo 
nhiêu lắm. Ni sư giỏi cực kỳ, có chút bất hạnh theo tôi nghĩ đó là thân tướng. 
không đẹp. Vì thân tướng không đẹp, không có uy nghi nên đệ tử không nhiều. 
Phật tử VN mình cái gì chớ cứ khoái đẹp. Nhiều khi nửa đêm tôi ngÔI sOI kiếng 
tôi cũng hận, tôi nghĩ mình cũng có lòng hoằng pháp sao mà xâu hoắc, cũng khó 
ăn nói. Mới ngày hôm qua có cô Phật tử tới thăm tôi, cô ngồi cổ dòm tồi nói: Trời 
đất ơi, sao giờ sư già quá trời quá đất. 


Từ sự phân phe rẽ phải, thế là có một số chuyện gốc bị sửa. Ví dụ bên PG Nam 
Tông, ngài Xá Lợi Phất hôm kia ngồi trong phòng riêng, nghe được mấy câu nói 
bên ngoài ranh đất là “bà không được phép vào quấy rầy tôn giả”. Ngài biết câu 
nói đó của aI và đang nói với ai. Một con ngạ quỷ nắm kiếp vê trước là mẹ ruột 
của ngài do ác hạnh nên bị đọa làm ngạ quỷ. Hôm nay khô quá, biết được ngài là 
người con kiếp xưa của mình có thần thông nên muốn đến ấp ngài để xin ngài 
giúp, nhưng các vị long thần hộ pháp bảo hộ ngài Xá Lợi Phất không cho phép bà 
đến sắn. Trong mắt họ đây là rác rưởi, không cho phép quấy rầy ngài. Ngài lên 
tiếng: “Cứ để cho bà vào, bà là mẹ kiếp xưa của ta.” Khi tôn giả lên tiếng thì chư 
thiên không cản nữa. Bà vào, ngài hứa sẽ giúp. Chỗ này quí vị phải nghe cho kỹ, 
một vị A-la-hán mà vẫn phải làm theo cách này, ngài có được một lời thính cầu 
của vua là khi cần gì cho vua biết. Vì có lời yêu câu của vua nên ngài dùng đến, 
dùng trong trường hợp rất đặc biệt. Ngài đi thắng vào cung vua kể hết chuyện, 
vua cho người chuẩn bị một số thực phẩm để ngài tác bạch trình lên Đức Phật và 
chư tăng kể rõ mọi sự. Ngài hồi hướng phước đó cho mẹ mình, lập tức bà sanh 
thiên. Làm sao không sanh thiên nồi, người hồi hướng là ai, người nhận cúng 
dường là ai! Bởi vậy trong kinh nói thân cận với người trí (làm con, làm vợ, làm 
chồng, làm mẹ, làm cha... của họ) vẫn tốt là tốt như vậy. Chơi với người xấu chỉ 
có hại. Quí vị tưởng tượng, khổ quá mình về báo mộng cho con, con mình đi giết 
gà giết vịt cúng, rôi đốt mây chục tấn giấy vàng bạc thì mình có được cái gì. Khổ 
chỗ đó đó. Ở đây có cô Phật tử, cô thương con như vàng như ngọc như trời như 
đất. Tôi nói cô đưa con mình vào chánh kiến chớ thương nó quá rồi chuyện tầm 
bậy tầm bạ øì cũng khen, như bắt thang cho nó leo. Lúc tôi chịu không nổi, tôi 
nói cô sẽ chết dưới tay thăng này, nó là phá gia chi tử mà cổ thương nó kiểu như 
vậy thì chỉ có ôm hận mà chết. Ngài Xá Lợi Phất chỉ là một đứa con kiếp xưa, sau 
này vẫn là người dưng nước lã, chỉ một chút quan hệ quá khứ mà đối với bà mẹ 


326 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cũ tuyệt vời như vậy. Rồi thì bên Bắc Tông thì lại có chuyện ngài Mục Kiền Liên 
lục thông xuống địa ngục đưa cơm cho mẹ, mẹ không ăn được, “bối rồi không 
biết làm sao cứu mẹ lòng đau như cắt.” Thật là lạ khi một vị A-la-hán mà không 
biết điều đó. Theo kinh Nam Tông, ngài Mục Kiền Liên cuối đời bị chết thảm vì 
kiếp xưa ngài từng là một người nghe lời vợ, cô vợ không muốn chăm sóc cha 
mẹ chồng, xúi chồng đem bỏ cha mẹ vào rừng, đánh đập tàn bạo đến chết; một 
câu chuyện khác là cha mẹ mù nghe tiếng ngài giả giọng người khác tưởng là 
cướp nên nói: Con ơi con chạy đi, cha mẹ già rồi chết không sao. Ngài nghe và 
nghĩ lại rồi đem về nuôi tiếp. Vì vậy kiếp chớt dù ngài là đại thánh vẫn bị ngoại 
đạo thuê người băm vằm ngài nát như tương. Trong kinh nói ngài Mục Kiền Liên 
độ được những người em họ của ngài chớ không nhắc gì đến cha mẹ của ngài. 
Trong khi đó ngài Xá Lợi Phất mới đúng là đại hiếu. Khi ngài 84 tuổi, ngài vào 
đánh lễ từ biệt Đức Phật rồi về làng Nalanda đề từ biệt mẫu thân. Trong căn 
phòng ngày xưa mẹ ngài đã sanh ra ngài, từ cán phòng này ngài lớn lên đi tu, 
thành đạo, đi theo Đức Phật hoằng pháp 44 năm. Đêm cuối cùng đó ngài giảng 
đạo cho mẹ nghe, bà đắc Tu-đà-hoàn xong, ngài mới tịch. Ngài mới chính là bậc 
đại hiếu, ngài lo cho bà mẹ kiếp xưa, lo cho bà mẹ kiếp nay. Ngài còn có một 
người cậu là Dipghanakha đi tu theo ngoại giáo. Khi nghe cháu mình là Đệ nhất trí 
tuệ đi tu theo Đức Phật, người này có lòng tò mò và kính ngưỡng Đức Thế Tôn. 
Khi Đức Phật thuyết giảng cho Dighanakha nghe thì ngài Xá Lợi Phất đứng kế 
bên quạt hầu, nghe Đức Phật giảng cho cậu của mình. Khi Đức Phật giảng dứt 
bài kinh thì ngài Xá Lợi Phất đắc quả A-la-hán. (Xem thêm kinh Dighanakha - 
Kính Trường Trảo trong Kinh Trung Bội. 


Trở lại chuyện ngài Maha Kassapa, sau khi xuất gia rồi ngài Maha Kassapa trở 
thành Đệ nhât Đâu đà: 


- Kế từ khi phát nguyện thì suốt đời không nằm, buồn ngủ thì chỉ ngồi. Ngồi có 
ba kiêu: bậc hạ là khi mệt có dựa; bậc trung thì cột sợi dây đâu đó rôi hai tay cứ 
năm vào dây đó đề khỏi gục; bậc thượng thì hơi khó, không dựa cũng không dây, 
y như cột điện. Tư thế ngôi suốt đời không nằm thì không dễ dàng đâu, trừ khi 
người có bệnh năm không thở được. Giống như tôi có một thời bị trào ngược dạ 
dày mỗi lần nằm bị trào chua, lúc đó tôi cũng giống như... đầu đà vậy. 

- Suốt đời không ăn cơm mời ở nhà cư sĩ, đi bát gấp gì ăn đó, gặp nóng ăn nóng, 
gặp nguội ăn nguội, gặp đồ thiu thì ăn đồ thiu. Lần đó ngài đi bát đi ngang xóm 


cùi, một lóng tay của người cùi rớt vào bát, khi về ngài bỏ lóng tay đó ra rồi vẫn 
ăn thức ăn còn lại. Mình nghe đã lạnh người rồi mà ngài thì tỉnh bơ. Ngài có hạnh 


327 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


rất độc đáo là chuyên gia ủng hộ người nghèo. Ngài kiếm chỗ nghèo mà đi bát, 
ngài biết người ta cúng ngài chỉ nửa trái chuối thôi thì phước đã vô lượng. Tướng 
của ngài đẹp lắm, trong kinh nói ngài đẹp như Phạm thiên vậy. Do ngài có ba hảo 
tướng: mã âm tàng, quãng trường thiệt (lưỡi dài rộng), mạc tất thủ (tay sờ đầu 
gối) nên ngài có oai thần quán chúng, nghĩa là đại chúng khi nhìn ngài thì nể 
được thì nề, sợ được thì sợ, dù đẹp trai như Phan An tái thế nhưng nhìn vô người 
ta không dám bất kính. Có những nhan sắc nhìn vô mình thấy đây là bà lớn, có 
những nhan sắc nhìn vô thấy rẻ tiền, chỉ nghĩ chuyện tào lao, có những nhan sắc 
nhìn vô người ta thấy hơi rờn rợn. Ví dụ cái đẹp của bà Nam Phương, của bà vợ 
Nguyễn Văn Thiệu, cái đẹp không giống của bà Đặng Tuyết Mai. Ngài Maha 
Kassapa có khả năng hiệu triệu thiên hạ, hiệu triệu quần hùng, ngài có oa1 thần 
của minh chủ võ lâm nên đây cũng là lý do bên PG Bắc Truyền tôn ngài là sơ tô 
của Thiền tông. Sau khi Thế Tôn nằm xuống, chính ngài đã hiệu triệu tăng chúng 
mười phương thực hiện kỳ kiết tập Tam tạng, trùng tuyên Phật ngôn lần đầu và từ 
đó đặt nền móng cho PG năm ngàn năm lịch sử. Phải ghi nhận điểm này, người 
có thê võ lâm minh chủ không phải là đơn giản, phải có chơn mạng. 


- Suốt đời không mặc y may sẵn, chỉ mặc y vải lượm 
- Suốt đời không ở trong nhà có mái che mà chỉ ở trong hang động, gốc cây 
- Suốt đời không có chuyện điểm tâm, chỉ ăn một bữa- nhất tọa thực. 


- Suốt đời không giữ y dư. Rách rồi thì phải vá, vá không được nữa thì mới đi 
kiếm cái mới. Có nhiêu người cho răng tu phải tả tơi mới tốt, đây là suy nghĩ sai. 
Tăng tướng chư Phật ba đời đề lại cho đệ tử đẹp lắm chứ không phải như người 
ta tưởng tượng. Trong kinh quy định rách là rách đến mức nào đó thôi chứ không 
phải rách tả tơi, không được quyên vá như cái mền trăm màu, khái niệm “bá nạp” 
là không có bên Nam Tông. Bên Nam Tông chủ trương: nghèo, rách, vá được, rẻ 
tiền được, nhưng ở mức độ nào đó chứ không biến hình ảnh tăng ni trở thành ra 
hình ảnh của một kẻ hành khất kêu gọi tình thương hoặc làm cho người ta thấy 
phản cảm nhìn ra thành cặn bã, ký sinh của xã hội. Hình ảnh chư Phật để lại cho 
đệ tử là đơn giản, thanh bần, sạch sẽ như thể “chúng tôi là một bộ phận của xã 
hội, chúng tôi là đại diện cho đời sống tâm linh và tinh thần của thiên hạ, chớ 
không phải là chỗ đề bà con ban phát tình thương.” Bằng chứng là “No money, 
food only.” ĐI bát chỉ nhận thức ăn, không nhận tiền. Nghèo mà sạch, nghèo mà 
sang. 


328 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Theo chú giải, lúc này ngài Maha Kassapa đã là A-la-hán, đã là Đệ nhất Đầu đà 
rôi. Lúc này Đức Phật tán thán ngài Maha Kassapa. 


Trong kinh có nói ba trường hợp tri túc (Santosa, santutthi) 


Sanfosa, santutthi từ ngữ căn Pa]I “tusˆ có nghĩa là “vui”. Từ đây mới có chữ 
“tusita', âm Tàu là “Đâu-Suất, cõi này chư thiên luôn vui vẻ, không có lúc sầu 
muộn hay hờn giận như các cõi Dục thiên khác. Chư thiên các cối Tứ Thiên 
Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, cũng có lúc họ phiền, giận. Hóa Lạc, Tha Hóa thì sông 
nhiều về hưởng thụ, chữ “hưởng” này phải hiểu ngầm là rất là vi tế chứ không có 
kiểu ăn uống, say sưa, chè chén. Theo mô tả trong kinh, vô các cõi Dục thiên, cõi 
cao sẽ có cảm giác như vô chùa vậy, ở đó họ không dễ duôi như cõi dưới, sự 
hưởng thụ ở đó rất nhẹ nhàng như gió mát, trăng thanh, niềm vui cây cỏ. 


Cõi Đâu Suất có niềm vui tinh thần nhiều nhất. Đây là chỗ lui tới dưỡng sức của 
các vị đại nhân, cao nhân. Nghĩa là lâu lâu hành Ba-la-mật thì các vị sanh về đó, 
hoặc sắp xuông thành Phật cũng sanh vê đó. 


Từ ngữ căn “tusˆ mới có chữ “santosa', “santutthi'. 

“Sa”: của mình, có 

Sa + tus: nghĩa là vui với cái gì mình có, vui với cái øì có trong tay, lúc này và tại 
đây. 

Vu với cái gì mình đang có gọi là tri túc (santosa, santutthi). Vui ở đây là an tâm, 
băng lòng chớ không phải đam mê. Có ba trường hợp “tri túc”: 

1. Yathalabhasantosa (santutthn): vui với cái mình có (“Labha': được, gaIn) 

Có được cái øì thì thấy đủ với cái đó. Ví dụ sáng nay tôi chỉ có một dĩa tàu hủ 
kho với cơm trăng, không canh, không đô xào. Có một món nhắc tới là tôi đói 
bụng đó là tàu hủ kho với khô qua. Thây miêng đậu hũ thì tôi ước gì có miêng 
khổ qua nhét vô kho cho nó ngon. Vậy là không tri túc. Người thì thấy miệng đậu 


hủ thì lại ước có thịt dồn vô chiên cho ngon, rồi lại ước có thêm cà chua để sốt cà, 
đó không gọi là tri túc. 


Hồi xưa Bồ tát là vua một nước lớn mà bỏ ngôi vị đi tu, một ông vua nước nhỏ 
thầy vậy cũng bỏ ngôi đi tu theo. Hai người tu trong rừng sâu núi thăm, không có 
muôi, thèm đủ thứ. Như tôi bây giờ, tôi ở bên Đức mà lâu lầu tôi thèm lạ lăm, 


329 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nửa đêm đọc báo thấy nhắc trái ôi thế là thèm ôi, rôi thèm chè trôi nước, thèm rau 
lang luộc. Hai ông vua tu trong rừng này lâu quá không có muối, bữa đó xuống 
làng đi bát, có người cho muôi. Ông sư đệ gói muôi để dành. Bữa đó Bồ tát buột 
miệng nói, cái này có thêm chút muối thì đễ ăn hơn, ông sư đệ nói có muối, Bồ 
tát hỏi muối ở đâu mà có, khi biết ông sư đệ đề dành, Bồ tát nói một câu: Ngai 
vàng bỏ được mà chút muối không bỏ được, lỡ tối nay tắt thở nhớ miếng muối 
trong kẹt đá này đi có yên không, tối nay đang hành thiền nghe mưa lộp bộp có 
sợ mưa ướt muối không, miếng muối mà làm cho mình nặng lòng như vậy có 
nên hay không. Ông sư đệ vội sám hối rằng đây là lần cuối trong đời. Vụ này thì 
tôi không dám bắt chước, mình thời nay mà thiếu chất này chất kia thì sinh ra 
bệnh, đi bác sĩ không bảo hiểm, không vợ không con, xứ lạnh quê người, chắc 
phải vừa tu vừa lây tay che để giấu bớt một mớ. 


2. Yathabalasantosa: bằng lòng sở hữu và sử dụng theo nhu câu, không gì hơn 
nữa (“Bala”: sức khỏe, nhu câu.) 


Có người cho tôi áo âm thiệt tốt, cái màu áo tôi không thích, cái nút to, nhưng 
băng len quá tốt. Không lấy thì tiếc cái len dày âm. Đây không phải là trị túc. Nhu 
cầu thực sự của mình thì chỉ nhận đúng nhu câu, nếu nó làm cho mình không vui, 
không khỏe thì không được tham, không tiếc. Không nên đội nón lớn hơn đầu, 
mang giày nhỏ hơn chân. Đôi giày mang không đúng thì ảnh hưởng đến cột sống 
của mình. Bên Tây có đôi giày MBT, mang ở chân mà hỗ trợ cho cột sông. Mang 
dưới chân mà cột sống sướng. Mang thì kỳ nhưng đã cái lưng lắm, tối vê khỏi 
massage, khỏi dán Salonpas. Yathabalasantosa nghĩa là không vì tiếc vì tham mà 
nhận lãnh hay cất giữ hoặc sử dụng quá nhu cầu của mình. 


3.Yathasaruppasantosa: sở hữu và sử dụng vật chất theo cách nào coi cho được 
(“Saruppa': appropriately) 


Vai trò vị trí, vị thế của mình ở mức nảo thì chỉ nên xài mức đó. Khi đi chung với 
sư phụ là hòa thượng, đệ tử không nên xài sang rực rỡ hơn sư phụ. Đi ra ngoài 
đường mà ông sư ông thây dùng cặp da sáng bóng, mang mắt kiếng Rayban chói 
lòa, đeo đồng hồ Rolex đất tiền, chạy xe mui trần, người ta ngó thì rất kỳ, như 
vậy thì không có yathasaruppasantosa. Tùy hoàn cảnh nào mà mình xài làm sao 
để coi cho được một chút, nên ngó trước trông sau xài có nên hay không. 

Có nhiều người hiểu lầm pháp lục hòa, pháp tri túc chỉ đành cho tăng ni. Tăng ni 
phải biết và hành trì là đương nhiên, nhưng cư sĩ biết và hành trì thì tốt chớ không 
xấu. Tiết kiệm, tri túc không đồng nghĩa với hà tiện. Hào sảng, rộng rãi không 


330 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đồng nghĩa với hoang phí. Thương người không đồng nghĩa với đa tình. Điềm 
đạm không phải là vô tâm. 


Nguyên chương này là nói về ngài Maha Kassapa. Trong đời sông này, ăn mặc ở 
thật ra chỉ là nhu câu bắt buộc. Bản thân sự có mặt trong đời sống này đã là cái 
khổ, đời sống chỉ có giải pháp, đối phó, chứ không có hưởng thụ, đó là lý do vì 
sao chư Phật ba đời kêu gọi mình hãy sông ở mức cân và đủ, bởi vì “các con 
hưởng mấy trăm ngàn tỷ a-tăng-kỳ chưa đủ hay sao? 


”. Một bữa cơm ăn trong sự say đắm, một lần mặc áo bằng Sự Say đắm, một lần 
sử dụng nữ trang bằng sự say đắm là một lần đầu tư thêm sinh tử. Đó là lý do vì 
sao Phật dạy tri túc, và hơn thế nữa, Phật dạy, nếu hàng xuất gia Đầu đà được thì 
tốt. Cứ một lần sử dụng vật chất bằng lòng tham đăm là một lần đầu tư sinh tử. 
Xin hẹn bà con ngày thứ Ba, chúc quí vị một ngày cuối tuần thật là vui. 


331 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 10-2-2015 phẩm Ca-Diếp 


Sáng nay bằng mọi giá chúng ta phải đi hết phẩm Ca-Diếp. Phẩm này mình có 
thể thu ¡ gọn trong buổi giảng một tiếng rưỡi, nhưng nếu bà con nào có ghi chép lại 
cũng tốt hơn còn không thì chỉ nhớ sơ sơ thôi. Tôi giảng nhiều kinh gom lại thành 
một. 


Kinh số 1, nói về ba khía cạnh tri túc. 

Kinh số 2, nói về hai pháp tu căn bản. 

Kinh số 3, nói về tư cách vô sở trụ của tỷ kheo thứ thiệt. 

Kinh số 4, cũng tương tự kinh số 3. 

Kinh số 5, ngài Ca-Diếp nói về lý tưởng đầu đà. 

Các kinh số 6, 7, 8, 9 đức Phật tán thán ngài Ca-Diếp và đề nghị sống dấn thân. 
Kinh số 10, thiền và thắng trí. 


Kinh số 1 (đã học), Đức Phật nói đến hạnh thiêu dục, trỉ túc và xả ly của một vị 
trì hạnh Đầu đà. Chú giải có đưa ra ba khía cạnh tri túc: hài lòng với cái mình có; 
nhận và dùng cái gì vừa với nhu cầu; cuối cùng, chỉ giữ lại cái gì thật sự là nhu 
cầu và coi được. 


II. KHÔNG BIẾT SỢ 
AnottappIsuttavannana 


Ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Ca-Diếp. Giữa hai vị A-la-hán tứ tuệ phân tích, 
lục thông như nhau, đều không còn phiền não, người này biết trước người kia sẽ 
nói cái gì cho người khác, cho đời sau. Họ nói với nhau những điều cả hai đều 
biết, giống như hai người chơi lan, hoặc hai người chơi đồ cô gặp nhau. Ví dụ 
ông A thăm ông B nhìn thấy âm trà đời Tống thì nói câu này: Tiền mất kiếm 
được chớ chuyện gì thuộc về quá khứ kiếm không được, tôi mê âm trà của ông, 
cái núm giữ nhiệt tuyệt vời. Mình nghe như vậy thì dễ dàng hiểu rằng ông này 
nói những gì ông kia không biết, thật ra cả hai ông đều hiểu chuyện đó hết. 
Không riêng bài kinh này, quí vị sẽ bắt gặp rất nhiều bài kinh như vậy trong kinh 


332 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
tạng. Hai vị A-la-hán gặp nhau và người này nói với người kia những điêu cả hai 
đều biết. 


Trong bài kinh này, ngài Xá Lợi Phát gom toàn bộ hạnh tu của một tỳ kheo thứ 
thiệt vào hai pháp: VỊ có hai pháp cân tránh và hai pháp cân có: 


Hai pháp cần tránh: 

1. Anatapi: sông thiếu nhiệt tâm nhiệt huyết 

2. Anottappi: không biết ưu tư (không biết sợ) trong đạo nghiệp. 
Hai pháp cần có: 

[. Atapr: nhiệt tâm 

2. Ottapi: biết ưu tư trong đạo nghiệp 


Nếu mình không lưu ý cứ để cho thị phi làm phiền mình hoài thì sống còn không 
nồi chớ đừng nói tu. Đây là chưa nói danh lợi, tình cảm. Một người biết thương 
mình thì hãy nhớ, Phật pháp biết rồi, Phật nói cái gì cũng là đồ giả, biết chuyện 
đó rồi mà saO CỨ để khen chê làm khổ mình hoài. Người biết nghĩ như vậy là 
người biết sống có ưu tư. Người như vậy là người được gọi là người sông có 
nhiệt huyết, không buông trôi thả nồi. 


Phật nói cái gì cũng là phù du, sao mình vẫn sợ chết. Chết chỉ là một hiện tượng 
tự nhiên, sao mình lại sợ. Cái quan trọng là mình tu như thê nào đê bớt được sợ 
chêt, đê nay mai năm trên giường bệnh đỡ hoảng hôt. Trong đạo Phật có hai cách 
sợ chết: 


- Sợ theo kiểu trẻ con, hốt hoảng của người không biết đạo. 


- Sợ của người cầu đạo giải thoát, nghĩ chuyện tu hành đề không còn sinh tử nữa 
hoặc còn phàm thì phải có cái chêt thanh thản. 


Người có ưu tư, nhiệt tâm thì luôn luôn nhìn lại mình đê biệt nên thêm cái gì, bớt 
cái gì, cái gì nên có, cái gì nên không. 


II VÍ DỤ VỀ TRĂNG (Candũpamasutta) 
* Hình ảnh mặt trăng trong Phật pháp 


333 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đức Phật dạy, tráng đúng hẹn lại lên. Đúng ngày giờ đó thì xuất hiện không cần 
mời mọc gì hết. Trăng đến dù có ngắm hay không thì trăng vẫn đến, mây có che 
hay không thì trăng vẫn đến, ánh sáng vẫn chan hòa khắp nơi không phân biệt. 
Trăng đến đi không vì người ta thích hay không thích. Trăng ở xứ nhiệt đới hay 
xứ lạnh thì cũng cứ đúng mùa thì xuất hiện. Theo khía cạnh khoa học thì trăng 
được mô tả kiêu khác, còn ở đây là Đức Phật nói theo cách nghĩ của người thời 
đó cho họ nghe. 


Một vị tỳ kheo cũng giống như vậy, chuyện cần thì phải có mặt. Đi bát là phải đi 
ngang làng đó, giờ khất thực thì phải trên con đường đó, đoạn đường đó. Khi 
người ta có mời thỉnh thì có mặt ở ngôi nhà đó. Có đủ duyên sự thì có mặt trên 
con đường đó, khu phố đó, căn nhà đó, cuộc gặp gỡ với người nào đó, xong 
chuyện rồi đi như trăng lặn vậy. 


Có ai trong cuộc đời này mà có lòng nắm giữ mặt trăng bao giờ, nghĩa là thây 
trăng đến thì biết trăng đến. Bản thân mặt trăng và người ngắm trăng có điểm 
giông nhau: trăng đến hẹn thì lên, người không nắm giữ trăng. Tỳ kheo cũng vậy. 
đến và đi như mặt trăng và thái độ đối với đời cũng như người ngắm trăng. 


Trong bài kinh Từ Bi có câu thế này: “kulesu ananugiddho”nghĩa là không dính 
mắc trong quan hệ với cư sĩ. Cũng trong Kinh Từ bi cũng có một chữ nữa: 
“Appagabbho': không xông xáo đường đột. Nghĩa là không tự mình hành xử 
giông như thể là người thân của người ta, hỏi thăm lui tới, chia sẻ buôn vui rồi 
nhiều khi can thiệp chuyện gia đình của người ta. 'Pagabbha': xông xáo, đường 
đột. 


Tôi có một bài viết (hình như là “Lệ Giang” thì phải) trong đó có ý này, Phật pháp 
là một pháp môn khách sáo. Chữ “khách sáo' có nhiều nghĩa. Vị tỳ kheo nói riêng 
và người tu hành nói chung phải luôn luôn nhớ rằng mình là người khách trong 
trần gian này, không có sắn bó thiết tha với một người, một vật, một cảnh nào 
hết. Từ chỗ luôn tâm niệm mình là người khách thì chuyện gì khách cần làm thì 
làm nhưng khách không thể nào sống băng tâm trạng của chủ được, không cưu 
mang quá nhiều, không tích lũy đầu tư quá nhiều vì mình chỉ là người khách. Đó 
là ý nghĩa thứ nhất của chữ “khách sáo” 

Thứ hai, trong đạo Phật thì dù là một vị tỳ kheo về thăm cha mẹ đi nữa thì cũng 
không xin xỏ, gợi ý này kia. Đối với người thân của mình thì còn vậy nữa nói gì 
là người ngoài. Ơn cha mẹ thì nhớ, tắm lòng từ bi đối với anh chị em thì có, 
nhưng sự chia sẻ buôn vui như hồi thời tục gia cư sĩ thì không có nữa. Phải bớt 


334 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hay giảm cái gì đó, chỉ còn cái gì coi được so với hình thức xuất gia. Đó gọi là 
khách sáo. Ở đây trong kinh dùng hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng đến và đi đúng 
ngày đúng giờ và không có sự lưu luyến hay tranh thủ, đầu tư, mong đợi gì ở 
người ta. Người ngăm trăng cũng vậy, cũng không hề có ý gì đối với mặt trăng. 
Xưa nay làm gì có một vị bạo chúa nào có thê nghĩ đến chiêm hữu mặt trăng làm 
của riêng. 


IV. ĐỀN CÁC GIA ĐÌNH 


Cũng y hệt như trên, Đức Phật dạy rằng vị tỳ kheo hay tăng ni nói chung, khi đến 
với cư sĩ thì có duyên sự mới đến. Họ mời đến ăn cơm, thuyết pháp, tụng kinh, 
xong thì hết chuyện. Sẵn đây tôi cũng nói luôn một điều có thể đụng chạm nhưng 
không thê không nói, đó là trong kinh điển ghi rất rõ, Đức Thế Tôn và các bậc 
thánh tăng đời xưa không bao giờ có chuyện đi đến bên một xác chết rồi tụng 
kinh, cầu nguyện, chú nguyện cho vong này được sanh về cảnh này cảnh kia. 
Theo chỗ tôi được biết thì không có chuyện đó. Ví dụ Đức Phật về thăm vua Tịnh 
Phạn, lúc vua còn sống, ngài hướng dẫn tinh thần cho vua cha chứng quả La- 
Hán. Đó là trường hợp trong đời duy nhất ngài có chứng minh lễ Trà Tỳ di hài 
của thân phụ, nhưng lúc đó vua Tịnh Phạn đã là vị A-la-hán rồi, và di cốt đề lại 
đúng là xá lợi. Tôi đang nói về chuyện tụng niệm. Thời đó chuyện cầu an thăm 
bịnh nghĩa là người ta ngỏ lời mời mình chớ không phải mình tự động tạt vào 
thăm và không hề bắt người bịnh phải nghe cái mình tụng mà họ không hiểu gì 
hết. Không hề có chuyện đó trong buổi PG sơ thời. Chỉ cho họ nghe cái gì có ý 
nghĩa rõ ràng. Ví dụ Đức Phật hoặc ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Cấp Cô Độc 
là có hỏi han kiểu nói pháp. Ví dụ Đức Phật hỏi: Có đau đớn lắm không? 


Khi ngài Cấp Cô Độc trả lời: Bạch Thế Tôn, con thấy rất đau đớn; thì lúc đó Đức 
Phật dạy: Hãy tâm niệm như sau, sắc uân không phải là ta, thọ uân không phải 
của ta, cái gì không phải của ta thì lia bỏ nó, đừng tham châp cho bớt khô. 


Hoặc có lúc khác Ngài dạy thế này: Hãy tâm niệm như sau, cho dù thân của tôi. 
có bịnh nhưng tâm của tôi không bịnh, tôi không vì đau bịnh này mà nỗi sân, nổi 
lòng sợ hãi tiếc nuối v.v... Trong kinh điển Nguyên Thủy không hề có chuyện cầu 
an, cầu siêu theo định nghĩa hay theo cách hiểu của chúng ta hôm nay, nghĩa là 
đến tụng nơi cái xác chết và mong cho họ lên cõi này cõi kia. Cầu an thời xưa 
cũng không bắt người bịnh nghe những gì họ không hiểu, mà chỉ cho họ nghe 
những øì thực sự hỗ trợ tinh thần của họ. Khi họ đã tay bắt cánh chuồn, thở yếu, 
mất tri thức rồi thì buông, không can thiệp nữa. Không hề có vụ huy động năng 


335 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lượng từ xa, tha lực bên ngoài để mong mỏi cầu nguyện người bịnh được tai qua 
nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Chỉ có hướng dân tu tập thiện pháp thôi. 


Giờ đây mình thì càng đi càng xa, đến cuối cùng bây giờ thuyết pháp không quan 
trọng bằng tụng kinh. Ở các chùa hiện nay, ngó kỹ lại, các tiết mục quan trọng 
nhất không hề đụng chạm gì tới Phật pháp. Hết tiết mục này tới tiết mục khác mà 
có rất nhiều nơi không có nồi một thời pháp, chỉ có tụng kinh, dâng hương, múa 
lân... Còn những cái người ta cần như hướng dẫn tâm linh thì đôi khi lại rất khó 
có. 


Khi Đức Phật nói những điều này xong thì Ngài có nói: Ca-Diếp khi đến nhà cư 
sĩ thì Ca-Diệp không có như vậy. 


V. TRỞ VỀ GIÀ. 


Ngài Ca-Diếp trong một lần đến đảnh lễ Thế Tôn thì cũng đã lớn tuổi rồi. Quí vị 
tưởng tượng một vị lão tăng đã lớn tuổi, y áo cũ sờn, mỗi ngày phải ôm bát mà đi. 
Tôi cũng có chút duyên gặp được những vị trì hạnh Đầu đà, ngày xưa tôi cũng 
gặp một vị chín mươi tuôi, khi chết rồi tôi mới biết pháp danh của vị ấy là hòa 
thượng Thích Pháp Tịnh. Chứ còn cách đây ba mươi mây năm về trước tôi cứ 
theo mọi người kêu cái tên đời là Sư Ba Liền. Lúc đó sư mới tu, mây chục năm 
sau sư thành hòa thượng. Sư trì hạnh đầu đà, đi suốt nắng gió mưa sương. Ngài 
Hộ Nhẫn cũng vậy, trời rét vậy mà đi chân không, con đường đá lồn nhôn đau 
chết luôn vậy mà bàn chân giả cỗi đó lê trên đoạn đường đó suốt nửa thế kỷ đi 
bát. Y áo năng gió mưa sương làm sao mà mới, chỉ có bình bát bóng lưỡng thôi. 
Khi Đức Phật nhìn thấy Ca-Diếp, một vị lão tăng đã lớn tuổi, y áo cũ sờn, mỗi 
ngày ôm bát mà đi, Đức Phật nói Ca Diếp về sống với Như Lai cho đỡ cực chớ ở 
trong rừng phải lượm y áo may nhuộm, thực phẩm bữa có bữa không. Ca-Diếp 
thưa với Đức Phật suy tư của mình: Những chuyện cần làm cho con đã xong rôi, 
con làm như vậy là nghĩ đến người đời sau. Những người muốn tinh tấn mà nghĩ 
đến con sẽ thêm tinh tấn, người không được tinh tấn nghĩ đến con thì họ sẽ được 
tinh tấn. Đó là tắm lòng của ngài đối với người đời sau. Trong lòng tôi thật sự có 
cảm mến nhiều với ngài Xá Lợi Phất và ngài Änanda vì tôi nghĩ đây là vị dễ gần, 
còn ngài Ca-Diếp thì tôi thấy khó, thấy sợ. Trong kinh nói ngài nghiêm túc đến 
nỗi một người đệ tử chịu không nổi đốt cốc ngài rồi bỏ đi hoàn tục luôn. Nhưng 
đọc kỹ lại thì ngài là một người đại từ, đại bị, đại trí, đại dũng. Cả đời ngài chỉ 
nghĩ đến người khác. Xuất gia bảy ngày, đến ngày thứ tám là ngài chứng quả A- 
la-hán, lục thông tam minh, tứ tuệ phân tích, chăng còn øì để làm, vậy mà đi bát, 


336 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kiếm xóm nghèo mà đi. Quí vị vào Trưởng Lão Tăng Kệ có ghi lại những câu nói 
của ngài: Có người hỏi ta vì sao đã lớn tuổi mà vẫn trì hạnh Đầu đà, sao không về 
sông ở chùa miễu tự viện để có kẻ hầu người hạ. Ca-Diếp đã từ chối không làm 
vậy vì cho đến bây giờ ống chân ta vẫn còn mạnh, ta vẫn còn có thê leo núi.. 

Học kinh cho biết để hoan hỉ vậy thôi chớ những hạnh này bây giờ trở thành “cổ 
vật” rồi. Hạnh này giờ phải về mây xứ quôc giáo chớ ở Âu Mỹ là không có rồi 
đó. Còn về VN thì cũng hơi khó 


VI - VII. GIÁO GIỚI 


Loạt kinh này được thuyết giảng lúc Đức Phật đã trọng tuổi, sắp Niết bàn. Nếu 
mình dùng bụng tiêu nhân đo lòng quân tử thì những bài kinh này rất dễ hiểu lầm 
là trước giờ mấy chục năm, Đức Phật có ngó gì tới ngài Ca-Diếp đâu, đến khi Xá 
Lợi Phất, Mục Kiền Liên tịch rồi, Đức Phật mới nhìn ngài Ca-Diếp có chút ưu ái 
vì bây giờ người sẽ gồng gánh trọng nhiệm duy trì Phật pháp sẽ là ngài Ca-Diếp. 
Nếu nghĩ như vậy sẽ rất bất kính và bắt lợi cho mình. Chư Phật chỉ làm cái gì nên 
làm vào thời điểm đó mà thôi chớ không có tính toán như mình. Loạt kinh này 
Đức Phật tán thán ngài Ca-Diếp. 


Ngài nói: Hoặc là ta hoặc là Ca-Diếp hãy dạy dỗ chúng tỳ kheo. Bải kinh tiếp 
theo Ngài nói: Ta chứng Sơ thiền Ca-Diếp cũng chứng Sơ thiền, ta chứng Tứ 
thiền Ca-Diếp cũng chứng Tứ thiền, ta có Tam minh Ca-Diếp cũng có Tam minh. 
Ta chứng La-Hán diệt tận phiền não không còn tái sinh thì Ca-Diếp cũng là vị 
La-Hán chấm dứt phiên não không còn tái sinh. Ta có khả năng nhớ lại nhiều đời 
quá khứ thì Ca-Diếp cũng nhớ lại nhiều đời quá khứ. Đây là Ngài chỉ nói chung 
chung chứ một người đệ tử không bao giờ bằng một phần tỷ của vị Chánh Đăng 
Giác. Một vị trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, thần thông như ngài Mục Kiền Liên, 
đức hạnh như ngài Ca-Diếp không bằng một phần tỷ của Đức Phật. Trong Chú 
giải nói, sức nhớ tiền kiếp của một vị Độc Giác nhớ gấp đôi ngài Xá Lợi Phất, tức 
là hai A-tăng-kỳ, một trăm ngàn đại kiếp. 


Lúc đó ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, bà Yasodhara và ngài Bakkula nhớ 
được một a-tăng-kỳ đại kiếp, các vị còn lại nhớ tối đa một trăm ngàn đại kiếp mà 
thôi. Trong khi đó, vị Chánh Đắng Giác thì 'Yam yam tathãgato äkankhati tam 
tam tathägato pajanati”: chư Phật muốn biết đến đâu thì lập tức biết ngay đến đó 
và không có giới hạn. Không cần phải dò như Thinh Văn, giống như cầm đèn dầu 
mà rọi vậy. Khả năng thần thông của Đức Phật hơn hắn vị đệ tử, dù nói trên chỉ 
pháp cũng tâm này tâm kia giống nhau. Nhưng chư Phật sông chết vì tất cả thiện 


33/7 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


pháp không e sợ bất cứ khó khăn nào khi tu Ba-la-mật, nên khi thành Phật cái gì 
tốt nhật Ngài cũng có. Ví dụ mình chỉ thích bồ thí hoặc trì giới, hoặc có những vị 
tánh trong sạch nhưng kẹo, có vị thì mê pháp học nhưng mắc bịnh học giả, lòng, 
lại hẹp, có vị khoái hành thiên tinh tắn nhưng trong đời sông anh em thì tệ, và đối 
với chuyện hoằng pháp không có trách nhiệm; không phải là Bồ tát Chánh Đắng 
Giác thì thiện pháp luôn có vân đề. Có người giữ ĐIỚI rất trong sạch nhưng giữ 
xong rồi thì coi người khác không ra gì vì không băng mình. Vị Bồ tát thì không, 
giữ giới không coi giữ giới là duy nhất, không COI bố thí là duy nhất, làm tất cả 
các hạnh lành không giới hạn, chết cũng làm, mắt ngai vàng cũng làm, mất sạch 
mọi thứ tình cảm cũng làm. Chính vì vậy khi thành Phật cái gì Ngài cũng biết, và 
không sợ hãi bất cứ trở lực nào nên khi thành Phật thì trở thành bậc bất khả chiến 
bại, không bao giờ chết trong tay người khác. Không ai có thể hơn được bậc 
Chánh Đăng Giác bất cứ một chút gì về từ bị, trí tuệ, hành xả v.v... 


Đức Phật kêu gọi ngài Ca-Diếp trở về chùa sống, ngài Ca-Diếp từ chối. Kêu gọi 
ngài dạy dỗ chư tăng, ngài thưa với Phật những vấn đề khó khăn (họ không kham 
nhẫn, họ không kính trọng những lời ĐiáO giỚI, SO VỚI mấy chục năm trước thì 
thiện pháp không băng, họ không có niêm tin, tàm, quý, tĩnh tấn, trí tuệ... Ngài 
không nói đến tín, tân, niệm, định, tuệ mà chỉ đề cập đến tín, tàm, qul, tấn, tuệ vì 
đang nói đến đời sông thường nhật của những vị dễ duôi. 


Bài kinh Giáo Giới tiếp theo cũng y hệt như vậy, Đức Phật tán thán ngài Ca-Diếp 
và ngài cũng xác định thực tế đáng ngại của Phật pháp lúc đó, ngài nói thuở xưa 
(mây chục năm trước đó) chuyện tỳ kheo sông trong rừng rất phổ biến nhưng 
cảng về sau thì chùa miều nhiều hơn, Phật tử đông đảo hơn, điều kiện sinh hoạt 
của chư tăng thoải mái hơn thì sự tỉnh tấn của chư tăng có dấu hiệu sút giảm. 
Chuyện này đã xảy ra từ thời Đức Phật chớ không phải bây giờ. Minh trách cũng 
không được, vì các pháp hữu vi đều không bền vững, có cao trảo thì phải có thoái 
trào, có đỉnh thì phải có đáy. Mình thấy Phật tử đông, chùa miều nhiều, cũng 
dường nhiều, nếu ngồi trong rừng ngÓ ra ngoài thấy phòng ốc, máy lạnh, xe cộ 
bóng loáng thì cũng động tâm, thôi vê chùa sông cho khỏe. Như tôi bây giờ đầu 
phải trụ trì giàu có gì nhưng khi đi Miễn Điện thây các thiền viện tôi ham quá, 
mát lạnh đẹp như Đà Lạt; nhưng tới giờ cơm để miếng cơm vào miệng lạnh ngắt 
đến rùng mình. Nằm chiêm bao tôi cũng không hiểu sao cứ mười một giờ ăn cơm 
thì chín giờ họ đã dọn lên cho ruôi bu kiến đậu, nhang tàn khói lạnh, nguội ngắt. 
Vậy sống sao nồi. Nhiều món lạ lùng, mùi vị chịu không nồi. Nếu đi xuất gia 
mình chỉ biết Miễn Điện thì ăn được, đẳng này mình đã sống qua quá nhiều hoàn 


338 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cảnh nên mới nảy ra so sánh. Vì vậy đừng trách tăng ni, hễ có so sánh thì có lựa 
chọn. Có điêu, làm sao thì làm, đừng bỏ lý tưởng cao nhât của mình. 


Đức Phật dạy: Này Ca-Diếp, đời sống phạm hạnh là đời sống cực kỳ khó khăn. 
Ngài gọi là hiểm nạn. Riêng ba cái tri túc là không phải đễ. Vui với cái mình 
nhận được là hơi khó rồi; trong mười món nhận được phải bỏ đi những món 
không thật sự nhu cầu; và trong những món thật sự nhu cầu chỉ được dùng những 
gì coi được. Mới quá, bóng quá, đắt tiên quá, anh em sư phụ mình không có mà 
mình xài thì hơi khó. Sống đúng tinh thần phạm hạnh là một hiểm nạn. Sinh tử là 
một cánh rừng, một đại dương, muốn ra khỏi rừng, muốn lên khỏi biển làm gì 
không có chuyện trả giả. 


[X. THIÊN VÀ THẮNG TRÍ 


Ngài tán thán ngài Ca-Diếp. Ngài có gì thì ngài Ca-Diếp có cái đó. Dĩ nhiên là 
nói chung chung, nhưng về chỉ tiết thì lục thông, tam minh của một vị đệ tử 
không thê nào bì được với vị Chánh Đăng Giác. Giữa các vị Thanh văn với nhau 
đã không bằng nhau, nói gì giữa đệ tử và đạo sư. 


X. TRÚ XỨ 


(Con đánh lễ Sư Trưởng vào room. Con không biết bữa nay sức khỏe Sư đã ra 
sao, mới ngày hôm qua có › mây người bên Thụy Sĩ qua thăm, con có gặp đứa 
cháu, nó nói Sư Trưởng vẫn còn ở Gò Vấp. Con ngạc nhiên, không lý nào nhiều 
tháng rồi Sư vẫn chưa ôn. Nếu nhớ thì nói nhiều lần, còn nêu mà con quên thì 
một lần thay cho nhiều lần, con xin chân thành dành trọn tất cả công đức con 
giảng trong room này cho Sư Trưởng, ngay khi Sư Trưởng còn khỏe hay là bịnh 
và còn sông hay đã mất. Cho đến bao giờ room này còn được giảng thì trong nhà 
băng công đức luôn rót vào tài khoản công đức của Sư cậu, suốt từ đây cho đến 
Sư cậu mất. Mất rồi mà hễ room còn giảng thì Sư cậu ở cảnh giới nào mả nhớ 
rằng có một đứa cháu ngày lẻ trong tuần thuyết giảng sáu giờ châu Âu là phần 
của mình, tài khoản của Sư cậu được vào liên tục.) 


Cũng xin nói rõ với bà con một chuyện, thuyết pháp nghe pháp là phước trí, 
nhưng đêm qua tôi đọc trong chú giải có một chuyện ly kỳ: cũng một công đức 
đó mà mình tác ý đến cái gì thì có thêm một cái phước không liên quan. Ví dụ 
mình làm một chuyện gì đó đề duy trì chánh pháp, để chánh pháp kéo dài ở đời 
thì cái đó ngoài phước trí ra còn cái phước trường thọ. Không phải mình thuyết 
pháp, thính pháp, học pháp, in kinh chỉ là phước trí. Nghĩ vậy hơi hẹp. Khi cố ý 


339 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cúng dường thức ăn cho người ta khỏe thì quả báo không chỉ mình giàu mà mình 
còn được khỏe, hoặc mình bồ thí người ta ăn cho mặt mũi coi được thì đời sau 
không chỉ giàu mà còn đẹp, còn bồ thí thức ăn cho người ta tu thiền thì ngoài có 
tài sản còn được trí tuệ. Trong chú giải có nói chuyện về ngài Lakuntaka 
Bhaddiya Đệ nhất diệu âm, trong đệ tử của Thế Tôn ngài hơn cả ngài Xá Lợi 
Phất là giọng nói và âm thanh của ngài giống Phạm thiên, giống chim Ca Lăng 
Tần Già, chỉ thua Đức Phật thôi. Do ngày xưa ngài đi vào hầu Phật Padumuttara 
nghe Đức Phật Padumuttara tán thán một vị đệ tử đệ nhất diệu âm ngài phát tâm 
đời sau ngài cũng được vậy rồi làm phước. Còn ngài Anurudha, Đệ nhất thiên 
nhãn, suốt thời gian tu Ba-la-mật thì ngài bó thí đèn đuốc ánh sáng nên hỗ trợ 
thiên nhãn sau này. Ngài Lakuntaka Bhaddiya khi nguyện trở thành vị đệ nhất 
diệu âm, thì chuyện thứ nhất ngài thường xuyên chỉ nói cam ngôn mỹ từ, không 
nạt nộ, giận quá thì im và chuyện thứ hai là ngài rất thích cúng dường đồ ngọt. 
Do công đức này mà đời sau ngài sinh ra có âm thanh rất hay, Đệ nhất diệu âm; 
nhưng có một điều, ngài rất là xâu tướng. Xuất thân là công tử nhà giàu, được đặt 
tên là Bhaddiya (nghĩa là hiền nhân, hiền thiện), nhưng có ngoại hiệu Lakuntaka 
nghĩa là người lùn, lùn một cách dị dạng, bị các vị phàm tăng đùa giỡn, xem 
thường ra mặt. Vì sao ngài bị như vậy? 


Vì do hai nghiệp ác từ quá khứ. Trong một kiếp làm vua, ngài có tật rất kỳ là 
thích đùa giỡn với người già, một sở thích bịnh hoạn, ngài thích trêu chọc người 
già lụm cụm đi đứng khó khăn, bắt làm trò cho ngài coi, họ đau đớn xấu hồ mà 
phải ráng. Trong thời của Đức Phật Ca Diếp thì ngài là một trong số những kiến 
trúc sư chịu trách nhiệm xây dựng ngôi bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp. Tiền bạc 
đã có sẵn, vật liệu đã có sẵn, bản vẽ công trình đã có sẵn, chỉ bắt tay thực hiện 
thôi, mà ngài bèn góp ý: “cao quá không nên”. Trong chú giải ghi: “buddhassa 
appamanassa pamanam akasi” nghĩa là đem áp đặt một cái hạn chế lên trên cái vô 
hạn của chư Phật. Đức độ của Đức Phật, mình làm được bao nhiêu thì làm, trong 
lòng mình không nên có mặc mứu, nhiều người có tính như vậy. Ví dụ, có hai vợ 
chồng, người vợ đem thức ăn cho Sư trưởng đang bị bịnh là cháo, trái cây v.v.. 
Ông chồng thấy hơi nhiều nên nói với vợ: Sư ăn bao nhiêu, xách cũng nặng nữa, 
ăn không hết thì cũng đem liệng. Ông chồng nói đúng, nhưng có nghĩa là trong 
đáy sâu trong tâm thức của ông có cái không cam tâm với hành động của bà vợ. 
Có nhiều người ở đời cũng giàu có, học giỏi, có quyên lực, nhưng có điều mọi 
thứ trước khi đến với họ thì bị vướng vài cửa, trong số đó hình như có tôi. Trong 
đời tôi cũng được nhiều thứ đặc biệt, nhưng trước khi được thì vướng hai ba cửa, 
chắc trong hồi xưa mình cũng có trục trặc mắc mứu gì đó. 


340 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Một lần đó ngài Änanda cùng ngài Ca-Diếp đến thăm các vị tỷ kheo ni. Tỳ kheo 
đến nhà cư sĩ phải có lời mời, nhưng tỳ kheo tăng đến trú xứ của tỷ kheo ni thì 
không cần lời mời; nhưng không được đi một mình, phải có huynh đệ thầy tô 
cùng đi. Đến đây thì ngài Ca-Diếp có thuyết pháp. Đây là truyền thống rất đẹp 
của PGNT. Thây trò tăng ni gặp nhau thì một là thuyết pháp, nếu không thì cùng 
thiền định. Nếu thấy hai việc này không tiện để làm thì lập tức nhất nút biến mất 
chứ không có chuyện A đến với B mà có việc thứ ba. Khi ngài thuyết pháp xong 
rồi đi thì trong nhóm có tỷ kheo ni Thullatissa không hoan hỷý, nói lên những lời 
không hoan hỷ. Chuyện này mình thấy thời nay có. Mẹ tôi là một người nữ, chị 
tôi cũng là người nữ, những người cư sĩ hộ trì tôi tuyệt đại đa số là người nữ, nên 
đối với người nữ tôi mang ơn không hết chớ không dám coi thường. Tuy nhiên, 
lòng phụ nữ hẹp lắm. Trong chuyện học đạo hoặc tu hành hay để tình cảm đi 
trước. Người nam thì thích hay không thích miễn người ta nói đúng thì dễ dàng 
chấp nhận, còn người nữ thì không. Khi đã chọn ông thầy thì ông thầy mình đở 
hơn người ta cũng được, hễ mến ông thầy đó thì thích tu theo ông thầy mình dạy 
hơn. Đây là lý do tại sao nữ tánh không có hợp với quả vị Chánh Đăng Giác, 
không hợp với quả vị Phạm thiên. Người nữ đắc thiền cũng về cõi Phạm thiên 
nhưng lên đó thì cũng không có nam nữ nữa. Trên Phạm thiên thì không có vấn 
đề giới tính vì không nữ trên đó. Tuy nhiên tất cả Phạm thiên đều rất nam tính. 
Tính tình của họ hoàn toàn đàn ông, ngoại hình là đàn ông. Tất cả Phạm thiên đều 
là đàn ông đích thực, sở dĩ gọi không có giới tính là vì trên đó không có các bà. 
Tính tình người nữ chật hẹp lắm, nam mà không thích với nhau vẫn có thể ở với 
nhau được, còn nữ thì không, họ ghét nhau thì không cửa nào sống với nhau 
được. Tỷ kheo ni Thullatissä rất quí kính ngài Änanda nên khi thấy ngài Ca-Diếp 
thuyết pháp tỷ kheo ni Thullatissä không vui và nói một câu rất là phạm thượng, 
vô lễ: '“Trước mặt tôn giả Ananda là vị thủ khố chánh pháp mà tôn giả Ca-Diếp. 
lại đi thuyết pháp, múa rìu qua mắt thợ, Ban môn mà lộng phủ; ngài Xá Lợi Phất 
giống người bán kim mà ngài Ananda là người làm kim.” 


Khi ngài Ca-Diêp nghe được câu nói này, ngài có hỏi ngài Ananda một câu: Giữa 
tôi và hiên giả a1 là người bán kim al là người làm kim? 


Ngài Änanda là vị Đệ nhất đa văn nhưng ngài Ca-Diếp là vị A-la-hán. Ngài 
Änanda còn chuyện phải làm nhưng ngài Ca-Diếp thì không. Ngài Änanda tuy là 
Đệ nhất đa văn nhưng ngài chỉ nghe lại chứ không có tứ tuệ phân tích của vị A- 
la-hán, và chắc chăn răng có vô số điều thuộc về cảnh giới tâm linh của vị Nhị 
quả trở lên ngài Änanda không biết. Sơ quả giỏi bằng trời thì cũng chỉ biết có 
cảnh giới Sơ quả của mình và những gì mình biết qua kinh điển từ người khác, 


341 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


còn cảnh giới tâm linh, thế nào là sự chứng ngộ của một vị Nhị quả, Tam quả, Tứ 
quả thì quá tầm của mình. Bằng kiến thức của mình hình dung thì ok, nhưng biết 
như là Nhị quả biết về nhau, Tam quả biết về nhau, Tứ quả biết về nhau thì 
không. Cho nên ngài Ca Diếp mới hỏi ngài Änanda một câu như vậy. 


À, xin nói với bà con một chuyện nữa là trong bộ The Pali Proper Names 
Dictionary (Tự điển Tên riêng Kinh điển Pä|i) của ông G P Malalasekera, bộ này 
rất nôi tiếng, các học giả tra cứu tên riêng trong kinh điển Pãli đều dùng quyên 
này. Tuy nhiên quyên này có chuyện tôi rất không vừa ý đó là ông Malalasekera 
nói về ngài Ca-Diếp bằng một cách nói rất không nên. Ông nói ngài Ca-Diếp 
hen tỊ (ông dùng chữ “Jealous') với ngài Ananda, và có ác cảm với ngài Ananda. 
Ông kể câu chuyện cuộc viễng thăm này và ngài Ca-Diếp đã nói vậy với ngài 
Ananda. Ông còn nói có lúc ngài Ca-Diếp nói ngài Änanda là đứa con nít biết cái 
gì. Rồi ông kê lúc Đức Phật viên tịch, ngài Ca-Diếp bất đắc dĩ phải mời ngài 
Änanda người có tư cách nhất vào kiết tập, nhưng trước khi ngài Änanda bắt tay 
vào kiết tập thì ngài Ca-Diếp đề nghị ngài Änanda hãy sám hồi những lầm lỗi. 
Ngài Änanda nói: Chư tăng nêu lỗi gì của Änanda thì Ẩnanda sẽ sám hối hết. 
Ngài Ca-Diếp bắt lỗi ngài Änanda mấy điều: 


- Không thỉnh Thế Tôn tiếp tục trụ thế thêm. Ngài Änanda nói tâm trí ngài bị ma 
ám nên ngài không hiệu Thê Tôn nói gì. 


- Ngài Änanda xin Thế Tôn cho phụ nữ xuất gia làm øì để họ đi tu rồi làm rối 
tùm lum. Ngài Änanda nói: Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy di mẫu cùng năm 
trăm thê nữ đầu cạo, chân đất, sưng phù nứt nẻ đứng trước cửa chùa nắng chang 
chang mà không dám vô, xin tôi vào trình với Thế Tôn cho phép đi xuất gia, hình 
ảnh đó tôi chịu không nồi. Tôi không nghĩ đến chuyện gì xa xôi. 


- Tại sao khi Thế Tôn nói ta mất rồi, có thể bỏ những học giới nhỏ, tại sao không 
hỏi giới đó là giới gì. Ngài Änanda nói ngài đau khổ chỉ biết một chuyện “Thế 
Tôn gần mắt, gần đi rồi. 


- Tại sao có lần may y cho Thế Tôn mà lấy chân chận lên. Thế Tôn là thây của ba 
cõi mà lấy sao chân chận lá y. Ngài Änanda trả lời chư tăng đều biết Thế Tôn là 
trời biển trong lòng Ananda, chỉ có điều vì chỉ có một mình mà gió tốc lên, phản 
xạ tự nhiên mà chận lại thôi. 


- Tại sao đê cho các bà các cô tới quá gân báo thân của Thê Tôn lúc Thê Tôn đã 
viên tịch, khóc rơi lệ trên lá y của ngài. Ngài Ananda nói lúc đó trời tôi, phải 


342 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tranh thủ cho kịp đê bà con đi vê sớm, chư tăng ùn ùn kéo vê, phải cho hoàng tộc 
đi sớm đê trả lại cho tôn nghiêm của báo thân Thê Tôn, không có cách nào chu 
toàn mọi sự được, nhưng nêu chư tăng muôn thì Ananda vân xin sám hôi. 


Mỗi lân trả lời ngài Ananda nói: bạch chư tăng, Ananda xin sám hôi. 


Ông Malalasekera kế lại và nói rằng ngài Ca-Diếp vì ghen tị mà làm khó ngài 
Ananda. Tôi có đọc những điều này trong chú giải và hoàn toàn không lấy gì làm 
lạ vì là thánh với nhau họ biết nhau hết. Trước khi ngài Ca-Diếp nói gì thì ngài 
Änanda biết rõ hết, vì cần làm gương cho đời sau, cho người ta thấy rằng giữa 
các vị La-Hán với nhau mà cái gì cần được sám hối dù chỉ là chuyện không đáng 
cũng phải làm cho xong, cho sạch. Cũng bài kinh này mà ai muốn hiểu sao hiểu, 
ông Malalasekera thì hiểu như vậy. 


Ngài Änanda khi nghe ngài Ca-Diếp hỏi vậy thì nói: Đàn bà là vậy đó. Bà con 
đọc dễ hiểu lầm với câu: Hãy kham nhẫn thưa tôn giả Kassapa. Phải hiểu đây là 
một cách nói thôi, nói theo ngôn ngữ của mình là “họ như vậy đó, thôi cho qua 
đi”. Tiếng Pã|i chỗ này là kammattha “cho qua đi”, còn dịch sát thành “hãy kham 
nhẫn đi”, 'hãy chịu đựng đi' thì dễ hiểu lầm. 


Ngài Ca-Diếp biết rất rõ cuộc đối thoại này sẽ được người đời sau biết tới, vì vậy 
buổi đối thoại nảy là ngài nhắn luôn cho hậu tấn đời sau. Ngài nói rõ luôn: Với 
một người như ta mà một sự xem nhẹ như vậy là một điều không nên, một điều 
bất lợi, một điều bất hạnh cho đương sự. Rồi Ngài giải thích, ta như thế nào, Thế 
Tôn đã từng tán thán ta... (đoạn 31 — 32). Chỗ này mà suy nghĩ theo kiểu phàm 
tâm thì rất là nguy hiểm, quá dễ hiểu lầm. Đoạn này trong chú giải cũng sơ lược 
chứ không nói gì khó khăn mà bà con không suy diện được. 


Sau đó không lâu thì tỷ kheo ni Thullatissä từ bỏ đời sống phạm hạnh và hoàn 
tục. 


XI.Y ÁO 


Bài kinh Y Ảo nảy cũng y hệt như vậy, ngài Änanda có một số đệ tử cũng xuất 
gia lúc trẻ tuổi, cũng có những Ì bất cân, đễ duôi, đến tai ngài Ca-Diếp. Ngài Ca- 
Diếp trách ngài Änanda sao giống như không có trách nhiệm, ngài gọi ngài 
Ananda là một đứa trẻ. 


Ngài Änanda nói: Dầu tóc tôi đã bạc, tuy vậy Tôn giá Mahà Kassapa nói vậy tôi 
cũng không phật lòng vì tôn giả nghĩ về sự trường tồn của chánh pháp, lời dạy 


343 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


của Đức Phật, chớ không nghĩ đến chuyện riêng. Hơn nữa trong tâm tư của một 
vị thánh Sơ quả, dù cho kẻ ngoại đạo có bất kính chửi mình còn chịu nổi huống 
chị đây là lời nói của một đại sư huynh thánh nhân. Ngài hoàn toàn không có một 
chút lý do nào đề phiền lòng. Tây có câu hay lắm: “Cùng lo một việc sẽ thương 
nhau, cùng thích một món sẽ ghét nhau.” Đây là kinh nghiệm sống bằng vàng. 
Nếu sông với nhau trong đạo, ngoài đời, nhớ được câu này thì cũng là một câm 
nang sống đời rất quan trọng. 


Tiếp theo là ngài Ca-Diếp kế chuyện trước khi đi xuất gia như thế nào, ngài bỏ 
gia đình đi tu và gặp Thế Tôn và trao đối y như thể nào. Thế Tôn biết rõ vị này sẽ 
trì hạnh Đầu đà, biết bốn nguyện của vị này nhiều đời, và biết rõ vị nàyt sẽ là vị 
tỳ kheo gương mẫu, nắm giữ giềng môi Phật pháp khi Ngài không còn nữa, nên 
trong đời Đức Phật có những chuyện mình phải nhìn nhận là ngoại lệ như ngài 
Xá Lợi Phát là vị duy nhất mà Đức Phật đứng dậy tiễn. Đây là con người duy 
nhất được điều đó từ Đức Phật. Không có ai trong vô lượng vũ trụ được vinh 
hạnh này, chỉ một mình ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật nói rằng: “Để ta đưa Xá Lợi 
Phất ra cửa, và ta sẽ không bao giờ nhìn thấy lại một người đệ tử nào giống như 
ngươi nữa.” Ngài Xá Lợi Phất cũng thưa Đức Phật một câu chí tình: Bạch Thế 
Tôn, một a-tăng-kỳ đại kiếp về trước con đã quỳ dưới chân Đức Phật 
Anomadassi để mong gặp Thế Tôn. Và trong suốt một a-tăng-kỳ một trăm ngàn 
đại kiếp đó con đã làm mọi sự cũng chỉ vì được gặp Thế Tôn hôm nay, con đã 
gặp Thế Tôn đúng 44 năm và bây giờ con đi, con không còn cơ hội gặp lại Thế 
Tôn nữa. 


Ngoại lệ thứ hai là lá y Ngài đôi với ngài Ca-Diếp không phải là lá y bình thường, 
mà là tắm vải thô rẻ tiền mạt hạng bó xác của cô nữ tỳ liệng trong rừng, Thế Tôn 
đích thân tự tay lượm, đem đi giặt, phơi, rồi đưa cho ngài AÄnanda may. Quí vị 
tưởng tượng bà Goftami dì ruột của Thế Tôn, tự tay trồng cây bông vải, dệt, 
nhuộm, may rồi đem đi cúng cho Đức Phật. Vậy mà ở đây có lá y thứ hai là lá y 
do chính tay Đức Phật lượm vải, giặt. Một vị hoàng. đề mà đi lượm miếng vải dơ 
bó xác tự tay đem xuống suối ngôi giặt. Giặt xong rồi đưa cho đệ tử nhuộm, may 
y để mình mặc lên người. Nói theo thời bây giờ, một tách nước mà Britney 
Spears chạm môi vô thì đáng tiền biết bao nhiêu, một miếng kẹo chewing gum 
mà Paris Hilton nhả ra, rước lẫy về còn đem bán đấu giá trên Ebay nói chỉ là lá y 
do vị Chánh Đăng Chánh Giác mặc muôn triệu tỷ ức kiếp mới ra đời một lần. 
Người như vậy mà đi lượm miếng vải về giặt, đang mặc y đó trên người, trên báo 
thân ba mươi hai đại nhân tướng vậy mà đi đưa cho một người khác. Ngài Ca- 
Diếp nhận lá y đó và biết rằng trên đời này không còn lá y nào tuyệt vời hơn thế. 


344 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Lá y Đầu đà mà. Thế là tôn giả lập tức phát thệ, một đời lên non ân tu, một đời 
không nhận y may sẵn, một đời không nhận cơm nhà cư sĩ, chỉ sống băng đồ ăn 
khất thực, một đời không sông dưới mái che, một đời không năm chỉ ngồi, chỉ vì 
lá y đó. Đẹp như vậy đó. Ngài Ca-Diếp kề lại vì đâu ta có cuộc đời như vậy, như 
các hiền giả nhìn thấy. 


XIL SAU KHI CHÉT 


Có những khi các bậc đại thánh gặp nhau, nói với nhau những điều các vị tâm 
đặc chớ không phải là điêu đó người kia không hê biệt. Các vị cũng biệt rõ răng 
cuộc đôi thoại này sẽ đên tai những người khác chứ không phải chỉ huynh đệ với 
nhau. 


Ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Ca-Diếp rằng Thế Tôn có nói Thế Tôn sẽ còn hay mắt 
sau khi chết hay không. Ngài Ca-Diếp trả lời rất là kinh điển: Thế Tôn không nói 
răng Ngài mất hay còn mà suốt đời Thế Tôn chỉ nói đến một vẫn đề: Cái khô và 
con đường chấm dứt khổ. Nói rộng ra là Tứ Đế. Tứ Đề cũng với lý tưởng đó: khổ 
và con đường chấm dứt khô. 


Ngày xưa, tôi đọc thấy khó chịu, thấy sao kinh điển mênh mông mà chỉ có hai 
điều đó. Giả rồi tóc bạc, ngồi ngẫm lại, không thể tuyệt vời hơn. Ngài có dùng ví 
dụ này ví dụ kia, kê chuyện tiền thân, cả tạng Kinh và tạng Luật, chỉ là một vẫn 
đề Khổ đề mà thôi, và cả tạng Kinh cả tạng Luật và tạng A-tỳ-đàm chỉ nhăm đến 
một chuyện làm sao để chấm dứt vô minh tham ái — con đường dẫn đến đau khổ. 
Ngày nào còn danh còn sắc thì bản thân sự hiện hữu đó là khô. Vì vậy ngài Ca- 
Diếp nói, Thế Tôn không nói chuyện Ngài mất rồi thì sẽ còn hay mắt, mà chỉ nói 
một chuyện là Khổ và con đường thoát Khổ. Bà con làm ơn dò lại bài giảng về 
phẩm Duyên Khởi, cả vòng tròn duyên khởi không có mối nối này chỉ có Khổ và 
Khổ tập mà thôi. Khi Thế Tôn thuyết giảng giáo lý Duyên khởi Ngài cũng chỉ nói 
hai vẫn đề, Khổ và con đường diệt Khổ. Luân hỏi là chỉ hai Đề đầu tiên (Khổ và 
Khô Tập), giải thoát là mượn hai để đầu đề có được hai Đề sau. 

XII. TƯỢNG PHÁP 

Bây giờ là tôi đã giảng tới phút bốn mươi bảy rồi, quá xá dài. Còn bài kinh cuối 
cùng làm luôn. Quí vị biết, giảng pháp cũng có tấm lòng lắm chớ phải không 
nhưng đài quá ngán. Tôi ngán cho tôi mà cũng ngán cho quí vị, vì sợ nghe nhiều 
quá. Có những người ở cái vùng mà bây giờ khuya lắm rồi. Có những cái xứ mà 
bây giờ chiều lắm rồi. Rồi có những cái chỗ mà bà con bây giờ đang cần ăn nữa. 


345 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Còn tôi là ok. Nhưng sau tháng Ba năm nay có lẽ, 95% là phải đôi giờ. Tôi có tật 
thức khuya. Bữa nào tôi thức khuya rồi sáng mai giảng thì đêm đó hơi bắt tiện, 
đang coi cái gì đó cao trào sực nhớ cũng ráng dỗ giấc ngủ mà nhiều khi ngủ 
không được, do có tuổi hay sao đó. Như đêm nay mười hai rưỡi mới ngủ mà tự 
nhiên đồng hồ sinh học mới có năm giờ thì rùng mình dậy, ngủ không đủ. Nhưng 
mà ngộ, nhờ phước trời thương, nhào vô giảng thì tỉnh. Chứ bây giờ mà quăng 
máy ra thì chỉ còn có một “nửa hồn thương đau” thôi. 


Ngài Ca-Diếp đến đảnh lễ hỏi Thế Tôn một điều mà thật ra ngài đã đoán ra được 
câu trả lời. Dĩ nhiên là ngài đoán ra nhưng vẫn mong được nghe nhiều hơn cái 
ngài có thể đoán. Ngài hỏi: “Bạch Thế Tôn vì sao thuở ban đầu Thế Tôn mới 
thành đạo, chúng tỳ kheo quá sức là lý tưởng, quá sức dễ thương, quá sức là tuyệt 
vời, quá sức là trong sạch. Khi đó Thế Tôn chưa kịp ban hành giới luật.” 


Chúng ta nên nhớ một chuyện đó là giới luật cho chư Tăng chỉ có sau khi hạ thứ 
12 của đức Phật. Hạ đầu tiên của Ngài là năm ngài 35 tuổi. Luật của Đức Phật 
đặc biệt ở chỗ không phải là Ngài chế toàn bộ một lần (105 cho sadi, 227 cho tỳ 
kheo, 311 cho tỷ kheo ni) mà lần lượt từng điều theo từng sự việc xảy ra. Mười 
hai năm đầu tiên đặc biệt là vị chứng La-Hán tự nhiên không ăn chiều, vị La-Hán 
tự nhiên không nhận, giữ và dùng những gì không thật sự là nhu cầu bức thiết 
trong đời sông. Chỉ riêng vụ này mà bớt không biết bao nhiêu là giới. Ví dụ giới 
cắm không được cất côc quá lớn, trong khi vị La-Hán chỉ cần một chỗ nằm yên 
tính là xong thì ĐIỚI. cất cốc lớn không cần nữa TỒI. VỊ La-Hán tự nhiên không ăn 
chiều nữa bởi vì vị ấy thấy rằng một buổi là đủ rồi, tự nhiên thấy bữa thứ hai là 
thừa, là hưởng thụ. 


“Patirupa”: 1.sự thọ nhận. 2. sự xứng đáng. 3.sự đối lập 


'Saddhammapatirupaka°: những øì đối lập với chánh pháp. (VN gọi là “thế lực 
thù địch”) 


Khi ngài Ca-Diếp hỏi như vậy, Đức Phật dạy: Bao giờ những thứ đối lập với 
chánh pháp có mặt thì chánh pháp sẽ biến mắt. Ngài xác định thêm, không giống 
như một chiếc thuyền chở khăm sẽ bị chìm, số lượng tứ chúng không làm cho 
tuôi thọ chánh pháp bị ảnh hưởng, mà chính do cách hành xử của tứ chúng mới 
khiến chánh pháp tồn tại hay biến mất ở đời. Không do thiên tai nhân họa (đất, 
nước, lửa, gió) mà mất. Nghĩa là không có cái gì thuộc về vật chất gây ảnh hưởng 
mà chính là do cách hành xử của tứ chúng. 


346 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“15) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tý-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống 
không tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, sống không tôn kính, không tùy 
thuận Chánh pháp, sống không tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống 
không tôn kính, không tùy thuận học giới, sống không tôn kính, không tùy thuận 
đối với Thiên định.” 


“Không tùy thuận" nghĩa là không sống giống như Ngài dạy 


“Không tôn kính? ở đây là không màng, không nghĩ đến Ngài, kế cả việc giương 
dù, mang giày dép, láo liên, nhặng xỊ. Quí vị có thê nghĩ tôi dịch không sát, thật 
ra tôi dịch rât sát: 

“aññato oloketvä katham kathento gacchati, ” mắt láo liên, nói năng lung tung 
vừa đi vừa nói (tức là “nhặng xỊˆ), ngay cả chuyện vô chô đến tháp, chô thờ 
phụng 


'cetiyagana': đền tháp, chỗ thờ phụng. 
Ở đây tôi cũng nói thêm chuyện vì sao gọi là bất kính. Tại sao người ta thờ Phật? 


Có người nói thờ Phật thì không sợ ma, nhưng một khi người ta đã sợ rồi thì 
nhìn hình Phật họ vân sợ ma. Có một kinh nghiệm băng vàng, nhìn tượng rôi mà 
mình vân sợ là vì sao? 


Khi nào mình hiểu Phật pháp, khi nào trước tượng Phật mình không dám có suy 
nghĩ tầm bậy thì khi sợ ma mình nhìn lên tượng mình mới hết sợ. Còn khi nào 
trước tượng Phật mà mình dám làm bậy, nghĩ bậy thì mai mốt đụng chuyện mình 
nhìn lên bức tượng không có tác dụng. Anh phải thờ bằng sự hiểu biết, phải thờ 
như thế nào mà trước tượng Phật anh không dám tham sân thì khi sợ hãi, khi cận 
tử nhìn hình tượng Phật mới hiệu nghiệm. Còn thờ cho có, cho bằng chị bằng em 
thì kiểu thờ này không được. Thờ Phật thì hãy chịu khó tìm giùm tranh hay tượng 
cho hoan hỉ một chút. Chuyện không đáng xài thì có tiền, còn xài chuyện đáng thì 
không. Theo tôi thì nên tìm một bức tượng bức tranh cho tới nơi tới chốn. Chưa 
nói tới làm lễ, chỉ cân mỗi lần đi ngang liếc một chút nhìn thấy gương mặt Ngài 
là thấy có phước rồi. Phải chịu tốn một chút. Tôi thờ mấy bức tượng rất lộng lẫy 
mà nhẹ nhàng về tiền bạc. Tôi thỉnh bên Miến Điện, bức tượng chưa tới $50, 
nhưng phải chịu cực đi kiếm, thấy không được là đi kiếm tiếp. _Không được là 
phải đi kiếm. Cuối cùng là tôi tìm thấy được bức tượng nằm băng gỗ, sắc sảo 
phải nói là từng centimet vuông, nét mặt từ bi không thể từ bi hơn. 


347 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trở lại bài kinh, tôn kính ở đây nghĩa là học pháp một cách tôn kính, sông tôn 
kính, hành trì tôn kính. Xem thêm trong Tăng Chi Bộ, phần 5 Chi. Trong đó Ngài 
có nói rõ có năm lý do khiến cho giáo pháp không tôn tại ở đời: Các tỳ kheo, các 
cư sĩ không học pháp một cách cung kính cân thận, không có ghi nhớ một cách 
cung kính cần thận, không chịu tìm hiểu một cách cung kính cân thận, không có 
hành trì một cách cung kính cần thận. 


Nếu Sư trưởng còn trong room, con xin kính lễ từ biệt Sư trưởng. Xin chào đại 
chúng. 


348 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 12-2-2015 TƯƠNG ƯNG LỢI ĐẮC 
Phẩm thứ nhất 


Hôm nay chúng tôi do dự không biết có nên giảng cùng một lúc ba phẩm trong 
một tiếng rưỡi hay không. Tuy ba phẩm đều dài và nói về những đề tài quan 
trọng nhưng chúng tôi xét hai lẽ và nghĩ rằng có thể gom chung ba phẩm trong 
một buổi giảng. Lẽ thứ nhất là bà con có thê tự hiểu không có gì khó, thứ hai là 
trong chú giải không nói gì đặc biệt, mà giảng thì giảng theo chú giải chứ không 
phải theo chúng tôi, vậy mắc gì mình đi kiếm thêm. 


Phẩm thứ nhất nói về Lợi Đắc Cung Kính. 
“Labhasakkarasiloka°: Lợi đắc cung kính, dịch gọn nhất là “lợi danh". 
“milhaka°: trùng phân (con dòi trong phân). 


Bà con ghi lại vì con này cũng phổ biến trong đời sống của mình, bà con học 
được thêm một chữ Pali. Trong Hán Việt có nhiều từ tình cờ đọc sách thấy hay 
mình cũng nên ghi lại để biết thêm cho vốn từ mình thêm phong phú. Trên bàn 
đọc sách hoặc trên đầu giường của tôi trong phòng ngủ luôn luôn có cuốn số tay 
nhỏ và cây bút chỉ. Khi đọc thây gì cần ghi lại là tôi ghi. Nhiều lần tôi nói đùa mà 
thật, nếu tôi chết những người đến dọn xác, muốn giữ cái gì của tôi chỉ nên giữ 
mấy cuốn số tay đó thôi. Khi đọc sách có gì đặc biệt tôi hay ghi lại hoặc ghi lại 
những suy nghĩ có được từ những cái tôi đọc. Có cái hay là thỉnh thoảng mở ra 
đọc lại mình giựt mình là ngày đó, tháng đó, năm đó mình đã biết được vẫn đề đó 
và đã từng suy nghĩ qua chuyện đó. Những người có nhu cầu viết lách thì cũng 
cần như vậy. Ở đây cần chú ý vài điểm: 


-Nếu thật sự biết ưu tư về cái bịnh, già chết và trầm luân thì chuyện gì ngoài ra 
cũng là nhỏ. 

-Khi hiểu được bản chất của cái gọi là danh lợi thì tự nhiên ta sẽ có thái độ buông 
bỏ. 

-Khi chịu khó quan sát, ta sẽ thấy ôm vào là khổ, buông ra luôn nhẹ nhàng an lạc 
hơn 


Toàn bộ nguyên phẩm này chỉ nói về ba điêu trên. Tôi nhắc lại, mỗi lần nhặc tôi 
cũng xâu hô nhưng không thê không nhắc. Có băn tôi chết tôi cũng không bao 


349 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giờ và chưa bao giờ đám nhận tôi là một người tinh tấn hết. Mấy chữ “tinh tấn", 
“thanh tịnh" là tôi không dám nhận. Nhưng có một chuyện tôi nói tôi không có 
thẹn: gần như mây năm nay tôi luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết một cách đặc 
biệt, không biết do huệ căn chín muôi hay do mình sắp đi. Tôi không có thích cái 
thiện và cũng không phải là người ghét cái ác mà chỉ có một điều là tôi sợ khô. 
Tất cả cái khổ trên đời không có cái nào qua được cái già, bịnh, chết. Mình có là 
ông vua ông tướng øì cũng phải dính, mình không chết yêu thì bắt buộc mình 
phải già, phải bịnh. Không chết vì bịnh thì cũng chết vì tai nạn. Với người biết ưu 
tư về già, bịnh, chết và trầm luân, đù có tin có chuyện đầu thai hay không thì 
mình ít ra cũng phải suy nghĩ chứ. Lỡ có thì sao! Và mình biết cái gì mà mình nói 
răng không? 


Hãy tự hỏi lòng đi, mình muốn tin thì phải chứng minh tại sao mình tin, và muốn 
bác cái gì thì cũng phải tìm cách chứng minh tại sao mình bác? 


Người cần thận thì tự hỏi lòng mình, mình đã thấy được cái gì trong vũ trụ này 
mà mình đám bác và nói rằng chết rồi là hết. Mình chỉ dựa có một cái: vì tôi chưa 
chứng minh được. Cứ nhìn mây người già tám chín chục, nhìn mấy người liệt 
giường liệt chiếu tiêu tiểu tại chỗ, mình sẽ nghĩ sao về cái lúc sống kéo dài chuỗi 
ngày khô mình khổ người, cái cảnh ngáp ngáp mà chưa chịu chết? 


Nếu biết ưu tư mấy chuyện đó thì sẽ thấy danh lợi chỉ là trò hề mỉa mai. Nguyên 
phâm này Đức Phật chỉ dạy mây điều đó. Nếu người biết ưu tư thì tất cả những 
chuyện người ta quỳ lạy mình, tất cả những cái gọi là quyên lợi, chức vụ, quyền 
lực... chỉ là trò hề châm biếm. Ngài nói rằng không có gì tệ cho bằng vị tu sĩ mà 
SO sinh mình với bạn tu bằng cách dựa trên danh lợi mình có mà người ta không 
có. Ngài nói sự so sánh này giống như con dòi này so sánh với con đòi kia, mình 
đang năm trên đóng phân hoành tráng vĩ đại, trong khi con dòi kia sáng giờ 
không có miếng phân nào hết. Đó là trong bài kinh Trùng. Phân. Ngài cũng xác 
định, không có gì khổ cho bằng người đam mê danh lợi hết, vì ba lẽ: 


- Chưa có phải tìm cho có 

- Có rồi phải giữ 

- Khi giữ không được thì đau khổ 

Đây là ba cái đáng ngại của danh lợi. Ở đời không có hạt cơm miễn phí, phải đỗ 
mô hôi xót con mặt mới có được, có rôi phải giữ. Chỉ riêng chuyện g1ữ những cái 


350 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình có cũng đồ mồ hôi sôi nước mắt, nhiều tâm tư, công sức thời gian sức khỏe, 
và ngộ nhỡ như giữ không được, nó lìa bỏ mình hoặc mình bỏ nó thì khổ kinh 
khủng. Một người như tôi, không phải trụ trì, không có quyền lực chức vụ, uy tín 
với ai hết, mà chỉ vì thị phi, chỉ vì lời khen như gió thoảng qua, lời chê như gió 
thoảng qua mà lòng còn bận thì nói chỉ chuyện tôi có cái này cái kia rồi bỗng 
chốc nó mất, ắt khô kinh khủng. 


Tôi từng ví dụ, cứ nhìn xuống đất thấy bây kiến mấy ngàn con đang di chuyển 
trong đó có kiến cha, kiến ông, kiến lớn, kiến bé, chúng cũng có vai về tôn tỉ, 
quyên lợi trách nhiệm trong đó, mình nhìn chúng mình có cảm nhận gì thì một 
bậc thánh nhìn mình cũng giống như vậy. Đức Phật dạy không có cái gì nhanh 
hơn sự sanh diệt của danh sắc hết, trong cái đám kiến lúc nhúc đó có tôn tỉ trật tự, 
nhưng mình coi cái trật tự lớn bé đó là quan trọng đề được thì vui, mất thì buồn 
thì có nghĩa là mình đã đi sai rồi. 


Gần Tết rồi, đọc báo thấy có nhiều người bị tan nát thiệt. Gần Tết rồi mà nhà có 
tang, gần Tết rồi mà cháy hết sản nghiệp. Họ sẽ không có Tết, mà vài năm nữa 
cũng không có Tết. Cơ nghiệp một đời mà bị hủy hoại thì năm năm nữa chắc gì 
họ quên nổi. Các vị giả định, ở nước ngoài sắp Tết mà mất đi hai trăm ngàn đô la, 
thì từ đây trở đi năm năm trời cứ mỗi lần sắp Tết là các vị sẽ nhớ hai trăm ngàn 
đô la thôi. Danh lợi là như vậy đó, những cái được mất về tinh thần hay vật chất 
thì gọi là danh lợi. 


Đức Phật nói con tuấn mã có mang thì sự nghiệp bay nhảy của nó kết thúc. Con 
người, đặc biệt là tu sĩ, khi dính vào con đường danh lợi thì cũng giống như con 
tuần mã có mang, khả năng đi xa trong pháp học, pháp hành, trong sự chứng đắc 
coi như kết thúc. Tôi cũng ham làm trụ trì lắm, được có người lui tới cũng đường, 
đi đâu người ta cũng biết mặt, thầy chùa mà không có chùa miều cũng dở; tôi nhớ 
có một vị trưởng lão nói câu này: Tu phải có chùa, dù cho mình là con chó có 
chùa người ta cũng coi mình như con cọp, còn con cọp mà không có chùa thì 
người ta cũng coi mình như con chó. Một lần khác cũng vị trưởng lão đó nói, nói 
hồn nhiên thôi, mình không có cái chùa mình đi đến đâu người ta cứ sợ mình nhờ 
cậy, sợ mình xIn ở đậu, sợ mình nhờ cậy giúp đỡ; nếu mình có chùa thì mình 
không bị mặc cảm, không bị cảm giác đó. Tôi nghe mà không biết làm sao, khi 
mình dôn tâm tư vào cái chùa thì mình sẽ bị mắt biết bao nhiêu thứ. Cái Được 
nào cũng kéo theo đó nhiều cái Mất và cái Mất nào cũng kéo theo đó nhiêu cái. 
Được. Cứ ngôi cho người ta ra vô chào hỏi là thời gian mình không có rồi; muốn 
đi đâu vài tháng đề thanh thản, để nghiên cứu, đề hành thiền có đi nổi hay không. 


351 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cái chùa như Bà Đanh thì mới đi được, cất chùa thì có mong như Bà Đanh 
không? 


Nêu chùa có “thu nhập”, “sở hụi cao" thì không cam tâm giao cho người khác, 
chân đi mà lòng ở lại. Còn nêu ở lại đê “chăm sóc đạo tràng” thì coi như đời 
mình xong. 


Phẩm thứ hai 


Trong này có từ “mỹ nhân địa phương”, tiếng Pãli là 'janapadakalyani”: người 
đẹp quôc gia = hoa hậu. “Janapada": quôc gia; “ˆkalyani”: người đẹp. 


TUƠNG ƯNG RAHULA 


Chương Rãhula là toàn bộ nội dung Phật pháp trong mấy câu hỏi và câu trả lời: 6 
căn, 6 trân, thức, tưởng, tư, xúc, thọ... nói chung là danh sắc, 5 uân. 


Đức Phật hỏi ngài Rãhula. Với người hữu duyên, có trí tuệ thì chỉ mây câu vấn 
đáp này đã quá đủ. Ngài không giải thích mà chỉ hỏi thôi. Đức Phật hỏi: 


- Ngươi nghĩ thế nào, những cái ngươi thấy, ngươi nghe có đời đời nằm đó chờ 
ngươi thưởng thức hay không? 


Rahula đáp: Dạ không. 

- Cái biết cái biết về 6 cảnh (6 thức) có nằm hoài đời đời không? 

- Dạ không, luôn luôn sanh diệt. 

- Sắc uấn (vật chất) trong ngươi và ngoài ngươi có đời đời nằm đó không? 
- Dạ không, luôn luôn vô thường. 


- Tất cả những kinh nghiệm, cảm giác (tưởng uân) trong đời sống có nằm chờ 
mình thưởng thức, hưởng thụ hay không? 


Đến đây thì ngài Rãhula đã hiểu. 


Đức Phật kết luận: Tắt cả những øì thuộc về vật chất hay tinh thần, tất cả những 
øì thuộc về 6 căn, 6 trân, 6 thức, tât cả những gì gọi là xúc, thọ, tưởng, tư đều do 
duyên mà có và đã có trôi thì nó phải lia bỏ mình. 


352 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Với người hữu duyên, có trí thì chỉ bao nhiêu đó là đủ. Toàn bộ Phật pháp nằm 
trong pháp môn Tứ Niệm Xứ, toàn bộ Tứ Niệm Xứ đề nghị lỗi sông chánh niệm, 
quan sát những gì đang xảy ra qua thân tâm mình. Tùy người mà chú ý nhiều ở 
thân hay tâm. Có người chậm, chỉ quan sát được sắc pháp, biết rõ mình đang đi, 
không cân phải suy tư nhiều, biết rõ mình đang ngồi, biết rõ mình đang nhai, 

nuốt, tắm, rửa, cầm lên, đặt xuống, đang thở ra, đang thở vô v.v... Khi biết rõ như 
vậy sẽ duyên cho mình phát hiện ra nhiều thứ mà một người không phải hành giả 
thì khó hình dung được, thậm chí không thê hình dung vì sao pháp môn đơn giản 
vậy mà được xem là cốt lõi của Phật pháp. Bởi vì, toàn bộ vấn đề của thế giới này 
đi ra từ mỗi cá nhân. Chu vi của thế giới này là bốn mươi ngàn kilomet, dân số 
trên bảy tỷ, nhưng toàn bộ vấn đề của thế giới đi ra từ mỗi con người. Ví dụ, 
những đại nhân vật như giáo hoàng, tông thống Mỹ, tổng thư : ký LH, các vị 
nguyên thủ quốc gia v.v... gom lại khoảng chừng vài trăm; nếu đi sâu đi xa thì 
từng người ăn rôi xả rác thì cũng góp phần vào thế giới này. Mỗi lần mình quăng 
cái bao ny-lon lên mặt đây hay miêng rác trên đường thì mình đã góp phân vào 
thế giới này theo hướng xấu. Nếu mỗi người đồn một cái cây trong miếng đất của 
mình thì bảy tỷ người đồn bảy tỷ cái cây, nếu vậy thì trái đất này trong mười năm 
nữa sẽ ra sao? 


Toàn bộ vân đề của thế giới đều đi ra từ mỗi cá nhân. Vấn đề của mỗi cá nhân đi 
ra từ kiểu sống không chánh niệm, không biết mình đang làm gì - một kiểu sống 
thiếu quan sát, thiếu tỉnh táo. 


Toàn bộ chương Rãhula này Đức Phật xác định hai điều: 
1. Bản chất Tam tướng của thế giới. 
2. Đề nghị kiêu sống chánh niệm. 


Bản chất Tam tướng của thế giới là mọi sự ở đời do duyên mà có, có rồi thì phải 
mất. Đó gọi là vô thường. Cái gì vô thường thì đứt khoát là vô ngã. Mình ráng đi 
tìm cái tôi, thích thì cứ nói: của tôi, của ông A, bà B nhưng hãy nhớ vạn hữu do 
duyên mà có, có rôi thì mất. Sự sanh diệt của thân và tâm trong và ngoài mỗi 
người, nhanh không tưởng tượng được. Bà con nhìn một tấm ảnh chân dung thấy 
đẹp quá, nếu nhớ lại một chuyện thì sẽ nản đó là nguyên bức ảnh chỉ là sự kết 
hợp của vô số dâu chấm. Phóng lớn ra nhiều lần thì nó chỉ là những cái hạt. Khi 
quí vị coi phim thấy đấm đá, đua xe, hôn nhau, đâm chém... chỉ là sự kết hợp của 
ánh sáng, chưa kế xảo thuật điện ảnh. Nếu cắt rời ra từng thứ thì ở đời không có 
Cái ØÌ đề mình thưởng thức cả. Cái toàn bộ là ngon, chỉ có trên một đoạn lưỡi, 


353 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


biết cảm nhận vị đăng, ngọt, chua, cay. Những món ngon chỉ tới cuống lưỡi thôi, 
từ đó về sau mình nuốt ực xuống, phân tiếp theo là bao tử chịu trách nhiệm; món 
đó có hại bao tử, có hại gan, hại thận, hay không, có cholesterol hay không, sẽ hại 
tim hay không, ảnh hưởng huyết áp hay không v.v... Chỉ ngon có một khúc lưỡi ở 
miệng thôi, chỉ vì một khúc này thôi mà đâm cha chém chú, giết người, đốt nhà, 
bán nước cầu vinh, chuyện øì cũng làm. Nhà cao cửa rộng mà đời sống tinh thần 
nghèo (không đức tin, không trí tuệ, không liêm sỉ...) thì dù có ở nhà một trăm tỷ 
cũng giông như con chuột sông trong hang vàng, chỉ là con chó nhà giàu. 


TƯƠNG ƯNG LAKKHANA 


Cả chương chỉ nói một chuyện ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy các loài ngạ quỷ và 
Đức Phật cho biết ác nghiệp nào đã dẫn đến thảm cảnh đó. Làm chánh án, thâm 
phán không công tâm cũng bị đọa, làm đồ tế giết thịt cũng bị đọa, những người 
sông ông ăn chả bả ăn nem cũng bị đọa, làm thám tử điệp viên rình rập người 
khác đem hại cho người ta cũng bị đọa, những người xuất gia không trong sạch 
cũng bị đọa. Nguyên chương này chỉ nói bấy nhiêu đó. Mỗi lần tôi xông khi bị 
cảm, khi trùm lên tôi cứ nhớ may là mình bị bịnh chỉ xông chút xíu, mặt mình 
đâu có nhúng vào nội đâu mà chịu không thấu, tới hồi bị đọa bị nhúng trực tiếp 
như cái dầu cháo quây, như cái bánh tiêu thì thảm cỡ nào. Chúng ta có quyền 
không tin cái chương nảy vì hơi siêu hình, khó chứng minh, nhưng nếu các vị hỏi 
tôi dựa vào quan điểm khoa học hiện đại nghĩ gì về sự sa đọa địa ngục này, tôi SẼ 
trả lời: Ở đời có nhiều chuyện tạm thời chưa chứng minh được, nhưng xét về 
nhiều mặt, nêu có thì cũng không gì lạ. Như hôm nay tôi đứng bên bờ hồ của xứ 
nhiệt đới có cỏ, có nước, có mây con nhái nhảy lung tung, quí vị hỏi tôi tin ở đây 
có răn không thì đúng là ba ngày nay tôi không thây con răn nào, nhưng căn cứ 
hiện tượng thiên nhiên quanh hỗ, cộng với cái biết của tôi về sinh học thì xứ nhiệt 
đới, có nước, có có, có ếch nhái thì chuyện có con rắn không có lạ. Bên bờ hồ 
Thụy Sĩ, có nước có cỏ, nhưng không phải xứ nhiệt đới, xung quanh không có 
con ếch nhái nảo hết, quí vị hỏi tôi tin có răn hay không thì tôi nói không có thấy, 
khả năng hơi thấp, mùa đông tuyết lạnh cả trời trắng xóa, nước đóng thành băng 
thì chắc không răn nảo sông nôi. Nhưng ở VN, Thái Lan, người đang đồ mồ hôi, 
có nhái, thì nếu có rắn cũng không có gì lạ. Trở lại vấn đề siêu hình, mình thấy rõ 
ràng ở môi trường sinh học nào thì các loài sinh vật ở đó cũng có mặt một cách 
tương ứng. Môi trường sinh học là điều kiện cho các loài sinh vật. Có những thứ 
có ở Phi Châu mà không có ở xứ lạnh và ngược lại. Giả định khi mình sống bằng 
tâm trạng như vậy thì khi chết mình tái sinh thành thứ gì đó tương ứng với kiểu 
nghĩ của mình trước đây thì chuyện này không có gì lạ, không có gì phản khoa 


354 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


học. Ví dụ cây chuối không có lõi mà toàn là bẹ, khi chết rồi thì nó mục nát còn 
lại nước và xơ và trở thành đất rất nhanh, một cây cô thụ như cẩm lai, bằng lăng, 
sim, trắc, sao v.v... khi đốn rồi thì tồn tại rất nhiều năm. Tùy vào bản chất của nó 
mà khi chết rồi có đề lại dấu vết gì hay không. Đó là nói về cây, còn đời sống của 
chúng sinh mà nói chết rồi thì hết, tôi xin hỏi mình dựa vào đâu? 

Khi mình sống bằng tâm trạng như thế nào, khi mình chết tái sinh về cảnh giới 
tương ứng thì cũng không øì lạ. Đó là lý giải của tôi về các cảnh giới siêu hình. 
Sống băng tâm tham tâm sân thì chết đi về địa ngục là chuyện bình thường. Nước 
có ba dạng thể lỏng, thể khí và đặc. Thê lỏng có khuynh hướng tìm về chỗ thấp 
mà chảy xuống, thê khí có khuynh hướng bốc hơi lên trên. Sống băng tâm bất 
thiện thì cũng như nước ở dạng lỏng, tìm chỗ thấp chui xuống, còn sống bằng 
tâm thiện thì nhẹ nhàng như nước thê khí, bốc hơi lên trên. 


TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ 

Nội dung các kinh: 

Kinh T: vai trò của vô minh. 

Kinh 2: sự khó làm người. 

Kinh 3: giá trị của từ tâm. 

Kïnh 4, 5: cũng về từ tâm. 

Kinh 6: nói về sự ngăn ngủi của đời sống. 

Kinh 7: nói về tương lai của Phật pháp. 

1. CHÓP MÁI 

Kinh này nói về Vô Minh. Do vô minh trong Tứ Đề mà bắt đầu dòng sinh tử của 
mình. Vòng Duyên khởi là vòng tròn khép kín không có điêm bất đầu, nhưng 
điểm đặc biệt để dễ hình dung đó là vô minh. Từ vô minh trong Bồn Đề dẫn đến 


ba hành... nhưng cuối cùng cũng quân quanh trong Tam giới, vì vậy Đức Phật 
dạy vô minh là gôc của sinh tử là gôc của mọi sự. 


2. ĐẦU NGÓN TAY 


355 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Kinh này nói về sự khó làm người. Bên cạnh ví dụ con rùa mù, Đức Phật dạy 
răng có sự chênh lệch rất lớn giữa chút xíu đất trong đầu ngón tay mình và trọng 
lượng đất của hành tinh này. Vậy mà số chúng sanh được sanh trở lại làm nhân 
loại ít như đất trong móng tay, còn SỐ chúng sanh không được trở lại làm người 
thì nhiều như đất của cả hành tinh. Có chút hiểu biết về đời về đạo thì thấy điều 
này cũng không quá. Diện tích, chu vi, trọng lượng của trái đất là bao nhiêu, số 
người có thê đêm được. Bảy tỷ không phải là con số lớn. Cho dù là bảy ngàn tỷ 
cũng là con số có thê đếm được. Trong khi đó, loài động vật mình nhìn thấy được 
trên hành tinh này thì đếm làm sao cho xuê. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó là thấy Đức 
Phật nói đúng hay là không. Quí vị có bao giờ từng thấy một khối cầu là bầy cá 
biển di chuyên trong lòng đại đương? 


Đó chỉ là cá. Chưa kế những loài côn trùng, bả con nào ở miền Tây Nam Bộ 
sáng ra đồng thấy con bù mắt, rồi các loài kiến, mối, chưa kể những loài ÌI ti và 
khuất mặt siêu hình. Để mang được thân người không phải là chuyện dễ, bởi anh 
sông với tâm hôn của loài nào thì anh sẽ đi về với loài đó. 


Một ngày hăm bốn giờ, tâm từ bị, trí tuệ, kham nhẫn, hành xả tinh tấn, thiền định, 
chánh niệm được bao nhiêu phút? 


Trong ngày mình có bao nhiêu phút sống bằng tâm tham, sân, si. Chỉ nghĩ như 
vậy là biết mai mốt mình đi về đâu. Mai mốt mình học kinh Tăng Chi, Đức Phật 
dạy chỗ nào mình sông băng tâm tham, sân, sỉ thì đó là chỗ ở của cọp beo, rắn rít 
(sân), chuồng heo, chuông. đê (tham), chỗ nào sống băng từ bi hỷ xả thì chỗ đó là 
cõi Phạm thiên. Chỗ nào sống bằng trí tuệ thì đó là thánh xứ. Nếu mình giàu có 
sung sướng tiện nghi mà đời sống tinh thần nghèo quá thì chỉ là con chó nhà giàu. 
Nói vậy nghe thì sốc kinh hoảng lắm nhưng nghe kinh thì đừng sợ sốc. 


3. GIA ĐÌNH 

Đức Phật dạy gia đình nào nữ nhiều nam ít thì lỡ có gì khó bề đối phó. Một tâm 
hôn không có sự tu tập, lỡ bị tám ngọn gió đời thì khó bê đôi phó. Tu tập trong 
bài kinh này đặc biệt là tu tập Từ tâm. Kinh này dạy rằng Từ tâm là cách tự vệ tốt 
nhất. Vì nhiều lẽ: 

1. Do nghĩ nhiều về người khác nên bớt khổ về mình. 


Các bà mẹ VN, cao có một thước rưỡi, trọng lượng chưa tới năm chục ký mà một 
năng hai sương, không biệt cực khô, làm nhiêu chuyện đàn ông thanh niên còn 


356 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sợ. Đàn bà con gái gì mà đêm hôm tay yếu chân mềm, qua quãng đường nghĩa 
trang, cô miễu sương rơi gió lạnh vắng tanh, ngó trước trông sau chỉ có một mình 
mà gánh đòn gánh hột vịt lộn, cháo lòng để đi bán. Tại sao làm được điều đó? 


Chỉ vì thương con mà chuyện gì cũng làm. Không thấy lạnh, không thấy đói, 
không sợ ma quỷ cướp bóc vì không nghĩ tới mình. Các bà mẹ thời chiến, đang 
ngủ nghe tiếng súng đạn thì lùa con xuống hầm trước, rồi mình xuống sau. Trong 
ký ức của tôi, năm 1975 tôi đã 6 tuổi, mẹ tôi lùa đám con xuống hầm trước, còn 
mình thì là hư không vô biên, là rác là khói, vì nghĩ đến con. Có thê do ái, có thể 
do từ tâm. Chỉ vì nghĩ đến người khác, khi nghĩ đến người khác thì cỡ nào cũng 
dân thân. Vì vậy, Từ tâm là cách tự vệ tốt nhất. Khi nghĩ đến người khác là mình 
bớt khô 


2. Công đức của Từ tâm là vô lượng 


Đề tạo phước vật chất không gì bằng sự cúng dường Tứ Phương Tăng. Để tạo 
phước đức không gì băng Tứ Vô Lượng Tâm (từ, bị, hý, xả). Đề tạo trí tuệ không 
øì bằng Tứ Niệm Xứ. Cứ nhớ ba con số 4 này thì sống khỏi cầu an, chết khỏi cầu 
siêu. 


4. CÁI NÔI 

* Từ bị hỷ xả 

Bài kinh này cũng nói về từ tâm. Ngài xác định chỉ một nháy mắt tu Từ tâm thì 
công đức không sao kê hêt. Chú giải nói thời gian rải tâm từ chỉ một chút xíu thôi 
nhưng công đức lớn kinh khủng bởi lòng nghĩ đền lợi ích chúng sinh. 

Trong kinh nói có nhiều kiếp Bồ tát, tiền thân Đức Phật, chỉ tu bảy năm từ tâm 
mà suôt nhiêu kiệp trái đât sông trên Phạm thiên, khi trở lại cõi Người Ngài có 
được tât cả những gì hay ho nhật. 


Từ (metta): là mong người khác an lạc, có được những điều tốt đẹp 


Bi (karuna): bất nhẫn trước cái khô của người khác, mong người ta đừng bị 
chuyện øì xâu. 


Hỷ (mudita): là vui khi thấy người ta được chuyện tốt đẹp. 


Xả (upekkha): là sự thanh thản khi nghĩ đến nghiệp riêng của mỗi người. 


357 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Minh thương con quá sức mà dạy hoải không được, lòng xót xa đó là tâm Bi, bất 
nhẫn thấy con dạy không được. Nếu đúng là người có tu tập, có trí tuệ thì không 
tiếp tục khổ tâm vì con mà phải đạt đến Xả, biết rằng kiếp này nó là con của 
mình, tuy nó mười mấy tuổi nhưng trong dòng luân hồi nó và mình giống hệt 
nhau, có vô số nghiệp thiện ác đi theo để hỗ trợ hoặc hành hạ. Mình với nó yhệt 
nhau, chỉ có điều nó là đứa con mình đẻ ra nên mình không đành lòng. Đường 
cùng hết nước mình phải nhớ rằng nó có tiền gởi trong nhà băng sinh tử không 
thua gì mình; có những nghiệp thiện ác đi theo nó. Phũ phàng nữa là mình đã có 
thời gian nào nghĩ đến mẹ mình chưa? 


Chúng sinh thường nghĩ nhiêu vê tác phâm của mình hơn là nguôn cội của mình. 
Thương con nhiêu hơn cha mẹ. Vì sao? 


Vì tác phâm gợi nhớ đến cái tôi của mình nhiều hơn cội nguồn của mình. Lâu lâu 
mình có nhắc đến cha mẹ một chút đề hãnh diện, nhưng nhớ triền miên vẫn là 
con, bởi nó chính là tác phẩm của mình, cái tôi của mình. Lễ ra mình phải nhớ 
răng mình đối với cha mẹ ra sao thì mai sau con đối xử với mình y chang như 
vậy. Minh sẽ được hưu trí trong lòng con. Cha mẹ thương con thì đúng, nhưng 
phải thương theo kiêu tứ vô lượng tâm mới thanh thản, chỉ có trách nhiệm chớ 
không phải là gánh nặng (not burden, but duty). Muốn con được điều tốt đẹp, 
không muốn con bị bất hạnh thì đúng nhưng đường cùng phải nhớ nó có chiều 
dày quá khứ sinh tử không kém cạnh gì mình. Đời này chớ kiếp khác chắc gì gặp 
lại, chuyện gặp lại hiếm hoi như trong bài kinh Con Rùa Mù, Đầu Móng Tay. 
Hạnh nghiệp tương đồng mới mong gặp lại. 


5. CÂY LAO 


Một người tu tập Từ tâm thì 'kim cang bất hoại”, nghĩa là an toàn. An toàn ở đây 
có hai nghĩa: 


I- Hiện tại có thể nhờ phước của tâm từ mà tránh được họa hay tối thiểu khi gặp 
họa lòng cũng thanh thản vì đã lâu không nghĩ nhiêu về bản thân. 

2- Nhờ phước tu từ tâm, đời sau sinh ra ở những nơi an toàn. 

Ngay cả ngoài chiến địa, trời xui đất khiến cũng đây mình vào chỗ an toàn, chỗ 


hầm sâu nhất, tránh được hỏa lực. 


Không phải tu tâm từ là tránh được mà còn phụ thuộc vào việc tu tâm từ cỡ nào, 
có bị xen kẽ ác nghiệp quá khứ hay không. Đức Phật cũng bị vu oan giá họa, chỉ 


358 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


là người ta không giết được thôi, số lần người ta ám sát đếm không xuê, ngoại 
đạo thì ghét còn Ma Vương thì cứ muốn Ngài niết bàn. Đệ nhất thần thông bên 
tăng và bên ni đều gặp đại nạn. Vì vậy hôm nay mấy chuyện câu an, cầu siêu khi 
gia đình gặp nạn..., thưa thiệt với bà con là mời thì thôi cũng tụng, tụng để kiếm 
bạc cắc đồ xăng, muốn thì chiều chớ bụng không có tin. VN có câu: “Nam mô 
hai chữ từ bị, Phật còn gặp nạn huống chì thây chùa”, nghe có vẻ hài hước nhưng 
là sự thật. Đừng tin kiểu cuồng tín rồi mai mốt thất vọng, hãy tin sao cho khoa 
học một chút. 


6. BẮN CUNG 


Đức Phật dạy rằng mũi tên nhanh như vậy nhưng tốc độ nào đi nữa vẫn không 
băng sự biến diệt, vô thường của “thọ hành? (theo bản dịch của ngài Minh Châu). 
Trong bản Päli Đức Phật dùng chữ “Ayusahkhãra', trong chú giải là 

TuipajTvitindriya". Nghĩa là “mạng quyên”, là sinh lực, tuổi thọ, sức sống của 
mình. Ý nói cái chết rất dễ đến và từng phút thân xác sinh học của ta đang thay 
đổi chớp nhoáng. 


Bảy mươi phần trăm cái gọi là bụi trong chỗ ở của một người là da khô của 
đương sự. Da khô, móng tay, ghèn, mũi, ráy tai là sự phát triển, thay đổi. bài tiết 
của cơ thể. Da khô được thay thế liên tục và liên tục môi ngày. Sống đó rồi chết 
đó. Phũ phàng là khi sống mình cứ đề ý cái vết nám trên mặt trong khi chỉ là 
mười lăm phút sau mình có thể chết, và số người dám chạm vào người mình thì 
không nhiêu lắm. Tôi là tu sĩ PG, có điều kiện dự đám cũng hơi nhiều nhiều. Ở 
Mỹ có kiểu quan tài nắp đậy có một nửa, phần trên mở ra để cho mình nhìn lần 
cuối, có người thương thò tay vào rờ. Người dám rờ chỉ là người nhà, nhưng ở 
mức vợ chồng con cái hay anh em thôi, xa hơn nữa thì chú thím, cậu mợ dượng 
chắc không dám rờ. 

Pha bình trà mà nãy giờ lo nói quên uống, bây giờ sắp hết giờ rồi. Xong bài kinh 
này là mình nghỉ, à không, còn bài kinh nữa tiếc quá, không giảng là uống, bài 
kinh tiếp theo là bài kinh tôi rất là thích. Cái chốt trồng. Đây là bài kinh không thê 
nào bỏ qua được. 

7. CÁI CHÓT TRÔNG 


* Cái trống Änaka 


359 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đây là một trong những bài kinh đáng được đọc tụng mỗi ngày và treo trên vách 
nhà. 


Đức Phật dạy rằng ngày xửa ngày xưa, có một dân tộc Dasãrahä giống như dân 
Chàm, dân Đại Việt, dân Văn Lang của người Việt xưa. Người Việt mình có 
trỗng đồng Ngọc Lũ, Đông Sơn v.v...thì dân tộc Dasarahä có một cái trống tên là 
Anaka dùng để hiệu triệu. Người dân nghe tiếng trồng thì tập trung lại họp mặt. 
Đức Phật nói cái trống này lâu quá thì hư, chỗ nào bằng gỗ thì sửa bằng gỗ, chỗ 
bằng da thì vá bằng da. Cái trống Änaka nguyên thủy không còn nữa nhưng 
người ta vẫn kêu cái trống bằng tên cũ là Anaka. 


Đức Phật báo cho mình biết sẽ có một ngày tứ chúng đệ tử phàm phu của Ngài 
không còn tha thiết với lời dạy nguyên thủy của Ngài nữa mà họ sẽ thêm mắm 
dặm muối bằng những văn chương, thơ ca, tạp nhạp vào trong đó. Người ta vẫn 
gọi là Phật pháp nhưng buồn thay nó chỉ là cái tên thôi, như cái trống Änaka sửa 
hoài, chằm vá miết, tên trồng thì vẫn còn, nhưng bản thân cái trồng không còn 
nữa. Sẽ có một ngày đi đầu cũng nghe nói là Phật pháp, nhưng nội dung thì 
không còn là Phật pháp nữa. Trong Bắc Tông có câu: “Y kinh giải nghĩa tam thế 
Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Khổ thay người đời sau sẽ có một 
lúc không còn phân biệt nữa, cứ thấy áo vàng không tóc thì gọi là thầy. Khi tin họ 
theo kiểu nhắm mắt nhắm mũi là có cái họa: họ bảy tào lao thì mình mất cả đời, 
và khi phát hiện ra họ là đồ dỏm thì mình hận. Khi bất mãn là vơ đũa cả nắm. 
Nhiều người bỏ đạo vì một tăng một mi nào đó. Phật pháp là của chung, vì giận cá 
nhân nào đó mà bỏ đạo thì giông như giận ông bác sĩ nào đó rồi bịnh không uống 
thuốc. Bài kinh này rất là hay. Khi tôi ngưng rồi bà con tự đọc thầm bài kinh này 
một lần nữa. Chính Ngài nói, sẽ có một ngày, lời dạy của Ngài không còn được 
người ta nghe nữa, mà người ta sẽ kiếm những thơ ca, văn chương khác mà nghe, 
lời Phật thì bỏ qua một bên. Xin hẹn bà con ngày thứ Bảy, chúc quí vị một ngày 
VUI. 


360 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 14-2-2015 TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ 
7. CÁI CHỐT TRÔNG (ft) 


Thưa quí vị, vừa rồi là tôi tranh thủ giảng nhanh bài kinh Cái Chốt Trống. Đã nói 
nhanh thì có nghĩa là vội. Đôi khi nhanh là lẹ nhưng đôi khi nhanh có nghĩa là 
vội. Vừa. rồi có một hai chuyện nho nhỏ tôi không nhắc. Trong chú giải có nói 
nguồn gốc của cái trồng này mà tôi xét thấy nó hơi có, tính huyện thoại. Dĩ nhiên 
là các ngài chú giải chỉ chép lại thông tin mang tính cổ truyền, đôi khi là vậy, 
giống như sự kiện Đức Phật nhặt tắm vải bó xác trong rừng và tôi có nói sự kiện 
đó được kế trong kinh đầy đủ nhưng có những chỉ tiết chúng tôi không tiện nói. 
Ở đây cũng vậy, không nói thì bà con âm ức, nên cũng nói ra một chút. Theo chú 
giải, ngày xửa ngày xưa, có cái hồ nước rất lớn. Trong hỗ có một con cua (kulira) 
to đến mức có thể kẹp con voi để ăn thịt được. Trong một trận ác chiến với bầy 
VOI, con cua bị gãy hai càng. Đề Thích lấy một cái, còn một cái càng dân 
Dasärahä đem về làm trống. Đây là một giai thoại tôi thấy không tiện kể. 


“kulira”: con cua; “ala”: càng cua 

“anetik”: hiệu triệu, kêu gọt, triệu tập. 

'änaka': lời kêu gọi, kẻ tuyên truyền 

“Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế 
ø1an, liên hệ đên không, họ sẽ không nghe khi các kinh ây được thuyệt giảng; họ 
sẽ không lóng ta1; họ sẽ không an trú chánh tri tâm, và họ sẽ không nghĩ răng các 
pháp ây cân phải học thuộc lòng, cân phải thâu đáo”. 

Liên hệ đến không là gì? 

-Sunnatappatisamyutta': liên hệ hay nói về bản chất thế gian. 


“Sattasunnatadhammamattam': nói gọn là lý vô ngã tức không có chúng sinh nào 
hêt mà chỉ là sự vận hành hiện hữu của các pháp. 


Đoạn kinh này dịch lại thì phải dịch như thế này: 
“Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thê 
gian, nói về bản chât vô ngã của thê gian, thì họ sẽ không nghe khi các kinh ây 


được thuyết giảng...” 


361 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chữ này có một từ rất là gọn, nhưng tôi không muốn bà con hiểu lầm... Bên Bắc 
Tông nói rằng người không biết đạo cái gì cũng chấp “tôi, của tôi, nhưng Tiểu 
thừa thì khá hơn chút, tiêu thừa thì chấp khá hơn chút, “Ngã không pháp hữu” là 
dịch sát của chữ này, nhưng chữ này bên Bắc Tông họ dùng để mạt sát PGNT. 
Người ta dùng để “chửi cha" mình mà mình dùng thì coi như mình “chửi cha” 
mình lần nữa. 


Dịch gọn lại là: Những pháp thoại nào do Như Lai thuyết giảng, nghĩa lý thâm 
sâu, thâm diệu, xuất thê gian (tức giải thoát) đề cập đến lý vô ngã thì người ta 
không thèm nghe, vì nghe không có “đã”. Cái này chúng tôi nói chân thành không 
có ý đè bỉu, châm biếm, chỉ đơn cử thôi; ví dụ như giáo lý làng Mai, vì sao người 
Tây mê giáo lý làng Mai? 


Vì giáo lý Làng Mai không đặt nặng vấn đề tu học rốt ráo khắt khe như PGNT, 
cũng không phiêu bồng lãng đăng như PG Bắc Tông của Tàu hay Việt. Không 
kêu gọi nặng nê niệm Quán Âm hay niệm Di Đà cầu vãng sanh. Làng Mai kêu 
gọi tinh thần sống chánh niệm theo PGNT nhưng có cách nói theo cách cận 
nguyên thủy, thơ mộng hơn. HT Nhất Hạnh thay vì nói trước sau gì mình cũng 
chết, thân xác này cuối cùng cũng tan rã, tiêu hao băng hoại, thì HT nói thế này: 
Rồi sẽ có một ngày mà cành hoa nào cũng héo úa rồi trở về đất để nuôi dưỡng 
thành những cành hoa khác. Sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ hóa thân thành 
những đám mây trắng bàng bạc phiêu lãng trên trời; sẽ có một ngày chúng ta hiện 
hữu trong từng giọt mưa, từng giọt nước, từng đám mù sương trong hành tĩnh 
này, trong bầu khí quyên này, sẽ có một ngày tôi và anh chị em sẽ gặp lại nhau 
trong bầu không khí thơ mộng của một đêm trăng nào đó, trong sự hiện hữu trong 
sự tồn tại của hơi nước, của một cành hoa, của một chiếc lá, một dòng chảy ở 
suối, ở sông ở biển. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ hòa nhập vào biển pháp giới 
mênh mông không còn phân biệt nữa. Sẽ có một ngày thế giới này không còn có 
sự phân ly nữa khi từng người lìa bỏ sự hiện hữu cá nhân nhỏ bé trở về với sự 
hiện hữu mênh mông của pháp giới bao la. 


Nói như vậy Tây nghe sướng thiệt, thấy mình không bị mắt, còn kiểu nói của 
PGNT thì: danh sắc sanh diệt trong từng phút, cái sau kế thừa cái trước nhưng 
không phải là cái trước. Tất cả buồn vui xuất hiện một lần rồi thôi, giây phút nào 
cũng là giây phút cuối cùng, các pháp do duyên mà có, có rồi phải bị mất. Nói 
như vậy nghe khô mà lạnh quái! 


§. CỎ RƠM 


362 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chúng tôi không rõ trong room này có tăng mi hay không, tôi hỏi vì có lý do, bởi 
tên kinh là Kalingarasutta mà tăng mi thường đọc kinh câu siêu, tức là có bài kinh 
chuyên môn tụng trong khi đi trong đảm tang, bài kinh kết thúc thê này: 


"AcIram vafayam kàyo, 

pathavim adhisessatI, 

chuddo apefavinnàno, 

nirattham va kalingaram” 

(Thân này sẽ không tổn tại bao lâu đâu khi hơi nóng trong tâm thức không còn 
nữa thì cái xác này giông như một khúc gô vô hôn vô tr1). 

Kalingara có nghĩa là 'cọng rơm” mà cũng có nghĩa là một “que gỗ” (piece of 
wood). Vì vậy quí vị đừng lây làm lạ khi có lúc nào đó HT Minh Châu dịch chữ 
này là khúc gỗ. Ở đây ngài dịch theo nghĩa cọng rơm. 

“Kalingaripadhãnä': gối rơm, gối gỗ 

“Ùpadhãnä': gối, mộc châm (gối gỗ), cảo châm (gối rơm) 

'Kalingara': khúc gỗ, cọng rơm 

Người Ấn Độ xưa có nhiều kiểu gối, nhà giàu dùng vải lụa bọc sợi tơ hoặc lông 
thú. Nhà nghèo dùng khúc gô gọt lõm xuông đê năm hoặc lây rơm, cỏ khô đê kê 
đầu. 

“Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là lối sống hiện nay của dân chúng 
Licchavi, không phóng dật, nhiệt tâm trong nhiệm vụ. AJàfasattu, con bà Vedehi, 


vua nước Magadha không có được cơ hội, không có được đối tượng để xâm 
lăng” 


Ai có đọc lịch sử thế giới sẽ thấy rằng sau Thế chiến II, người dân Nhật Bốn 
đúng là những người dân sông trên gối rơm. Sau Thế chiến II họ bị người Mỹ áp 
đặt lệnh giải giới, không cho có quân đội riêng, chỉ có lực lượng phòng vệ quốc 
gia chớ không có Bộ Quốc Phòng, không cho sản xuất buôn bán vũ khí. Trong 
suốt thời gian đó người Nhật lặng lễ kiệm ước cần cù nỗ lực, chỉ sau ba mươi 
năm họ trở thành một trong những cường quốc. Đời sông chịu khổ chịu cực đó 
vẫn hẳn sâu trong nếp sông của người Nhật. 


363 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Lôi sông gôi rơm nghĩa là “năm gai nêm mật”. 


Theo chú giải, con em thanh niên của xứ Licchavi thời gian ăn ngủ rất ít. Ai còn 
học nghề học chữ được thì dành hết thời gian để học nghề học chữ. AI có khả 
năng làm việc thì dồn sức làm việc, aI làm thầy được thì tận lực làm thầy, aI làm 
trò được thì tận lực làm trò, a1 làm thợ được thì tận lực làm thợ. Xem thêm kinh 
Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh để biết dân Licchavi này, họ chịu cực chịu 
khô đề đất nước họ vươn lên như dân Nhật, dân Do thái. 


Ở đây Đức Phật mượn hình ảnh người dân Licchavi đề nói về lỗi sông tiết kiệm 
cần củ, chịu thương chịu khó. Cũng vậy, Ngài nói rằng, các vị tỳ kheo ngày nay 
muốn phát triển hưng thịnh thì cũng phải chịu khó, tỉnh tắn, bỏ bớt nhu câu 
hưởng thụ cá nhân, đừng ham sướng sợ khổ thì mới phát triển được, mỗi cá nhân 
sẽ được thành tựu nhiều công đức và hội chúng tăng già cũng nhờ vậy mà được 
phát triển hưng thịnh. 


Lúc Ngài nói bài kinh này thì Ngài đã trọng tuổi rồi. Hội chúng hưng thịnh lắm, 
chư tăng được cúng đường rất nhiều, tỳ kheo ngại những cái gì nhám và thích 
những gì êm mịn, bóng láng, âm áp. Đây là dẫu hiệu giáo hội đang trên đà đi 
xuống vì vậy Đức Phật mượn chuyện người dân Licchavi để nói. 


Trong đời Đức Phật 45 năm chia thành 3 thời kỳ: Sơ giác thời, Trung giác thời và 
Hậu giác thời 


Sơ giác thời (Pathamabodhikala): giai đoạn l5 năm đầu. Trong 15 năm đầu chư 
tăng ngủ rât Ít. 


Pathamabodhryam kira bhikkhù bhattakiccam katvava kammatthanam manasi 
karonti. Tesam manasIkaronftanamyeva surIyo attham gacchatI. Te nhãy1tvãä puna 
cankamam otaritva pathamayamam cañkamanti. Tato ““ma ciram nidday1mha'ˆti 
sariradarathavinodanattham nipaJJantä katthakhandam upadahitväa nipajJJanti, te 
puna pacchimayame vutthaya cankamam otaranti. Te sandhaya Idam vuttam. 


Tương truyền rằng trong buổi đầu Thế Tôn vừa thành đạo, chư tăng dùng cơm 
xong thì chỉ tập trung vào chuyện thiền định. Tu suốt ngày cho đến lúc mặt trời 
lặn thì thôi. Vị đó cứ chiều tắm rửa xong là đi kinh hành suốt canh đầu hôm. Các 
VỊ CÓ mỏi mệt lắm thì chỉ nằm xuống một chút thôi, khi nằm luôn có tâm niệm 
“một chút thôi nha”, nằm để cho bớt mệt thôi, năm là kiếm một miếng ØÖ cứng 
nằm để không êm ái. Cứ như vậy đến canh cuối của đêm thì thức dậy đi kinh 


364 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hành. Kinh này được nói dựa vào thời điểm chư tăng tỉnh tân như vậy đó. Thời 
đó một phàm phu trở thành vị thánh đơn giản lăm. 


“Avyam bhikkhu puthuJjano, ayam puthuJjanoˆˆti añgulim pasaretva dassetabbo 
ahosi. Ekadivasam sabbe arahantova ahesum. 


Nhiều đến mức phàm thánh chỉ cần điểm danh bằng ngón tay, ví dụ như thời nay 
mình nói sư này là tỳ kheo, sư này là sa di; thời đó khi nào cân thì các vị ám chỉ 
với nhau vị đó còn phàm tôi thì chỉ trong một ngày hôm sau thì có thê thành A- 
la-hán hết. 


Bởi vì, chúng tỳ kheo thời kỳ đầu rất tinh tắn và chư tăng có ý đi tìm chỗ cực để 
cho mình đừng chìm sâu trong sự hưởng thụ. Khi Phật pháp trải qua Trung giác 
thời và Hậu giác thời, chư tăng được cúng đường nhiều quá, chăn đệm toàn thứ 
tốt nên các vị không thể năm trên chỗ cứng nhám, lạnh lẽo được. Ngủ nhiều hơn, 
xưa thì ăn cho no, mặc cho ấm giờ đổi thành ăn cho ngon, mặc cho đẹp. Lý tưởng 
tu học không còn nữa, lá y trở thành chỗ dựa cho những người kiếm sống, giá áo 
túi cơm, và Phật pháp đã giảm nhiều tinh hoa. Ngay cả trong hàng cư sĩ cũng vậy, 
khi mình thấy con em của mình vùi đầu học thì thây đời nó khác, mà mình thây 
nó cứ hưởng thụ thích đi mua sắm hàng hiệu thì biết là dấu hiệu đi xuống. Tuôi 
trẻ chia làm hai phe, một phe thì vùi đầu trong thư viện, giảng đường đại học; 
một phe thì đi mua sắm hàng hiệu, đây là dấu hiệu đi xuống của xã hội. 


Đức Phật nói, khi tỳ kheo sống đời xuống dốc như vậy thì Ác Ma có cơ hội. 
Phiền não có cơ hội và thành phần phá đạo có cơ hội. 


9. CON VOI 

'Nãøa': 1. Con voi. 2. Con rồng. (Tùy theo chỗ mà hiểu). 

Khi Đức Phật ra đời Ngài gọi vị La-Hán là Nãga với định nghĩa như sau: 

“Na ägum gacchatiti nago': người không phạm lầm lỗi thì gọi là Nãga 

Cả bài kinh này có nội dung là “yếu người đừng đi năng”. 

Những vị tỳ kheo có nội lực thật sự về pháp học và pháp hành, tức là giỏi giáo lý, 
tu chứng ngon lành thì dắn thân hoăng pháp một cách an toàn vô sự, còn những 


vị không có nội lực đủ đề tự vệ thì khi đi vào trong đời sống hoằng pháp dân thân 
thì cơ hội bị sa ngã, đồ đón rất lớn. Vì vậy Ngài dạy, giống như những con voi 


365 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


lớn, có thê xuông hô sen nhô củ sen, tăm, uông nước... nhưng voi con thì không 
thê, cân phải chăm sóc và dòm ngó. Một vỊ tỳ kheo muôn dân thân vào chuyện 
hoăng pháp thì phải tự lượng nội lực của mình có đủ sức hay không. 


Trong bộ Nhân Chế Định, bộ thứ tư của bảy bộ A-ty-đàm, nói rõ các hàng tỳ 
kheo giống như các hàng chiến sĩ. Có những người lính ra trận thấy cờ xí của đối 
phương là tái mét đứng không vững, chưa xáp chiến đã bại trận từ xa. Có những 
người lính phải có chạm mặt chút đỉnh rồi mới bỏ chạy, có người lính bị thương 
rồi mới chạy, có người lính chết ngoài sa trường và có những người chiến thắng 
trở về ca khúc khải hoàn. Cũng vậy, trong hàng tỳ kheo có những vị đã thua trận 
từ xa, có những vị chính thức bị tấn công và sa ngã, có người bị bầm dập và cuối 
cùng mới rớt y, có người giữ mình trong sạch cho đến phút cuối. Ở đây Đức Phật 
dạy những người thấy mình chỉ là voi con thì đừng bắt chước voi cha voi mẹ đi 
xuống hồ tắm giỡn, nhồ củ sen thì chỉ có chết. 


Bài kinh này không chỉ dành riêng cho tu sĩ mà còn bao gồm cư sĩ nữa. Mình coi 
kinh cứ thấy “Này các tỳ kheo” thì cứ nghĩ không có phần mình. Sai. Bởi vì Ngài 
đang nói cho những vị ngôi trước mặt Ngài. Thí dụ Nguyễn Trãi có để lại tập Gia 
Huấn Ca, để dạy dỗ con cái trong nhà rồi mình nghĩ mình không phải là con cháu 
của Nguyễn Trãi nên không thèm đọc là sai bét. Đức Phật dạy “này các tỳ kheo” 
tức lúc đó Ngài nhằm người ngồi trước mặt mình, còn nội dung đó vẫn nhằm cho 
mình. Bởi nêu không nhắm cho mình thì ngài Ananda đâu có trùng thuật kiết tập 
làm chi. Và nếu nói chỉ nói cho người xưa thì người ta lưu truyền kinh điển làm 
gì. 

Ở đây, người cư sĩ cũng vậy, tự xét thấy răng kiểu sống nào của mình mà đe dọa 
tín tâm, đe dọa sự tu học của mình thì phải tránh. Đừng nhảy xuống bùn rồi than 
vì sao mình hôi bùn, hôi sình, bị dơ. Trong đời sống người cư sĩ, nêu XÉt thấy vì 
hoàn cảnh không thể lìa bỏ công việc, trú xứ đó được, thì phải cắn Tăng... 

Chuyện đó tôi không nói vì quí vị còn phải nuôi cha nuôi mẹ nuôi chồng nuôi 
con, còn nếu điều kiện có thể lìa bỏ được thì tôi nghĩ răng nên lìa bỏ chỗ đó, công 
việc đó đề đôi qua chỗ khác, công việc khác, vì chúng ta là những con voi con, 
chúng ta không đủ sức. Chúng ta không phải là Cấp Cô Độc, không phải là 
Visakha, không phải là Bình Sa vương, không phải là Ba Tư Nặc, đừng nói là cư 
trần bất nhiễm. Tự xét thấy mình là con voi con không phải là con voi trưởng 
thành thì hạn chế, né được bao nhiêu thì né. Những sách báo, phim ảnh, tác phẩm 
văn nghệ thi ca, những websites nào mình xét thấy có hại cho đời sống tinh thần 
của mình thì dứt khoát phải tránh. 


366 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


10. CON MÈO 
“Bilara”: con mèo. 


Ở đây Ngài chỉ ví dụ thôi. '*Có con chuột nhất vì kiếm ăn chạy ra. Và con mèo ấy 
bắt lẫy nó, mau chóng hành động (sankharirva) và nuốt nó. Và con chuột nhất ấy 
căn ruột, căn phủ tạng con mèo. Do nhân duyên ấy, con mèo đi đến chết hay đi 
đến đau khổ gần như chết”. Giống như cách đây không lâu tôi đọc trên báo, một 
bệnh viện ở VN, bác sĩ tiến hành một ca mô để lây cái tăm xỉa răng mà một bệnh 
nhân vô tình nuốt phải. Khi ăn nhanh nuốt vội vã ta dễ bị gặp vân đề với thứ 
mình nuốt vào. Một tỳ kheo thiếu chánh niệm dễ bị có vân đề với những cảnh 
trần mà mình tiếp xúc. Ở đây thì nói tỳ kheo nhưng cư sĩ cũng y chang như vậy; 
phải hiểu là tất cả mọi người đều giống nhau. Phải nhớ những điều này: 


- Nghĩ kỹ lại xem mỗi ngày tâm ta thiện ác cái nào nhiều hơn. 
- Có lúc nào tâm ta không biệt một trong các cảnh trân. 
- Và môi ngày vui và khô cái nào nhiêu hơn. 


Nhớ ba câu trên thì tự nhiên thấy bài kinh này quan trọng. Năm trần đóng vai trò 
tuyệt đối quan trọng trong đời sống của mình. Năm trần không có tội mà vấn đề 
là thái độ tâm lý của chúng ta khi tiếp xúc năm trần. Trong thời gian này chúng 
tôi đang thực hiện quyền Kỹ thuật Thiền Quán của Các Truyền Thống Nam 
Phương trong đó có một đoạn quan trọng, nói tới đây không thể không nhắc: 1/ 
Từng cảnh tốt xấu ta tiếp xúc bây giờ là do tiền nghiệp thiện ác đời trước. 2/ Cảnh 
nào do nghiệp ác mà có thì là cảnh gây khó chịu, khi tiếp xúc fa dễ có tâm sân. 3/ 
Cảnh nào là quả của thiện nghiệp thì luôn dễ chịu, khi tiếp xúc ta đễ có tâm tham. 
Đây là câu giải thích vì sao luân hồi là đáng sợ. Tâm ác là nhân trực tiếp khiến ta 
khô. Tâm lành là nhân gián tiếp khiến ta khổ. Tại sao? 


Đâu phải kiếp nào sinh ra cũng học Phật pháp, cứ làm chút thiện thì đời sau mình 
hưởng quả lành! Hưởng quả lành là 99% bằng tâm tham. Ví dụ mình đẹp, đi đâu 
cũng được người ta dòm ngó xì xầm, khoái lắm. Mình sanh ra mình giàu, mình 
giỏi, mình hưởng thụ thoải mái luôn. Giỏi cũng là phước cũ đời trước. Có nhan 
sắc, có tiền bạc, có sức khỏe, có danh vọng, uy tín... toàn là phước. Khi mình có 
quá nhiều cái được như vậy, tâm mình chỉ toàn tâm tham. Còn những cái do ác 
nghiệp: bịnh, nghèo, xấu, dốt v.v... khi sông trong những quả xâu này mình 
thường xuyên bất mãn. Quả thiện cho mình thấy, nghe, ngửi, nếm ... được cái 


367 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình thích. Có nhiều người cả ngày bực mình suốt mùa thu, nhìn đâu cũng bực 
mình là do tiền nghiệp đời trước, có người tối ngày cứ lai rai vui man mác giống 
như gió nhẹ nhẹ thôi. Trong đời sông của mình, toàn bộ những gì mình thấy nghe 
đời nảy làm cho mình vui buồn đều là nghiệp của quá khứ. Hãy cần thận bởi 
hành trình luân hồi là một quá trình vay nợ nặng lãi. Cứ một tâm bất thiện xuất 
hiện thì sẽ tạo ra vô số quả bát thiện. Cứ mỗi lần gặt hái một quả bất thiện thì 
mình sân suốt và đôi khi vì quả bất thiện mà mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp 
bất thiện. Ví dụ mình có nghiệp chửi một bậc thánh, đời này sinh ra người ta thấy 
mặt mình là người ta chửi, và thế là mình phản ứng. Xui một chỗ, người mình 
phản ứng là người đức độ thì càng mệt. Như học trò của ngài Ca-Diếp, ngài nhắc 
nhở khuyên răn miết nên chịu không nồi, đợi ngài đi bát người học trò này đốt 
cốc rồi hoàn tục. Vì đốt cốc của ngài Ca-Diếp nên chết sanh làm ngạ quỷ khổ 
triền miên. 


Chánh niệm là không tiếp tục vay nợ mới nữa, gặp cảnh xấu không sân, gặp cảnh 
tốt không tham, thấy gì biết nây, nghe biết là đang nghe, ngửi biết là đang ngửi, 
khó chịu là biết thân đang khó chịu hay tâm đang khó chịu. Không suy diễn, liên 
tưởng, kết nói vô ích để phiền não thêm nhiều. Ví dụ một người dốt không biết 
nhạc, họ nghe bản nhạc giao hưởng mà chăng hiểu gì, còn người có học nhạc Tây 
Phương thì nghe Chopin, Beethoven, Mozart chừng hai giây là họ thây đê mê rồi 
vì họ hiểu. Mình thích bởi mình có liên tưởng, có hình dung. Ví dụ hồi đó mình ở 
VN nhà quê không biết đồ ăn Tây, giờ mình có điều kiện ăn đồ Tây thì mình mới 
thích mùi nâm, mùi phô mai nặng mùi của Pháp... Thêm một chút văn hóa, một 
chút kinh nghiệm sống thì bắt đầu mình có khả năng suy diễn “ăn vậy mới sang, 
mới bổ, mới đúng điệu.” Hồi xưa mình đi xe đò, giờ mình có xe riêng, xe hiệu... 
Chánh niệm là có sao biết vậy không suy diễn, sông đúng mức không thừa không 
thiếu. Người có phiền não luôn sống trong tình trạng thừa hoặc thiếu. Thiếu nghĩa 
là lẽ ra phải hiểu rõ là cái gì thì mình lại quên hiều, quên ghi nhớ. Thừa là lẽ ra 
thây chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe mà mình SUY ' diễn thêm đề bực mình. Ví dụ 
thấy người ta quên chào, mình suy nghĩ suy diễn rồi bực mình. Phiền não của 
chúng sinh đi ra từ hai cái: có và không. Khi người ta gặp mình mà người ta có 
làm gì đó, có nói gì đó cũng làm cho mình phiên, và có khi người ta không làm gì 
đó, không nói gì đó cũng làm cho mình phiên. Hạnh phúc cũng vậy, cũng lệ 
thuộc vào có và không. Chánh niệm là không đề ý nhiều lắm vào những cái có và 
không đó. 


Qui vị thử thực tập sông chậm một lần. Sống chậm ở đây không phải là nói trên 
tôc độ hay thời gian mà là sự dứt khoát trong từng việc. Thường thường mình 


368 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


không dứt khoát, việc này dính líu việc kia không dứt khoát. Chánh niệm là biết 
rõ ràng trong từng việc. Khi đó quí vị sẽ thấy thì ra Đức Phật cho mình một thế 
giới sống rất kỳ thú mà mình chưa bao giờ hình dung. Thế giới đó không cần 
phải trăng sao hoa lá ong bướm gì đặc biệt, chỉ là thế giới bình thường mà mình 
sông chậm lại để xem cái gì đang xảy ra. Lúc bấy giờ mình đang nhìn thế giới 
này từ góc độ khác, chiều kích khác, không cân phải sang thế giới khác. Mỹ có 
câu: Du lịch không phải chỉ đề tìm đến vùng đất mới mà để có cái nhìn mới. Vì 
sao? 


Vì có rât nhiêu kẻ bỏ nhiêu tiên đê thực hiện chuyên vacation đê ra nước ngoài 
mà cái lòng vân năm ở nhà. Đó chỉ là bỏ tiên ra đê âu lo từ xa (tele-worrying). 


Thật sự mà nói, tết Nguyên Đán này đang tới, xuân đang về trên thềm nhà mỗi 
người Việt trên toàn câu, thật ra nó là một cái tang trong mỗi năm, cho mình biết 
mình sắp chết, lây øì mà vui. Hãy nhớ năm nay mình còn khá, khá về tinh thần, 
về sức khỏe, nêu ngay bây giờ không thực tập chánh niệm thì sang năm vào ngày 
này tháng này không chắc mình có thể tu tập chánh niệm, và nếu có thì chắc chắn 
tệ hơn bây giờ. Thời điểm tốt nhất để tu tập chánh niệm chính là ngay bây giờ. 


11.CON CHÓ RỪNG 
SIngAlasutta 


Bài kinh này có một chuyện đáng để mình bàn với nhau, bản dịch tiếng Việt có 
vân đê tât lớn: 


“Các Ông có nghe chăng, này các Tý-kheo, trong ban đêm khi trời gần sáng, con 
giả-can đang tru lớn tiêng? 


Đó là con giả-can, này các Tý-kheo, bị mắc bệnh ghẻ lở. Chô nào nó muôn đi, 
chô nào nó muôn đứng, chô nào nó muôn ngôi, chô nào nó muôn năm, gió lạnh 
buôt thôi lên trên nó” 


Ngài hỏi chư tăng có nghe tiếng con chó tru trong rừng hay không. Chư tăng trả 
lời là con chó bị ghẻ lở, đi đâu cũng bị gió lạnh. Đoạn này nói chuyện buồn, cám 
cảnh cho con chó, vậy mà đoạn tiếp theo thì: “4) Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu 
ở đây có người nảo, tự cho là Thích tử, lại có thê cảm thọ được một trạng huống 
tự ngã như vậy”. Chữ “lành thay” ở đây cho thấy câu trả lời mang nghĩa vui trong 
khi câu hỏi phía trên lại mang nghĩa buồn. 


369 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“attabhavapatillabham': đời sông, lối sông 


'attabhäva': là những gì thuộc về của mình như là thân thể của mình, buôn vui 
của mình 

“ciffassada”: sự ngọt ngào trong tâm tư 

Nội dung bài kinh: Con chó rừng ghẻ lở kia dù gì cũng được tự tại không ràng 


buộc trong sinh hoạt. Một tỳ kheo dù đói lạnh nhưng cũng được tự tại như vậy là 
điêu đáng có. 


Có thể dịch lại câu hỏi phía trên: 


..Đó là con giả-can, này các Tỷ-kheo, tuy bị mặc bệnh ghẻ lở. Nó muốn đi đâu 
nó đi, nó muốn ở chỗ nảo nó ở, nó sông thanh thản tự tại vui với trăng sao hoa lá 
1ó rừng...” 

Chữ “sũtabhũta? vừa có nghĩa “mát” vừa có nghĩa là “lạnh”. Tùy chỗ mà hiểu, 
giống như tiếng Anh, chữ “cool° có chỗ nghĩa xấu, có chỗ nghĩa tốt. Trong kinh 
có chỗ chữ sũtabhũta ám chỉ sự viên tịch. 


“Lành thay, này các Tỷ-kheo, nêu ở đây có người nào, tự cho là Thích tử, lại có 
thê cảm thọ được một trạng huông tự ngã như vậy.” 


Tại sao ở đây Đức Phật xài chữ “ “Thích tử”? 
Câu “có người nào, tự cho là Thích tử” là ngài nhắm đến Devadatta. 


“Sakyaputtiyapatiñieti idampi devadaftassa acarameva sandhaya vuttantI”: ở đây 
nếu có người nảo tự cho là Thích Tử, kế cả một vị tỳ kheo xấu như Devadatta nếu 
có được sự thanh thản cũng là điều hay. 


cãrameva': sở hành 
“Sandhaya': liên hệ 


Con chó rừng dù bị ghẻ lở đau đớn ngứa ngảy nhưng ít ra không bị ai nhốt cũi 
xiềng xích nó được. Không có gì khổ cho bằng muốn đi mà không thê đi, hoặc 
không có chỗ đi, hoặc không có cách nào đề đi hoặc đi bây giờ thì không tiện vì 
sự ràng buộc của cái øì đó. Đừng nghĩ có bạc triệu là hạnh phúc. Hạnh phúc 
không phải là có được tất cả những gì mình muốn mà hạnh phúc chính là mình 


370 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
có thê thích được cái mình có. Giông như câu: Cưới được người mình yêu là may 


mắn nhưng yêu được người mình lỡ cưới là bản lãnh. Kẻ giàu có nhất không phải 
người có mọi thứ, mà là người có thê thích nghi với mọi thứ. 


371 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


372 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 17-2-2015 TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ 
12. CON GIÁ CAN 


Đêm nay đang ở Thụy Sĩ, máy mượn. Máy này Phật tử để trong kho lâu lâu mới 
lây ra xài một lân. Hôm nay Têt âm lịch là ngày mây rôi ạ? 


Hăm chín Têt rôi? 


Sáng nay mình học kinh cuối cùng của Chương Thí Dụ, đó là kinh Giả Can. Giả 
Can cũng là tên loại chó rừng. Bài kinh này Đức Phật dạy về đức tính tri ơn. 
Trong chú giải không nói rõ vì lý do nào Thế Tôn lại nhắc đến đề tài này, nhưng 
dù không nói, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng tri ân là đức tính rất đáng quí và 
độc đáo. Bởi vì, Đức Phật từng dạy trong Tăng Chi Bộ, phần 3 Chi: Ba hạng 
người khó kiếm trên đời: Đức Phật, người giảng pháp và người biết ơn. Ngày 
trước tôi đọc thấy lạ nhưng khi có tuôi rồi thì thấy hết lạ. Đức Phật thì khó kiếm, 
người giảng pháp cũng khó kiếm, chỉ có trong thời của Đức Phật. Chú giải nói rõ: 
Không có sự hướng dẫn của chư Phật thì người ta chỉ biết nói đến vô thường, 
khô, không thê giải thích được về lý vô ngã. Chỉ có người được nghe lại từ Đức 
Phật thì mới có thể trình bày lại được lý Tam tướng (vô thường, khổ, vô ngã) một 
cách đầy đủ. Mọi thứ đều do duyên mà có, không có ông A, bà B, không có tôi, 
ta gì hêt. 


Chỉ có chư Phật mới thuyết giảng về Bốn Đề và lý Duyên khởi 
“Sattasunnatadhammamattaˆ: không có chúng sinh, chỉ có các pháp hiện hữu. 
Tại sao hạng người có tính tri ân thì khó kiếm? 


Bà con nảo từng sống va chạm mới biết. Lòng người kỳ lắm, mình giúp họ mỗi 
ngày trong ba mươi năm chưa chắc đến năm thứ ba mươi mốt họ còn cảm kích 
mình, nói chi đến năm thứ ba mươi mốt mình không giúp nữa họ sẽ oán mình mà 
không kể gì ba mươi năm qua. 


Ta thường nhớ nhiều về hai chuyện: mình đã cho ai cái gì và người ta đã làm gì 
cho mình buồn và thường khi quên mất chuyện người ta làm mình vuI. Người ta 
nói rằng tình yêu là trí nhớ của trái tim nhưng lòng tri ân là trí nhớ của óc. Phải có 
đầu óc mới có lòng tri ân, còn không, được một lần là quên. Bài kinh này mới 


373 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghe qua không có gì đặc biệt nhưng thế giới sẽ khá hơn rất nhiều nếu nhân loại 
có thêm lòng tri ân. 


Lòng tri ân không phải là bài học đạo đức cá nhân mà nó chính là vận mệnh của 
thê giới. Ví dụ, nhờ ai mà đường sá này sạch như vậy? 


Vì đầu mà xã hội không có tệ nạn? 
Vì đầu mà những øì thuộc về công cộng tôt đẹp như vậy? 


Trước hết chúng ta phải cảm kích người nào đưa ra những chính sách xã hội để 
hỗ trợ những điều đó. Thứ hai là phải cảm kích từng người trong đất nước đó. 
Nếu họ xả rác, nêu họ trộm cắp thì đất nước này không được như vậy. Chúng ta 
đền đáp bằng cách làm như họ, không xả rác, không đập phá cạy gỡ của công 

cộng. Người ta sống có ý thức vệ sinh môi trường thì mình cũng phải sống có ý 
thức vệ sinh môi trường. Đó là lòng tri ân. 


Có rất nhiều người thân trong một gia đình cứ nghĩ chuyện tốt đẹp người kia làm 
cho mình là chuyện đương nhiên, thế là không cần cảm kích. Đó là rất bậy. Buổi 
sáng trời lạnh thế nảy trong khi mình còn đang trùm mền ngủ, vậy mà mẹ mình, 
chị mình, vợ mình, phải tung mền thức dậy nâu cho mình ăn, dọn đẹp nhà cửa, 
làm nhẹ tay sợ mình giựt mình. Khi nắng lên họ mới nhẹ nhàng kêu mình dậy ăn 
sáng. Nếu nghĩ đây là trách nhiệm họ phải làm, mình không cần cảm kích, vậy là 
quá tệ. Tây khi chia tay nhau rồi, họ vẫn còn là bạn, vì bên cạnh tình yêu, bên 
cạnh sự thiết thân, họ vẫn dành cho nhau một góc rất là khách sáo, đó là họ biết 
cảm kích nhau từng chuyện rất nhỏ. Họ cảm ơn nhau liên tục và liền miệng, 
chúng ta cứ nghĩ họ xạo nhưng đó là họ cảm kích thiệt. Còn người châu Á mình 
thì sao? 


Cứ nghĩ là chuyện vợ lo cho chồng là đương nhiên, chồng lo cho vợ là đương 
nhiên. Người ta mấy chục năm nấu ăn cho mình mà chớ hè khen lẫy một lời, “dù 
chỉ một lời chăng đáng chỉ”. Khen bữa ăn có đáng gì đâu mà không khen. Đó là 
điểm khiếm khuyết trong văn hóa sông. Phải biết cảm kích tại sao lẽ ra người ta 
không làm chuyện đó mà người ta lại làm cho mình. Một bình hoa bên cửa sô, 
vài phút lau sàn nhà cho sạch, kéo rèm cho nẵng vào nhà, một bữa ăn sáng nhẹ 
nhàng, tất cả đều là nghĩa cử đáng được cảm ơn. Chính vì thế mai này bạn bè xa 
nhau vẫn còn thương nhau, vợ chồng l¡ đị vẫn còn quí nhau, vì ngoài chuyện tan 
vỡ hôn phối ta vẫn còn giá trị văn hóa đọng lại trong lòng đôi bên. 


374 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


TƯƠNG ƯNG TỶ KHEO 
1.KOLITA 


Kolita là thế danh (tên đời) của ngài Mục Kiền Liên, thỉnh thoảng vẫn được dùng 
bên cạnh ngoại hiệu Mogsalana. Upatissa là thê danh của ngài SãrIputta. 


Bài này người có biết một chút về A-tỳ-đàm thì nghe rất là ok. Người chưa học 
thì nghe hơi mệt, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ có gắng nói nhẹ nhẹ cho bà con nghe. 
Trong kinh có nói một điều đặc biệt, Đức Phật dạy rằng, đệ tử của ngài khi gặp 
nhau chỉ có hai việc cần làm đó là trao đôi giáo lý hoặc cùng giữ im lặng theo 
cách của bậc thánh. Có nghĩa là tu tập Samatha hay Vipassana bên cạnh nhau. 
Tôi biết những người VN của mình nghe vậy thấy rất là khó chịu, họ thấy như 
vậy thì còn gì tình cảm nữa. Nếu quí vị chưa từng sông qua những nơi chỗn như 
vậy thì quí vị không tin hoặc không hiểu nổi đâu. 


Thực ra ta sẽ càng thương quí nhau hơn nữa khi ta cùng tỉnh tấn tu học như nhau, 
không phải tào lao nhiều rôi thương nhau. Cứ tưởng gặp nhau đem ba tình hình 
trong nước, quốc tế, trong nhà ngoài ngõ, chuyện nấu ăn, chuyện chồng con nói 
cho đã miệng thì sẽ thương nhau. Nghĩ vậy là sai. Cho dù nói suốt một ngày thì 
chúng ta chỉ khinh nhau thôi, sẽ nghĩ về nhau không ra gì hết. Cái đầu của anh 
rỗng thì ngôn ngữ của anh mới rỗng, làm sao nê được một người đầu rỗng dù 
chính mình cũng rỗng. Phiếm luận là dấu hiệu chính xác nhất về một cái đầu rỗng 
tuếch. Chỉ có rỗng mình mới nói nhau quá nhiều chuyện tào lao. 


Chuyện quan trọng nữa đó là tôi bảo đảm bà con một điều, cứ nói tào lao một lát 
không giận nhau mới lạ. Cứ nói một lát là thất niệm, và khi thất niệm thì sẽ nói 
nhiều câu làm người ta không vui, 99% là như vậy. Tôi tận tai tận mắt chứng kiến 
những cuộc trò chuyện của Phật tử trong chùa, bà A khen bà B: Con bà, thằng Tý 
giờ đẹp trai, ngoan, giỏi ghê. Mình biết là lời khen không thật, người ta nghe 
khen là biết khen dóc chớ, chỉ chuyện khen dóc cũng đủ làm người ta phiền rồi, 
nói chỉ đến châm chích. Vì vậy Đức Phật dạy đệ tử của Ngài khi gặp nhau thì trao 
đổi giáo lý hoặc im lặng như bậc thánh. 


Trong kinh này ngài Mục Kiền Liên nói đến thiền Chỉ Samatha và nói rõ là tầng 
Nhị thiên. Thời Đức Phật chuyện đắc thiên rât dê. Vì sao ngài nói tâng này? 


Nhị thiền chấm dứt Tầm và Tứ, hai điều kiện để ta nói năng. 


375 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nói gọn thì tâm chỉ có một, nhưng nói phân tích thì có 121 tâm (mind) cộng với 
52 tâm sở (mental factors). Tâm chỉ là cái biết, còn tâm sở là những thành tô tâm 
lý. Ví dụ khi nhìn mà biết những cái đó hình tròn hay vuông, là nhờ tâm sở tưởng 
- kinh nghiệp tích lũy do mình học và nghe từ lâu. Trong cái biết có vui có buồn, 
có hững hờ bình thản, gọi là thọ, tâm sở thọ. Trong cái biết đó có tham thích ghét 
sợ, được gọi là tâm sân. Trong một cái tâm có vô số sở hữu trong đó, nhưng thật 
ra có hai tâm sở chịu trách nhiệm nói năng cho mình đó là tầm và tứ. Theo chú 
giải, chính nhờ có tầm và tứ mình mới nói chuyện được, không có hai tâm sở này 
mình không tiếp xúc với nhau được. Bà con nảo thấy lạ thì xem thêm trong kinh 
Đại Phương Quảng, Trung Bộ Kinh và và Kinh Phúng Tụng, Thập Thượng trong 
Trường Bộ sẽ thấy rằng thân hành là hơi thở; khâu hành là tầm, tứ; ý hành là thọ, 
tưởng. Không bàn tới yếu tô thân hành và ý hành, ở đây chỉ bàn đến khâu hành là 
tầm, tứ. Một cái tâm có rất nhiều tâm sở đi chung nhưng để nói năng phát biểu thì 
cần đến hai tâm sở tầm và tứ này. Tầm, tứ nghĩa là trước hết mình phải lựa chữ, 
coi chữ nào thích hợp (dù có lựa sai cũng là có lựa); bởi vì ở loài bàng sanh cũng 
có tầm, tứ nhưng không giống mình, không đủ để nói năng: chỉ có chư thiên và 
loài người mới có tầm, tứ đúng mức để tiếp xúc nói năng. Đây là đang nói ở cõi 
Dục. Ngài Mục Kiền Liên nói rằng, khi an trú trong tâm thiền thì không còn nói 
chuyện nữa, nếu không có thiền thì dù ¡ im lặng đôi khi cũng còn có ý lắng nghe 
hay muốn nói. Khi ta còn có nhiều nhu cầu ăn uống thì ta sẽ mắt rất nhiều thời 
gian cho chuyện ăn uống, rồi nảy ra nhu cầu ăn cho ngon, mặc cho đẹp, cho sang, 
cho người ta nê. Như vậy sẽ mắt rất nhiều thời gian. Quí vỊ sẽ thấy bài kinh này 
không nói gì chuyện ăn uống, nhưng tôi cố ý đề cập đến. Ngài Mục Kiền Liên 
nói khi càng nhiều nhu cầu thì càng mất nhiều thời gian cho những nhu cầu đó, 
kê cả nhu cầu nói năng. Bỏ hết các nhu cầu đó, chỉ còn nói chuyện thôi nếu bỏ 
luôn thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời giờ. 


Khi ta còn có nhiều nhu cầu thì ta sẽ phải tiêu tốn thời gian, năng lượng cho 
chúng. Càng ít nhu cầu sinh hoạt thì ta càng có nhiều thời gian, công sức cho 
những việc thật sự quan trọng. 


Khi kế lại chuyện lúc mới tu, ngài Mục Kiền Liên nói lúc đó chính Đức Thế Tôn 
hướng dẫn từng bước cho ngài đi từ chỗ không có thiền đến chỗ đắc Sơ, Nhị, 
Tam, Tứ thiền Sắc ĐIỚI, rồi bốn tầng Vô sắc. Chính Đức Thế Tôn dạy cho ngài 
luyện thông. Vì sao vậy, đâu có người đệ tử nào được như vậy mà sao ngài lại 
được như vậy? 


376 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vì hai lý do: ngài đã nguyện từ một A-tăng-kỳ trước là trở thành vị Đệ nhất thần 
thông của một vị Phật tương lai. Hôm nay muốn giúp cho ngài thành tựu đó nên 
Đức Phật giúp cho ngài Mục Kiền Liên làm trọn tâm nguyện. Với sự giúp sức 
của Đức Phật thì ngài Mục Kiền Liên sẽ phát triển đến tận cùng khả năng của 
một vị Thanh văn. Hơn nữa, mang tiếng là giúp nhưng Đức Thế Tôn không mất 
nhiều thời gian, vì đây là sở trường của ngài Mục Kiền Liên. Đức Thế Tôn chỉ bỏ 
ra một ít thời gian. Đức Thế Tôn đã hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên bằng cách 
dạy cho ngài từng bước tu tập thiền định 


Có hai cách tu thiền: 
- “Visesabhagiya°: Hướng đến các tầng cao hơn, đề an lạc hơn gọi là 


- “- *Hanabhagiya°: Bỏ dần các chi thiền đề bớt phiền, để tâm ngày càng ít thô 
thiển 


“Hana': bỏ dần (reducing) 


Tu là để bỏ bớt những cái xấu, phiền không nên có, trau dồi để có thêm những 
điều tốt như tri ân, kham nhẫn, hành xả, trí tuệ. Có người tu bằng cách nghĩ đến 
chuyện giảm bớt, có người nghĩ đến chuyện phát triển; cả hai đều là tu hết. Ở đây 
ngài Mục Kiền Liên được hướng dẫn là tu giảm, giảm bớt cho nhẹ, tu để giảm 
bớt những chi thiền như tầm, tứ, hý, lạc, bỏ hết; cuối cùng còn định với xả, lúc đó 
ngài đắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Có người tu bằng cách tăng. Tuy nhiên hai 
cách không khác nhau. Nguyên tắc của bài kinh này: Khi tủ của mình chứa quá 
nhiều đồ tốt thì không còn chỗ cho đồ tào lao nữa. Cách một: dọn hết đô tào lao 
trong tủ đề dành chỗ chứa đồ tốt; cách hai: từng bước từng bước chất dần đồ tốt 
thì đồ tào lao sẽ bị đây ra. (Ví dụ, tháng này quí vị gởi tôi đôi giày da hươu, tháng 
sau quí vị gởi tôi hộp đồng hồ Rolex, một cái jacket hiệu Angelo Litrico của Ý, 
tháng tiếp gởi tôi áo len của Mông Cổ, khăn choàng của Thụy Điền, quí vị gởi đi, 
tôi chỉ cách dọn tủ hay lắm, tôi đây món đồ của China ra, tôi hứa sẽ quay phim 
gởi clip cho quÍ vỊ cOI.) 


Tu có hai cách, một là tập trung bỏ dần đồ xấu, cách hai là tập trung tăng trưởng 
đồ xịn đồ tốt. 

Bài kinh này sâu ở chỗ: càng bớt đi nhu cầu tào lao thì không còn mất thời gian 
cho những thứ đó nữa. Không phải bông nhiên ngài kêu mình 1m lặng, khi im 
lặng thì mình sẽ có nhiêu thời gian cho chuyện khác. Bởi vì, nói năng là một phân 


377 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


rất lớn trong nhu cầu sinh hoạt của chúng ta. Quí vị cứ ngỡ rằng tôi vui lắm, tôi 
giống quí vị lắm, an lạc lắm, nhưng quí vị cứ thử qua đây sông một ngày, quí vị 
chết ngay chết thăng căng không kịp nhắm mắt là vì bốn bề quanh tôi trừ những 
ngày tôi về Thụy Sĩ, bình thường thì chỉ có rừng thông thôi, buồn lộng lẫy luôn. 
Nhưng phải nói nhờ vậy mà có thời gian nhiều. Chớ còn có thời gian nói năng, ăn 
rôi cứ a lô, chát, thì không còn thời gian, Tết tới nơi rồi. Còn một chuyện rất là vô 
minh mà nói ra người ta chém mình chết. Tết là ngày buồn chớ mắc øì phải vui. 
Tết báo cho biết mình thêm tuổi, không có Tết mình đâu có nhớ mình thêm tuôi, 
chính vì nhớ mình thêm tuổi mình buồn. Mắc gì Tết mặc đồ mới đi chúc tân xuân 
này tân xuân kia, Tết là một dâu mốc cho mình biết mình già hơn. Quí vị tự hỏi 
mình còn khả năng ăn được bao nhiêu cái Tết nữa. Nguyễn Bá Thanh, nhân vật 
chói sáng của chính trường VN, gần Tết mà qua không nồi. Đọc báo thấy có 
những người cận Tết mà bị tai nạn giao thông ở VN, nghe mà đứt ruột. Cận Tết 
rôi mà cũng ăn tết không nồi. Nhà thơ Nguyễn Bính còn một ngày nữa là Tết mà 
qua không nổi, nhiều lắm. Nhưng nhớ kỹ lại, mà qua đề làm gì, ngày nào cũng 
như ngày nấy thôi. Tết chỉ là dấu mốc của thời gian. 


UPATISSA 


Kinh này lại sâu theo kiểu khác. Ngài Xá Lợi Phất dạy rằng, đối với người như 
ngài thì chuyện đời bây giờ có ra sao nữa, có bao nhiêu mất mát hoang tàn ngài 
cũng không vì vậy mà buôn. Hãy tự hỏi khả năng hạnh phúc của mình so với khả 
năng đau khổ lớn bé bao nhiêu phần trăm. Khả năng đau khổ của mình lớn lắm, 
bởi vì, những chuyện mình gặp trong ngày, trong tháng, trong năm toàn là 
chuyện buôn, chuyện bất toại. Những cái mình thích, những người mình thương 
mà họ bị trục trặc gì mình lại cũng khổ nữa. Mình bị khổ theo nhiều cách. Trong 
khi đó, những chuyện như ý vốn không nhiều mà lại rất dễ dàng mắt đi. 


Khả năng đau khổ luôn lớn hơn khả năng hạnh phúc vì hai lẽ: bản chất của thế 
giới là vô thường là khổ, và phàm tâm của chúng sinh là phiền não, luôn có 
khuynh hướng ôm cái này, tống khứ cái kia. Thánh nhân không vậy, thánh nhân 
đánh giá mọi thứ giỗng như nhau. Họ tùy duyên, cái gì đến thì nhận, họ luôn 
sông trong tỉnh thức, không đặt điều, không hình dung, không liên tưởng. Không 
đặt điều nghĩa là không thêu đệt nên chuyện. Hôm qua là ngày Valentine, có một 
người con gái ghé ngang chỗ tôi, đưa cho tôi hũ chao, sau đó cô ấy sẽ ghé nhà 
người bạn trai. Ngồi nói chuyện với tôi một chút, có cú phone, thế rồi cô vội vã ra 
đi bỏ quên cái bông hồng. Khi cô đi rồi tôi nghĩ cô có ý để lại cái bông hồng cho 
tôi, có điều tôi lấy làm lạ tại sao tặng hũ chao mà kèm cái bông hồng, tại sao tặng 


378 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


bông hồng mà lại kèm hũ chao. Nhưng dù sao đêm đó tôi không ngủ vì mùi 
Versace còn dính đâu đó trên bông hồng. Tôi đem cành hoa vào phòng, đề trên 
gối không ngủ, pha bình trả thật đậm, làm thật nhiều thơ. Cuối cùng lúc hai giờ 
sáng người ta gọi phone cho tôi nói là đã để quên đóa hông, phải đi mua hoa 
khác. Thêm một lần đau khô. Chỉ là ví dụ thôi chứ ai mà cho chao. Đó là liên 
tưởng! Phàm phu là vậy đó. Hũ chao thì mình không nghĩ ngợi nhiều, nhưng vì 
đó là ngày Valentine, lại là bông hồng, lại là phụ nữ, lại là trẻ tuôi, lại là có nhan 
sắc, thế là ta bèn cộng hết máy thứ này lại để mà mắt ngủ. 


Khi ngài Xá Lợi Phất kê lại răng đời này không có sự kiện, biến cỗ nào khiến cho 
ngài phải phiền lòng hết, là vì mọi sự phải là như vậy. Ngài Ananda nghe vậy 
mới hỏi: Giả định như bậc đạo sư, Đức Thế Tôn có mệnh hệ chỉ, tôn Ø1ả có vì 
vậy mà buồn không? 


Ngài Xá Lợi Phất trả lời: Tôi rất thương kính Thế Tôn tôi mong Thế Tôn trụ thế 
lâu hơn nữa đề độ sinh, nhưng tôi chắc Thế Tôn sẽ có ngày ra đi, và trong bất cứ 
giây phút nào Thế Tôn có chuyện øì thì tôi cũng không vì vậy mà đau khổ hay 
phiên lòng. 


Đây là một bài kinh rất sâu, sâu cả suy nghĩ của ngài Xá Lợi Phất và sâu cả câu 
hỏi của ngài Änanda vì ngài Änanda biết trong lòng ngài Xá Lợi Phất thì Đức 
Phật là tất cả. Còn chúng ta thì nói tứ đại giai không chớ có một vài món đồ, một 
vài con người có chuyện øì thì mình lo sốt vó. 


Ngài Xá Lợi Phất có bảy anh em đều xuất gia và đều là A-la-hán, trong đó có 
ngài Upasena Vangantaputta. Upasena là tên của ngài do cha mẹ đặt, Vanganta là 
tên của cha; putta nghĩa là “con”. Vì vậy Upasena Vangantaputta là Upasena con 
của ông Vanganta. Ngài Xá Lợi Phất tên là Upatissa Sariputta nghĩa là Upatissa 
con của bà Sar1. 


Upasena Vangantaputta là một vị pháp sư, một vị A-la-hán rất nồi tiếng. Bữa trưa 
đó, ngài ở chung với chư tăng trên núi, đang khâu lá y, ngài bị một loại rắn cực 
độc căn. Vì là vị La-Hán lục thông, ngài biết không thể nào qua được bữa nay, 
ngài nhìn qua ngài Xá Lợi Phất và nói: Thưa tôn giả, tôi đã bị rắn căn, tôi không 
thể qua khỏi, xin tôn giả nhờ huynh đệ khiêng tôi ra ngoài sân giùm, tôi không 
muốn qua đời trong hang này. 


Theo tôi nghĩ là ngài Upasena Vangantaputta không muốn hang bị bắt tịnh, gây 
khó chịu cho mọi người sông trong hang. Quí vị tưởng tượng em ruột của mình 


379 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


sắp chết trước mặt mình thì tâm trạng đáng sợ biết chừng nào, nhưng ngài Xá Lợi 
Phát là vị A-la-hán, lúc đó ngài nói: Thật vi diệu thay, thật hi hữu, thật đặc biệt 
thay. Hiền giả Upasena gần viên tịch rồi mà sắc diện vẫn tươi sáng hồng hảo 
không lo âu sợ hãi. 


Trong giây phút cận tử như vậy mà hai anh em vẫn nói chuyện và anh thì khen 
em. Ngài Upasena trả lời: Thưa tôn giả, chính từ lâu tôi đã không coi cái thân này 
là của mình, nên hôm nay ở bôi cảnh này tôi vân an lạc như vậy. 


Đây là bài kinh đáng được bà con nghiên cứu. Hai anh em đi tu không cha không 
mẹ giữa rừng sâu núi thăm, thình lình người em bỏ anh đi, đau chứ. Thật ra mấy 
thầy anh em trong nhà tôi mỗi người sống mỗi nơi nhưng nếu ai chết tôi cũng 
đau, làm sao mà khen, gần chết rồi vẫn còn đẹp trai làm sao khen nồi. Vậy mà 
vẫn khen được, thái độ của ngài dạy dỗ cho hàng hậu tấn rất là nhiều. 


Điêm sâu sắc ở bài kinh này: hãy tự hỏi khả năng đau khô của mình so với khả 
năng hạnh phúc cái nào lớn hơn, đĩ nhiên là đau khô lớn hơn. Tại sao vậy? 


Bởi vì, mình ôm giữ cái gì được là mình ôm, mai này nó vuột khỏi tay thì đau 
khổ vô cùng. Phải thường xuyên tâm niệm như Đức Phật dạy: Mỗi ngày phải nhớ 
răng mình hoàn toàn chịu trách nhiệm những øì mình nói, làm và suy nghĩ. Phải 
tâm niệm chắc chắn sẽ có một lúc mình lìa bỏ những gì mình thương thích dù 
người hay vật. Phải thường xuyên tâm niệm nếu mình không đi sớm thì chắc 
chắn mình sẽ có tuôi giả, và chắc chăn mình sẽ trải qua những cơn bạo bịnh kinh 
hoàng. Nếu sống hơn trăm tuổi thì sẽ có lúc bị lẫn. Hôm nay những lời thê non 
hẹn biển, những buổi gặp gỡ lãng mạn, bao nhiêu danh vọng, tiền bạc trong bank, 
tất cả sẽ đi vào bóng tôi của biển dâu khi ta đi vào một trăm và một trăm hơn, sẽ 
quên sạch không còn nhớ gì cả. Cựu tổng thông Reagan, một con người đầu óc 
bén nhạy như vậy mà khi mãn nhiệm, sông cuộc đời của một người dân bình 
thường, về già mắc chứng Alzheimer, ông quên sạch sẽ, quên cả người vợ của 
mình, bà Nancy. Trong ngày sinh nhật của ông, khi bà hôn ông như mọi khi, ông 
hỏi: Bà là a1? 


Một câu hỏi tàn nhẫn vô cùng, ông quên mắt, ông an trú vào ““vô tâm bạc tình 
tam muội” nên quên sạch. Nếu bây giờ mình không chết sớm thì chắc chắn sẽ có 
lúc mình bịnh, chắc chắn sẽ có lúc mình già, lìa bỏ những gì mình thương thích, 
và chắc chắn mình phải chịu trách nhiệm những øì mình nói, làm và suy tư; mình 
không đem theo tài sản xuống mô mà chỉ đem theo công đức và ác nghiệp. 


380 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


CÁI GHÈ 


Một ngày kia ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Mục Kiền Liên da dẻ sắc nhuận hồng 
hào. Ngài Xá Lợi Phât hỏi: Bữa nay hiên giả an trú trong pháp nào mà lại được 
như vậy? 


Trong thời Đức Phật, câu hỏi này là một trong những câu rất phô biến bởi thời 
đó thánh tăng nhiều như sao trên trời. Một bậc thánh đắc thiền hay phàm đều có 
nhiều khả năng an dưỡng tốt lắm, mỗi ngày họ chỉ ăn một chén cơm trắng nhưng 
họ vẫn có thê an lạc gấp triệu lần người bình thường, họ không có đẹp trai nhưng 
có sự thu hút khó cưỡng, bởi họ có sự an dưỡng tỉnh thân rất tốt. Tôi làm thây 
chùa từ nhỏ, tôi để ý các vị mới xả thiền, không biết họ có đắc gì không nhưng 
mặt họ lạ lắm, hành giả tu tinh tấn sau khi xả thiền mặt họ sáng đẹp lắm, giông 
như người thuộc về cảnh giới khác. 


Có những lần Đức Phật hỏi ngài Mục Kiền Liên hôm nay an trú pháp gì, thường 
là câu trả lời: Con bỏ ra nhiều giờ đề an trú trong Vô tướng tâm định, hoặc trong 
Từ tâm giải thoát. An trú trong Từ tâm giải thoát thì mong cho chúng sinh ai cũng 
được an lạc. Với tâm như vậy kéo dài nhiều giờ đồng hồ, gương mặt sẽ đẹp như 
Phạm thiên vậy. Khi an trú trong Vô tướng tâm định giải thoát thì không thấy 
chúng sinh là chúng sinh nữa mà chỉ thấy toàn là danh sắc, chớp nhoáng, nhìn 
thiên hạ chỉ là những đốm sáng chớp lóc thì lòng nhẹ lắm. Dĩ nhiên là tôi đâu có 
đắc cái gì đâu nhưng thỉnh thoảng tôi nhìn bầy kiến, tôi liên trởng những vị trời, 
vị thánh nhìn mình ghen tuông, buồn vui, danh lợi cũng như nhìn bầy kiến lúc 
nhúc, trong khi mình ở trong đó mình quan trọng buôn vui, tiếng tăm, tiếng tai, 
khen chê. Nếu mình nhìn vạn người trong thiên hạ như bầy kiến thì mình an lạc 
cỡ nào. Những lúc an trú các ngài nhìn thấy tất cả chỉ là giọt nước trong dòng 
nước, chỉ là đm sáng chớp lóe trong đêm liên tục tiếp nối nhau sanh diệt, đó là 
Vô tướng tâm định giải thoát. 


Khi ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy ngài Mục Kiên Liên và hỏi an trú trong pháp nào 
mà lại sáng như vậy, ngài Mục Kiên Liên đáp chỉ là bình thường thôi. 


Theo chú giải, ngài Mục Kiền Liên kế cho ngài Xá Lợi Phất nghe: 


Hôm nay Thế Tôn đang ở chùa Kỳ Viên, lúc đó tôi không có ở chùa Kỳ Viên, tôi 
đang ở chô khác, tôi suy nghĩ Thê Tôn bây giờ đang ra sao. 


381 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Tada krra thero ““katham nu kho etarahI satthä viharafiˆti alokam vaddhetva 
dibbena cakkhuna sattharam Jetavane vihare gandhakutiyam nIsinnam disvã tassa 
dibbãya sotadhãtuyã saddam suni. Lúc bấy giờ tôn giả dùng thiên nhãn bằng cách 
sử dụng đề mục ánh sáng xem Thế Tôn đang như thế nào và nhìn thấy Thế Tôn ở 
chùa Kỳ Viên và ngài lắng nghe Thế Tôn. 


Ngay lúc đó Thế Tôn đang ở chùa Kỳ Viên đang nghĩ về ngài Mục Kiền Liên và 
cũng lắng nghe xem ngài Mục Kiền Liên nói gì. Ngài Mục Kiên Liên nói với 
ngài Xá Lợi Phất: Hôm nay tôi chỉ biết có cảnh sắc và cảnh thính. Cảnh sắc là 
hình ảnh Thế Tôn, cảnh thinh là tiếng nói Thế Tôn. Khi nhìn thấy Thế Tôn, ngài 
Mục Kiền Liên hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là tinh tấn. 


Quí vị có thê lây làm lạ vì sao một vị A-la-hán mà lại hỏi như vậy. Chuyện đơn 
giản thôi, giống như hai người chơi đồ cổ có cả kho đỏ, khi cần thì tiện tay lấy ra 
một món bàn thảo mà thôi. Khi đó, Đức Phật dạy: Tĩnh tấn đúng mức thì coi cái 
thân này không là gì hết. 


Có ba hạng hành giả, bậc hạ thì tọa thiền thiền hành có giờ, hết giờ thì tự do trong 
mọi chuyện vui chơi, bậc trung thì ngoải giờ hành thiền thì chỉ làm những chuyện 
tốt như nghe pháp, tụng kinh, tuy nhiên vẫn có thất niệm. Bậc thượng không có 
ranh giới phân biệt lúc nào tu và không tu. Việc nào cũng bằng chánh niệm như 
nhau. Việc gì cũng là cơ hội để chánh niệm, chỉ tinh tắn như vậy mới có thê là 
hành giả bậc thượng. 


Hôm qua tôi dịch bài của một thiền sư, ngài có nói một chuyện rất là thú vị, đó là 
tất cả mọi chuyện trên đời này muốn làm cho xong thì phải có sự cô găng, cô 
gắng nảo cũng găn liền sự mỆt mỏi, riêng sự cô găng của người tu tập thiền Quán 
thì không. Càng cố gắng thì càng an lạc, còn chuyện đau lưng hay buôn ngủ thì 
đó là nhu cầu đòi hỏi của thân xác sinh học. Tất cả mọi chuyện dù chúng ta là 
chính khách, thương gia, nông dân... thì bất cứ nỗ lực nào cũng là mệt mỏi, kết 
quả đem lại thì bất toàn. Riêng đối với hành giả Tứ Niệm Xứ thì càng tu tập càng 
tinh tấn thì khả năng an lạc càng lớn. Giả định như tôi có hai người bạn rất thân, 
một người đời sông tỉnh thần rất tốt, là một hành giả Tứ Niệm Xứ rất tỉnh tấn, 
nØƯời này rất là nghèo, còn người thứ hai là không biết gì về Tứ Niệm Xứ, nhưng 
rất giàu và gia đình rất là như ý hoàn hảo. Nói thiệt, trong tận đáy lòng của tôi, tôi 
nhìn cái anh nhà nghèo tu Tứ Niệm Xứ tinh tấn tôi yên tâm về sự an lạc của anh 
ta. Nếu nhìn người thân của tôi giàu có mà không biết Tứ Niệm Xứ là gì, tôi rất e 
ngại hạnh phúc của họ. Khi anh không phải là người học đạo, hành đạo thì khả 


382 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


năng đau khô của anh rât lớn. Anh có thê dựa vào đầu đê tin răng có thê giữ được 
VỢ, con, tài sản, mạng sông và sức khỏe của mình? 


Ai ở VN thì biết, chỉ tai nạn giao thông thì đã luôn luôn rình rập hạnh phúc của 
môi người. Bầu khí quyên của mình độc hại cỡ nào, khả năng ung thư của nhân 
loại nhât là xứ nghèo, rât lớn. 


Ngài Xá Lợi Phất nghe ngài Mục Kiền Liên kế như vậy, ngài tán dương: Người 
như tôn giả thật đặc biệt, ở xa Thế Tôn mà có thể tiếp xúc với Thế Tôn dễ dàng 
như vậy. Khả năng thần thông của tôi so với tôn giả, giống như đem hạt sỏi so 
với núi Himalaya. 


Ngài Mục Kiên Liên khen lại: Trí tuệ chúng tôi đem so với tôn giả thì giống như 
một hột muôi đê cạnh lu muôi. 


Trong chú giải có nói vì sao hai ví dụ chênh lệch như vậy. Đây là hình ảnh rất 
đẹp, bởi vì thiền định hay thần thông là tục đế, là cái gì đó hoảnh tráng, hùng vĩ 
mà mình có thê thấy biết được băng mắt thường nên là ngọn núi là đúng. Còn cái 
thâm sâu vi diệu là cái gì rất từu tượng, hình ảnh hạt muối bên cạnh lu muối có ý 
nghĩa rất hay, vì trong cái nhìn tới nơi tới chỗn như ngài Xá Lợi Phất thì hình ảnh 
ví dụ có lớn bao nhiêu cũng vậy thôi và nhỏ bao nhiêu cũng vậy thôi, chỉ cần đưa 
ra hình ảnh đề phân biệt lớn và nhỏ là được rồi, xuất sắc là ở chỗ đó. Ngay trong 
bản chất trí tuệ, vốn dĩ nhìn thấy mọi sự đã là hư không, là rỗng. 


Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi. Giảng luôn bài Tân Tỷ Kheo nữa rồi nghỉ nghen. 
TÂN TỶ KHEO 


Kinh này muốn nói đài thì dài, muốn nói ít thì ít. Vị tỳ kheo được nhắc đến trong 
kinh này là một vị A-la-hán lục thông. Vị này ngoài việc chứng đắc thiền định 
thần thông, vị này còn chứng đắc quả vị La-Hán. Khuynh hướng tâm lý chung 
của các vị La-Hán là sông ấn cư thiền định, thấy cái gì không thực sự cần thiết thì 
không tham gia, góp mặt. Cái gì gây nên phiền toái cho mình cho người thì các vị 
tránh. Theo trong chú giải khác, các vị A-la-hán thương chúng sinh vô bờ bến, 
tuy nhiên chính vì cái thương này, những khi nào có mặt giúp được người ta thì 
các ngài lập tức có mặt. Nhưng xét thấy sự có mặt của mình có thê đem lại sự bất 
lợi cho người khác thì vì lòng đại bi các ngài lánh mặt. Xét thấy những vị ty kheo 
này còn phàm, mới thọ tỳ kheo mà có lòng bất kính với mình họ sẽ tôn đức rất 


383 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nặng, nên không đến đó, cứ đề cho họ trách mình thì nhẹ hơn; còn hơn để họ tiếp 
xúc với mình sẽ thêm những điêu tôn đức khác. 


Thời Đức Phật có vị La-Hán 7 tuổi, các vị tỳ kheo phàm tăng không biết mới 
bồng lên thảy qua chuyên lại cho các vị kia chụp. Lúc đó Thế Tôn luôn luôn tìm 
cách trực tiếp hoặc gián tiếp giải thích cho chư tăng biết để đừng tiếp tục giỡn 
như vậy với vị A-la-hán. Có lần nọ, một vị sa di tên Sumana, học trò của ngài 
Anuruddha, 7 tuôi mà đắc A-la-hán, các tỳ kheo phàm không biết cũng giỡn như 
vậy. Thế là Đức Phật gọi chư tăng lại và kêu ngài Sumana làm một công việc mà 
chỉ có thần thông mới làm được. Từ đó các vị tỳ kheo khác mới nề không dám 
nữa. Đó là lý do vì sao có một số vị A-la-hán lánh mặt, sông tự cô lập để tránh sự 
tôn đức cho người khác, đó là lòng đại bi của các ngài. Đó cũng là lý do tại sao 
một cư sĩ chứng La-Hán không thẻ tiếp tục sông đời cư sĩ bởi nhiều lý do: chiếc 
áo cư sĩ không đủ chứa đức độ của một vị tu sĩ. Khi đắc A-la-hán thì hoàn toàn 
không còn tham không còn sân, mặc đồ như vậy thì ở đâu, cũng không lý do gì 
để mặc đồ cư sĩ. Rồi khi cứ mặc đồ cư sĩ thì người đời không biết, họ đối xử với 
mình như người đời với nhau, và như vậy là chỉ hại người ta mà thôi. Điều quan 
trọng nhất là tâm tư của vị A-la-hán chỉ thích hợp với đời sông xuất gia và hình 
thức xuất gia, vì vậy vị A-la-hán khi chứng rồi, mà xét thấy mình không đủ duyên 
xuất gia thì phải niết bàn càng sớm càng tốt, có thê trong ngày hoặc trong tuần, 
đó là lý do vì sao có bài kinh này. Bài kinh này cho mình một gợi ý, tùy người, 
chú ý khía cạnh nào, hãy sông cân trọng với những người mình gặp gỡ, dĩ nhiên 
thời này A-la-hán không nhiều nhưng coi chừng tôn đức. VN có câu: “nhất phá 
sơn lâm nhì đâm hà bá” là hai nghề tốn đức, vì xúc phạm chỗ ở của nhiều hàng 
chúng sinh. Trong dòng sinh tử luân hồi phải hạn chế việc làm tôn hại cho người 
khác, vì mình không biết người mình sẽ gặp là a1, có thể là những bậc thánh, hoặc 
là những cư sĩ tu hành chân chính, hoặc là những vị Bồ tát mà mình không biết. 
Cần trọng chỉ có tốt chớ không xấu. Không gì bậy cho bằng cả đời tu tập, chỉ vì 
việc tôn đức mà mình phải đi xuống. Xin hẹn bà con vào ngày thứ Năm, bây giờ 
chuông đồng hồ đã báo chính xác bảy giờ rưỡi, chúc quí vị một ngày vui. Xuân 
mới vuI vẻ! 


384 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 19-2-2015 KINH THIỆN SANH 


Sáng hôm nay chúng ta học kinh Thiện Sanh, SuJata. Ở một mình lâu quá không 
biết Tết, nay thấy bả con chúc tết nên ngạc nhiên. Nói các vị đừng có buồn, người 
VN ởxa xứ, tự nhiên chung quanh mình toàn Tây không, mình bày biện thức ăn 
trong nhà trông nó khác, nhiều , NgưỜI Ở gần tôi nói vậy. Trong nhà không ai tự 
nhiên khơi khơi bảy biện ra thấy ngộ. Dù sao thì xuân mới chúc bà con một xuân 
mới thật là an lành, xe cộ cân thận. 


Ở đây chúng ta thấy nguyên một loạt các bài kinh được bắt đầu, Đức Thế Tôn 
thây vị nào đó ở xa đi đên, 


“Thế Tôn thấy Tôn giả Sujàta từ đẳng xa đi đến; thấy vậy, liền gọi các Tỷ-kheo: - 
- Cả hai phương diện, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử này thật sự chói sáng. VỊ ây 
đẹp trai, ưa nhìn, khả ái, đầy đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay trong 
hiện tại tự mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình.” 


Ty-kheo này sáng chói, Với tâm tư chánh trực, Ly kiết sử, ly ách, Không chấp, 
không sanh lại, Chiên thăng ma quân xong, Thọ trì thân tôi hậu.” 


Không phải khơi khơi mà Ngài mượn hình ảnh vị này để sách tấn các vị khác tu 
tập. Trong cả đời một vị Chánh đăng giác luôn luôn là như vậy, không có câu nói 
nảo cử chỉ nảo là thừa hết, tất cả điều có ý nghĩa hết. Ngay cả việc Ngài gặp vị tỳ 
kheo nào đó mà Ngài tán thán, chỉ riêng việc tán thán đó cũng là đề sách tấn vị 
khác. Chư Phật ngoài ngôn giáo còn có thân giáo, ngoài những lời dạy, các ngài 
nói gì làm øì kế cả khi im lặng cũng là hình ảnh, câu nói để người ta suy nghĩ. Đó 
gọi là nhất thiết trí, luôn luôn sống trong trí tuệ. 


Có một vị tôn giả tên SuJàta ở xa đi tới, Đức Phật mới dạy rằng VỊ này có sắc điện 
đẹp, không chỉ đẹp bên ngoài mà đẹp cả bên trong nữa, vị này là một vị A-la-hán. 
Chỉ riêng câu tôi vừa nói, các vị phải để ý, Đức Phật dạy răng giá trị con người 
không chỉ bên ngoài mà là cả bên trong nữa, mình giả định như vị này chỉ có đẹp 
trai thôi, thì chắc chắn 1000% Thế Tôn không khen, nhưng vị này có nội hàm 
như thế nào đó nên Thế Tôn mới khen. Điều Thế Tôn nhắm tới ở đây không phải 
vẻ ngoài của một con người mà Ngài nhắm tới khía cạnh bên trong. Trong cuộc 
sông, những người dầu bên ngoài CÓ thế nào đi nữa nhưng biết tính tình họ trời ơi 
thì nhìn mình cũng không muôn nhìn chứ đừng nói ở gân. Còn một người tật 


385 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nguyền xấu xí nhưng họ hữu ích và tốt bụng thì tự nhiên mình mến. Ngay cả hôn 
nhân hay tình bạn cũng vậy, buôi đầu ai cũng nhắm đến vẻ ngoài, nhưng về lâu 
về dài để sống gần nhau năm dài tháng rộng thì phải để ý đến vấn đề tinh thần 
của người đó. Nếu chỉ vẻ đẹp không thì đàn bà con gái hay đàn ông con trai gì 
xuất thân, học hành, ngoại hình thế nào đi nữa mà đi sớm về khuya, đi ngang về 
tắt, ăn nói vô duyên, sông ích kỷ nhỏ mọn, nóng nảy, tham lam, ham hó, đễ hiểu 
lầm, không thông cảm, thì e Tăng về lâu về dài sống gần họ không nổi. Làm gì thì 
làm chúng ta phải nhìn nhận răng tất cả những người đàn ông bên cạnh mình, dù 
họ có là ai đi nữa, thì mình cũng tìm thây một chút gì đó của người cha, người 
anh, người bạn, còn nêu người nữ thì thấy ở đó phảng phất bóng dáng người mẹ, 
người chị, người em gái, thi sông mới được, còn con người sông không có nội 
dung, không có nội hàm thì không có gì giữ chân mình hết. Ở trong đạo thì giá trị 
của một tu sĩ nằm ở “bên trong giới định, bên ngoài bát y”, bên trong phải có gì 
đó lợi ích cho vị đó và lợi ích cho chúng sinh. Một đời sống không có lợi người 
thì đó là đời sống không đáng tán thán, nêu không muốn nói là đáng chê. Đó là 
nội dung của kinh Thiện Sanh. 


KINH BHADDI 


Kinh này bữa trước đã nói qua rồi, kinh này nói về ngài Lakundakabhaddiya tên 
đời của ngài là Bhaddiya. Ngài xuất thân từ một gia đình có gia thế và đi tu. 
Nghiệp cũ của ngài là có ngoại điện hơi khó nhìn, không đẹp, rất thấp người, 
mập, mặt mũi không có gì đặc biệt chói sáng nên bị các vị ty kheo coI thường. 
Thời Đức Phật có hai nhóm tỳ kheo nổi tiếng. Nhóm thứ nhất là 
Sattarasabhikkhuthập thất sư (17 vị tỳ kheo). Nhóm thứ hai là Chabbaggiya 
(nhóm lục sư). Nhóm thứ ba là Pancavaggiya (nhóm anh em Kiêu Trần Như gồm 
năm vị). Cư sĩ ít có dịp biết, nếu quí vị là tăng ni nghiên cứu về Luật tạng thì 
trong Luật tạng nhắc hai nhóm (1 và 2) này như cơm bữa, đi đâu cũng rắc rối hết. 
Có một lần, nhóm lục sư đi đến chỗ nhóm thập thất sư thấy trong rừng người ta 
lấy lá, cây đẹp quá để nhập hạ bèn chen lắn. Nhóm kia đông nhưng hiền, ít quậy 
hơn, nhóm lục sư 6 vị nhưng lại bạo lực. Trong chú giải kê răng nhóm 6 vị thấy 
ngài Lakundakabhaddiya thấp người nhỏ bé nên mới bồng ngài lên và chuyền tay 
nhau như đánh volley. Đức Phật mới nói là không nên đối xử với bạn tu của mình 
như vậy và kế chuyện xưa vị này là do ác nghiệp đời trước, trong một kiếp làm 
vua có thói quen bịnh hoạn là thích đem những người già trong xứ ra bắt làm trò 
đề tiêu khiển. Chính vì không tôn kính người lớn tuổi nên chịu nhiều quả, thiểu 
thọ, hoặc bị hà hiếp coi thường, đời đời sinh ra bị khuyết điểm nào đó để người ta 
coi thường. Nghiệp tốt của vị này là cách đây 100 ngàn đại kiếp đã từng phát 


386 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nguyện dưới chân của Đức Phật Padumuttara đề nguyện trở thành một tỳ kheo 
Đệ nhất diệu âm, âm thanh hay giống như giọng nói của Phạm Thiên, đó là lý do 
vị đó tu tập Ba-la-mật suốt kiếp và khi gặp Phật Thích Ca thì trở thành một vị đại 
thanh văn trong số 47 vị đại đệ tử. Ngài cũng có đủ lục thông, tam minh, tứ trí vô 
ngại. Tất cả các vị đại đệ tử đều có đủ lục thông, tam minh, tứ trí vô ngại. Những 
vị đệ nhất thì mỗi người có một thứ đệ nhất, đệ nhất đầu đà, đệ nhất đa văn, đệ 
nhất trì luật, đệ nhất phân tảo vv... Bốn trí vô nØạ1[1 Hà nghĩa vô ngại giải, pháp 
vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện vô ngại giải (ứng khâu vô ngại). Trong bộ Vô 
ngại giải đạo có nói bốn trí này ở mỗi vị thánh không giống nhau. Vị nào tu Ba- 
la-mật lâu đời thì bốn vô ngại glải sẽ tốt hơn vị tu ít hơn, ở vị La hán mạnh hơn vị 
Hữu học. Cnữa hai vị La hắn mà vị nào thường xuyên đàm luận thì bốn trí vô 
ngại sắc bén hơn vị ít đàm luận, dầu hết phiền não rồi nhưng cần có sự trau dồi. 
Bồn trí vô ngại này ở vị thanh văn thường không bằng vị đại thanh văn, ở vị đại 
thanh văn không băng vị chí thượng thanh văn. Xem thêm ở bộ Vô Ngại giải 
đạophâm Nanakatha. Quí vị Phật tử sẽ thắc mắc là tu hết phiên não rôi sao cân 
phải có cái này, xin trả lời, đồng ý rằng các vị A-la-hán đều phải thấy rõ Bốn Đế, 
diệt trừ phiền não, chấm dứt sanh tử giống hệt nhau. Sự thấm thía của mỗi vị để 
chứng đắc thì giống nhau nhưng thâm thía nghiền ngẫm đủ đề trở thành bén nhạy 
và có thể truyền đạt cho người khác lại là chuyện khác. Xem thêm Tám nhân 
thành tựu trí vô ngại. Ngoài lời nguyện thì nên ráng học giáo lý Phật học càng 
nhiều càng tốt. 


Ngài Lakundakabhaddiya (người lùn) là vị Đệ nhất diệu âm. Qua câu chuyện về 
ngài chúng ta rút được kinh nghiệm: dầu mình có tu hành cỡ nào đi nữa, ác pháp 
tránh được bao nhiêu thì tránh. Nếu mình không phải là một hành giả thì không 
được chánh niệm 100% nhưng đời sống sinh hoạt hãy nhớ mức tối thiêu: làm gì 
cũng coi chừng mắc phải ác nghiệp. Thời Phật Ca Diếp có một vị tỳ kheo mi đặc 
A-la-hán, một hôm đến thăm người bạn cũ của mình, hai người ngôi cách nhau 
hơi xa một chút, cô Phật tử muôn lây hộp nữ trang hơi xa tầm tay nhưng gần kế 
bên người bạn nên mới nhờ cô ấy lẫy giùm cái hộp. Khi mình có lòng nhờ như 
vậy, đôi khi trong đáy lòng mình có chút gì đó coI thường người mình nhờ. VỊ tỳ 
kheo ni đó suy nghĩ rất là nhanh, không lấy thì cô bạn Phật tử này giận thì thêm 
tội, nên cứ lấy giùm cô, tối đa thì cô này chỉ gieo nghiệp đầy tớ thôi. Chỉ vì 
chuyện nhờ cậy một vị A-la-hán mà suốt mấy trăm kiếp sông sinh ra là đầy tớ 
cho người ta mãi. Đó là nàng Khujjuttara thời Đức Phật, sanh ra rất thông minh, 
tinh thông Tam Tạng, cô này đã góp một phân vào trong Tam Tạng, đó là bộ 
Itivuttaka. Phần nào ngài Änanda nhắc lại băng câu “*evam me sutam”(tôi đã 


387 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


nghe như vầy) ở mỗi kinh thì cô này nhắc lại câu “vuttam hetam bhagavata” 

(điều này đã được Thế Tôn giảng). Xem Tiểu Bộ kinh, tập Phật Thuyết Như Vậy 
là của nàng Khujjuttara. Tên cha mẹ đặt là Uttara, vì lưng gù nên bị ghép thêm 
chữ Khujja nghĩa là gù lưng. Cô này làm đây tớ (a hoàn) cho một vị hoảng hậu, 
vì giỏi Phật pháp nên hoàng hậu coi như em gái và trả tự do cho cô. Nghiệp gù 
lưng là ngày xưa cô từng đùa giỡn tả lại hình dáng của một vị Phật độc giác, sư 
phụ của cô, (sư phụ của tôi là vị có lưng gủ gù, vừa nói vừa cười vừa khum lưng 
minh họa). Tâm của mình quyết định tất cả, cũng bố thí một bữa ăn mà do cách 
nghĩ của mình sẽ cho nghiệp gì. nếu mình mong rằng người ta nhờ bữa ăn này 
mà có sức học đạo thì kết quả sẽ khác, hoặc mong người ta đẹp, thì quả báo khác. 
Các quả báo đều là tốt hết nhưng ý nghĩa hơi cá biệt. Nếu trong đời sống, mình 
không phải là một hành giả chánh nệm 100% thì ít ra trong sinh hoạt phải nhớ 
chừng những câu chuyện thế này. Một vị tỳ kheo thời Đức Phật Ca Diếp mình 
mây dơ hầy, mô hôi mô kê, thấy chỗ ngồi của chư tăng mà kệ leo lên năm đại, 
chỉ vì chữ “kệ” mà sanh làm con ngạ quỷ mình mây lông như cây kim. Trong chú 
giải kế có một ông vua đời xưa, đi vô trong đền tháp Xá lợi của chư Phật, mọi 
người đều tháo giày nhưng ông vua này không chịu tháo giày, và có hơi bất kính. 
Đời sau sanh ra, ông này là vua Bình Sa Vương Bimbisara bị con trai (AJatasattu 
- A Xà Thế) Sai người lây dao gọt gót chân, rồi xát muối lên xong hơ lửa. Bà 
Videhi tắm rửa sạch sẽ rồi bôi bơ, mật ong, sữa lên người rồi mặc áo quân, vô 
trong ngục cạo ra cho vua Bimbisara ăn để mà sống. Lúc đó Vua Bimbisara đã là 
Tu-đà-hoàn rồi. Sau Ajãtasattu không cho bà Videhi vào thăm nữa mà vua cũng 
không chết nên kêu người gọt gót chân xát muối hơ lửa, và lần này thì vua 
Bimbisara chết. Trước khi chết, vua chứng thêm tầng thánh nhị quả, sanh vào 
cảnh giới Tứ thiên Vương, làm một chúa dạ xoa tên là Janavasabha (Xem thêm 
trong Trường Bộ Kinh sẽ thấy). Trong Tam Tạng cuốn 32, Bộ Apadana, Bốn Sự 
kế lại vì sao mà Đức Phật bị nàng Cinca vu oan. Ngày xưa Ngài từng có một kiếp 
là vị thầy dạy các đệ tử thanh niên trong rừng, bữa đó các đệ tử đi ngang rừng gặp 
một đạo sĩ đắc tứ thiền ngũ thông, các đệ tử 500 học trò của Bồ tát đều tỏ lòng 
tôn kính, Bồ tát ghen tức mới nói: ông này mà tu hành cái gì, biết người ta đi 
ngang mới lim dim chớ trong đời sống cũng vợ con, giấu diễm hưởng thụ. Xúc 
phạm nhằm người đức hạnh trong sạch nên đời đời sinh ra bị tai tiếng VU Oan. 
Đầu năm tôi kể toàn mấy chuyện đó đề bà con suốt năm giữ mình. Thời Đức Phật 
có một ông cận sự nam nhà ở xa đến chùa Kỳ Viên ngủ lại chùa luôn, sáng ông 
rửa mặt trước chùa, có thăng ăn trộm bị người fa rượt, cầm túi đồ chạy ngang 
liệng ngay chỗ ông. Dân làng rượt đến đó thấy ô ông này đang ngôi rửa mặt, thiên 
hạ hùa nhau nện ông. Chỉ trong vòng 3 nốt nhạc ông này đã nát bấy như tương 


388 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tàu. Chư tăng biết chuyện vào thưa Đức Phật, tội nghiệp một người đi nghe pháp 
mà chết 'thương tâm. Đức Phật trả lời, ông này chết không đáng nhưng so VỚI tiền 
nghiệp ô ống đã tạo thì chỉ là chuyện nhỏ. Ngày xưa ông ta là một vị quan trần thủ 
biên cương xa xôi, vào một buổi chiều, CÓ Cặp VỢ chồng trẻ đi xe ngựa ngang 
vùng biên ải, cô vợ quá đẹp nên quan trấn ải thích, bèn tìm cách cướp vợ. Quan 
cho người lấy viên ngọc quí bỏ vào thùng xe của hai vợ chồng rồi tri hô mất đồ. 
Thế rồi quan bắt ô ông chồng giết. Ngọc thì lây lại, rồi cướp thêm người ngọc. Ông 
quan đó sau xuống địa ngục, hết chết oan rồi chết tức tưởi, bởi vì đã gây nghiệp 
động trời. Khoảng hai mươi năm về trước tôi biết một cô Phật tử rất hiền làm y tá 
bệnh viện, nghiệp cổ lãnh là chồng cô đánh miết để khảo tiền uống rượu rồi cuôi 
cùng bỏ cổ đi theo người khác đề lại mấy đứa con. Con của cô đi nhậu về xin tiền 
mẹ không được lại đánh bà mẹ. Sau này cô bị lao mà chết. Có lẽ tiền nghiệp của 
cô trời ơi đất hỡi lắm mới ra như vậy. Tại sao Đức Phật lúc sần viên tịch cứ khát 
nước mà ngài Ananda không tìm nước cho? 


Theo kinh mô tả ngài Änanda là người rất thông minh nhưng rất nặng tình cảm. 
Khi Ngài Rahula, bà Da Du, bà GotamI, ngài Xá lợi Phất viên tịch thì ngài 
Änanda khóc rất nhiều. Biết rằng ngũ uân giai không mà vẫn khóc. Đến khi Đức 
Phật sắp Niết bàn, nói với ngài Änanda là “Như Lai khát nước” đến ba lần, 
nhưng ngài Änanda xách bình nước ra dòng suối thấy đục ngầu. có đoàn xe bò 
mấy trăm con đi ngang. Khi Đức Phật nói đến lần thứ ba, thì ngài Ananda đưa 
bình bát xuống lập tức nước trong ngay, lúc đó ngài phát tâm đại hoan hỉ: Thật vi 
diệu thay thần lực của Như Lai. Vì sao Thế Tôn khát nước mà mấy chục phút sau 
mới được uống? 


Thuở xưa Ngài là cậu bé chăn bò thấy bò vục mõm vào uống nước sình, Ngài 
không cho uống, bèn năm sợi dây kéo. Ngài nghĩ rằng sẽ kéo đến vũng nước 
trong cho nó uống. Nhưng trong sâu thắm lòng của cậu bé chăn bò này có chút 
ác, lúc kéo không phải bằng tâm từ mà có pha chút ác ý trong đó. Chuyện cắm bò 
uống nước đục không phải là ác nghiệp, ác nghiệp năm ở tâm trạng cậu bé lúc đó. 
Một chút xíu muối ở đâu cũng là muối, một chút xíu đường ở đâu cũng là đường, 
thí dụ nếu tôi là thằng cai ngục ác ôn, trong lúc tôi cho thằng tù ăn chè thiu cho 
nó đau bụng, nhưng nó ăn chè mà nó thích thì tôi vẫn có phước. Kiếp chót của 
Ngài sinh ra bị vậy. Nhiều người bị nghiệp chết khát; giàu có nhưng lại bị chết 
đói chết khát, khi đau bịnh thèm ăn thèm uống nhưng bị con cháu bỏ quên. Đức 
Phật bị Devadatta lăn đá chảy máu chân đâu phải ngẫu nhiên. Kiếp xưa trong khi 
tranh giành tài sản với người em, Ngài đã xô người em lọt xuống vực núi chết. 
Do nghiệp đó mà Ngài sa đọa nhiều kiếp, sanh lên là bị thương tích, kiếp cuối 


389 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cùng thành Phật rồi mà cũng bị lăn đá, vết thương rất nặng ở chân. Khi Ngài bị 
lăn đá thì mảnh đá vụn lăn trúng chân sưng lên, máu chảy rất nhiều. Lương y 
Jivaka chăm sóc vết thương cho Đức Phật. Ông này băng cho Đức Phật một loại 
băng đúng thời hạn phải lấy ra, không thê đề lâu hơn được. Khi ông vô thăm 
bệnh trong thành thì bị đóng cửa không trở ra được, ông lo lắng cho chân của Thế 
Tôn, Đức Thế Tôn biết được nói với ngài Änanda tháo băng ra kịp lúc. Lương y 
Jnivaka nói: “Đúng lúc đó lòng con như lửa đốt, như muối rang, Đức Thế Tôn đã 
lấy băng ra giùm con”. Bà con còn nhớ chuyện vua Thiện Giác cản đường đi bát 
của Đức Phật? 


Thấy ngài đi bát từ xa đã khiêng bàn ghế chặn đường. Ngài quay lui và mim 
cười. Ngài Ananda hỏi vì sao ngài mỉm cười. Đức Phật nói hôm nay vua Thiện 
Giác chỉ làm việc nhỏ xíu như vậy nhưng nghiệp rất là lớn. Đức Phật mỉm cười 
không phải vì Ngài ác, trong cái nhìn xuyên suốt và rốt ráo không có chuyện gì 
làm cho các ngài thích thú để cười. Các ngài nhìn mọi sự như đống bọt nước. Sẽ 
có một lúc mình nhìn mọi thứ như đồng bọt nước, nhìn mọi người (có cả mình) 
giống như đám kiến. Mình chưa tu tập đến mức thấy được điều đó nên mình 
không tin. Mạt pháp là những vấn đề hơi trừu tượng như vậy dần dần số người 
chấp nhận ít đi. Cư sĩ đời nay không thể bì được một phần tỷ đời xưa. Cư sĩ thời 
xưa sẵn sảng mỗi ngày làm sáng ăn trưa làm trưa ăn chiều đề dành thời gian tu. 
Cư sĩ thời nay là do dòng chảy của xã hội và thế giới nên cứ nghĩ đến chuyện làm 
nhiều tiền để hưởng thụ... Khi Đức Phật thấy như vậy, ngài quay về chùa, ít hôm 
sau Vua Thiện Giác bị đất rút (hỗ tử thần — sinkhole). Tại sao Đức Phật bị vua 
Thiện Giác cản đường? 


Kiếp xưa Đức Phật từng là một đứa bé thấy vị Phật Độc Giác đi chân không bèn 
lấy than bếp mà rải xem thử Phật Độc Giác đi làm sao. Chỉ như vậy mà về sau 
gặp trục trặc khi đi đường (cây ngã, đá đè, chó rượt...). Chư Phật tối đa chỉ khổ 
hạnh 10 tháng trước khi thành đạo, và hình thức khổ hạnh cũng chỉ ở mức tượng 
trưng. Riêng bồ tát Tất Đạt thì phải trải qua 6 năm với những kiểu khổ hạnh kinh 
hoàng nhất. Ví dụ hạnh ăn dơ (hạnh uề thực) ăn phân bò rồi bài tiết, bài tiết xong 
ăn ngược lại. Trong kinh ghi rõ, ngay lần đầu tiên Ngài đi khất thực cơm bánh 
đàng hoàng mà khi ngậm vô một miếng là muốn nhả ra liền, suốt 29 năm ăn sơn 
hảo hải vị trong cung vậy bây giờ làm sao ăn cơm bánh của nhân gian. Thưa với 
bà con, tôi xuất thân bân hàn, nghèo từ nhỏ, 30 tuổi xa xứ, vậy mà qua bên ngoài 
tôi vẫn sống tiếp tục rất là quạnh hiu, tôi ăn muối ớt với cơm nóng tôi ăn được 
nhưng cái muỗng nó nhớt là tôi ăn không được dù tôi hoàn toàn có thê sống bằng 
rau luộc với nước tương một cách khí thế không trục trặc gì hết. Mùa xuân tôi có 


390 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thể hái lá bồ công anh dandelion (răng sư tử) làm rau sống ăn được nhưng chén 
có mùi tanh không ăn được, vậy mà Bồ tát từ đỉnh cửu ngũ chí tôn mà ăn phân 
của mình đi ra. Nín thở lây đất sét nhét vô lỗ tai. Lõa thể không mặc øì hết suốt 
nhiều năm trong rừng. Buôn ngủ gối đầu lên những bộ xương khô mà ngủ. Thấy 
người là bỏ chạy đến bao giờ không thấy người nữa. Vì sao khô hạnh lâu như thế, 
chấp nhận kiều tu hành đoạn trường như vậy? 


Vì nghiệp ám nên tâm u mê nên đưa lối như vậy. Bảy tuổi đắc sơ thiền, gặp sư 
phụ dạy trong vòng 3 nốt nhạc là đắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, vậy mà nghĩ làm 
sao chấp nhận một pháp môn khô hạnh như vậy. Xem thêm Trung Bộ Kinh bài 
Ghatikarasutta. Đời Phật Ca Diệp có người bạn thân rủ Ngài đi nghe pháp, Ngài 
nói, mây ông đầu trọc có gì để mà nghe, cứ nói mấy lần như Vậy, cuôi cùng 
người bạn Ngài kéo Ngài vô chùa nghe pháp. Có chút lòng bất kính Ngài suy 
nghĩ thế này: Ngài đúng Phật nhưng người chậm tu cũng chậm. Chỉ vì vậy mà 
mất tới 6 năm khổ hạnh. Vào hạ thứ I2 tại Veranja, có một người triệu phú thỉnh 
Đức Phật và chư tăng về xứ ông nhập hạ, nhưng lại quên. Đức Phật là bậc chí tôn 
Chánh đắng giác thầy của nhân loại vậy mà ống quên, nhằm mùa đói kém nên 
Đức Phật và chư tăng không có gì ăn phải dùng thực phẩm của ngựa. Tới lúc ra 
hạ ông triệu phú mới nhớ, ống VỘI vã ra ngoài chợ mua săm nên suốt mùa an cư 
Thế Tôn và chư tăng chỉ được một bữa ăn đàng hoàng. Trong số chư tăng nhập 
hạ với Thế Tôn năm đó có cả ngài Mục Kiền Liên. Nhân vật chánh tạo ra sự tình 
này là Ngài, trong kiếp xưa Ngài gặp ông đạo sĩ được người ta cúng đường, Ngài 
nói, người này tu hành gì, cho ăn cám heo hay cơm ngựa chứ ăn cơm thì uống... 


Ngài Kaccäyana Đệ nhất luận nghĩa (giải thích rộng những gì chỉ được nói vẫn 
tắt), rất là đẹp trai đến nỗi đản ô ¡ông nhìn cũng mê. Có ông Soracca một vợ hai con, 
nhìn thấy thích quá liền nói nếu là người nữ sẽ lấy cho bằng được... tức thì ông ta 
hóa thành thân nữ.2[Trong đám đệ tử của ngài Kaccäyana có một người bạn, 
trong lòng gây gỗ với người nhà có thể: Tôi mà có làm chuyện đó, thì cho tôi 
uống máu dơ. Sau đó bà ta sanh làm nøạ quỷ là uống toàn máu đơ đó không, vì 
đó là vật thực mà nøạ quỷ có thê ăn được, còn những món khác đụng vô là thành 
lửa hết. Năm nào đó có một chiếc máy bay rớt trên núi, những người còn sống 
vét lại những đồ ăn còn sót nhưng không đủ, đành lấy dao róc thịt những người 
đã chết đóng băng để ăn, mửa lên mửa xuống nhưng đói quá phải ăn. Những 
người vượt biên cũng từng ăn xác người như vậy. Đói ít ít thì được, đói suốt ba 
năm, đói lâu quá thì không còn biết gớm nữa. Thẻ mắc thắt rối. Một cậu bé hay 
thề quá, mẹ cậu bảo có cách nào không thê nữa thì hứa cho má yên lòng, cậu bé 
nói, con từ nay con không thẻ nữa, nếu thẻ nữa thì ra đường xe cán con. Đó là lời 


391 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


thề cuối cùng của cậu bé. Đây cũng là câu chuyện cuối cùng gởi đến Phật tử 
trong đầu năm, hãy nhớ rằng nêu ta không phải là hành giả chánh niệm 100% thì 
Ít ra trong mỗi hành động cử chỉ sinh hoạt hãy nhớ chừng chừng bài giảng sáng 
hôm nay, coi chừng cái gì cũng có thể là ác nghiệp hết. Thiện nghiệp cũng vậy, 
một chút hảo ý, một chút thiện tâm, một chút lòng lành, ví dụ như thấy kẹo cao su 
dính trên ghế mình lẫy ra để người sau khỏi bị dính, đó là công đức, ra công viên 
thấy rác lượm lên cũng là công đức.. . Tùy tâm của minh suy nghĩ như thế Tào 
mà ra công đức hay ác nghiệp. Mong răng năm mới bà con có được một số tư 
liệu hành trang để mà mang theo, sông trọn năm Dê vui vẻ. Chúc các vị một năm 
vô lượng an lạc. Xin tạm biệt. 


1 Xem phân tứ tuệ phân tích trong bài kinh Bậc Hoàn Toàn, tập l 


[21 Xem lại bài kinh Kaccàna tập 4 


392 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 21-2-2015 VISAKHA 
Pháp thoại hoàn hảo, người thuyết pháp hoàn hảo. 
Sáng nay mình học kinh VIsakha. 


“Lúc bấy giờ Tôn giả Visàkha, thuộc dòng họ Pancảla, trong giảng đường đang 
thuyết pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, 
với những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích 
hợp, không chấp trước”. 


Nếu không đọc kỹ thì không hiểu đoạn kinh trên nói gì. Theo chú giải, chữ “lễ 

độ” trong chú giải là “poriyä vacayaˆ có nghĩa là “nagaramanussanam" ngôn ngữ 
của người dân thành phố chứ không phải là ngôn ngữ bình dân quá mức của vùng 
nông thôn. “aparihinakkharapadaya', chữ nghĩa cầu cú đàng hoàng rõ ràng, 
“madhuraväcäya”ngọt ngào văn chương. 


“AnelagalayatIˆ, trong bản dịch của ngài Minh Châu dịch là “không phun nước 
miếng', theo chú giải đây là diễn tả cách nói không lầm lỗi. Thông thường những 
người khác vừa nói chuyện vừa có nước bọt tùm lum, nói vội vã, nói không ý tứ, 
còn ở đây là nói gọn ghẽ không nước bọt. 


“Anelagalayati yatha dandhamanussa mukhena khelam galantena vacam 
bhasantI, na evarupaya, atha kho niddosaya visadavacaya”. 


“mddosaya': cách nói không lâm lôi, 
“Visadavacaya': nói một cách rõ ràng. 


“Pariyapannayatiˆ HT Minh Châu dịch là “thích hợp”, nhưng chú giải nói rõ ràng 
hơn: 


PariyapannayãtI catusaccapariyapannäya catfarI1 saccani amuñcItva pavattäya: có 
nội dung tương ứng với lý Tứ Đề. Nghĩa là dầu nói chuyện øì đi nữa, nội dung 
đúc kết vẫn gom gọn trong Bốn Đé. Tức là, vẫn xác nhận một điều mọi hiện hữu 
là khổ, có kế chuyện gì đi nữa thì cách kế phải làm cho người ta nghe mà thấy 
nản. Xác định cho người nghe một điều là hễ còn thích là còn khổ. Xác định cho 
mọi người thấy rằng sự vắng mặt hoàn toàn của Khổ đề và Tập đề chính là giải 
thoát. Xác định cho người ta thấy rõ răng Bát Chánh Đạo là con đường dẫn đến 


393 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


cứu cánh đó. Nói dài nói ngăn thê nảo thì nội dung vẫn đọng lại trong đầu người 
ta là nội dung Bôn Đê. 


“không chấp trước” ở đây theo chú giải là “Anissitäyäti vattanissitam katvã 
akathitaya”, có nội dung hướng đên giải thoát. 


“vaffa”: luân hôi 
“nissitam': y cứ, tựa vào 
“akathitaya': không nói 


ˆvaffanissitam katva akathitaya”: không nói nội dung dựa vào sinh tử (nghĩa là nói 
dựa vào nội dung giải thoát sinh tử). 


“Không châp trước “nghĩa là cách nói pháp làm cho người ta muôn buông, muôn 
đi ra, chớ không phải đi lên cõi nhân thiên hoặc đi xuông cõi đọa. 


Một bài pháp hoàn chỉnh là bài pháp được trình bày bằng ngôn ngữ rõ ràng trong 
sáng. Nội dung phải tương ứng lý Tứ Đề và hướng tới giải thoát. Chớ còn hứa 
hẹn cho người ta đủ điều, xúi làm phước đề sanh về trời, làm người giàu sang 
xinh đẹp thì cũng hay nhưng người nghe không tìm thấy qua đó lý tưởng giải 
thoát. Dù cho ông sư nói cho cư sĩ hay là cư sĩ nói cho nhau nghe thì nội dung 
của một pháp thoại phải là như vậy mới được xem là pháp thoại hoàn hảo. 


Trong bài kệ, một vị như vậy sẽ g1ương cao ngọn cờ chánh pháp. Ngọn cờ ở đây 
tượng trưng bốn Đạo, bốn Quả và Niết bàn (navavidhalokuttaradhamma), người 
thuyết pháp lúc nào cũng hướng người ta nghĩ đến giải thoát, giải thoát ở đây ám 
chỉ bốn Đạo, bốn Quả và Niết bàn. 


Bài kinh này kế lại chuyện một tỳ kheo Visãäkha thuyết pháp và được Đức Phật 
tán thán đó là một thời pháp hoàn hảo, được trình bảy bằng ngôn ngữ trong sáng 
không lầm lỗi, và pháp thoại tương ứng với lý Tứ Đề, hướng đến rốt ráo là giải 
thoát, người thuyết pháp như vậy là người giương cao ngọn cờ thánh nhân. Ngọn 
cờ thánh nhân ám chỉ cho Niết bản, đạo quả. Bài kinh này nghe khô nhưng là 
chuyện mình phải nhớ 


KINH NANDA 


394 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Nếu ở đây bà con học có ghi thì sau mỗi buổi giảng bả con có một lô bài đề bỏ 
túi, mai này có thê cầm lẫy cuốn số tay đó mà hướng dẫn kinh tạng cho người 
khác được. Tôi mong mỏi mai này chư tăng dạy Phật tử hoặc Phật tử hướng dẫn 
lẫn nhau, thay vì đề tài tự nghĩ ra thì làm việc với nhau trên kinh tạng là tốt nhất. 


Ngài Nanda (Hoan Hỷ) là con trai của bà GotamI, em cùng cha khác mẹ với thái 
tử Tất Đạt. Bà Gotami là em gái ruột của bà Maya. Ngài Nanda gọi bà Maya là dì 
ruột. Ngài Nanda cũng trang lứa với thái tử Tất Đạt. Vua Tịnh Phạn cưới cùng 
lúc hai chị em ruột là bà Maya và bà Gotami. Khi bà Maya sinh thái tử Tất Đạt 
thì bà Gofami cũng sanh hoàng tử Nanda. Khi sanh thái tử Tất Đạt bảy ngày thì 
bà Maya mất, bà Gotami rất là thương con, nhưng thái tử Tất Đạt là người kế 
thừa ngai vua nên bà GotamI ø1ao con mình cho các cung phi chăm sóc còn bà thì 
trực tiếp chăm sóc thái tử Tất Đạt. Về sau khi thái tử Tất Đạt xuất gia thành Phật 
trở về thì hoàng tử Nanda cũng lớn tuổi lắm rồi, lấy vợ trễ. Thái tử Tất Đạt lẫy vợ 
năm l6 tuổi, còn hoàng tử Nanda ngoài ba mươi mới lẫy vợ, vợ của hoàng tử 
Nanda là hoa hậu (Janapadakalyam)). 


Khi đó Đức Phật về hoàng cung Kapilavattu để độ quyến thuộc. Có một lần 
nhằm ngay ngày hôn lễ của hoàng tử Nanda. Ngày cưới thì trong lòng chú rể chỉ 
nghĩ đến cô dâu, nhưng hoàng tử Nanda dành cho Đức Phật một sự tôn kính đặc 
biệt. Khi lễ trai tăng cúng dường xong, Đức Phật thuyết pháp xong, Ngài đi về 
khu vườn ở gần hoàng cung đề ngự ở đó. Khi Đức Phật đi ra, Ngài thấy hoàng tử 
đứng kế bên, liền đưa bình bát cho hoàng tử Nanda ôm. Hoàng tử Nanda nghĩ ra 
đến sân thì Thế Tôn sẽ lấy bát lại. Không ngờ ra tới sân, Ngài đi thắng luôn, 
Nanda nghĩ chắc đi một đoạn Ngài sẽ lẫy bát lại, nhưng Ngài cũng không lấy. 
Cuối cùng vì một lòng thương kính Phật, Nanda không dám trả bát. Một nhân 
cách vĩ đại như Đức Phật, ánh mắt của Ngài, oali lực của Ngài, tạo ra một không 
gian, từ trường độc đáo khiến người đối diện phải thay đổi kế hoạch. 


Trước khi ra khỏi hoàng cung hoàng tử Nanda quay đầu lại nhìn lại cô dâu, một 
công nương tuyệt sắc, nàng ra dấu “có đi theo Đức Phật thì đi nhưng chàng nhớ 
về sớm”. Lòng như lửa đốt, Nanda ôm bát theo chân Đức Phật. Về đến chùa, Thế 
Tôn không nói gì ngoài một câu hỏi: Nanda có muốn xuất gia hay không. Vì lòng 
tôn kính tuyệt đối bậc đạo sư, Nanda như cái xác không hôn, trả lời: Dạ. Thế là 
nghi thức xuất gia được cử hành ngay lập tức. Cạo đầu liền, đắp y liền, xuất gia 
mà lòng chắng yên. 


395 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Trong kinh có kê Đức Phật đưa Nanda lên cõi Đao Lợi, trên đường đi Đức Thế 
Tôn cố ý cho tôn giả Nanda nhìn thây một đám cháy rừng và một con khi cái 
chạy không kịp nên bị phỏng lở đầy mình. Khi vốn đã không đẹp rồi còn bị 
phỏng thì còn xấu xí thảm hại cỡ nào. Lát sau nhìn thấy năm cô tiên nữ hầu Đề 
Thích rất đẹp, Đức Thế Tôn hỏi ngài Nanda: Năm trăm cô này có đẹp không? 


Ngài Nanda trả lời: Bạch Thế Tôn, vợ con mà so với năm trăm cô này thì cỡ như 
con khi khi nãy. Nghe phũ phàng hén. Đức Phật hỏi: Ngươi có muốn được năm 
trăm cô này không. Ngài Nanda thưa muốn. Đức Phật nói: Về tinh tắn tu hành thì 
Như Lai hứa là sẽ có. 


“dam suttam devaloke accharaäyo dassetvä agatena aparabhage kathitam”. 
“Devaloke": cõi trời. 

“Accharayo': tiên nữ. 

“Dassetvã': được cho thấy. 

'ãägatena aparabhãge': ngay sau khi trở về. 

“kathitam': được thuyết giảng. 


Kinh này được thuyết giảng ngay sau khi tôn giả Nanda đã được thấy tiên nữ và 
trở về từ CỐI trÒI. 


#2) Rôi Tôn giả Nanda, con di mâu của Phật, đấp những y khéo ủi, khéo là, bôi 
vẽ mắt, câm bát sáng chói, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi 
xuông một bên.” 


Sau chuyên đi, ngài Nanda trở về trong trang phục y áo ủi phẳng phũu, bình bát 
bóng lưỡng. Lúc đó chưa có luật câm ông sư trang điểm; đàn ông Ân Độ cũng có 
dặm phấn tô son chút đỉnh. Theo chú giải, ngài Nanda suy nghĩ, Thế Tôn là bậc 
đạo sư của biết bao nhiêu người, Ngài đẹp và chói sáng như vậy thì mình cũng 
phải như thế nào coi cho tương xứng, thế nên Nanda mới mày râu nhăn nhụi áo 
quân bảnh bao như vậy. Chư tăng thấy vậy có lời dị nghị. Lời đị nghị đó đến tai 
Đức Phật và Ngài gọi Nanda vào trách rằng chuyện đó không đáng. Sau khi Đức 
Phật trách, ngài Nanda quyết định từ nay về sau không như vậy nữa. 


396 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Imassa kathitadivasato patthaya thero ghafento vayamanto katipaheneva arahatte 
patitthäya sadevake loke aggadakkhineyyo jãto”:Kể từ sau buổi Đức Phật trách, 
tôn giả Nanda trở về tỉnh tân tu hành và không bao lâu sau thì chứng quả La-Hán 
và trở thành bậc Ứng cúng cho chư thiên và loài người. 


Lá y Nam Tông 


Trong bản kinh tiếng Việt thì nói “Tôn giả Nanda, sau một thời gian, trở thành 
một vị sông trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, mang y phấn tảo” 


'pamsuklika': y phấn tảo, y được may từ vải lượm 
“pamsu': bụi bặm 


Hôm nay PG Miên còn cái lệ rất hay, khi nhà Phật tử có người thân qua đời, họ 
mua tấm vải phủ lên xác hoặc quan tài, chư tăng tới tụng kinh, vừa tụng vừa rút 
miếng vải đó sao cho hết câu kinh thì rút xong miếng vải đó. Sau đó chư tăng 
đem miếng vải đó về chùa, giặt, nhuộm xong rồi may y để mặc. Tục lệ đó giờ 
vẫn còn, tâm vải đó là vải mới và sạch, chỉ phủ tượng trưng thôi. Thời Đức Phật 
thì phần tảo y là tắm vải bó xác, miễn là màu trắng và có thê nhuộm màu đúng 
luật, và miếng vải không quá nhỏ. Theo luật của Nam Tông thì một lá y có 10 
hoặc 14 điều (ô). Lá y của một vị sư Nam Tông nhìn sơ qua là một hình chữ nhật 
lớn, trong hình chữ nhật lớn này là gồm những hình chữ nhật nhỏ và hình vuông 
nhỏ tiếp nỗi xen kẽ nhau. Một lá y gồm 10 ô như vậy: 5 ô chữ nhật và 5 ô hình 
vuông. Kích thước của lá y: chiều dài 6 hắc tay và chiều rộng 4 hắc tay của người 
mặc. Hattha (hắc tay) là đơn vị đo chiều dài từ cùi chỏ đến đâu ngón ĐIỮa. Tấm 
vải lượm phải tính toán như thế nào để không được quá nhỏ. PG Khất Sĩ (local 
buddhism) mặc y bá nạp, ráp tùm lum vô. Cách đây khoảng mười mấy hai chục 
năm thì chỉ có một màu, còn thời nguyên thủy thì tùm lum màu giống như mây 
cái mền chắp ghép từ vải vụn của VN sau 1975. Dù cho một màu hay nhiều màu 
cũng không đúng luật bởi vì lá y của ông sư phải nghiêm túc là hình chữ nhật 
gồm 10 ô. Dù y của Phật tử may cho mình hay minh lượm vải về may cũng theo 
luật này. Khi trải lá y ra thì môi chỗ có tên riêng. Chỗ chạm cổ vị sư gọi là 
øiveyyaka. (givey: cổ). Chỗ chạm ống quyền gọi là jangheyyaka. Theo quy định 
trong Luật thì một ông sư phải biết những điều nảy, khi nói chuyện với nhau mới 
hiểu, ví dụ khi nói y bị rách, nhuộm bị hư thì có thể xác định được vị trí chỗ nào 
trên lá y. Đây là những thuật ngữ chỉ các sư mới biết. Thời vua Asoka có quá 
nhiều sư giả, một trong những cách phô biến để biết sư giả hay thật là hỏi Luật, ví 
dụ: Ông có biết bao nhiêu thuật ngữ (term) được dùng trong lá y hay không? 


397 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Vua Asoka có lòng ủng hộ Phật pháp rất thiết tha và dành cho Phật pháp nhiều 
đặc quyền đặc lợi, từ đó có nhiều người giả sư, có những hành động bắt xứng gây 
tai tiếng cho đạo. Vì vậy vua Asoka mới ra lệnh sư giả là bị lột y và giết. Lần đó 
bị trục xuất và bị giết trong phong trào thanh lọc của vua Asoka là sáu mươi ngàn 
VỊ. 


Ngài Nanda sau khi nghe xong trở về tỉnh tấn tu hành và không còn nhận cơm 
của cư sĩ tại nhà, ngài sông băng hạnh khât thực có gì ăn đó, ngài sông ân lâm 
dưới gôc cây hoặc hang động, và chỉ mặc y phân tảo. 


Bôn điêu nên và bôn điêu tuyệt đôi tránh của ty kheo. 


Trong lễ thọ giới tỳ kheo, vị tân tỳ kheo (new monk) luôn luôn được sư phụ dạy 
bốn điều nên và bốn điều tuyệt đối phải tránh. Trong lễ thọ giới tỳ kheo, vị tân tỳ 
kheo (new monk) luôn luôn được sư phụ dạy bốn điều nên và bốn điều tuyệt đối 
phải tránh. Bồn điều tuyệt đối phải tránh: Suốt đời không được: 1/ Giết người. 2. 
Giao hoan. 3. Trộm cướp. 4. Khoe pháp cao nhân mà mình chưa chứng. : Suốt 
đời không được: 1/ Giết người. 2. Giao hoan. 3. Trộm cướp. 4. Khoe pháp cao 
nhân mà mình chưa chứng. Bốn điều phải chuẩn bị tinh thân nếu không ai cúng 
dường: I. Phải biết xài y may từ vải lượm. 2. Phải biết sống băng thức ăn khất 
thực. 3. Phải có khả năng sông ngoài rừng núi, hang động, gôc cây. 4. Khi bệnh 
hoạn kế cả nước tiểu trâu bò (gomutfa: urine of cows) cũng phải dùng, không 
khen chê. Ngay lễ thọ giới tỳ kheo là vị hòa thượng phải nhắc học trò 8 điều trên, 
bất cứ vị tỳ kheo Nam Tông nào cũng phải biết trong lễ thọ giới. 


Người không học Phật pháp, không sống trong Phật pháp thì mới bận tâm vẫn đề 
chay mặn, nêu thật lòng chuyên tâm tu hành thì phải hiểu ngầm thức ăn của ông 
sư nguyên thủy hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Ngài Mahãkassapa một lần 
đi bát gặp lóng tay người cùi rớt vào bát, ngài về bỏ lóng tay ra ngoài và ăn phần 
còn lại. Một vị nữa là ngài Ratthapala (Bảo Quốc), một công tử nhà giàu đi xuất 
gia, đắc A-la-hán, trở về làng xưa, gấp cô tớ gái bưng thau cháo thu đem đi đỗ. 
Đầy tớ ở Ấn Độ là thuộc loại giai cấp thấp nhất, ra đường không dám nhìn ai, 
ngay cả cái bóng của mình cũng không được chạm vào người khác. Ân Độ ngày 
nay còn có tầng lớp Dalidda (tiện dân) có thể bị đánh bắt cứ lúc nào như con chó 
con heo mà cảnh sát không hề can thiệp. Thấy cô đây tớ lầm lũi bưng thau cháo, 
ngài Ratthapala nói: Nếu cháo đó đồ thì đồ vào bát của tôi đi. Khi cố đỗ xong thì 
nhớ ra đây là giọng nói của công tử nhà mình. Ngài Ratthapala trở về kiếm gốc 
cây ngôi ăn cho hết bát cháo thiu. Cô tớ gái về kề lại với bà chủ - mẹ ngài. Ngày 


398 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


xưa ngài nói là không cho đi tu ngài sẽ chết nên bà đành lòng cho ngài đi, buồn 
thương nhớ con bao nhiêu, giờ nghe ngài về nên mừng quá, cho người đi tìm ngài 
vê, mời ngài dùng cơm. Chuyện dài lăm, xem tiêp kinh Ratthapala, Trung Bộ 
Kinh. 


TÊN TRƯỞNG LÃO (Theranämakasutta) 
Đời sống độc cư. 


Một vị tỳ kheo tên là Theranämaka sống một mình, làm gì cũng một mình, vị này 
cứ tưởng như vậy là hay. Đức Phật nhân chuyện này giải thích thêm. Sống một 
mình thì hay nhưng chưa đúng với ý của chư Phật. Người độc cư không chỉ đơn 
giản sông một mình, sinh hoạt một mình. 


Đức Phật giải thích: (chánh kinh) “Này Thera, thế nào là độc trú được làm viên 
mãn với các chi tiêt? 


Ở đây, này Thera, cái gì đã qua được đoạn tận; cái gì sắp đến được từ bỏ; đối với 
những tự ngã, lợi đắc hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này 
Thera, là độc trú được làm viên mãn với các chỉ tiết”. Lời dịch như vậy quá sức 
dài. Chỉ cần dịch lại thế này: 


- Thế nào là sống một mình với đầy đủ ý nghĩa nhất (vitthãrena paripunno)? 


Ở đây Ngài giải thích: yam afftam tam pahinam, yam anägatam tam 
patInissattham, paccuppannesu ca attabhavapatilabhesu chandarago suppatIvinito. 
Vào Trung Bộ Kinh xem kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Ãnandabhaddekaratta) sẽ hiểu 
ngay, trong đó có câu thế này: “Quá khứ không truy tìm. Tương lai không ước 
vọng. Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến, Chỉ có pháp hiện tại. Tuệ 
quán chính ở đây. Không động, không rung chuyền. Biết vậy, nên tu tập, Hôm 
nay nhiệt tâm làm, Ai biết chết ngày mai? 


Không ai điều đình được, Với đại quân thần chết, Trú như vậy nhiệt tâm, Đêm 
ngày không mệt mỏi, Xứng gọi Nhút dạ Hiền, Bậc an tịnh, trầm lặng”. Bài kinh 
này được PG Thái Lan bỏ vô quyền kinh tụng. Nghĩa là vị tỳ kheo sống theo tinh 
thần Tứ Niệm Xứ chỉ biết tại đây và bây giờ. Chuyện gì cũ không đáng nhớ thì 
bỏ qua. Những chuyện dĩ vãng có khả năng làm mình phát khởi phiền não thì 
phải bỏ. Theo chú giải: “atite khandhapañcake chandaragappahanena tam 
pahinam” nghĩa là đứt bỏ lòng lưu luyến đối với năm uân quá khứ. 


399 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thê nào là Thê nào là năm uân quá khứ? 


Tất cả những vui buồn, kỷ niệm đẹp, “đón xuân này ta nhớ xuân xưa, hẹn gặp 
nhau khi pháo giao thừa”, tiếc nuôi một món ăn ngon, một ân tỉnh cũ, để rồi lòng 
không yên, đó là sự tưởng tiếc quá khứ, tưởng tiếc năm uấn đã qua. Sự hoài vọng 
về tương lai, những trù hoạch dự tưởng, đối với một hành giả Tứ Niệm Xứ nếu 
không thật sự cần thiết thì cũng phải tránh; chỉ nên sống trong hiện tại, mà hiện 
tại chìm đắm trong năm dục cũng không nên. Sống trong hiện tại là biết cái gì 
đang xảy ra cho thân tâm của mình; sống với tiêu chí now and here; người như 
vậy mới gọi là người sống một mình. “Một mình” ở đây nghĩa là không bị kẹt 
trong quá khứ, không bị kẹt trong tương lai. “Một mình" ở đây là chỉ tập trung 
trong cảnh danh sắc hiện tại. Còn kiểu ở một mình, ăn một mình đi đứng một 
mình, người ở rừng mà lòng ở phố thì không kể là “một mình”, một mình mà cứ 
alô, facebook, email, hồi tưởng quá khứ đề tưởng tiếc, nghĩ về tương lai để hoài 
vọng thì không phải sống một mình, mà gọi là chung chạ với người khác, tiếng 
PalI gọi là “tanhadutiyaka': làm bạn với tham ái. 


TISSA 


“Matuccha': dì ruột, (em hoặc chị gái của mẹ). “Matucchaputta”: con của dì. 
“PItuccha": cô ruột (em hay chị gái của cha). Pitucchaputta: con của cô. Ngài 
Nanda gọi bà Maya là dì ruột. 


Bản kinh Päli: “Atha kho ãyasmã tisso bhagavato pitucchäputto” lúc bây giờ tôn 
giả Tissa là bhagavato pitucchaputto, nghĩa là con của cô. Ngài Nanda là 
matucchaputta, nghĩa là con của dì. Mẹ ngài Nanda là bà Gotami, bà GotamI là 
em ruột của bà Maya. Mẹ ngài T1ssa là em gái của vua Tình Phạn. 


“Matu': mẹ; “pItu”: cha “Mãtuccha': dì ruột; 


Ngài Nanda là con của dì ruột thái tử Tất Đạt, ngài TIssa là con của cô ruột thái tử 
Tất Đạt. Ngài Tissa đi xuất gia và ÿ gốc lớn có ô dù. Thấy Đức Thế Tôn là bậc 
đạo sư, vua chúa quì lạy nên Tissa dựa hơi ngông nghênh ngang tàng. Xưa nay, 
chỉ có người có suy nghĩ tầm thường mới dựa thế. Giá trị của môi người nằm ở 
bản thân, người thân có là gì cũng là chuyện của họ. Ý vào người thân mà chảnh 
thì tệ lim Người phàm còn có bịnh đầy tớ nhà giàu. Dù chủ mình giàu cỡ nào thì 
mình cũng là đầy tớ thôi. Khinh thường người khác là chủng tử nô lệ trong kiếp 
sau. Kiêu ngạo là gieo chủng tử thấp kém trong kiếp sau. Biết tôn kính, khiêm tốn 
thì kiếp sau sanh ra mình ngoi được lên đầu thiên hạ. Đức Phật thấy ngài Tissa 


400 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kiêu ngạo nên Ngài nhắc nhở. Quí vị xem thêm chú giải kinh Pháp Cú về tích 
ngài TIssa. Quí vị làm sao mà nhìn kinh này nhớ kinh khác. Tôi chưa bao giờ 
dám nhận mình giỏi nhưng được cái phước nhìn kinh này nhớ kinh kia sướng vô 
cùng. Mong quí vị cũng được như vậy. Có nhiều chuyện trong chú giải có mà tôi 
không kể, bởi chuyện cũng hơi kỳ kỳ, hơi huyền thoại. 


Đức Phật nói, chăng những nay T1ssa kiêu ngạo như vậy mà kiếp xưa đã có tánh 
như vậy rồi. Ngài kế ngày xưa có hai vị đạo sĩ, vào buôi chiều tối tá túc qua đêm 
ở nhà một cư sĩ ngủ nhờ. Một vị là Bồ tát đắc thiền có thần thông, còn vị đạo sĩ 
kia thì cũng tu hành nhưng không đắc gì hết, tính tình lại nhỏ mọn sân si. Hai vị 
ngủ chung một phòng. Buổi tối, Bồ tát sơ ý đi ra dẫm trúng phần thân trên vị kia. 
VỊ đạo sĩ kia bị đạp nên bực mình, nghĩ bụng chắc lát nữa ông này trở vào thế 
nảo cũng đạp trúng mình, nên trở đầu lại. Không ngờ Bồ tát lúc đi ra đạp nhằm 
nên khi trở vô thì cô ý đi tránh xuống phía ngược lại, không ngờ thì đạo sĩ kia đã 
thay đôi tư thế rồi. Thế là đạp trúng đầu lần hai. Đạo sĩ kia giận quá nghĩ là Bồ tát 
có ý: Tôi đã tránh rồi mà sao cứ kiếm đầu tôi đạp.Đạo sĩ thề độc: Sáng mai mặt 
trời mọc là ông cũng bề đầu luôn. Bồ tát nghĩ đức độ ông này kém quá mà rủa 
mình như vậy thì ngày mai mặt trời mọc người bể đầu không phải là mình mà là 
ống, vì vậy Bồ tát dùng thần thông làm cho trời tối hoài. Người dân thấy mặt trời 
không mọc, họ vô hỏi vua. Vua nghĩ ngờ là có người tu hành đang ở trong xứ. 
Vua cho người tìm và thây hai đạo sĩ, vua hỏi rõ nguôn cơn và hỏi có cách nào 
hóa giải lời nguyên. Bồ tát nói chỉ cần xin lỗi là được. VỊ đạo sĩ kia không chịu: 
Đạp đầu tôi mây lần mà còn kêu tôi xin lỗi. Vua nói nêu không xin lỗi thì trời tối 
hoài sao. Thế là mọi người dùng vũ lực ép vị đạo sĩ này cúi đầu xin lỗi Bồ tát. 
Đúng ra là tôi làm lơ luôn không kế tích này, thấy quí vị post lên mà không kê thì 
kỳ chớ tôi không khoái mấy chuyện huyền thoại nảy. 


MAHAKAPPINA 

Xuất gia theo cách Ehibhikkhu. 

Bài kinh này cũng có chỉ tiết huyền thoại. Kinh Kappima kế về ngài 
Mahakappnna, đệ nhât huân tăng (dạy dô chư tăng). Chánh kinh có chút xíu, 


nhưng aI đang học bằng bút mực thì nên chuẩn bị bút mực chi một SỐ chuyện mà 
tôi cho là quan trọng. 


Ngài Mahakappina là một ông vua ở xứ KukkutavafI (Xứ Goloise — gà trồng 
GauloIs). “Kukku': gà trông. 


401 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bữa nọ có đoàn thương buôn đến xin gặp, vua Mãhakappina hỏi họ ở đâu đến, họ 
nói từ thành Savatthi (Xá Vệ). Vua hỏi họ về đời sông ở Savatthi đặc biệt là đời 
sông tinh thân. “Atthi pana tumhakam dese kiñc1 sasana'ˆnti? 


”: đời sông tâm lĩnh, tín ngưỡng ở đó ra làm sao? 


Họ trả lời là ở đó có Phật ra đời. Vua Mahakappina vừa nghe tới chữ “Phật” đã 
rúng động tâm thân, nôi da gà, hỏi lại lân nữa: Các ông vừa nói gì? 


Họ trả lời lần nữa là có Phật ra đời. Vua Mahakappina cho họ một số tiền lớn, rồi 
quyết định đi xuất gia. Một ngàn quan triều thần xin đi theo. Lúc đó hoàng hậu 
AnoJa nghe nói vua đi tu mà không rủ mình, cũng đi theo. Hoàng hậu nói: 
“Aham pabbajissãmi, na tehi vantavamanam jivhagge thapeyya' "nti.: Nếu ngài 
bỏ ngai vàng giao triều đình lại cho tôi thì tôi cũng đi xuất gia vì tôi không ăn 
món đồ mà người ta đã mửa ra. 


“vantavamanam': mửa; “vamatI”: ói mửa (vomIt); 
“vamana'": sự óIi mửa, đô nôn mửa 


Vua đi trước với một ngàn quan, hoàng hậu đi sau với ngàn tùy tùng và trong sô 
đó có vợ của các quan đi trước. 


Ở đây có tình tiết hơi lạ. Mỗi sáng Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn nhìn khắp thế 
giới xem hôm nay Ngài sẽ độ ai, bữa đó Ngài thấy vua Mãhakappina đang trên 
đường đi kiếm Như Lai để xuất gia nên sau giờ khất thực Ngài cho chư tăng về 
chùa. Còn lại một mình Ngài đến bên bờ sông mà biết sẽ gặp vua Mãhakappina, 
Ngài phóng quang sáu màu sáng lòa cả một bến sông. Vua Mãhakappina cùng 
một ngàn quan đi tới thấy dòng sông chảy xiết lại không có cầu đò. Vua 
Mãhakappina nhìn thấy ánh sáng đó và nghĩ rằng, những thương nhân nói có 
Phật ra đời, hôm nay mình đi đến đây gặp Phật và xuất gia thì đúng là người này 
là người mà những thương nhân ấy nói, và cũng đúng người này mình sẽ đi tu 
dưới chân Ngài. Ngài phát nguyện: Nếu quả thật trước mặt con là Thế Tôn, là La- 
Hán, là Chánh Đăng Giác, là tứ sanh từ phụ, thiên nhân chi đạo sư thì xin cho 
một đoàn người này qua sông. Ngài vừa chú nguyện xong là người ngựa qua 
sông không dính nước. Tôi kề hào hứng vậy mà trong bụng không vui. Những 
người không tin thần thoại sẽ nói đạo Phật nghe sao giống trong Thánh Kinh 
chuyện di cư qua Hắc Hải. Khi một ngàn người ngựa qua bên kia bờ sông thì vua 
quỳ xuống, lấy hai bàn tay xoa mắt cá của Thế Tôn. 


402 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Gopphaka': mắt cá (ankle). 'Gopphaka' và “mắt cá” đọc lên nghe âm thanh na ná 
như nhau, giống như chữ “ahiphena' là “á phiện" cũng nghe âm thanh giống nhau. 
“Ahi”: con răn, “phena': bọt trong miệng con rắn. 


Vua Mãhakappina nói: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là đạo sư của con. Thế Tôn 
thuyết một thời pháp ngắn xong thì vua và một ngàn vị chứng La-Hán tại chỗ. 
Thế Tôn xét thấy ngàn vị A-la-hán này không thê nào tiếp tục làm cư sĩ được nữa 
vì họ sẽ chết nêu không xuất gia, họ có duyên xuất gia nhưng xuất gia kiểu nào 
đây. Ngay lúc đó Ngài thấy Tăng các vị này đều có tạo phước dâng y Kathina 
kiếp xưa nên nay đủ duyên xuất gia theo cách Ehibhikkhu. (Một vị thì gọi là 
Ehibhikkhu, hai vị trở lên là Ethabhikkhu). 


Thế nào là xuất gia theo cách Ehibhikkhu? 


Nghña là “hattham pasareti”, Ngài chỉ duỗi cánh tay ra và nói: Ehibhikkhu! (hoặc 
Ethabhikkhu!). Hãy đến đây này các tỳ kheo! Nếu nói đủ là nói thế này: 
Ethabhikkhave! Hãy đến đây này các tỳ kheo, chánh pháp, phạm hạnh đã được 
Như Lai khéo thuyết giảng, hãy tu tập để chấm dứt sinh tử. Mặc dù vị đó đã đắc 
rồi, nhưng câu này thì như câu mẫu. Khi Ngài dứt lời thì các tỳ kheo trước mặt 
lập tức râu tóc biến mất, lập tức thế phục biến mắt, và trên mình có đầy đủ y bát 
như là đã xuất gia mấy chục năm rồi. Chỉnh tề chớ không xập xệ lình xình như 
mấy vị tân thọ tỳ kheo. Nhìn da đầu còn xanh với cách đắp y là biết mẫy vị mới 
thọ liền, sút xổ tuột lên tuột xuống thấy thương lắm. Tôi nhớ hồi xưa tôi xuất gia 
năm mười một tuổi, cũng quấn cũng cột tùm lum. Nói ra xấu hồ, mình mặc quân 
áo quen rồi, tôi ngủ cột y sáng ngày thức dậy không còn øì trên người hết. Mấy VỊ 
sư lớn chọc một thời gian dài. Sáng ngủ dậy mây ông hỏi, “Cái này kêu là cái gì 
đây...? 


” Ngày mới xuât gia vui lăm, ăn cơm không được, cứ ngôi vuôt vuôt lá y miỆt. 
Tu lâu thì lờn, giờ thì dê duôi, lem luộc. Tôi nhớ bảy năm đâu sạch sẽ lăm. Nhặc 
chi chuyện cũ thêm đau lòng lăm người ơi. 


Xuất gia xong rồi có nhiều vị tỳ kheo gặp ngài Mãhakappina, họ thấy mến lắm. 
Thay vì đi theo Đức Phật, ngài Mục Kiên Liên hay ngài Ca Diếp thì họ xin đi 
theo ngài Mahakappina. Ngài có phước làm vua nên có thần khí của người vốn là 
chân mạng đề vương. Một ngàn vị cũng đi theo, gọi là 'antevasika”: đệ tử cộng 
trú — sống trong cùng một trú xứ. (*ante”: trong: “vasika”: sống) 


403 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ở chung như vậy, hễ có ai thuyết pháp thì ngài Mãhakappina bảo đi nghe thuyết 
pháp, đi bát thì ngài gọi đi bát chung. Ai nghe thuyết pháp được cái gì thì cứ tu, 
thích đi theo thì ngài cho đi theo chớ không nói một tiếng nào hết. Một ngày kia, 
Đức Phật gặp nhóm này, Ngài hỏi: Thầy của các ông có dạy giáo lý không? 


Họ trả lời: Thấy sư phụ đáng kính, uyên bác lắm, ai hỏi cũng trả lời lưu loát 
nhưng chớ hề nói tiếng nào. Đức Phật gọi ngài Mãhakappina hỏi có đúng như 
vậy không, vì sao người ta đi theo mà không giảng gì cho họ. Ngài Mahakappina 
trả lời vì đông quá mà lại có Thế Tôn nên không thuyết pháp cho họ. Đức Phật 
bảo: Người ta có lòng đi theo, kính tin nơi mình thì hãy thuyết pháp cho họ. Nghe 
Đức Phật nói vậy, ngài Mahakappina thuyết thời pháp rất ngăn, chỉ trong vòng ba 
nốt nhạc thì một ngàn vị tỳ kheo này đều lập tức chứng quả La-Hán. 


Nói về hoàng hậu của vua Mãhakappina, vẫn lặp lại cảnh y hệt như vậy, cũng tới 
dòng sông, gặp Đức Thế Tôn và một ngàn vị tân thọ tỳ kheo đang ngồi ở đó, bà 
cũng phát nguyện: Nếu quả thật trước mặt con là Thế Tôn, là La-Hán, là Chánh 
Đăng Giác, là tứ sanh từ phụ, thiên nhân chi đạo sư thì xin cho một đoàn người 
này qua sông. Sau lời nguyện này thì một ngàn người ngựa đều qua sông. Thế 
Tôn cũng thuyết pháp cho họ và một ngàn vị nữ nhân nảy chứng quả Dự Lưu, 
Tu-đà-hoàn. Đức Phật xét thấy một ngàn vị này phải xuất gia vì không còn 
đường rút lui, họ đủ duyên để chứng La-Hán và xuất gia. Ngài dùng thần giao 
cách cảm và suy nghĩ thế này: “Uppalavannã (tỳ kheo Liên Hoa Sắc) Hãy đến 
đây!” 


Uppalavamna là đệ nhị Thượng thủ Thinh Văn bên m1, tương đương ngài Mục 
Kiền Liên bên tăng. Đệ nhất trí tuệ bên tăng là ngài Xá Lợi Phất, bên ni là bà 
Khema. Đệ nhất thần thông bên tăng là ngài Mục Kiền Liên, và bên ni là bà 
Uppalavanna. Bà rất đẹp, màu da của bà đẹp như hoa sen. Có điều, do nghiệp cũ, 
dù có thần thông mà bà cũng bị cưỡng hiếp, lúc đó thần thông không phát huy 
được. Ngài Mục Kiền Liên giỏi như vậy mà cũng DỊ cướp giết, lúc đó ngài không 
có ý tránh, và cũng là lúc trả nghiệp. Dù có muôn cũng không phát huy thần 
thông lúc đó được. Chỉ có Phật Toàn Giác mới không bị tấn công bạo liệt, Phật 
Độc Giác và Thinh văn hoàn toàn có thể bị giết. Tôi là tu sĩ mà nói tới cầu an cầu 
siêu tôi cũng Ít tin. Nếu có làm lành, nhờ phước, nhờ chư thiên hộ trì, nhờ oa1 lực 
Tam Bảo, và nghiệp nhẹ thì mình tránh được một chút. Còn nếu là trọng nghiệp 
thì Phật Độc Giác, ngài Mục Kiền Liên còn tránh không nỗi, sá gì mình. Chuyện 
cầu siêu, người ta tụng kinh mà mình được chút ít gì đó thì khả năng chỉ có một 
phân triệu, bởi theo kinh Nam tông, vừa tắt thở họ đã đi đầu thai tái sanh về cảnh 


404 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


giới nào đó rồi. Chỉ có một phân triệu họ là loại phi nhơn nào đó nhận được 
phước báu họ hoan hỉ đôi kiếp. Minh thương thì mình làm vậy chớ hy vọng thì 
không có hy vọng lắm. Một điều quan trọng nữa là mỗi người hãy tự cầu an cầu 
siêu cho mình bằng cách tự vun bôi công đức. Tụng kinh lúc cận tử nghiệp có tác 
dụng không? 


Có chứ. Nhưng đương sự lúc sinh thời cũng phải là người có tu tập ít nhiều. 
Kinh Mi Tiên nói răng tụng kinh câu an chỉ có tác dụng với ba điêu kiện: 
I.Người tụng chuyên tâm. 2.Người nghe hoan hỷ đón nhận với sự hiệu biết, 
3.Không có trọng nghiệp can thiệp. 

Có chữ này hay lắm: “sãsana” nghĩa là “giáo pháp', “lời dạy” (teaching), mà chữ 
Tiäsana` nghĩa là “phá hoại”. Cộng hai chữ lại thành “säsananasanaˆnghfa là 'phá 
đạo”. Nhiêu khi lòng mình muôn là hô trợ mà thành ra là phá đạo. Động từ 
“nasetIˆ nghĩa là “phá hoại” “làm cho hư" (destroy, collapse). 

Khi nghe Đức Phật chú nguyện, bà Uppalavanna lập tức biết liền và đến. Bà 


truyền giới tỳ kheo và đem họ về ni viện, còn Đức Thế Tôn thì đem ngàn vị đỳ 
kheo về tăng viện. Một ngàn vị này không phải 1.000 vị đi cùng vua ngày đầu. 


Khi ngài Mahakappina mới nói chỉ có ba giây là ngàn vị đắc La-Hán hết, Đức 
Phật lúc đó nói rằng: Trong đệ tử của Như Lai chưa bao giờ và sẽ không bao giờ 
có một vị thuyết pháp độ cho người ta đắc thánh nhanh và nhiều với số lượng lớn 
như vậy. Vì vậy xác nhận ngài Mãhakappina đệ nhất huấn tăng. 


Đệ nhất biệt hạnh 
Thế nào là đệ nhất? 


“Etadagga': đệ nhất biệt hạnh. Nghĩa là hạnh đó không ai bằng. Vị nào hội đủ 
bôn điêu kiện sau đây mới được Đức Phật tuyên dương đệ nhât biệt hạnh (như đệ 
nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất đầu đà...) 


1. Atthuppattito: phải có bằng chứng điển hình, cụ thê. 
2. Agamanato: túc duyên sâu dày, nhiều kiếp vun bồi biệt hạnh đó. 


3. CinnavasIto: bình sinh sông chuyên sâu về biệt hạnh đó. “Cinna°: huân tập 
(accumulated) 


405 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


4. Gunãtirekato: trong thực tế không ai sánh bằng đương sự về biệt hạnh nảy. 


Hồi nãy tôi kêu bà con học bài này với cây viết là vì mấy cái này rất quan trọng. 
Mai này nghe nói vị đó đệ nhất cái gì đó thì nhớ đã nghe giảng và có chữ Pa|i 
nữa. Sợ nhất là kinh điển Nam Tông mà không có Pã|i. Bốn cái này mà đọc bản 
tiếng Anh, tiếng Nhật là chết, gốc vẫn là tiếng Pãli rồi muốn dịch gì đó thì dịch. 
Bây giờ đã là tắm giờ kém mười lăm. Xin hẹn lại bà con ngày thứ Ba, chúc quí vị 
một ngày Tết thật là vui. 


HÉT TẬP 3 


Nguồn: 

1. Bài giảng ngày 25-10-2014 
2. Bài giảng ngày 28-10-2014 
3.Bài giảng ngày 30-10-2014 
4. Bài giảng ngày 01-11-2014 
5. Bài giẳng ngày 04-11-2014 
6. Bài giảng ngày 06-11-2014 
7. Bài giẳng ngày 08-11-2014 
8. Bài giảng ngày 11-11-2014 
9. Bài giảng ngày 13-11-2014 
10. Bài giảng ngày 15-11-2014 
11. Bài giảng ngày 18-11-2014 
12. Bài giảng ngày 22-11-2014 
13. Bài giảng ngày 27-11-2014 
14. Bài giảng ngày 29-11-2014 
15. Bài giảng ngày 02-12-2014 
16. Bài giảng ngày 04-12-2014 
17. Bài giảng ngày 09-12-2014 
18. Bài giảng ngày 11-12-2014 
19. Bài giảng ngày 13-12-2014 
20. Bài giẳng ngày 16-12-2014 
21. Bài giảng ngày 01-01-2015 
22. Bài giảng ngày 03-01-2015 
23. Bài giảng ngày 08-01-2015 
24. Bài giảng ngày 10-01-2015 
25. Bài giảng ngày 13-01-2015 
26. Bài giảng ngày 16-01-2015 


406 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 3 Tỳ Kheo Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


27. Bài giảng ngày 17-01-2015 
28. Bài giảng ngày 22-01-2015 
29. Bài giảng ngày 24-01-2015 
30. Bài giảng ngày 31-01-2015 
31. Bài giảng ngày 03-02-2015 
31. Bài giảng ngày 05-02-2015 
33. Bài giảng ngày 07-02-2015 
34. Bài giảng ngày 10-02-2015 
35. Bài giảng ngày 12-02-2015 
36. Bài giảng ngày 14-02-2015 
37. Bài giảng ngày 17-02-2015 
38. Bài giảng ngày 19-02-2015 
39. Bài giảng ngày 21-02-2015 


407 


